LIISU 
PHẬT GIÁO 


BÀ) 


'Ý 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ÂN ĐỘ 
Pháp sư Thánh Nghiêm 
Thích Tâm Trí dịch 
Nhà xuât Bản Phương Đông 2008 


Mục lục 

* Lời Người dịch 

° CHƯƠNG I: Nguồn Gốc 

s Chương II: Thích Ca Thế Tôn 

‹ Chương III: Nguyên Thỉ Phật giáo và Tam Tang Kinh điển 

» Chương IV: Vua A Dục và Đại Thiên 

» Chương V: Sự phân chia bô phái Phật giáo. 

» Chương VI: Giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ và Hữu bộ. 

» Chương VII: Nghệ thuật Phật giáo vương triều vua A Dục và sau đó. 
s Chương VIH: Thời kỳ đầu của Phật giáo Đại thừa. 

° Chương IX: Phật giáo Đại thừa hệ Long thọ và kinh điển của hệ này về sau. 
» Chương X: Phật giáo Đại thừa hệ Vô Trước. 

» Chương XI: Vương triều Cấp Đa và Phật giáo sau vương triều này. 

» Chương XII: Từ thời Mật giáo thịnh hành đến Phật giáo cận đại. 











LỜI NGƯỜI DỊCH 


Ngày nay trên khắp các châu lục người ta đều biết đến 
Phật giáo là tôn giáo được phát nguyên từ Ấn Độ. Duy có 
điều để hiểu về quả trình hình thành, truyền bá và phát 
triên của Phật giáo là như thế nào.thì phải cậy đến sử học. 


Muốn hiểu lịch sử của một quốc gia, một tôn giáo v.v... 
điều cần yêu là sự thật. Nhưng thế nào là sự thật? Nhất là 
sự thật lịch sử. Bởi thường thì người ta hay đứng trên một 
quan điểm nào đó để viết sử; nêu thiếu tinh thân khách 
quan và trách nhiệm, sự thật của lịch sử cũng theo đó mà 
bị dị dạng! 


Được biết người Ấn Độ thời ấy - thời đức Phật tại thế - 
họ không quan tâm đến việc ghi chép các biên cô xảy ra 
của đất nước họ; đúng hơn, họ không có khái niệm về 
việc ghi chép lịch sử biên niên. Theo họ, những biến cô 
của biên niên sử chỉ là chuyện nhất thời và mau chóng 
qua đi,và nó chăng giúp được gì trong việc thiền quán tư 
duy và khô tu để sớm giải thoát kiếp người vô thường giả 
tạm này, mục đích nhăm tới và cũng là môi bận tâm của 
họ là tìm về cội nguôn an tịnh của thế giới tâm linh, đó là 
thê nhập về với đại thê của Phạm thiên nơi cõi vĩnh hăng. 
Do đó, mà trong cả nghìn năm, lịch sử của đất nước Ấn 
Độ “cơ hồ như tờ giấy trắng”. Phật giáo Ân Độ cũng ở 
trong xu hướng đó. 


Trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam cô Hòa thượng 
Thích Thanh Kiểm có viết một cuỗn Lịch sử Phật ĐiáO 
Ấn Độ. Nay chúng tôi dịch bộ sử này của pháp sư Thánh 
Nghiêm là nhằm cung cập thêm nguôn sử liệu cho việc 
học tập và nghiên cứu của các vị Tăng Ni sinh, và các 
giới độc giả. Đây là bộ Thông sử - sử mang tính phố 
thông - chứ không chuyên khảo như cuốn The Historical 
Budda của tiên sĩ người Đức, ông H.W.Schumamn, và 
được Trân Phương Lan dịch với tựa Đức Phật Lịch Sử. 


Nhận thấy pháp sư Thánh Nghiêm viết bộ Thông sử này 
với nguôn sử liệu hết sức phong phú, trong đó có những 
sự kiện mà bình thường không thê đọc đến được. 

Sở dĩ chúng tôi dịch bộ sử này là nhờ sự cỗ vũ và động 
viên của quí Đạo lữ và bằng hữu sau khi đọc bản dịch 
Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng của chúng tôi. Chúng tôi 
cũng được anh Thanh Nguyên - một người chuyên việc 
ân loát kinh sách - đề nghị là nên tiếp tục dịch trọn bộ 
thông sử của pháp sư Thánh Nghiêm. Bộ Thông sử này 
gôm bốn quyên: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ, Lịch Sử Phật 
Giáo Trung Quốc Khái Thuyết, Lịch Sử Phật Giáo Tây 
Tạng, Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản - Hàn Quốc. Theo anh 
“ngài Thánh Nghiêm là một học giả lớn của Phật giáo 
Trung Hoa, nên bộ sử do ngài viết chắc chăn có giá trị 
nhất định của nó”. 


Chúng tôi xin hồi hướng công đức của hai Phật tử đã 
hoan hỷ cúng tịnh tài để in ấn tặng tập sách này. 

Sau cùng, xin thưa là bản thân chúng tôi tuy có học chữ 
Hán, nhưng không phải là dịch giải chuyên nghiệp. Do 
đó, không sao tránh khỏi sai sót, kính mong thức giả 
niệm tình chỉ giáo. 


Viết tại chùa An Dưỡng 

Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang 
Mùa Phật Đản - 2552. 

Tâm Trí cẩn chỉ. 





LỜI NGƯỜI BIÊN TẬP 


Ba tác phẩm lớn viết về sử Phật giáo của sư phụ Thánh 
Nghiêm, đó là: Ân Độ Phật giáo Sử, Tây Tạng Phật Giáo 
Sử và Nhật - Hàn Phật Giáo Sử. Nguyên ba tác phẩm trên 
trước đây được viết chung thành một bộ với tên gọi: Thế 
Giới Phật Giáo Thông Sử, và do Đông Sơ Xã - tiền thân 
của Pháp Cô Văn Hóa xuất bản và phát hành rộng rãi vào 

năm 1969 


Nhờ vào bối cảnh học thuật tỉnh nghiêm, vào công phu tu 
chứng sâu dày, vào lý niệm giáo dục quảng bác, cộng với 
Bồ đề bi nguyện vô cùng thâm thiết của sư phụ, mới có 
được sự thành tựu vừa bao quát về nhiều mặt, vừa mang 
đặc tính độc đáo của bộ sách. Sách có nội dung sâu sắc 
về ý tưởng, dễ hiểu về ngôn từ, sử liệu phong phú hoàn 
chỉnh, khảo chứng tĩnh xác rõ ràng, văn bút ưu mỹ lưu 
loát, nhờ đó mà sách được sự hoan hỷ đón nhận của đại 
chúng cả trong và ngoài Phật giáo một cách phô biến. 
Sách cũng nhận được sự trọng thị cũng những lời bình 
sâu sắc, tốt đẹp của giới học thuật. So với những sách 
cùng loại thì đây quả là bộ sách “hy hữu nan đắc” (ít có 
khó được). Trước đây sách được tái bản nhiều lần, năm 
1963 sách mới được đưa vào Pháp Cô Toàn Tập. 


“Thông Sử”nguyên là bộ sách có bài tựa nghiêm cần, 
mạch lạc rõ ràng, chia ra chương mục khiến người đọc ưa 
thích, và coi đây là một trước tác được kết cầu hoàn 
chỉnh giữa ba bản sách. Vì vậy, một mặt Pháp Cô Văn 
Hóa cô gặp đáp lại sự nhiệt liệt hưởng ứng của đa số độc 


ø1ả, mặt khác nhân vào biến thiên của thời đại, theo đó 
tạo ra phương tiện ưa thích đọc cho độc giả. Do đó, mới 
đem bộ sách của sư phụ theo thứ tự biên chép mới lại cho 
thật hoàn chỉnh, rồi tùy theo địa khu mà chia thành ba 
sách. Sự phân chia này vẫn tuân theo diện mạo của sách 
mà giới độc giả đã biết qua. Việc làm này cũng là nhăm 
thỏa mãn yêu câu của người đọc. 

Sư phụ Thánh Nghiêm từng nói đối với tôn giáo vừa có 
nguôn gốc lâu đời, vừa có tính “bác đại tỉnh thâm” thì 
nên có shư hiểu biết tường tận, đây đủ. Muốn vậy, có thê 
dựa vào sử học đề có được sự hiệu biết như vừa nêu quả 
không còn gì tốt hơn. 


Phật giáo phát nguyên từ Ấn Độ hơn hai nghin năm 
trước, về sau do nhân duyên biến hóa lưu chuyên mà Phật 
giáo có sự phân chia bộ phái. Sự khai triển của Phật giáo 
Đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác 
nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiệu biết Phật 
giáo rât đặc sắc. Điều đó không chỉ là do quá trình phát 
triển của tôn giáo, mà điều đó còn mang ý nghĩa chân 
chính về văn hóa và tư tưởng của nhân loại, xét về mặt 
lịch sử phát triển. 


Theo sử liệu viết tay phong phú và khách quan, cộng với 
kiến giải qua bút pháp đặc biệt độc đáo của sư phụ Thánh 
Nghiêm, thì đây đúng là một bộ sách hay được kết hợp 
giữa lịch sử, học thuật và tôn giáo trong nên văn hóa Phật 


giáo. Bộ sách lây hoàn cảnh của xã hội, sự biên thiên của 
thời đại làm bôi cảnh. Lây hoạt động của giáo đoàn, tư 
tưởng của giáo lý làm “kinh tuyên”. 


Như vậy sách không chỉ dành cho tín đồ Phật giáo có 
thêm sự hiểu biết về tôn giáo mình, mà còn giúp cho giới 
nhân sỹ thuộc mọi g1aI tâng xã hội có thêm sử liệu để 
nghiên cứu. Có thê nói, bất luận là người đọc ở trong bối 
cảnh nào khi đọc xong bộ sách này cũng đều cảm thấy 
hoan hỷ, vừa ý. 


Tam quỷ đệ tứ: Trương Nguyên Long. 
Viết tại chùa Nóng - Thiên, giữa mua hạ năm 1997 
CHƯƠNG I: Nguôn Gôc 


TIẾT I: ÁN ĐỘ VÀ DẪN CHÚNG 
- Hoàn cảnh: 


Toàn cõi Ấn Độ là một đại lục, và cũng là một bán dảo. 
Bắc Ấn Độ được che chắn bởi sơn mạch lớn nhất thế 
giới, đó là dải Hy Mã Lạp Sơn (Hìimalayas), ngoài ra còn 
có dải sơn mạch Khách Lạp Côn Lôn và sơn mạch Hưng 
Đô Khó Tư, hai sơn hệ này tiếp giáp với Tây Tạng, Tây 
Khương và Vân Nam của Trung Quốc. Tây bắc Ân Độ 
lây Miễn Điện làm phân giới; tây Ấn Độ là biên A Lạp 
Bá(1), đông Ấn Độ là vịnh Mãnh Gia Lạp (Bengal), phía 
cực nam của Ấn Độ là mũi Khoa Mạt Lâm, có eo biển 


Bảo Khắc nhìn thăng sang Tích Lan (Sri-Lanka), phíai 
nam Tích Lan là Ân Độ dương. Nhìn về hướng bắc thì 
Ấn Độ là một đại lục, nhìn theo hướng nam thì Ấn Độ là 
một bán đảo. Phía cực nam của Ấn Độ thì nhỏ và nhọn, 
phía cực bắc thì thoáng rộng; về mặt địa lý hình thể, Ấn 
Độ giống như một hình tam giác không lô. 


- Địa lý: 


Hiện tại, Ấn Độ tính từ đông sang tây rộng 1.360 dặm 
Anh, tính từ nam ra bắc, Ấn Độ có chiều dài là 1.800 
dặm Anh. Ấn Độ có bờ biến dài 3.000 dặm Anh. Tông 
diện tích của Ấn Độ chiễm một phân năm diện tích toàn 
cầu, ngang bằng diện tích toàn cõi châu Âu (trừ nước 
Nga). Tính từ biên cảnh giáp với Ba Cơ Tư (Pakistan), 
tính thuộc tây bộ, thì Ân Độ ở vào 62 độ kinh đông, tính 
từ đông bộ A Tát Mật, thì Án Độ ở vào 93 độ kinh đông, 
bề rộng của Ấn Độ chiếm 31 kinh độ. Tính từ Khách 
Thập Mê Nhĩ ở phương bắc, thì Ân Độ ở vào 37 bắc vĩ 
độ, và ở sát bắc vĩ độ 7, cận kê đảo quốc Tích Lan. Chiều 
dài vĩ độ cũng ước khoảng 31 độ. Hỏi gân với vĩ độ 25, ở 
phía băc Ấn Độ là một địa khu rất rộng, đại bộ phận vị trí 
của đại khu này chạy theo tuyến bắc nam; do đó, phần 
lớn đại lục Ấn Độ thuộc khí hậu nhiệt đới, một ñìn nhỏ 
thuộc ôn đới. 

Địa vực Ấn Độ, hiện có thê chia thành ba địa khu lớn. 


I1. Núi Ha Mã Lạp Nhã và qua quan ảI1 của địa khu này: 


Bắc khởi từ A Phú Hản, đông đến tỉnh A Tát Mật. Ở tây 
bộ Ấn Độ có rất nhiều quan ải, nhưng quan ải Cơ Nhĩ 
Cập (Gnlgrit) và quan ải Bạch hạ Ngỏa (Pehawar) có giá 
trị vô cùng lớn về mặt quân sự, hai cửa ải này tiếp giáp 
VỚI Trung Quốc, Tô Liên và A Phú Hản, ngày nay hai 
quan ải này thuộc về nội cảnh của nước Pakistan. Quốc 
gia Ấn Độ vốn nhờ sơn thủy che chắn, bao bọc, đáng 
được gọi là “Thế ngoại đảo nguyên”. Dù vậy, nhưng qua 
nhiều đời, Ấn Độ luôn bị các ngoại tộc xâm nhập, và tật 
cả đều phải vượt qua các quan ải này mới đến được Ấn 
Độ. 


2. Địa khu thuộc lưu vực Ấn hà và Hằng hà. 


Do Ấn hà và Hằng hà đều năm dưới chân dải Hy Mã Lạp 
Nhã Sơn tạo thành một thung lung bình nguyên có chiều 
đài ước khoảng hai nghìn dặm Anh, và rộng khoảng hai 
trăm dặm Anh. Chính khu vực bình nguyên này là nơi đã 
sản sinh ra nền văn hóa Ấn Độ rực rỡ. Có thể chia lưu 
vực bình nguyên này thành hai phân: Một, là lẫy phía tây 
của lưu vực Ấn hà làm trung tâm cho khu vực ngũ hà; 
đây là khu vực đôi dào về thủy lợi, đất đai phì nhiêu màu 
mỡ, và khí hậu ôn hòa, rất thích hợp cho việc canh nông 
và chăn nuôi. Ấn Độ hà chảy ra cửa biên A Lạp Bá; ở 
vùng thượng du có rất nhiêu chi lưu đồ vào Ấn Độ hà. 
Nhưng chỉ có khu vực Ngũ hà là dân cư đông đúc nhất. 
Băng Giá Phô (BãnJàb) là tên tỉnh ly, còn Ngũ (Pãn)J) Hà 
(àb) là lây từ cô ngữ Ba Tư. Nên gọi Ấn Độ là do chữ Ấn 


Độ Hà (Indus) mà ra, gọi chung là Tín độ (Sindhu). Chữ 
Sindhu là chỉ cho nước hoặc biên. Buồi đầu chữ này được 
dùng để chỉ lưu vực Ấn Độ hà, về sau được dùng để chỉ 
cho toàn Ấn. Hai, lẫy bình nguyên ở đông nam sông 
Hằng làm trung tâm. sông Hằng phát nguyên từ Tuyết 
Sơn, trên đường đồ ra biên Mãnh Gia Lạp, sông Hằng có 
vô số chi lưu chảy vào, tọa thành vùng bình nguyên vô 
cùng rộng lớn ở hai bên bờ. Chi lưu lớn nhất của sông 
Hằng là sông Diêm Mâu Na (Yamuna), năm ở khu vực 
thượng lưu sông Yamuna là sông Tát Đặt Lôi Trì 
(SutleJ), đầy là khu vực thuộc địa phương Kuruksetra và 
là vùng đất trung tâm của nền văn minh Bà La Môn. Bà 
La Môn là cách gọi của Trung Quốc đề chỉ vùng Madhy 
adésa, vì thế khu vực này còn được gọi là bang Nhã Lợi 
An (Aryararta). Phật giáo là cách xưng hô của Trung 
Quốc để chỉ địa phương Ma Kiệt Đà năm giữa lưu vực 
sông Hằng. Ba, là cao nguyên Đức Can: cao nguyên này 
ở về phái nam sông Hằng: có thể chia ra như sau: 


a) Cao nguyên Trung Anh, đây là cao nguyên khởi phát 
từ núi Tân Lê Da và núi Tát Ba La hai núi này chạy đến 
tận Ấn Độ dương, gôm cả dải đất thuộc biển Mãnh Gia 
Lạp và biển A Lạp Bá. 


b) Bờ biên phía đông của địa khu này rất thuận lợi cho 
VIỆC trồng trọt, cày cây. 


c) Bờ biên phía tây của địa khu này thuận tiện cho việc 
thương mại và công nghiỆp. 


d) Thời hiện đại, thì khu địa này nằm về cực nam của bán 
đảo Án Độ và có giá trị cực lớn về quốc phòng. 

- Nhân chủng: 

Nếu phân biệt tỉ mỉ, thì Ân Độ ước có đến hàng trăm 
chủng tộc. Có thê nói trên thế giới, Ân Độ là nước có 
nhiều giống người nhất. Ấn Độ còn là vùng đất có nền 
văn hóa cô rất phát đạt. Trước khi tộc người Arya đến 
được Ấn Độ, thì khoảng năm nghìn năm trước Ấn Độ đã 
có nên văn hóa rất cao và phát triển ở khu vực Bàng Giá 
Phố (tức Ngũ hà) và Tín Đức (Mahenjodaro), nền văn 
hóa này so ra đòng thời với nên văn hóa Ai Cập và Ba Ti 
Côn. Nên văn hóa cô của Ấn Độ không phải là di tích của 
tộc người Aryan, mà do là do sau này người Nhã Lợi An 
(Aryan) chinh phục khu vực đã có sẵn nền văn minh. 


Đất nước Ấn Độ từ xưa là địa khu mà không lúc nảo 
không bị các dân tộc từ tây bắc xâm nhập vảo, sự xâm 
nhập đó giống như những làn sóng hết lớp này kế tiếp lớp 
khác. Về thê chất và trình độ văn hóa mà xét, có thể chia 
dân Ấn thành năm giống loại: 


1. Giống người Veddas: 


Mà hậu duệ của họ vẫn tôn tại đến ngày nay. Đây là 
giông người nguyên thỉ tối cỗ của nhân loại. Họ được 


phân bố ngự cư ở tận miên cực nam Ấn Độ. Giới học giả 
KH ÿẾT nguyên cứu về giống người Veddas đều đồng ý 
răng “đây là giông người cô hiện được tìm thây trong các 
lớp hóa thạch”. Mặc dù vậy, họ vẫn là dân tộc ngoại lai, 
hoặc có thể nói họ là một chi tộc đã xâm nhập vào Ấn Độ 
từ rât sớm. 


2. Giống người Đạt La Duy Gia (Đravidian): 


Có khả năng đây là tộc người mà năm nghìn năm trước 
họ đã sáng tạo và kiến lập nền văn minh tại lưu vực Ấn 
Độ hà. Giống người Dravidia có nước da ngâm đen, thân 
mình nhỏ và lùn, tóc nhiều và quãn, mặt hơi dài, mũi lớn 
hơi dẹt, mắt đen. Có người ngỡ răng người Dravidian đến 
từ vùng thượng du sông Tích Nhĩ Đạt Lạp (Syrdaya) 
thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi xâm nhập Ấn Độ, việc đầu 
tiên họ làm là có lẽ đánh đuổi tộc người Veddas xuống 
phương nam, và chiếm lấy vùng bắc và trung bộ Ấn Độ 
làm địa bàn cư trú. 


3. Giống người Arya - Nhã Lợi An: 


Giống người Aryan có thân hình cao to, mặt vuông, tóc 
nhiễu, mũi cao nhọn, mắt đen và màu da giống sắc da 
người nam Âu. Về vùng đất phát tích của tộc người 
Aryan; có người cho răng tộc người này đến Ấn Độ từ 
giữa khu vực Á Tế Á. Còn về nguôn gôc phát nguyên của 
tộc người Aryan ở địa xứ nào, đến nay người ta không 
thê dựa vào bất kỳ căn cứ nào được cho là khả dĩ. Thời 


đại người Aryan đến Ấn Độ, theo thuyết của Cô Liên Uy 
(Grunwedel) thì tộc người Aryan đến Ấn Độ hai nghìn 
năm trước công nguyên. Nhưng theo Fergusson, thì 
người Aryan đã xâm nhập Ân Độ từ ba nghìn năm trước 
công nguyên. Vấn dề này đã được các nhà sử học, ngôn 
ngữ học và khảo cô học đưa ra tranh luận từ rất lâu nhưng 
chưa ngã ngũ. Tóm lại, tộc người Aryan đánh bại người 
Dravidian - tộc người đã xâm nhập Ấn Độ từ trước đó - 
thu dụng một bộ phận người Dravidian làm nô lệ, và đuôi 
một bộ phận người Dravidian khác chạy xuống nam Ân, 
rồi chiêm lây địa bàn cư trú của người Dravidian làm nơi 
cư trú cho tộc mình. 


4. Người Hồi giáo: 

Người Hỗi giáo xâm nhập vào bắc Án Độ khoảng thê kỷ 
mười hai sau công nguyên. Họ là tộc người pha trộn giữa 
giống người Y Lãng và Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng chúng tánh 
Thổ Nhĩ Kỳ được bảo lưu nhiều hơn. Đây là giông người 


có thân hỉnh cao to, da trăng, mắt đen hoặc đục, râu cắm 
và ria mép rất dày, mũi nhỏ dài và hơi thấp. 


5. Người Mông Cổ: 


Buổi đâu người Mông Cổ xâm nhập vào tây bắc Ấn Độ. 
Đây là tộc người Mông thuộc họ Đại Nguyệt Vương 
Khâu. Năm thứ hai mươi sáu trước công nguyên, họ tiêu 
diệt vương triều gốc Hy Lạp, và sáng lập vương triều Quí 
Sương, trước đó tại vùng tây bắc Ấn Độ đã có vua Di 


Lan Đà - người gôc. Hy Lạp, từng mang đại quân xâm 
chiếm Ấn thổ và kiến lập đô thị tại Xa Yết La. Họ Đại 
Nguyệt vồn là một bộ lạc nhỏ ở vùng sơn cốc thuộc tỉnh 
Cam Túc - Trung Quốc. Về mặt địa lý, theo sự phân bố 
các giống người Mông, thi tộc Đại Nguyệt. là giông người 
Mông ở tây Mông Cô, thuộc bộ tộc Ách Cô Đặc (Eleuts). 
Hiện nay người ta gọi là người Mông Cô, nhăm chỉ giống 
dân dã bị pha trộn huyết chủng giữa các dân tộc người 
Mông Cô, Tây Tạng, Đột Quyết, Y Lăng và Miễn Điện. 
Đây là giống người còn giữ nhiêu thành phần của người 
Trung Quốc. Họ định cư tở tây bắc Ấn Độ, họ có thân 
hình cao to, mũi hơi nhỏ, có phân giông mũi người Y 
Lãng. Các tộc người Mông định cư ở Miễn Điện, ở tỉnh 
A Tát Mật, ở Mãnh Gia Lạp, ở Bất Đan, ở Tích Kim và 
Ni Bạc Nhĩ đều có sắc da vàng, mặt trẹt, trông giống 
người Trung Quốc không khác (Tư liệu nhân chủng học 
này được trích từ thiên hai của Chương II và V, trong 
cuốn “Á Châu Chủng tộc địa lý” của Lý Học Tăng). 


- Ngữ Văn: 


Do Ấn Độ có quá nhiêu tộc người kế tiếp nhau xâm nhập 
vào Ấn thổ, và rồi các tộc người này lại đồng hóa lẫn 
nhau qua việc thông hôn; do đó mà hình thành lớp người 
bị pha trộn từ nhiều huyết chủng. Về tập quản sinh hoạt, 
tín ngưỡng, tôn giáo cũng như sự cách trở vê địa bàn cư 
trú. Thì Ấn Độ quả là quốc gia phức tạp vào bậc nhất thế 
giới về lĩnh vực ngữ âm. 


Nay xin lược chia làm ba phân để trình bày: 


1. Ngôn ngữ Vệ Đà của người Aryan thuộc cổ Ấn Độ. 
Ngôn ngữ Vệ Đà do quá trình tiễn hóa mà thành ra Phạn 
văn. Phạn văn với ngôn ngữ Ba Tư và Lạp Định là cùng 
một ngữ hệ. Do diễn biến này khiến Ấn Độ sản sinh 
nhiêu thứ ngữ văn. 


2. Thời Phật giáo xuất hiện, ở thời này Phạn ngữ chưa 
phô biến; thay vào đó các địa phương của Ấn Độ vẫn 
chưa thống nhất là nên dùng ngữ văn nào làm phô thông, 
thì có sự xuất hiện chữ Sanskrit (Nhã ngữ). Đến thế kỷ 
thứ tư trước công nguyên. Phạn văn đã qua bao lần cải 
cách mới đi đến phục hưng, và trở thành văn tự cô điển 
của Ấn Độ, được giới học giả chọn dùng. Về đại thể thì 
Phạn ngữ tương cận với Nhã ngữ, và người Trung Quốc 
cho răng Nhã ngữ chính là Phạn ngữ. 


Do thời cận đại phát hiện ra văn tự được khắc trong các 
bia ký thuộc thời cô đại của Ấn Độ, nhờ đó mà suy diễn, 
đối chiếu với những dịch âm trong kinh Phật của Trung 
Quốc cô xưa đề tìm hiểu xem đương thời đức Thích Tôn 
sử dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ nào, đến nay vẫn chưa thể 
xác định. Có nhiều khả năng đó là ngôn ngữ được quân 
chúng sử dụng thông thường trong g1ao tiếp thường nhật. 
Ngôn ngữ này chịu nhiều biến hóa đề trở thành ngôn ngữ 
Ba Lị (Pali). Ngày nay chỉ có Phật giáo Nam truyền là 
dùng tiếng Ba LỊ; văn Ba LỊ được chép trong kinh, luật 


Phật giáo hiện còn không giữ được nguyên trạng như thời 
Phật còn tại thể, và cũng không giống chữ ba lỊ của thời 
A Dục. Vì nó đã qua nhiều biến cô mới thành. Nhưng rõ 
là Phạn ngữ được dùng để viết kinh Phật là từ rất sớm. 
Đức Phật có thê là do tình cờ mà sử dụng Nhã ngữ; trong 
khi các đệ tử Phật là dùng tiếng của địa phương để truyền 
bá Phật giáo đi khắp nơi. Sau khi Phật nhập diệt, tại 
thành Vương Xá (Ràjagrha) diễn ra cuộc kiết tập thánh 
điển lần thứ nhất, và người ta đã dùng ngôn ngữ thông 
thường (hỗn thành tục ngữ) trong lân kiết tập này. Sau 
này thì Phạn ngữ (SanskrIt) được phục hưng thì học giả 
Phật giáo không ai là không sử dụng Phạn văn; thời gian 
sân đây tại Ni Bạc Nhĩ (Nepal), Cao Xương, và Vũ Điển 
V.V... neười ta phát hiện và khai quật được kinh điển Phật 
giáo được viết bằng Phạn văn. Điều này cho thấy không 
có gì phải nghi là những thánh điển Phật giáo được dịch 
ra Hán văn đều do những nguyên bản Phạn văn. 


3. Phương tiện địa phương ngữ, Ấn Độ có hơn hai mươi 
hai ngôn ngữ. Nhưng ngữ văn chủ yếu thì có mười ba 
thứ; hiện nay theo Hiến pháp Án Độ qui định, thì những 
ngữ văn thông dụng gồm có: Án Độ ngữ, Ba Ljị ngữ, 
Mãnh Gia Lạp ngữ, A Tát Mật ngữ, Khách Thập Mễ Nhĩ 
ngữ, Bàng Giá Thổ ngữ, Lạp Cơ Thô ngữ, Áo Lôi Tát 
ngữ, Đặt Lỗ Cô ngữ, Mã Lạp Đề ngữ, Thô Lỗ ngữ, Mã 
Lạp Nhã Lạp ngữ, Tích Lan ngữ. 


Người dân Ấn thường nhân vào việc người theo Hồi giáo, 
người theo Ấn giáo luôn xung đột nhau, nhiều khi dẫn 
đến đồ máu, phân lớn là bên nào cũng muốn bảo vệ tiếng 
nói của dân tộc mình, có lắm lúc nổ ra chiến tranh với 
nhau khiến tình thế thêm phân rồi ren. 


TIẾT H: TÔN GIÁO Ở ẤN ĐỘ. 


Nhìn xuyên suốt dòng lịch sử của đất nước Ấn Độ, người 
ta nhận thây Ấn Độ là nơi phát xuất tô chức mọi mô hình 
tôn giáo của thế giới. Cũng giống như Hy Lạp nơi mà từ 
thời xa xưa cho đến thời cận kim, luôn phát sinh những 
tư tưởng triết học trọng yếu trong nên triết học tây 
phương. Cũng thê, những tôn giáo và tư tưởng triết học 
của Ấn Độ từ trước giờ vẫn bảo trì tính cách “nhất thể”, 
và chưa bao giờ tách khỏi mỗi quan hệ nhất thể để tiên 
tới. Nền triết học tây phương phát sinh từ Hy Lạp và đạo 
Cơ Đốc phát sinh từ Do Thái, từ thời cỗ đại hai ảnh 
hưởng trên thường xung đột nhau cho mãi đến thời trung 
cô cả hai mới chịu điều hòa đề rôi vào thời cận đại lại 
phân ly; điêu này hoàn toàn khác với nền triết học và tôn 
giáo của Ấn Độ. (Phân tự luận của “Án Độ Triết Học và 
Tôn giáo Sử” do Cao Nam Thuận - người Thái Lan và 
Mộc Thôn Thái Hiền người Nhật bản cùng hiệp soạn). 


- Tứ Vệ Đà. 
Ấn Độ không những là nước đa sắc tộc, mà còn là một 
nước đa tôn giáo. Nêu lây tôn giáo của người Aryan làm 


chính thông, thì Vệ Đà là nhất quán cả về tôn giáo lẫn tư 
tưởng. Bà La Môn giáo mà trong kinh Phật thường đề 
cập đến ngày nay gọi là Ấn Độ giáo, cả hai đều từ Vệ Đà 
mà ra cả. 


Đại cương về nội dung tứ Vệ Đà: 


1. Lê Cu Vệ Đà: gôm một nghìn không trăm mười bảy 
bài Thánh ca dài ngắn khác nhau, được dùng trong việc tế 
tự, chỉ chừng một một phần mười là có liên hệ đến tôn 
giáo; trọng yếu nhất là bài “Lễ Kính Thái Dương Thần 
Ca”, bài Thánh ca này được các tăng lữ Bà La Môn sáng 
chiêu đọc tụng trong các lễ cầu nguyện. Thời đại thành 
lập nội dung Lê Cu Vệ Đà là bất nhất. Chậm lắm nó cũng 
được biên tập trước công nguyên một nghìn năm. Đây là 
bộ Vệ Đà duy nhất được dùng làm tư liệu để khảo sát về 
trạng thái tối cô của giỗng người Aryan. 


2. Sa Ma Vệ Đà: øôm một nghìn năm trăm bỗn mươi 
chín bài Thánh ca được các tăng lữ Bà La Môn xương lên 
trong lê “tửu tê”. 


3. Dạ Nhu Vệ Đà: về đại thể thì Dạ Nhu Vệ Đà tương 
đồng với Sa Ma Vệ Đà, ây là dạy cách thực hành tế lễ 
phải như thê nào, nhưng bất đồng ở chỗ là trong đại bộ 
phận của Lê Cu Vệ Đà thì Dạ Nhu Vệ Đà chưa xuất hiện 
lời tế thần sáng tạo độc nhất và duy nhất. 


4. A Thát Bà Vệ Đà: về nội dung chia làm hai mươi 
quyền, gồm bảy trăm ba mươi mốt bài Thánh ca. A Thát 
Bà Vệ Đà nói về mối quan hệ g1ữa người Aryan với cư 
dân sốc tại bản địa Ấn Độ sau khi hai bên có sự tiếp XxÚC 
qua lại và chịu sự hấp thụ nhiều yêu tô tín ngưỡng của 
nhau mà hình thành; do đó A Thát Bà Vệ Đà phân nhiều 
là thần chú và phép khống chế qui thân. Chỉ một số ít bài 
thưo được dùng để ca tụng Thượng đề; vì vật A Thát Bà 
Vệ Đà phân lớn mang sắc thái mê tín. 


- Bốn giai cấp: Ba đại cương lĩnh của Bà La Môn giáo. 
Một là chru nghĩa thiên khải Vệ Đà, hai là chủ nghĩa vạn 
năng tê tự, ba là chủ nghĩa Bà La Môn chí thượng. 


Ba thứ chủ nghĩa trên được coI là nét đặc sắc của thân 
Ø1áo. 

Vệ Đà là do sjư khải thị của Phạm thiên thượng đề, vì 
vậy nên Thành thánh là vô tượng; cứ theo chỉ đạo của Vệ 
Đà mà thực hành tế tự thì không có gì là “bất năng” cả 
Khi tế tự thì cân phải đến tăng lữ bllm, vì thế nên Bà La 
Môn là giai cấp chí thượng. 


Thực thì chế độ giai cấp chỉ xuất hiện khi tộc người 
Aryan đã xâm nhập An Độ, và do thi ca Vệ Đà cứ tăng 
dân nên nghi thức tế tự cũng theo đó tăng lên mới sản 
sinh ra chức Tư tế chuyên lo việc tế tự. Tư tế có quyền 
lợi của tư tế cho nên phải bảo vệ lơi ích của giới tính. Từ 
đó đưa đến chủ trương tế tự phải thế tập (cha truyền con 


nối), hoặc người cùng giai cấp. mới được kế thừa. Nhân 
đó, giai cập Tế tự cậy vào quyên uy của Thân thánh mà 
đề ra bốn giai cấp. 


1. Giai câp Bà La Môn: 


Tôn giáo sư thuộc giai cấp Tế ti, giai cấp TẾ ti trải qua 
nhiều đời, con cháu họ càng lúc càng đông nhân đấy mới 
hình thành một đại chủng tánh. Người của chủng tánh 
này một khi được sinh ra là liên trửo tàhnh tăng lữ. Lúc 
tuổi giả vào rừng sông và sinh hoạt như người xuất gia 
(giai cấp Bà La Môn tự chia đời con người làm bốn giai 
đoạn, một là giai đoạn nhi đồng giáo dưỡng kỳ, hai là giai 
đoạn kết hôn và sinh hoạt ø1a đình, ba là giai đoạn vào 
rừng sinh sống, và bốn là giai đoạn trỗn đời ân tu). 


2. Giai cấp Sát Đề Lợi: 


Là giai cấp vương giả thuộc tộc người võ sĩ. Dây là giai 
cấp thống trị về mặt đôi nội. Và không chế về mặt đối 
ngoại. Nhân đây mà xuất hiện giai cấp “Võ nhân chủng 
tánh”. Đây là giai cấp lấy võ nghệ làm thế tập mà hình 
thành nên chức vụ chuyên về chiến sĩ. Chủng tánh võ 
nhân phải nhờ đến sự tế tự của giai cấp Bà La Môn để 
được Thân hộ, vì vậy, họ ở vào g1aI cấp thứ haI. 


3. Giái câp Phệ Xá: 


20 


Ngoài các Tế ti và Võ sĩ, người Aryan còn có hạng người 
theo đủôi các nghê như: thương mại, nông nghiệp và 
công nghệ, từ đó hình thành nên giai câp thứ ba Phệ Xá. 


4. Giai cấp Thủ Đà La: 


Đây là giỗng người Đạt La Duy Gia (Dravidian); tộc 
người này xâm nhập Ấn Độ từ rất sớm và họ là tộc người 
đầu tiên bị chinh phục bởi tộc người Arya, và họ bibiến 
thành giai cấp nô lệ tiện dân. 


Trong bốn giai cấp trên, chỉ có ba giai cấp là Bà La Môn, 
Sát Đề Lợi và Phệ Xá là được tụng niệm Vệ Đà, được 
quyên tế tự. Sau khi chết cả ba giai cấp này sẽ được tái 
sinh lại cõi nhân thế. Do đó, cả ba được gọi là “tái sinh 
tộc”; còn chủng tộc Thủ Đà La do không phải là giống 
người Aryan, nên họ không những không được quyên 
tụng niệm Vệ Đà và tế tự, mà họ cũng không có hy vọng 
được tái sinh trở lại ở đời sau. Do đó, giai cấp Thủ Đà La 
còn gọi là “nhất sinh tộc” (tộc người chỉ được sinh một 
lần). Khi tộc người Bà La Môn chết thì chỉ cần bái Thân, 
tụng kinh là liền được trở về với Phạm thiên - tức bản thê 
vũ trụ, và gọi là “đốn ngộpa”. Trong khi tộc người Sát Đề 
Lợi và Phệ Xá thì ngòaI việc tế tự và tụng kinh, họ cần 
phải khô luyện tu thiền mới được sinh về với Phạm Thiên 
(sau khi chết) và gọi đó là “tiệm chứng pháp”. 


- Tín ngưỡng Thân. 


21 


Không cần phải nói, ai cũng biết tín ngưỡng thân của 
người Aryan đêu căn cứ vào kinh Vệ Đà. Lê Câu Vệ Đà 
chia vũ trụ thành ba giới là: thiên - không - đị, mỗi giới 
có mười một vị thân, cộng có ba mươi ba thân. Kỳ thực, 
những thân được cúng tế là rất nhiều, nhìn giỗng như đa 
thân giáo. Nhưng thường thì họ chỉ nhắm vào vị thần chủ 
yếu để tán tụng, và luôn luôn dùng những câu chữ rốt ráo 
nhất để hình dung: cho nên vị Thân chủ yếu không nhất 
thiết là vị nào, mà tùy vòa đỊ vị của Thân được nhắm đến. 
Đây là lý do khiến có người gọi Bà La Môn giáo là “Giáo 
hoán Thân giáo” (Kathentheism), bằng như dựa vào trạng 
thái chủ quan của người tin, thì hiễn nhiên tín ngưỡng 
của người Aryan là nhất thần giáo, và tôn giáo của họ 
được coi là “đơn nhất thần giáo” (Henotheism) tức tôn 
giáo chỉ sùng bái một vị thần trong số những vị thân. 


Trên bình diện thông thường, người Aryan cùng bái năm 
sức mạnh thiên nhiên mang tính Thân cách, đó là Thái 
dương thần, Thiên thân, vũ Thần, Không khí thần và Hỏa 
thân. Đặc biệt người Aryan rất sùng kính thần Ba Thê Na 
(Yaruna), và thần lôi vũ là Nhân Đà La (Indra). Do vì họ 
đặc biệt sùng kính tầhn Indra, nên người ta lấy tên vị thần 
này đạt tên nước là Ấn Độ - India, Indian. 


Thân của Vệ Đà trước tiên là Thiên thân, Không thân trôi 
dân dà tiến đến Địa thân. Nguyên Thỉ của thân trong Vệ 
Đà là thần Đặt Vưu Tư (Dyaus), thân Dyaus trong Vệ Đà 
vời thần Zeus của Hy Lạp và thân Jupiter của La mã có 


22 


cùng ngữ căn dyu - Phất quang mà thành tên thần. Nghĩa 
là do sáng tỏ quang minh mà hóa thành Thân. Thần 
Yaruna xuất hiện sớm hơn thân Indra, thần Indra là sức 
mạnh của không giới, trong khi thân A Kỳ Ni (Agn)) là vị 
thân chủ yếu của Địa giới. 

Bất luận là gì, tuy thần trong Vệ Đà có nhiều nhưng mỗi 
khi lễ bái các Thần điều chắc chắn là họ không thể quên 
vị Thần chủ tế của vũ trụ. Sở dĩ vậy, nên trong Lê Câu Vệ 
Đà nói: “tuy nhiên, người đời có gọi vị thần của họ là 
Indra, Mật Tư La (Mita là thần biểu trưng ân huệ của thái 
dương) hay thần Varuna đi nữa. Kỳ thực cũng chỉ có một 
thân, chắng qua là do các thi nhân dùng nhiều danh xưng 
khác nhau để gọi đó thôi”. (tư liệu vừa nêu được trích từ 
cuôn Ấn Độ Triết Học Tôn Giáo Sử, do Cao Nam Thuận 
- người Thái Lan và Mộc Thôn Thái Hiên - người Nhật 
Bản cùng trước tác, và Ân Độ Thông Sử của Chu Tường 
Quang). 

TIẾT HI: TRIẾT HỌC ẤN ĐỌ. 


Theo cô tổng thông Ấn Độ, bác sĩ Dr.S Radhakrishna viết 
trong cuôn Ấn Độ Triết Học, theo đó thì sự phát triển của 
triết học Ân Độ có thẻ chia thành bốn thời kỳ: 


l. Thời kỳ Vệ Đà: 
Khoảng một nghìn năm trăm năm đên sáu trăm năm 


trước công nguyên, đây là thời phát sinh rất nhiễu Tu 


23 


Đạo Viện, chủ nghĩa duy tâm của Ấn Độ được khai mở ở 
thời kíy này. Thời này trí thức con người còn trong trạng 
thái sơ kỳ, cho nên tín ngưỡng mê tín cùng tư tưởng trí 
thức là hai đối cực tương tranh nhau. Những bài tụng ca 
trong Vệ Đà phụ thuộc vào Phạm Thư (Bràhmana) và Áo 
Nghĩa Thư (Upanisad), tức là được ghi chép thành công ở 
thời điểm này. 

2. Thời kfy Sử thi: 


Sử thị ở đây là chỉ cho hai bộ trường thi La Ma Sở Hành 
Truyện (Ràmàyana) và Đại Chiên Thi (Mahàbhàrata). 
Hai bộ trường thì này ra đời trước công nguyên sáu trăm 
năm, và kéo dài đếnhai trăm năm sau công nguyên. 
Trong suốt thời gian tán trăn năm đó được khởi đầu với 
Áo Nghĩa Thư (Upanisad) và kết thúc bằng thời phát 
triển các phái triết học của Ấn Độ. Các tôn giáo như: Kỳ 
Na giáo, Phật giáo, và các phái như: phái Tư Bà, pahí 
Duy Tu No (còn có tên là phái Tỳ Nửu Nô, hay Tỳ Thấp 
Nô), tất cả đều được thành lập trong thời kỳ này. Sáu 
phái triết học của Ấn Độ xuất hiện đồng thời với Phật 
giáo cũng vào thời gian này. Duy có điều thư tịch của sáu 
phái triết học mãi về sau mới được viết thành văn. 


3. Thời kỳ Kinh Điễn: 
Đây là thời đại mà học thuyết của các tông phái đều dùng 


văn tự đê ghi chép thành kinh điên, và được xảy ra sau 
công nguyên hai trăm năm. Trước đó giáo nghĩa của các 


24 


học thuyết nêu trên đều được truyền thừa bằng phương 
pháp truyên khâu. 

4. Thời kỳ Chú Sớ: 

Kinh điển thuộc thời kỳ này khó mà phân tích một cách 
rạch ròi, nghiêm cách, nhân đây mới đưa đên việc chú 
ø1ả1, tức dùng tự nghĩa đê tranh luận. Do đó, thời kỳ này 
được coI là thời trọng văn tự hơn tư tưởng. 


- Ba Đại Thánh Thư của Ấn Độ. 


Trong thời kỳ của Mạn Trường Vệ Đà, nó bao hàm luôn 
thời đại Phạm thư. Thời gian của thời đại này ước khoảng 
một nghìn năm đến năm, sáu trăm năm sau tây lịch. ““Tam 
đại cương lĩnh” của Bà La Môn giáo được tạo lập vào 
thời này với các bản kinh sốc như: Lê Câu Vệ Đà, Sa Ma 
Vệ Đà và A Thát Bà Vệ Đà. Thời ây được biên soạn qua 
nhiều ghi chép. Chỉ có Da Nhu Vệ Đà mới mở ra tư trảo 
biên soạn theo thứ tự của thời đại Phạn thư. Phạn thư làm 
cho tư trào về sách thần học được đây đủ, thuần thục. 
Phạn thư ra sức phát huy tính chất đặc biệt của Dạ Nhu 
Vệ Đà, đối với những øì liên quan đến việc cúng tế thì 
nhất nhất phải đưa vào nhân duyên, cớ sự, lai lịch, và 
dùng tản văn để giải thích tất cả. 

Việc phân kỹ lịch sử triết học Ấn Độ, thì Phạn thư và Áo 
Nghĩa Thư được liẹt vào thời kỳ Vệ Đà. Ở đây chủ yếu 


253 


giới thiệu ba đại thánh thư, trong đó thời kỳ Vệ Đà chiếm 
hai phân. Nay xin phân ra như sau: 


I1. Kinh Vệ Đà: 


Tức tập sốc của bôn thứ Vệ Đà. Triết học Vệ Đà được 
khai xuát ở cuỗi phân Dạ Nhu Vệ Đà, do xưa nay việc 
sùng bái các tự nhiên là vì hoài nghi, rồi từ những vị thân 
tự nhiên mà lập thành một nguyên lý tối cao, duy nhất, 
trước giờ vẫn chưa có danh xưng nào được dành cho một 
vị thân độc lập nảo, đến thời đại Tây mới thây xuất hiện; 
từ trước vẫn chưa thây đề cập đến việc sáng tạo vũ trụ, 
đến thời này mới xuất hiện việc dùng một nguyên lý tối 
cao, duy nhất và trừu tượng như là: Sinh chủ (Drajàpati), 
Tạo Nhất Thiết Chủ (Visvakarman), Nguyên Nhân(2) 
(Purusu) v.v... Nhân đấy mới tạo thành bản thể hữu tình 
và phi hữu tình. Và drồi vũ trụ cũng từ nguyên lý được 
thống nhất này mà phát sinh, và được biêu đạt qua các 
thiên trong Lê Câu Vệ Đà như: Vô Hữu Ca (Nàradàstiyà), 
Sinh Chủ Ca (Pràjapatya), Tạo Nhất Thiết Ca 
(VIsvakaraman Sùkta), Kỳ Đảo Chủ Ca (Brahmanasbath 
Sùkta) và Nguyên Nhân Ca (Purusa Sủùkta). 


2. Áo Nghĩa Thư: 


Áo Nghĩa Thư, tên trong tiếng Phạn là .i +Ni+ PA, 
Ghi chép lại gần giống như thành ngữ, vì “ngôi gần” mà 
hiệp thành thành ngữ, ý nói giống như gan và mật tương 
chiếu nhau như người ngôi đối diện vậy; mục đích của 


26 


Áo Nghĩa Thư là nhằm dạy những người chưa biết øì về 
giáo nghia bí mật. Về mặt hình thức thì Áo Nghĩa Thư là 
sản vật chính thông của Bà La Môn giáo, nhưng là một 
bộ phận của Phạn thư. Phạn thư là bộphận tôi cô của thời 
đại Vệ Đà. Nó được sáng tác ít nhất là từ bảy trắm đến 
năm trăm năm trước công nguyên. Sở đĩ vậy là do xu thế 
thời đại, trowc stiên là tư trào tự do tư tưởng, tư trào này 
được cô động bởi quyền lực của các bậc vương giả 
đương thời. Do vì nội dung của tư trào tự do tư tưởng 
như mũi nhọn đâm thắng trào truyền thông. Có hai thứ 
tập bản Phạn thư; một là thứ năm mươi hai bản, một nữa 
là thứ một trăm linh tám bản, và đều được øọI là toàn tập. 
Cái đẹp của nội dung Phạn thư, như Thúc Bảo Hoa từng 
nói: “Ai có được sách này, thì lúc sinh tiên lây đó làm 
yên vui, sau khi chết cũng lây đó làm yên vui”. Như vậy 
cho thấy giá trị của Phạn thư là rất cao. Về bản thể luận 
thì Phạn = Ngã, về hiện tượng luận thì Phạn là hiển 
tướng, nhưng kết quả của ngã hoặc là luân hồi, hoặc là 
giải thoát; đây là điêu mới mẻ và hết sức thâm thúy. Đôi 
với tư tưởng triết học Ấn Độ thì tư tưởng này mở ra 
manh mối cực lớn. 


Áo Nghĩa Thư và thời đại của đức Phật tuy liên tục 
nhưng đức Phật lại không hay biết gì về sự có mặt của 
nó, đây là một nghi vẫn khác lạ! Duy có điều là nội dung 
Áo Nghĩa Thư được triển khai rất sáng tỏ, tựa hô như đó 
là việc trở thành thông thường. (Nguyên thỉ Phật giáo Tư 
Tưởng Luận của Kimura Taiken). Có thuyết cho rằng Cơ 


2ï 


Đốc giáo cũng chịu ảnh hưởng của Áo Nghĩa Thư. (Ấn 
Độ Phát Kiên - của NI Xích Lô). 


3. Bạc Già Phạn Ca (Bhagavad Gità): 


Bạc G1à Phạn Ca là một bộ phận của Sử thi, là một đoạn 
từ chương hai mươi lăm đến chương bớnmi hai của phẩm 
Tỳ Tu ma thuộc quyên thứ sáu của bộ Đại Chiến Thi. 
Bhagavad Gita được sáng tác ước khoảng từ bốn trăm 
năm trước công nguyên. Ở thời kỳ này Phật giáo chính 
tứhc dùng khí vận mới để phát triển và áp đảo Bà La 
Môn giáo và giáo đoàn của họ. Khiến các học g1ả của Vệ 
Đà kinh phải cậy đến tư tưởng của Áo Nghĩa Thư, bằng 
cách bình dân hóa những bất hợp lý trong Bhagavad Gità, 
đồng thời điều hòa lại các mâu thuẫn đã có từ trước, và 
làm cho lực lượng tăng lữ bllmgiáo tươi tắn hơn và 
hướng về tân lộ - con đường mới. 


Trải qua một thời gian dài ngâm ngầm thuyền biến, kết 
cục Bà La Môn giáo được phục hưng và chuyền thành Ấn 
Độ giáo, và giảnh lây địa vị của Phật giáo, làm đại diện 
cho quốc gia Ân Độ. William Vonhumboldt cho răng sự 
miêu tả trong Áo Nghĩa Thư là “cực kỳ mỹ lệ, không rõ 
trong ngôn ngữ, có ngôn ngữ nào mang tính triết học 
chân xác như trong thánh ca Áo Nghĩa Thư không?”. Và 
theo Ni Xích Lỗ thì “sự tuyên thuyết của thánh ca không 
có tính cách tông phải, hoặc giả tuyên thị cung cấp tư 
tưởng cho bất kỳ một học phái nào (“Án Độ Đích Phật 


28 


Kiến” - của Ni Xích Lỗ). Với tín đồ Ấn Độ, thánh ca này 
là “tâm mục” trọng yêu của họ nó giông như “Tân Ước” 
đôi với tín đô Cưo Độc giáo vậy. 

- Sáu Phái Triết Học. 

Sở dĩ gọi là sáu phái triết học, bởi sáu phái này ra đời sau 
cuôi thời kỳ Sử Thị. Sáu phái triệt học cùng với Phật giáo 
thời sơ kỳ là tương cận gia1 đoạn triệt học Bà La Môn 
giáo. 

Tên gọi sáu phái như sau: 

l.NI Dạ Da Phái - The Nyàya School. 

2. Tăng Khư Da Phái - Sàmkhya School. 


3. ly Xá Ca Phái - The Vaisesia School còn gọ là phái 
Thăng Luận. 


4. Du - Già Phải - The Yoga School. 

5. Nhị Man Sai Phái - the Mimàmsà School. 

6. Vệ Đàn Đa phái - The Vedànta Shool. 

Sáu phái trên không những còn tôn tại tín ngưỡng Phạm 
thiên, mà còn thừa nhận giá trị Vệ Đà. Chỉ có bôn phái 
trước là không dùng Vệ Đà căn cứ lập luận. Hai phái sau 
lại dùng Vệ Đà làm căn cứ lập luận. 


29 


Do Áo Nghĩa Thư kích phát mà ba học phái chủ yếu là 
pahí Số Luận, phái Du Già và phái Hữu Thần trở thành 
ba trào lưu. (Các học phái này vẫn lây Phạm thiên làm 
trung tâm, nhân đây sản sinh ra Duy Tu Nô và Thấp Bà, 
tức tín ngưỡng về Tự Tại Thiên). Phái Vệ Đàn Đà cũng 
thuộc chính hệ Áo Nghĩa Thư, nhưng được thành lập có 
phân muộn hơn ba phái vừa nêu. So với đức Phật, không 
như hiện nay phái Số Luận truyền Tăng Khư Da tụng. 
Tăng Khư Da tụng cùng hệ tư tưởng với Áo Nghĩa 
Thư.nh lại nhnạ Phạn thư làm hệ tư tưởng triết học cho 
phái Nhị Man Sai. Phái Thắng Luận, phái Ni Dạ Da. 
Ngoại trừ phái Ni Dạ Da có quan hệ gián tiếp với Phạn 
thư, các phái còn lại so với đức Phật, thì sự ra đời có 
muộn hơn. (Nguyên thỉ Phật giáo Tư Tưởng Luận, của 
Kimura TaIken). 

Chương II: Thích Ca Thế Tôn 


TIẾT I. BÓI CẢNH THỜI ĐẠI THÍCH TỒN 
- Áo Nghĩa Thư với Phật Giáo 


Ở tiết ba của chương một có đề cập đến sự xuất hiện của 
Áo Nghĩa Thư là do xu thế theo tư trào của thời đại. Do 
đó, mà nội dung Áo Nghĩa Thư như mũi nhọn đâm ngược 
vào truyền thông. Đại loại mà nói, thì Phật Giáo cũng có 
thể gọi là đã từng chịu sự hun đúc bởi Áo Nghĩa Thư. 
Chắng hạn như khi nói về “nghiệp”. Trong cô Áo Nghĩa 
Thư, nghiệp thuộc mật giáo nên không thê công khai. 


30 


Nhưng đến thời đức Phật thì nghiệp trở thành tư tưởng 
được các giáo phái thừa nhận; hoặc như thuyết “luân hôi 
cũng đã manh nha từ thời đại Phạn thư, nhưng về sau mới 
hoàn chỉnh và được thừa nhận. Vào thời đại ban đầu của 
Áo Nghĩa Thư, thì thuyết “giải thoát” mới là mục đích 
cuối cùng. Như thế đủ đề suy định răng tuy Áo Nghĩa 
Thư là mật giáo thuộc về nội bộ của Bà La Môn Ø1áO Ở 
đây là nội bộ Ấn Độ nên có thê đức Phật chưa đích thân 
thâm hiểu về nó, nhưng không thê nói vì lý do mà đức 
Phật chưa từng gián tiếp chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do 
của Áo Nghĩa Thư, dù răng thuyết về nghiệp, luân hôi, 
giải thoát là do chính đức Phật thuyết giảng, cho dù nội 
dung không giông với Áo Nghĩa Thư. Nhưng không thể 
vì thế mà nói răng đức Phật chắng chút tơ hào quan hệ 
với Áo Nghĩa Thư. 


- Điều øì tạo nên tư trào thời đại? 


Nói đến tư trào thời đại đương thời, trước tiên nên tìm 
hiểu rõ sự biến thiên của xã hội và dân tộc Ấn Độ. Người 
Aryan lây địa phương Câu La làm trung tâm đề kiến lập 
nên văn hóa tư tưởng của Bả La Môn giáo. Giống các 
nước như: Tú La Sắc Na (Suracena), đều lấy nơi này làm 
trung tâm. 


Như vậy, đên thời này pháp điên của Bà La Môn một nửa 
được coI là của người Aryan, nửa còn lại là các chủng tộc 
hạ đăng, còn man khai. Lại nữa, tại lưu vực sông Hăng, 


đặc biệt là nước Ma Kiệt Đà, nơi sản sinh nền văn hóa tư 
tưởng mới. Theo “Bao Đạt Da Na Pháp Điển” 
(Bandhayàna Dharma Sùtra), thì người Ma Kiệt Đà 
dường như có sự pha trộn giữa giai cấp Phệ Xá với giai 
cấp Thủ Đà La, mà tô tiên họ là người Aryan thuộc 
chủng tánh Vệ Xá - Họ cũng tranh dành phân cư trú tại 
địa phương Câu La của người Aryan. Họ là những người 
Aryan đến Ấn Độ sớm hơn. Trải qua thời gian lâu dài, họ 
thông hôn với tộc người hạ tiện Dravidian, và cũng từ đó 
họ trở thành một chủng tộc mới và độc lập. 


Chủng tộc độc lập này lẫy nước Ma Kiệt Đà làm trung 
tâm. Đến thời đại đức Phật, Ân Độ ước có mười sáu nước 
lớn. Kinh Trung A Hàm quyền năm mươi lăm, kinh 202 - 
Trì Trai kinh “chép là, trong số các nước lớn, như nước 
Ma Kiệt Đà lẫy thành Vương Xá làm kinh đô, nước Kiều 
Tát La lấy thành Xá Vệ làm kinh đô, nước Ta Di lấy Kiêu 
Thường Di làm kinh đô, nước Bạt Kỳ lây Tỳ Xá Ly làm 
kinh đô v.v... các nước vừa nêu là những nước cường 
thịnh nên được lưu danh. 


Tại các “tân bang quốc” nảy, tuy vẫn chịu ảnh hưởng văn 
hóa truyền thống Bà La Môn, nhưng là những bang quốc 
trỗi dậy với nên văn hóa tự do. Nên văn hóa tự do này 
nhận được sự bảo hộ của các bậc vương giả. Do đó, đây 
là khu vực tuy cũng có quan niệm về bốn chủng tánh, 
nhưng lại lây giai cấp Sát Đề Lợi đặt lên trên giai cấp Bà 
La Môn. Các bậc vương giả bảo hộ tư trào tự do tư tưởng 


không hăn là họ xuất thân từ huyết thông của giai cấp Sát 
Đề Lợi, nhưng họ lại cư xử ở cương vị chủng tánh Sát Đề 
Lợi là đề nhắm bảo lãnh bốn chủng tánh. Nhân đó, phàm 
hễ là tư tưởng mới thì liên được trọng thị, trong khi đó 
quan niệm “Bà La Môn chí thượng” lại phải chịu sự khảo 
nghiệm hết sức gay gắt. Đó là do tư trào phản Vệ Đà 
được các vương gia che chở. 


- Phản Vệ Đà của Sa Môn Đoàn. 


Như đã giới thiệu danh xưng của sáu phái triết học; trong 
sáu phái, không phái nào là không thừa nhận giá trị Vệ 
Đà, vì thế mà truyên thông học phái rất thịnh hành. 
Nhưng truyền thông đó bị phái cách tân của Sa môn đoàn 
phủ nhận. 


Thực sự mà nói, thì thời gian trước đức Phật một trăm 
năm, và sau đức Phật hai trăm năm, tư tưởng giới ở Ân 
Độ là cực kỳ hỗn tạp. Qui nạp lại mà nói, đại khái có thê 
phân thành bốn loại: 1. Bà La Môn giáo chính thống - 2. 
Tín ngưỡng theo tập tục, hệ tín ngưỡng này lây Sử thi 
làm tư tưởng trung tâm, đó là Phạm thiên, Duy Tu Nô, và 
Thập Bà là ba vị thần chính của Bà La Môn giáo được 
thông tục hóa - 3. Triết học, chẳng hạn như đại bộ phận 
của sáu phái triết học đã thành lập - 4. Phản Vệ Đà của Sa 
môn đoàn. 


Các phái phản Vệ Đà đêu có chủ nghĩa “đặc chủng” và 
có tô chức giáo đoàn. Các giáo đoàn dưa ra kiên giải khu 


biệt với Bà La Môn, và họ mệnh danh là Sa Môn 
(Sramana - cân tức). Do đó, mà vào thời đức Phật, có ý 
kiến rằng mỗi khi giới thiệu các phái, người ta gọi hoặc là 
Sa Môn hoặc Bà La Môn, ngược lại các phái cũng gọi 
đức Phật là Đại Sa Môn Cù Đàm. 


Đương thời tại Ấn Độ có rất nhiều đoàn Sa Môn; kinh 
Phật chép có chín mươi sáu thứ ngoại đạo, trong đó có 
nhiều ngoại đạo cũng xưng là Sa Môn; như lục sư ngoại 
đạo chăng hạn. 


- huục Sư Ngọai Đạo 

Lục sự ngoại đạo được nói đến rất nhiêu trong các kinh, 
luật tiêu thừa. Xin lầy kinh thứ hai mươi bảy - kinh Sa 
Môn Quả - trong kinh Trường A Hàm đê giới thiệu vê tên 
øọ1 của Lục sư ngoại đạo; 

1. Bất Lan Ca Diếp (Pùrana - Kàssapa): 

Nhóm ngoại đạo này hoài nghĩ về Luân lý, phủ định cả 
nghiệp thiện nghiệp ác, cho răng thiện ác nên căn cứ vào 
sự tương ứng. Do đó, họ đê xướng Vô tác dụng Luận. 

2. Mạc Già Lê Cù Xá Lợi (Makkali Gosàla): 

Đó là {ên vị tÔ của tà mệnh ngoại đạo. Nhóm ngoại đạo 
này đê xướng “Vô nhân nhị hữu luận” (Có là có chứ 
không có nguyên nhân). Nhóm này là một phải của Kỳ 


Na giáo. Ngoài Kỳ Na giáo, đây là nhóm ngoại đạo mạnh 
nhât so với năm nhóm còn lại. 


3. A Kỳ Đa Š1 Khâm Bà La (AJIta Kes°akambala): 


Nhóm này phủ định thuyết linh hồn, và đề xướng “Duy 
vật luận”. Chủ trương lấy khoái lạc làm mục đích, bài 
xích tất cả mọi quan niệm nghiêm túc về luân lý. Nên 
được gọi là Thuận thế ngoại đạo. 


4. Ba Phù Đà Ca Chiên Na (Pakudha Kacàyana): 


Nhóm này chủ trương “Tâm vật vĩnh bất tiêu diệt”, và đề 
xướng “Thê gian thường tôn luận”. 


5. Tán Nhã Di Tì La Lê Phí (SãnJaya Belathiputta): 


Là phái ngụy biện, hoặc còn có tên là Bộ Nang Luận Giả; 
ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta) và ngài Mục Kiền Liên 
(Mahàmaudgalyàyana). Cả hai đều xuất thân từ phái này, 
sau mới qui y Phật. 


6. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử (Nigantha Nataputta): 


Thi tổ của Kỳ Na giáo là Ma Ha Tỳ Lô (Mahà - Vira), 
ông ra đời trước đức Phật, và cũng xuất thân là vị vương 
tử. Phái này dùng “mệnh” (Jiva) và “phi mệnh” (AJIva) 
tạo thành nhị nguyên luận đề thuyết minh tất cả mọi vẫn 
đề. Do đó, họ đề xướng “Vô thân luận” , phủ định quan 
niệm Thượng đề là đẳng tạo vật. Điểm TH sắc của phái 
này là giữ giới bất sát sinh rất nghiêm mật, và tu khổ 


33 


hạnh một cách cực đoan. Ấn Độ là đất nước rộng truyền 
hạnh tu khô hạnh câm dục. Do đó, khi Phật Giáo bị chìm 
vào tả đạo của Mật giáo, và tiễn hành việc ”nam nữ đại 
lạc” nên sau đó bị diệt vong. Trong khi Kỳ Na giáo trải 
qua hơn hai nghìn năm trăm năm và hiện nay vẫn còn lưu 
hành tại Ấn Độ. 


Cứ theo kinh Phật mà xét, thì Lục sư ngoại đạo có thê nói 
là không có gì tốt lành. Thực tế khi khảo sát tư tưởng của 
họ, cô nhiên họ không theo kịp tính hợp lý của Phật Giáo, 
và cũng chưa kết tập kinh điển của họ như Phật Giáo đã 
kết tập. Điêu đó phản ánh được răng thời ấy giữa Phật 
Cáo và Lục sư ngoại đạo có xung đột nhau như tường 
vách khó nhìn thấy nhau. Người Phật tử có chánh tín 
không thể dung chấp ý thức hương quyện mang tính hàng 
hai. 


- Sáu Mươi Hai Kiên. 


Tư tưởng của hàng ngoại đạo đương thời, tổng quát là 
øôm các đoàn Sa Môn, và học thuyết Bà La Môn. Chỉnh 
lý và phân loại, có cả thảy sáu mươi hai kiến giải. Xin 
đọc kinh Trường A Hàm, quyền mười bốn, kinh thứ hai 
mươi mốt “Phạm Động Kinh”(1). Trong kinh có xâu kết 
sáu mươi hai kiến giải, và chia thành hai thuyết với mười 
sáu loại: 


I. NÓI VÉ ĐỜI QUÁ KHỨ, HOẶC CÒN GỌI LÀ 
“BẢN KIẾP BẢN KIÊN”. GÒM NĂM LOẠI VỚI 
MƯỜI KIỂN. 


1. Thế ø1an thường trụ luận, thường kiến luận, có bỗn 
thứ. 


2. Thế gian thường bán vô thường luận, có bốn thứ. 
3. Thê gian hữu biên vô biên luận, có bốn thứ. 

4. Dị vấn dị đáp luận, có bốn thứ. 

5. Vô nhân nhi hữu luận, tức Vô nhân luận, có 2 thứ. 


II. NÓI VÉ ĐỜI VỊ LAI, HOẶC CÒN GỌI LÀ “VỊ 
THÉ VỊ KIẾP” CÓ NĂM LOẠI VÀ BÓN MƯƠI 
KIEN. 


1. Thế gian hữu tưởng luận, có mười sáu kiến giải. 

2. Thế gian vô tưởng luận, có tám kiến giải. 

3. Thế gian phi hữu tướng phi vô tướng luận, có tám kiến 
ĐIả1. 

4. Chúng sinh đoạn diệt vô dư luận, tức Đoạn kiến luận, 
có bảy kiên giải. 

5. Hiện pháp Niết bàn luận, tức không luận là ở trạng thái 
nào, chỉ nhăm vào đời hiện tại, lây đó làm cảnh giới tôi 


cao. Có năm kiên giải. 


37 


Thời ấy tư tưởng của Bà La Môn thì quá cô hữu khiến 
người đời phải phản đối. Tư tưởng của các đoàn Sa Môn 
tuy mới, như quá cấp tiễn, khiến người ta có xu .hướng 
thiên kiến một cách cực đoan. Với nhân tâm thế đạo, thì 
thái quá cũng như bất cập, cả hai đều không nên. Do vậy 
mới xuất hiện sự tích đẳng Thích Tôn ứng hóa ở cõi nhân 
gian. Đặc biệt là đức Phật với trí tuệ vô hạn, và bi tâm vô 
lượng đã khởi xướng chánh giáo trung đạo một cách 
vững chắc. Lấy đó bài trừ mọi thiên kiến của các phái 
ngoại đạo. Do đó, trong thời gian dài ngoại đạo bị tôn hại 
(dẹp tan), và Phật pháp đã đem đến cho nhân loại khí 
tượng mới, như ánh sáng chiễu xa vạn dặm! 


TIẾT H. SỰ GLÁNG SINH VÀ THÀNH ĐẠO CỦA 
ĐỨC THÍCH TÔN. 


Từ thời cô đại, Ân Độ là một nước tuy có nên văn hóa vĩ 
đại, nhưng lại không có quan niệm về lịch sử biên niên. 
Chính nguyên nhân này nên dù Đức Thích Tôn đã lưu lại 
nhân gian một di sản văn hóa vô cùng trân quí, nhưng về 
mặt lịch sử chúng ta lại không biết một cách chính xác về 
niên đại của Ngài. 

Mãi đến thời gian gần đây, dựa vào các tư liệu cũng như 
ở góc độ khảo cứu mà suy luận những gì có liên quan đến 
niên đại của đức Phật, thì có đến bảy mươi nhà đưa ra 
nhiều thuyết khác nhau. Trong khi các bậc cô đức ở 
Trung Quốc lại dựa vào hiện tượng tinh tú cũng như sự 


chuyền vận của địa cầu được ghi trong cô sử mà ức đoàn 
răng đức Phật đản sinh năm Giáp Dân, đời Chu Chiêu 
Vương thứ hai mươi sáu (trước tây lịch 1027 năm). 
Thuyết này xin đọc “Lịch Đại Tam Bảo Ký” quyên 
một(2) hoặc trong “Phật Tổ Thông Ký” quyền hai(3), ở 
phân chữ nhỏ và chú giải cuối. Tuy nhiên chứng cứ của 
thuyết này có vẻ mù mờ khó tin. Do đó, thuyết này không 
được các học giả cận kim quan tâm. Có người dùng 
thuyết của Thiện Kiến Luật, trong Chúng Thánh Điển 
Ký; thuyết này khác với thuyết của Nam truyền của 
Thượng Tọa Bộ, và cho răng đức Phật đản sinh trước 
Thiên Chúa 480 năm. Vọng Nguyệt - người Nhật Bản thì 
tin vào năm được ghi trong Phật Cáo Đại Niên Biểu, tức 
sử dụng thuyết của Chúng Thánh Điển Ký(4). Nhưng lại 
lây năm 485 trước Công nguyên là năm Phật nhập diệt 
làm kỷ nguyên Phật Giáo nguyên niên. Phất Lợi Thoát 
Thị (J.F.Fleet) thì căn cứ theo sử liệu của Hy Lạp để đoán 
định kỷ nguyên Phật nhập diệt là trước Công nguyên 463 
năm. Thuyết này có phân giỗng với thuyết của Chúng 
Thánh Điền ký. 


Theo truyền thuyết của Tích Lan, thì kỷ nguyên Phật 
nhập diệt là trước Công nguyên 543 đến 544 năm. Hiện 
nay tại đại hội Thế Giới Phật Giáo Đồ Hữu Nghị lần thứ 
ba đã thông qua kỷ nguyên Phật nhập diệt là năm 544 
trước Công nguyên, và lẫy đó làm nguyên niên. Điều này 
được căn cứ vào văn bia hiện còn lưu giữ tại Ưu Đàm Da 
Kỳ Lợi (Udayagiri) của một vị vua nước Yết Lăng Già 


39 


(kakinga) thuộc nam Ấn có tên là Ca La Tỳ La 
(siriKharavela Maha Meghavàhana) đê suy đoán ra, và 
nhà sử học V.A. Smith cũng đông ý với thuyêt này. 


Tiểu Dã Huyền Diệu người Nhật Bản lại căn cứ theo 
Thập Bát Bộ Luận được truyền bởi Nhất Thiết Hữu Bộ, 
theo đó thì vua A Dục lên ngôi sau Phật nhập diệt 116 
năm, và cho rằng như vậy là vua A Dục tức vị trước 
Công nguyên 269 năm, lấy năm này mà suy, thì đức Phật 
nhập diệt trước Công nguyên 384 năm(S). 


Vũ Tỉnh Bá Thọ cũng người Nhật Bản thì dựa vào tư liệu 
của họ Tiêu Dã mà suy doán, khảo sát và nhất trí năm 
vua A Dục lên ngôi là năm 271 trước Công nguyên, cộng 
vơi tám mươi năm đức Phật thọ thế thành ra 466 năm đến 
386 trước tây lịch(6), học trò của Tỉnh Bá, bác sĩ Trung 
Thôn Nguyên, gân đây cũng đồng ý với tư liệu của Tỉnh 
Bá, đồng thời có thêm sử liệu mới của Hy Lạp. Sau khi 
khảo chứng ông đính chính lại niên đại của Phật là trước 
tây lịch từ 463 năm đến 383 năm(7). Pháp sư Thời Hiển 
và Ấn Thuận của Trung Quốc cũng dùng thuyết của Thập 
Bát Bộ Luận và của Bộ chấp Dị Luận, theo đó thì năm 
vua A Dục lên ngôi nhằm vào đời Chu Noản Vương năm 
thứ bốn mươi ba ở Trung Quốc. Trước tây lịch 272 năm. 
Do đó, năm Đức Thích Tôn nhập diệt ứng với năm thứ 
mười bốn đời Chu An Vương (trước tây lịch 388 năm), 
và dùng năm đức Phật nhập diệt trước tây lịch 357 năm 
làm kỷ nguyên niên(8). 


40 


Trước đó, khi Trung Thôn Nguyên chưa dưa ra thuyết 
vừa nêu. đa số học giả Nhật Bản đều sử dụng thuyết của 
họ Vũ Tỉnh, nên họ suy luận năm Phật nhập diệt là trước 
Thiên Chúa giáng sinh hơn 380 năm, và được đa số chấp 
nhận. 


- CIa Hệ Đức Phật. 


Đức Thích Tôn giáng sinh dưới chân núi Hy Mã Lạp Nhã 
thuộc đông bắc Án Độ. Đó là một tiêu quốc, tộc Thích Ca 
(Sàkya) là chủ nhân của tiểu quốc này. đây là giòng dõi 
quí tộc còn sót lại của một nước Cộng hòa ngụ cư tại 
vùng đông bắc sông La Bạt Đề (Ràpti) có diện tích ước 
độ 320 dặm vuông Anh, và được chia làm mười thành 
bang nhỏ. Trong mười thành đó xuất hiện một vị thánh 
chủ rất có thế lực, và là vua cho cả mười thành. Thành Ca 
Tỳ la Vệ (Kapila Vastu) của vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana). Thời ây là lãnh tụ của nước Cộng hòa này. 
Thích Tôn Tất Đạt Đa (Siddhartha - Nhất Thiết Nghĩa 
Thành) là thái tử con vua Tịnh Phạn. 


Theo truyên thuyết xưa, thì tộc Thích Ca thuộc chủng 
tánh Sát Đề Lợi của giống người Aryan. Xuất tích vốn là 
hậu duệ của vua Cam Giá - một vị quân vương danh tiếng 
lẫy lừng. Cam Giá vương tộc xuất tích tại Cù Đàm về sau 
gọi là Kiều Đáp ma (Gautama) tiên nhân. Do đó, mà lây 
họ là Cù Đàm. 


4I 


Nhưng các sử gia cận đại như Địch Nguyên Vân Lai, 
Đăng Điễn Phong Bát, người Nhật Bản, Pháp sư Ấn 
Thuận của Trung Quốc v.v... tất cả đều chủ trương tộc 
Thích Ca không phải là Eìn người Aryan da trăng, mà 
là giống người Mông Cô da vàng. 


Y cứ luật bộ để khảo sát, thì tộc Thích Ca tương cận với 
tộc Bạt Kỳ. Nhưng Tộc Thích Ca thông hôn với tộc 
người Aryan; cả hai tộc người này được coI là tộc thuộc 
loại của Trung Quốc. Tỳ kheo xuất thân từ tộc Thích Ca 
và tộc Bạt kỳ. Cũng có người khoa trương rằng tộc của 
đức Phật thuộc về tộc của mình. 


Lại nữa, theo ghi chép của Huyền Trang trong Đại 
Đường Tây Vực Ký, thì trạng huống phân bố nhân chủng 
tại An Độ lúc Ngài du học tại đây, thì địa khu nơi tộc 
Thích Ca cùng các tộc khác cư ngụ đều là giỗng dân da 
vàng, đó là địa khu mà nay là NI Bạc Nhĩ (Nepal). 


Đương nhiên Huyền Trang không cho giống dân da vàng 
áy là người Mông Cổ. Đây làm một phát hiện rất có giá 
trị. Tuy vậy, nhưng lúc Huyện Trang lưu học tại Ấn Độ, 
thì trạng huống phân bố nhân chủng cũng đã cách thời 
đức Phật hơn nghìn năm. Nếu căn cứ việc các ngoại tộc 
cứ lần lượt xâm nhập Ấn Độ, thì tộc người da vàng đến 
được Ấn Độ sớm nhất dường như là tộc Đại Nguyệt Thị, 
Đại Nguyệt Thị còn gọi là Cơ tộc (Seythian). Vùng đất 
mà Cơ tộc cư ngụ là Thích Ca. nhưng việc xâm nhập Ấn 


42 


Độ của Đại Nguyệt Thị có sử đề khảo cứu, đó là Vương 
triệu Quí Sương; thời đại trước khi đức Phật xuất thế 
dường như chưa có giỗng dân da vàng xâm nhập Ấn Độ. 
Duy có điều tộc Thích Ca không phải là huyết thông 
thuần chủng chánh thống của giông người Aryan; Điều 
đó không có gì phải nghi vẫn. Do đó, vê mặt tình cảm 
s1ữa tộc Thích Ca và tộc Aryan luôn có sự kỳ thị nhau. 
Đắấy không phải là ngẫu nhiên. 


Địa chỉ Ca Tỳ La Vệ nay thuộc địa phương Tất Bách La 
Bà (Piprảva) trong nội địa nước Nepal. Trải qua thời kỳ 
phát triển, đên nay cô tích đã được chứng thực. Nó ở vào 
28 độ bắc tuyến, 38 độ bách phân và §3 độ kinh đông, § 
độ bách phân. 


Ma Da (Mahàmàya) phu nhân - thân mẫu của Đức Thích 
Tôn - là em gái vị thành chủ thành Thiên Tý (Devadaha), 
thành này tọa lạc phía đông bắc sông Lô Ni (nay là sông 
Kohanà). Đây là một trong số mười thành thuộc về tộc 
Thích Ca, cho nên giữa hai thành luôn gìn giữ mối quan 
hệ “hôn thân” có tính truyền thống với nhau. 


Ma Ha phu nhân lúc sắp đến thai kỳ sinh con, theo tập 
tục thời ấy bà phải về lại nhà cha mẹ đề sinh con. Trên 
đường về biệt cung của phụ vương, đi được nửa đường, 
bà tạm nghĩ chân tại vườn Lâm Ty Ni (Lumbim) dưới 
gốc cây Vô Ưu (Ásoka), cũng vừa lúc ây Đức Thích Tôn 
đến với nhân gian. 


43 


- Là Bồ Tát trước lúc xuất gia. 


Đức Thích Tôn trước khi chưa thành Phật, chiêu theo lệ 
Ngài được gọi là Bô Tát. 


Đức Thích Tôn là người mà thường nhân không thể sánh. 
Đương khi Ngài vừa đến cõi nhân gian tự Ngài đi bảy 
bước, tay phải giơ lên, giọng như sư tử hồng: “Ngã ư 
thiên nhân chi trung, tối tôn tối thăng”. (Trong cõi trời, 
người Ta là đẳng tối tôn tối thăng). Dứt lời, Ngài bình 
thường trở lại như các trẻ sơ sinh, tức không tự đi và nói 
năng được øì. 


Bỏ Tát giáng sinh được bảy ngày thì thân mẫu Ngài ngã 
bệnh và tạ thế. Từ đó về sau người đảm nhận nuôi dưỡng 
Ngài là di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahaprajapati). Khi 
được bảy, tám tuôi Đức Thích Tôn đã thọ học mười sáu 
loại sách Phạn thư với Bà la môn Bạt Đà La NI. Cạnh đó 
Ngài cùng học với các ban võ nghệ. Năm lên mười bỗn 
tuôi Ngài mới được ra khỏi hoàng thành để giao du, nhân 
đó Ngài đã tận mắt chứng kiến cảnh sinh, già, bệnh chết 
của con người và kiếp người. Ngài cũng đã đối diện với 
các vị Sa Môn, để rồi Ngài cảm nhận ra sự vô thường của 
thế gian, và sau đó Ngài nuôi tâm niệm xin vua cha cho 
Ngài xuất gia tu đạo. Năm Ngài mười sáu tuôi, phụ 
vương Ngài luôn ưu lự Thái tử sẽ xuất gia. Do đó, nhà 
vua cho thiết lập “điện Tam Thời” (Ba mùa vui sướng)(9) 
và qui tụ nhiêu thê nữ. Mục đích là dùng ngũ dục để lung 


44 


lạc Thái tử từ bỏ tâm niệm xuất ø1a. Năm mười chín tuôi, 
Ngài kết hôn với người con gái của chủ thành Thiên Tý 
là Sa Thâu Đà La (Yásodhara), và sinh hạ một người con 
trai tên là La Hầu La (Ràhula). Lại nữa theo “Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự”, 
quyền ba(10), có đề cập đến việc thái tử Tất Đạt Đa cưới 
ba người phi tử: một là bà Da Thâu Đà La, hai là bà Kiều 
Tỳ Ca và ba là bà Lộc Vương. Cùng sách trên, quyên bốn 
nói: “Bây giờ Bồ Tát ở trong nội cung là nơi vui chơi mà 
tự nghĩ răng: Ta nay có ba phu nhân và sáu vạn thể nữ, 
nêu không cùng họ hưởng dục lạc, thì ngoại nhân sẽ cho 
ta không phải là đẳng trượng phu; vậy giờ đây ta cùng Da 
Thâu Đà La vui thú. Nhân đấy bà Da Thâu Đà La mang 
thai”. Còn có truyền thuyết nói rằng Đức Thích Tôn dùng 
tay chỉ vào bụng của Da Thâu Đà La, sau đó bả sinh con. 
Đứng về tín ngưỡng dân gian mà nói, thì người ta dễ 
dàng tin vào truyện thuyết trên là có vẻ hợp lý. 


- Xuất gia tu hành. 


Dù vua Tịnh Phạn có vận dụng đủ mọi phương pháp 
mang phong cách hào hoa chôn cung đình nhằm làm cho 
Thái tử say đắm thú vui ngũ dục đi nữa, cuối cùng tất cả 
những thứ ấy cũng không thê chiếm được tâm hôn của 
Ngài. Và rồi trong một đêm khi mọi người còn đang chỉm 
sâu trong giấc mộng, từ nơi hoàng cung Thái tử lặng nhìn 
vợ quí, con yêu lần cuỗi, rôi đánh thức Sa Nặc 
(Chandaka)(1 1) - kẻ giữ ngựa - tra yên cương và cùng lên 


45 


lưng ngựa âm thâm rời khỏi hoàng cung, bỏ lại phía sau 
thành Ca Tỳ la Vệt Lúc trời mờ sáng, Ngài cùng Sa Nặc 
đến được thôn La Ma (Ràmagràma), rồi Ngài tự tay cắt 
tóc và khoác lên mình chiếc áo Ca Sa (Kasàya). Tiếp đến, 
Ngài bảo Sa Nặc quay về hoàng thành, thay Ngài báo tin 
lên phụ vương là Ngài đã xuất gia. 


Đầu tiên Ngài đi đến rừng khô hạnh của tiên nhân Bạt 
Cà Bà (Bhàrgava) ở ngoại thành Tỳ Xá Ly (Vaisàli), thứ 
nữa Ngài tìm đến nơi tu hành của tiên nhân A La Lu Già 
Lam (Ảràda. KàLàma) ở ngoài thành Vương Xá, cùng tu 
với tiên nhân Uất Đà Ca La Ma Tử (Udraka Rama Putra) 
đề cầu đạo giải thoát. Tại đầy, Ngài nhận ra lỗi tu của các 
tiên nhân là hoặc tu khổ hạnh, hoặc tu thiên định để cầu 
sinh thiên đường làm mục đích. Do đó, sau khi lãnh giáo, 
Đức Thích Tôn không mấy tâm phục, nên Ngài đi đến 
thôn Ưu Lâu Tân La (Uruvilvà) ở ngoại thành Già Da 
(Gayà) năm về hướng nam. Thực thì hai tiên nhân ở 
ngoại thành Vương Xá, đương thời là người nổi danh của 
phái Số Luận. Cả hai đều tu theo định phi phi tưởng, và 
lây đó làm cảnh giới giải thoát. sau này Phật giáo thấy 
răng định “phi tưởng phi phi tưởng xứ” là định cao nhất 
thế gian. Như vậy, cho thấy hai vị tiên nhân trên phần 
nào cũng có ảnh hưởng đến Phật giáo. 


Lúc ây đức Thích Tôn chưa khởi sự tu khô hạnh, Ngài 
ngụ tại thôn Bàn Trà thuộc ngoài thành Vương Xá. Nhân 
khi Nài vào thành Vương Xá khât thực, Ngài được vua 


46 


Tân bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà nhìn thấy, và nhà vua 
găng sức khuyên Ngài trở về lại với thê tục. Nếu Ngài 
ưng thuận, nhà vua sẽ nhường cho Ngài một nửa giang 
sơn đề cùng nhau trị vì. Lời đề nghị đó bị đức Thích Tôn 
từ tạ. Khi bị từ chối, nhà vua liên đưa ra lời yêu cầu với 
đức Thích Tôn, là nếu Ngài tu hành thành Phật đạo, thì 
đâu tiên xin Ngài hãy đến Vương Xá độ ông. Tiếp đó, 
đức Thích Tôn cùng với năm người do phụ vương Ngài 
phái đến để hầu hạ cùng đi vào rừng khô hạnh, và để 
cùng fu khổ hạnh với các Sa Môn ngoại đạo. tại đây đức 
Thích Tôn được các Sa Môn ngoại đạo gọi Ngài là Sa 
Môn Củ Đàm. 

Trai qua sáu năm sinh hoạt khổ hạnh, chỉ dùng lúa mạch 
và gạo sông làm thực phẩm. Mỗi ngày hạn định được 
dùng một hạt lúa mạch và một hạt gạo sông, đề nhăm kéo 
dài mạng sống. Kết quả, thân hình Ngài khô đét lại như 
que củi. Trong khi Ngài vẫn chưa thấy tăm hơi gì về việc 
tu thành đạo quả nên Ngài quyết định từ chối bỏ lỗi tu 
khổ hạnh, do Ngài thấu hiểu tu khổ hạnh không phải là 
phương pháp rốt ráo để thành đạo. Rồi Ngài đi đến sông 
Ni Liên Thiền (Nairãnjanà) để tắm gội. Tại đây Ngài 
nhận bát cháo sữa do một mục nữ dâng cúng. Ngài điều 
dưỡng thân thể khang kiện trở lại, rồi Ngài đi đến cây đại 
thụ Tất Bát La (Pippala) lây cỏ Kiết Tường lót làm tòa 
Kim Cang, và Ngài ngôi trong tư thê kiết già, mặt hướng 
về đông, đoan thân chánh niệm phát đại thệ nguyện: 
“Ngã kim nhược bất chứng vô tượng đại Bồ đề, ninh khả 


47 


toái thử thân, chung bất khởi thử tọa”. (Nay ta nêu không 
chứng quả vô thượng đại Bồ đề, thân này thà nát, dứt 
khoát không đứng lên đi khỏi nơi này). Ngài tỉnh tâm 
điểm chiếu, tư duy trừ sạch cái khổ của nhân gian. Chứng 
đặc đạo quả. 


Như vậy là đức Thích Tôn từ bỏ quan niệm răng phương 
pháp tu khổ hạnh mới đem lại lợi ích, và lúc này Ngài 
chuyền sang lập trường cầu xuất thê gian, đạt giải thoát 
đạo, vượt lên trên tật cả mọi khái niệm và thái độ để quán 
sát tường tận nguyên lý sinh diệt của vạn pháp. Trong sáu 
năm ròng, năm người bạn cùng tu với Ngài, mục đích là 
để trợ giúp với hy vọng Ngài sẽ từ bỏ tâm niệm tu hành 
để quay về thê tục, thì lúc này họ thấy Ngài chuyền đối 
phương pháp tu nên họ cũng bỏ Ngài ra ở. 


- Thành Đắng Chánh Giác. 


Việc đức Thích Tôn xuất gia và trải qua sáu năm tu khổ 
hạnh nhiên hậu mới thành đạo quả. Đó là điều mà a1 cũng 
thừa nhận. Duy có điêu Ngài xuất gia và thành đạo vào 
năm Ngài bao nhiêu tuổi? Vẫn đề này có nhiều thuyết 
khác nhau. Đa phân các vị cô đức đều cho rằng Ngài xuất 
gia năm Ngài mười chín tuổi, và thành đạo năm Ngài hai 
mươi tám tuôi. Ngày nay có người cho răng Ngài xuất 
gia năm hai mươi chín tuôi, và thành đạo năm Ngài ba 
mươi lăm tuôi. 


48 


Nguyên nhân dẫn đến các thuyết khác là vì; vào thời sơ 
kỳ, Phật giáo KIÊN, dùng văn tự để ghi chép, mà dùng 
phương pháp “sư sư tương thừa, di khẩu truyền khâu” 
trong một thời gian dài, tiếp đó có thêm sự phân chia 
nhiều bộ phái, do đó có sự truyền nhằm là điều khó tránh 
khỏi. Đặc biệt là dân tộc Ấn Độ luôn thiên về tư duy siêu 
hình, không bận tâm đến việc ghi chép năm tháng rõ 
ràng, chính xác. Kỳ thực việc này cũng không có øì lạ. 
Ngay những vị cô đức nồi danh trong lịch sử Trung Quốc 
như Không Tử, Lão Tử, Trang Tử mà năm tháng của quí 
Ngài vẫn không rõ ràng chính xác. Người Tây phương 
cũng thê, đối với năm sinh tháng đẻ của Chúa Jésus cũng 
chưa thê xác định. Đây quả không phải là ngẫu nhiên của 
Đông phương hay Tây phương! 


Đức Thích Tôn với bản hoài đại bi, đại trí, nên suốt bôn 
mươi chín ngày, Ngài đoan tọa dưới gốc cây băng một 
tỉnh thần đdõng mãnh, với ý chí khắc phục nội ma ngoại 
chướng, bỗng nhiên vào ngày mùng tám tháng chạp, vừa 
lúc sao mai ló dạng Ngài thâu ngộ rằng, tất cả các pháp 
không một pháp nào không có duyên khởi. Sự rôt ráo của 
tật cả các pháp duyên khởi ấy là đạo lý vô ngã. Ấy là 
“Sinh tri sinh kiến, định đạo phẩm pháp, sinh dĩ tận, 
phạm hạnh di lập, sở tác dĩ biện, tật cánh thọ hữu, tri như 
chơn"{(12) (đã sinh tri, đã sinh kiến, định đạo phẩm pháp, 
sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc càn đã làm 
xong, không còn tái sinh nữa, biết đúng như vậy). 


49 


Khuyếch nhiên viên ngộ, thành đăng Chánh giác, tự giác, 
giác tha, giác viên, vì vậy Ngài tự xưng là vô thượng Phật 
đà (Buddha), và chúng đệ tử qui y Phật thì gọi Ngài là 
Thế Tôn (Bhagavat), là Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni). 
Mâu Ni (Mum)) có nghĩa là bậc thánh. Bậc thánh chứng 
đặc pháp tịnh mặc - thoát lý tất cả mọi phiên não thì gọi 
là tịnh mặc. Ở Ấn Độ, vốn từ xa xưa đối VỚI Các vị tiên 
nhân bất luận là nội, ngoại đạo mà họ â ân vào trong núi 
rừng đề tu tâm học đạo lâu năm thì họ được mọi người 
xưng tụng là Mâu Ni. Đức Thích Tôn là bậc thánh xuất 
thân từ dòng tộc Thích Ca; do đó xưng là Thích Ca Mâu 
NI. 

Sau khi thành đạo, đức Thích Tôn luôn ở trong trạng thái 
hỷ duyệt vô lượng, và kéo dài trong suốt thời gian hai 
mươi tám ngày kế tiếp. Ngài vẫn tĩnh tọa dưới gốc cây, tự 
Ngài thọ dụng niềm vui giải thoát trong bảy ngày đầu 
tiên. Cây Bồ Đề (Bodhivikasa) là cây Tất Bát La, nhân 
đức Phật thành đạo dưới gốc cây này nên gọi là cây Bồ 
Đề. Sang bảy ngày lần thứ hai, Ngài tĩnh tọa dưới tán cây 
A Du Ba La (A1abàla). Đây là thời gian Ma Vương Ba 
Tuần (Marà- Pàpìman) đến thỉnh Phật nhập diệt nhưng 
không kết quả. 

Bảy ngày lần thứ tư, Ngài đến tĩnh tọa dưới tán cây La 
Xà Da Hằng Na (RaJavatana), thì có hai vị thượng chủ; 
một tên là Đề Vị, một tên là Bà Lê Ca, đi ngang qua nơi 
đức Phật đang tĩnh tọa, họ lấy một ít mật cúng Phật và 


50 


câu xin qui y Phật Pháp rồi tiếp tục lên đường. Đây là hai 
đệ tử Ưu Bà Tắc (Upàsaka) đầu tiên của đức Phật (Ưu Bà 
Tắc là người dàn ông có đức tin trong sáng, và thân cận 
phụng sự Tam Bảo). 


TUẺT II: CHUYVÊN PHÁP LUẦN. 
- Đức Phật đi đến Vườn Nai. 


Sau khi đức Thích Tôn tự thọ dụng pháp duyệt mà Ngài 
vừa chứng ngộ dưới cội Bộ Đề. Ngài quyết ý giáo hóa 
chúng sinh, trước tiên Ngài đến Vườn Nai. 


- Lộc Dã Uyễn (Mrgadàva) tên Vườn Nai hiện nay là Tát 
Nhĩ Nại Đức (Sarnath) ở ngoài thành Ba La Nại 
(Vàràmasì): dovì Ngài nhớ năm người bạn trước kia cùng 
tu hầu hạ Ngài, sau họ bỏ Ngài mà đi. Nay Ngài đến là để 
báo đáp công đức của họ trước kia. Đây cũng là năm vị 
Thị giả đâu tiên có danh xưng là Tỳ kheo. Năm người họ 
là: A Nhã Kiểu Trần Như (Àjnàta - Kundinya), Bạt Đề 
(Bahadrika), Bà Ba (Vàspa) Ma Ha Nam (Mahanàna), A 
Thuyết Thị (Asvajit). Năm vị Tỳ kheo này cũng là thính 
chúng đâu tiên đức Phật nhăm đến đề thuyết giảng diệu 
pháp mà Ngài đã thân chứng. Đời sau gọi đây là sơ 
chuyên pháp luân. Nghe xong thời thuyết pháp tất cả năm 
vị đều chứng thánh quả A la hán (quả giải thoát của Tiểu 
thừa). 


51 


Pháp luân - Dharma - Sakra: có thể dịch là chuyền vận 
chánh pháp (theo cách dịch của Hán văn). Tức là lây Phật 
pháp sánh với Luân Bảo của vị Chuyên Luân Thánh 
Vương. Lúc vị Luân Vương xuất thế thì Luân Bảo cũng 
tự ứng hiện. Luân Bao dẫn đạo Luân Vương chuyển 
hướng tứ thiên hạ, khiến các tiêu quôc vương không ai là 
không thành kính cảm phục Chuyễn Luân Thánh Vương, 
Luân Vương không dụng đến đao binh mà thiên hạ thống 
nhất, bởi Luân Vương thực hành nên chính trị nhân trị, 
khiến mọi người trong thiên hạ đều an hưởng thái bình. 
Đây là truyền thuyết mà cũng là ước mơ của người dân 
Ấn Độ về sự trị vì của bậc Luân Vương đem thái bình an 
lạc đến cho mọi người. Đầu tiên, Luân là một thứ binh 
khí lây việc phá địch làm chính, "nã dụ việc đức Phật 
dùng chánh pháp mà Ngài chứng được làm “Luân”. Ngài 
công bố chánh pháp khắp thiên hạ nhằm mang lại lợi lạc 
cho quân sinh, và phá đồ các tà thuyết, dị luận. Lây đó dụ 
cho chánh pháp nên gọi là Pháp Luân. 


- Nội dung Pháp Luân. 


Nội dung Pháp luân là thành quả do đức Thích Tôn 
chứng đắc khi Ngài thành bậc Chánh Đắng Chánh Giác. 
Và rộng truyền chánh pháp do Ngài thân chứng, gọi đây 
là chuyên Pháp Luân. 

Thế nảo là chánh pháp (Saddharma)? Căn cứ theo Thánh 
điên Nguyên thỉ - kinh A Hàm mà nói, thì lần đầu tiên 


ã 


đức Phật thuyết pháp, đó là thuyết về Tứ Thánh đề và Bát 
Chánh Đạo. Về sau nội dung kinh, luật, luận của Đại, 
Tiểu thừa đều do từ Tứ Thánh Đề và Bát Chánh Đạo mà 
khai triển. 


Đề giới thiệu nội dung Chánh Pháp, trước tiên cần nêu rõ 
mục đích thuyết Pháp của đức Phật. Mục đích giáo hóa 
của đức Thích Tôn là nhằm tạo thuận duyên giúp tất cả 
mọi người để ai cũng có thê đạt đến giải thoát như Ngài. 
Sự giáo hóa của đức Phật không nhăm làm gia tăng lý 
luận đôi với thế giới, nhân sinh, cũng chắng phải để giúp 
giới khoa học và triết học có thêm hứng thú. Điêu này xin 
đọc thêm ở kinh Tiễn Dụ, trong kinh Trường A Hàm. 
Như vậy, đức Phật không yêu cầu chúng ta nhằm mắt 
sùng bái Ngài, coi Ngài như một thứ ma tủy tín ngưỡng 
để ủy thác đức tin. Đức Phật là nhà tôn giáo thực tế, là 
nhà tư tưởng giảu tính thân phê phán. Ngài tôn trọng luận 
lý một cách thực tế, và phản đối những "không đàm 
huyện lý”. Phàm cái gì không hữu ích cho việc tu chứng 
giải thoát, thì Ngài không chú tâm. Đôi tượng được đức 
Phật khảo sát không là sửa đôi lại vũ trụ, mà bằng nỗ lực 
lớn nhất, đức Phật thuyết minh những hoạt động mà con 
người nên tạo thành. Theo đức Phật, nếu khảo sát thế ĐIỚI 
mà bỏ qua sự sông cơ bản của con người thì đó không 
phải là bản hoài của Phật. Xin đọc “Nguyên Thỉ Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận” của Mộc Thôn Thái Hiền, ở thiên 
thứ I chương 3. 


Sk, 


Như vậy, tôn chỉ mà đức Phật giáo hóa thế gian là 
nguyện vọng muốn cho hữu tình chúng sinh đạt thành 
giải thoát. Nói cách khác, Phật pháp lấy hữu tình chúng 
sinh, chủ yếu là lẫy con người làm trung tâm. Nếu khảo 
sát Phật pháp mà trước mắt không nhìn thấy hữu tình 
chúng sinh, thì đó quả là sự sai lầm. Tứ Thánh Đề và Bát 
Chánh Đạo mà đức Phật chứng ngộ và thuyết giảng, đó là 
con đường giúp con người đạt đến giải thoát. 


I. TỨ THÁNH ĐÉỀ. 


Bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật được gọi là “Tam 
Chuyên Tứ Đê Pháp Luân”. Nay xin phân thuật như sau: 


1. Khô đề: nhân sinh như khô hải! Nội dung của khô, đại 
loại có ba, đó là khô khổ, hoại khô và hành khô. Trong 
khô khổ có tám thứ khổ đó là: sinh khô, lão khổ, bệnh. 
khô, tử khô, á1 biệt ly khô, oán tăng hội khô, câu bắt đặc 
khô, ngũ âm xí thạnh khô. 

2. Tập để: nguyên nhân của Khô là Tập. Do phiền não mà 
tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà chiêu cảm quả báo khô. 

3. Diệt đề: diệt là khả năng giải thoát khô quả, là thâu 


triệt “lý” của Lập đề, là đoạn trừ nghiệp phiền não, tức là 
khả thê giải thoát mọi chúng khổ. 


4. Đạo đề: đạo là phương pháp diệt khô. Tu trì Bát Chánh 
Đạo có khả năng diệt trừ tât cả các khô, chứng đặc quả 
Niệt bàn giải thoát. 


34 


IL CHUYÊN TỨ ĐÉ. 


1. Thị chuyển: thuyết minh tường tận đây là khổ, đây là 
tập. đây là diệt, đây là đạo. 


2. Cần chuyền: thuyết minh khổ nên biết, tập nên đoạn, 
diệt nên chứng, đạo nên tu. 


3. Chứng chuyên: thuyết minh khô ta đã biết, tập ta đã 
đoạn, diệt ta đã chứng, và đạo ta đã tu. 


Trên đây là cương yếu VỆ lần đầu tiên Phật chuyên pháp 
luân. Giải thích rõ Khô đê và Tập đê đó là do duyên sinh 
pháp, từ đó giải rõ pháp Thập nhị nhân duyên. 


- Thập Nhị Nhân Duyên. 


Thập nhị nhần duyên đích thực là một “sáng tạo luận” 
được lưu lộ một cách đặc biệt độc đáo từ đại bị trí hải của 
Đắng giác ngộ. Các tín ngưỡng Thân quyên; không một 
tôn giáo Thân quyền nào mà không cho răng vũ trụ này là 
do Thượng đề sáng tạo. Đức Phật dùng mười hai nhân 
duyên đề thuyết minh về căn nguyên của vũ trụ. 


Nay xin giới thiệu và giải thích mười hai nhân duyên: 


1. Vô minh: tức không có trí tuệ, do vì các phiên não như 
tham dục, sân hận, ngu s1 v.v... che lâp, lại cũng do tâm 
lý xuân động là nguyên do làm cho bị mê hoặc. 


Si 


2. Hành: tức các nghiệp thiện, ác được gây tạo nên từ 
kiêp trước - gôm cả hành vi của thân và tâm. 


3. Thức: tức do nghiệp lực ở đời quá khứ mà cảm thọ quả 
báo, nên lại khởi vọng nghiệp ngay từ lúc ban sơ khi vừa 
nhập tha1 mẹ, và thành thân thức ở đời hiện tại. 


4. Danh sắc: tức thân tâm của thai nhi sau khi đã nhập 
thai. 


5. Lục nhập: tức mắt, taI, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Sáu 
cơ quan này được trưởng thành trong thai mẹ - còn gọi là 
lục căn. 

6. Xúc: tức sau khi ra khỏi thai mẹ. Khi ây sáu căn tiêp 
xúc tương đôi với sáu trần là: sắc, thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp. 

7. Thọ: tức do tiêp xúc ngoại cảnh mà có được tr1 cảm 


khô, vuI nơi thân, tâm. 


8. Ái: tức hoạt động tâm lý, trong đó có nhàm chán sự 
khô, ưa thích sướng vuI như tài, sắc, danh, thực, thùy - 
Ngũ dục lạc. 

0. Thủ: tức nhân vào áI dục thịnh vượng nên đôi với cảnh 
có sự tham nhiễm, và khởi niệm lưu gI1ữ. 

10. Hữu: tức do đời hiện tại tạo tác nhân hữu lậu dẫn đến 
cảm thọ quả sinh tử đời sau. 


56 


L1. Sinh: tức nhân vào các nghiệp chủng được tạo tác ở 
đời hiện tại dân đên cảm thọ sắc, thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp của thân ngũ uân đời sau. 


12. Lão tử: khi đã có thân ngũ uấn giả hợp, được sinh ra, 
tât nhiên thân ấy sẽ suy yếu, già nua và cuỗi cùng là chết. 


Mười hai nhân duyên là chuỗi mắc xích được dùng để 
thuyết minh sinh mệnh con người mà vốn từ nghìn đời 
nay luôn lưu chuyên từ tiền sinh đến kim sinh và rồi hậu 
sinh, tạo thành mối quan hệ giữa nhân và quả. Mối quan 
hệ này được gọi là “tam thế lưỡng trùng nhân quả”. 
Nhưng về phương diện hồi hoàn, thì mười hai nhân 
duyên có thê dùng vòng xoay hoặc - nghiệp - khổ để 
thuyết mnh. 


- Hoặc - Nghiệp - Khô. 


Từ vô thi đến nay do sự xuân động của “vô minh hoặc” 
mà tạo tác các nghiệp thiện ác ở đời quá khứ, nhân đây 
dẫn đến việc cảm thọ quả khổ ở đời hiện tại, và cũng ở 
đời hiện tại, lại tiếp tục chạy theo cái nhần mê mờ (Hoặc) 
tạo ra các ác nghiệp, các ác nghiệp này đưa đây đến quả 
khô sinh tử ở kiếp sau. Đấy chính là phương cách xoay 
vòng của mười hai nhân duyên. 

1. Hoặc: là Vô minh ở đời quá khứ dẫn đến Ái, và Thủ ở 
đời hiện tại. 


`4 


2. Nghiệp: ấy là Hành ở đời quá khứ đưa đến Hữu của 
đời hiện tại. 

3. Khổ: ây là Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ ở đời 
hiện tại dần đên sinh và lão tử ở đời vị laI. 

Thuyết minh mười hai Nhân duyên, mục đích là giúp con 
người hiêu rõ nội dung của Khô và Tập trong Tứ Thánh 
Đê. Nhân sinh là bê khô! Vậy, khô này là do đâu? Do 
nhân quả trong ba đời. Khởi đi từ vô mình mà mức đên là 
quả khô sinh tử. 

Đề tiện ghi nhớ, xin lập biểu về môi quan hệ giữa mười 
hai nhân duyên. 


58 


Mười hai Nhân duyên - Ba đời 


Đời 
quá 
khứ 





_.-==ii====== 


Vô Hành Thức Danh Lục Xúc 


Đời 


lai 


Ái Thủ Hữu Sh Lão 


I3 L sắc nhập | | | tử 
dc Ngđệp Khổ Hoặc Nghiệp 
| | | | Khổ 
Hai nhân Năm quả Ba nhân Hai quả 
của đời của đời của đời của đời 
quá khứ hiện tại hiện tại vị lai 
Tập đế Khổ đế Tập đế Khổ đế 
Quá khứ Hiện tại 
hiện tại vị lai 
nhất trùng nhất trùng 
Nhân quả Nhân quả 


Tam thế lưỡng trùng Nhân quả 


Khi đã biết nguyên nhân của khô là do tập. Để đoạn tuyệt 
tận gôc căn nguyên của khô, là tu theo phương pháp Bát 
chánh đạo. 


59 


- Bát Chánh Đạo. 


Bát Chánh Đạo là Đạo đề trong Tứ thánh đế. Nội dung 
Bát Chánh Đạo như sau: 


1. Chánh kiên: ấy là sự hiệu biết, sự kiến giải chính xác. 
Thế nảo là Chính kiến? Hãy dùng Tam pháp â ân để giám 
định. Tam pháp ấn là øì, sẽ giới thiệu ở phân sau. 


2. Chánh tư duy: ấy là dùng Chánh kiến làm cơ sở, để tư 
tưởng chín chắn về nội dung của Chánh kiến này. 


Đây là công phu thực tiễn của ý nghiệp. 


3. chánh ngữ: đặt nền móng trên ý niệm chánh xác, để 
biểu đạt công phu thực tiễn của nghiệp “khẩu”. Đối với 
người không nói đảo, nói dỗi, không dùng ý ngữ, đâm 
thọc, không dùng ác khâu mạ ly làm nhục người khác, 
nên dùng thiện ngôn đề khuyến khích người, dùng ái ngữ 
để an úy. 


4. Chánh nghiệp: là thân nghiệp chánh đáng. Muôn vậy, 
thân không phạm ác nghiệp sát sinh, trộm cướp, dâm 
loạn, và không dùng các chất tạo say mê, ngây ngật. Cần 
phối hợp với ý và ngữ nghiệp, sao cho ba nghiệp: thân, 
ngữ, ý trở nên thanh tịnh. 


5. Chánh mệnh: tức phương pháp mưu sinh phải chân 
chính. Loại bỏ các nghiệp ác, nên theo những chức 
nghiệp chánh đáng đề hành xử trong các nhu cầu của đời 


60 


sông. Không dùng sự tài khéo về thuật số giang hô để 
thâu tóm tài vật bât nghĩa. 


6ó. Chánh tinh tấn: ây là đôi với đạo nghiệp, tự mình nỗ 
lực găng sức, điều ác chưa đoạn, lập tức đoạn ngay, điều 
thiện chưa tu, thì hãy gắng tu. Điều ác chưa khởi, thì 
ngăn không cho khởi, điều thiện chưa lớn mạnh hãy cô 
làm cho tăng trưởng. 


7. Chánh niệm: khi tự tâm đã găng gỏi tinh tân, thì nên 
dùng phương pháp bất tịnh quán để nhiếp tâm, chế tâm, 
khiến tâm trụ “nhất cảnh”, và không khởi tư niệm vật 
ngã. 


8. Chánh định: tu trì theo bảy giai đoạn vừa nêu, ắt sẽ đi 
vào tứ thiên, bát định. Sau rốt dùng “không tuệ lực” đề 
nhập vào định Diệt thọ tưởng. Đấy chính là cảnh giới giải 
thoát Niết bản. 


Nhân vào Bát chánh đạo mà khai diễn ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, lại qui nạp và diễn hóa thành sáu Ba La Mật Đa 
(lục độ), tất cả đều thuộc phạm vi tam vô lậu học GIỚI - 
Định - Tuệ. 


- Giới Định Tuệ. 

Chúng ta căn cứ kinh Tạp A Hàm đê hiểu về Bát Chánh 
đạo, dựa vào kinh Trường A Hàm đê hiệu rõ ba mươi bảy 
phâm trợ đạo, và nhờ kinh Tăng Nhât A Hàm đê biệt 
được Lục độ. Đây là lịch trình được phát triên theo thứ 


61 


lớp. Hiện nay tại Trung Quốc bộ kinh Tăng Nhất A Hàm 
bản Hán văn được dịch từ Đại Chúng Bộ; Đại Chúng Bộ 
lại truyền xuất thành tư tưởng Đại thừa. Vì thế, nội dung 
tu đạo giải thoát phải tùy vào thời đại mà lần lượt khai 
triển. Tuy nhiên, nguyên tặc cơ bản trong tu trì không thể 
tách rời yêu câu thiết yêu là Giới Định Huệ. 


Xin nêu hai biểu đồ làm tư liệu thuyết minh. 


62 


Chánh 
ngữ 


Chánh 
nghiệp 


Chánh 
mệnh 


TAM VÔ LẬU HỌC 


ED = 
—=—=—— \ 





Tú Tứ Tí 
thần niệm mm 
túc xứ cau 


Tín 
lực 





Chánh 


Định 


Nhờ biểu đồ trên cho thây Bát chánh đạo bao hàm ba 
mươi bảy đạo phâm. Chia ba mươi bảy đạo phâm ra 7 


63 


thành bảy loại để giải thích. Có thê tra cứu Phật Học Đại 
Từ Điện 





Vòng tròn Hoặc - Nghiệp - Khổ là định luật của sinh tử 
môn. GIới - Định - Tuệ thuộc tam vô lậu học là định luật 
của giải thoát môn. Sự quan hệ hỗ tương giữa giới định 
huệ cũng là một vòng quay tròn, hoặc còn gọi là “Loa 
toàn hình” (hình tròn trôn Ốc). Việc tu giới có thanh tịnh, 
thì tu thiền mới có khả năng chánh định. Nhờ định lực 
chánh định mới phát sinh huệ lực vô lậu; lại do huệ lực 
chỉ đạo trì giới. Duy chỉ có Không huệ, hoặc Chánh kiến 
của vô lậu huệ chỉ đạo, thì việc trì giới mới phù hợp và tu 
thiền mới không bị lạc vào ma cảnh. 


64 


Trước nhật cân xác lập chánh kiên, đề làm điêu đó, phải 
dựa vào Tam pháp ân do đức Phật chỉ dạy 


- Tam Pháp Ấn 


Tam pháp ấn là dùng “tam cú thoại” làm tiêu chuẩn để ân 
chứng các pháp, pháp nào phù hợp với Tam pháp ân, 
pháp đó hợp với Chánh kiến của Phật Đà. Pháp nào 
không phù hợp với Tam pháp ấn, đó là tà kiến của ngoại 
ma và nghiêng ngã. Kinh Tạp A Hàm(13) ghi lại cuộc đối 
thoại giữa đức Phật với các đệ tử Tỳ kheo: “Đức Phật hỏi 
các Tỳ kheo: Ngũ uân v.v... là vô thường chăng? 


Các Tỳ kheo đáp: bạch Thê Tôn, vô thường. 
Đức Phật: vô thường là khổ, phải không? 
Chư Tỳ kheo: bạch Thế Tôn là khô. 


Đức Phật: nêu vô thường, khô, và pháp dễ biên đổi. Vậy, 
pháp ây là ngã hay ngã sở? 


Chư Tỳ kheo: bạch Thế Tôn, không phải là ngã, cũng 
không phải là ngã sở? 

Đức Phật tùy căn cơ (trình độ) của đệ tử mà khai thị. Cứ 
theo cuộc đối thoại trên mà quán sát năm uân (hữu lậu 
pháp), sẽ thấy các pháp là vô thường, vô ngã, sau đó mới 
là giải thoát (Niết bàn). Dùng tam cú thoại làm chuẩn, 
nhờ đó mà sáng rõ, ấy là: 


65 


1. Chư hành vô thường: 2. Chư pháp vô ngã; 3. Niết bàn 
tịch tịnh. 


Thế nảo là ngũ uẫn? Thê nào là các pháp? 


Muốn làm rõ hai vấn nạn vừa nêu, phải dùng Tam pháp 
ân đê giải thích. Hữu lậu pháp thuộc sinh tử môn, đề dê 
phân biệt nên dùng danh từ ngũ ân đê thuyêt minh. 


- Ngũ uân. 


Phàm là người, ai cũng nghĩ rằng thế gian là thường trụ 
vĩnh hăng. Thân tâm này là ta và của ta (ngã, ngã sở), do 
vậy nên cân bảo vệ. Đã chấp thế gian là thường, chấp 
thân tâm (ngũ uấn) là Ta, thì đương nhiên Ta cần truy 
tâm khoái lạc và danh lợi đề làm thỏa mãn cái “Ta”. 

Đồng thời chạy trôn sự hao tốn hủy hoại của tự nhiên. 
Trên thực tế, trong từng sát na, mọi vật trên đời này 
không vật nào là không bị biến dị (đổi khác). Vì tật cả 
đều là vô thường. 


Dù là đại hoan lạc, và danh lợi cực lớn đi nữa, thì thế 
gian này vẫn không có cái trường cửu và không tan rã. 
Bởi chăng có đóa hoa nào mà không có lúc tàn! Không 
có con người nào mà lại không chết! Vì thế, dù có vui 
chơi hoan lạc cho thỏa thích, thì kết cục vẫn là rã rời, là 
khổ. Đã là vô thường, là khô thì tìm đâu ra cái “Ngã” 
chân thực, cái ngã vĩnh hăng, đề mà sở hữu cả về tỉnh 


66 


thân lẫn vật chất? Phật Giáo tạm dùng thuật ngữ ngũ uấn 
để phân tích tinh thân và vật chất. Ngũ uẫn gồm: 


1. Sắc Uần: 


Bao gồm sinh lý con người và vật lý ngoại tại: Ấy là 
nhãn, nhI, tỷ, thiệt, thân của con người, và đôi tượng là 
sắc, thanh, hương, vỊ, Xúc. 


Sắc uân hàm nhiệp tât cả vật chât như, hình sắc, thái sắc, 
cực vị, (điện tử và nguyên tử), và hôi - viên sắc (như tỉnh 
câu ở rât xa). 


2. Thọ Uẫn: 

Lấy sự lãnh nạp làm công dụng, gân với trạng thái cảm 
giác. 

3. Tưởng Uẫn: 


Lấy việc lưu giữ hình tướng làm công dung, gần với tác 
dụng của tr1 giác và tưởng tượng. 

4. Hành uấn: 

Có công dụng thiên lưu (dời đổi), và tạo tác. Gồm cả thời 
gian, không gian, tư tưởng.ttrạng thái của Hành là đôi với 
ngoại cảnh sinh khởi tham sân, thiện ác v.v... là công 
năng của hoạt động tâm lý. 


5. Thức Uấn: 


67 


Lây phân biệt làm công dụng, gân với nghĩa của tri thức; 
Thức uân lây nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý làm sở y nên gọI 
là lục thức thân. Đối với vật, cảnh nó phụ trách việc hiểu 
rõ, phân biệt và ghi nhớ v.v.. . lầy đó làm tác dụng. Thức 
uấn cũng là tên gọi khác về bản thể của tâm. 


Ngũ uấn là sự phôi hợp giữa tâm và vật, cảnh. Sắc uấn 
thứ nhất phân tích về vật lý và sinh lý, bốn uẫn còn lại 
phân tích về tâm lý. Phân tích vật lý, sinh lý và tâm lý, 
nhằm thuyết minh tường tận tật cả mọi hiện tượng thuộc 
nhân sinh giới và vũ trụ giới, rằng tất cả chúng không có 
thứ gì là không vô thường tất cả là vô ngã, là khô. Nếu 
năng chứng được đạo lý này, thì ngay lúc quan sát chính 
xác như vậy thì đó là cảnh giới Niết bàn. 

Chúng sinh lưu chuyên trong sinh tử là do nhân duyên 
của mười hai nhân duyên tạo thành. Thế giới thân tâm 
của chúng sinh là do sự giả hợp giữa ngũ uân và nhân 
duyên. Lìa khỏi mười hai nhần duyên sẽ không có sự lưu 
chuyền sinh tử, ly khai sự giả hợp do ngũ uấn, sẽ không 
có thân tâm và thế giới. Sinh tử là vậy, thân tâm là vậy. 
Không cái nào là không phát sinh từ nhân và duyên. Các 
pháp hư vọng tạm thời có nhưng chỉ là sự huyễn hiện. 
Vậy, khám phá thế giới thân tâm bằng cách nào? Ấy là 
dùng tam Pháp ấn. Muốn đoạn tuyệt thân ngũ uẫn khổ thì 
làm sao? Hãy tu Bát chánh đạo. 


68 


TIẾT IV. SỰ HÀNH HÓA CỦA ĐỨC THÍCH TÔN 
VÀ GIÁO ĐOÀN LA HÁN ĐỆ TỬ. 


Tại Lộc Dã Uyên Đức Thích Tôn độ năm vị Tỳ kheo - 
năm anh em Kiều Trần Như. Nhân đây mới có giáo chủ, 
giáo pháp và giáo đoàn (Phật - Pháp - Tăng). Tiếp đó đức 
Phật độ ngài Da Xá (Yasá) và thân hữu của ông cả thảy 
mười người. Sau đó Phật độ ngài Mãn Từ Tử, Đại Ca 
Chiên Diên, Bà Tỳ Da v.v... các vị này từ bỏ ngoại đạo, 
qui y Phật pháp, và đều chứng quả A la hán ly dục. 


Đức Thích Tôn trải qua mùa mưa tại Vườn Nai băng sinh 
hoạt ăn cứ đầu tiên. Sau mùa An cư, Ngài khuyến khích 
các La hán đệ tử không nên du hóa hai người trên cùng 
một địa xứ. Riêng đức Phật, Ngài đơn độc đi đến làngƯUu 
Lâu Tân Loa, tại đây Ngài hóa độ ngoại đạo thờ lửa là 
Ưu Lâu Tần La Ca Diếp (Urivilvà - Kàsyapa) và hai 
người em của ông này là Na Đề Ca Diếp (Nadi Kàsyapa) 
và Già Da Ca Diệp (Giayà - Kàspa), cùng chúng đệ tử 
của ba vị nây cả thảy một người người. 


Đức Thích Tôn nhớ lời hẹn trước dây với vua Tân Bà Sa 
La nên Ngài cùng ba anh em nhà Ca Diệp và chúng đệ tử 
đi đến thành Vương Xá. Tại đây, đức Phật được quốc 
vương đích thân thông lãnh thần dân ra tận ngoại thành 
nghênh đón. Bấy lâu vua Tân Bà Sa La đã từng nghe 
danh của ba anh em nhà Ca Diếp, nay mới được hội kiến, 
nhưng lúc này cả ba đã trở thành đệ tử Phật, điêu đó 


69 


khiến cho tín tâm của vua và thần dân thêm phần khẩn 
thiết. Do đó, sau thời thuyết pháp do đức Phật thuyết 
giảng, nhà vua liên đắc pháp nhãn tịnh (Kiến Địa vị). Còn 
có trưởng giả Ca Lan Đà (Kalanda) đem vườn Trúc của 
ông ở ngoại thành Vương Xá cúng dường đức Phật, trong 
khi đó vua Tần Bà Sa La kiến tạo tịnh xá tại vườn Trúc 
để cúng Phật và chúng thánh đệ tử; và từ đó vườn Trúc 
trở thành đạo tràng qui mô to lớn của Phật giáo. Bốn năm 
sau Phật thành đạo, một trong sáu lục sư ngoại đạo thuộc 
phái Ngụy Biện là Tượng Xá Lợi Phát, khi ông đang trên 
đường đi, bỗng nhiên có tiêng nói lớn hướng về ông mà 
nói: “Các pháp do nhân duyên sinh, các pháp cũng do 
nhân duyên diệt. Chư hành vô thường, vì là pháp sinh 
diệt, diệt hết sinh diệt, tịch diệt là vui”. Khi lời vừa dứt 
ông liền đắc pháp Nhãn tịnh; vì đó là giáo nghiã căn bản 
của Phật pháp nên không có gì lạ. Xá Lợi Phất lòng cảm 
thây bôn chôn vì chưa từng được nghe diệu pháp này. 
Ông đem diệu pháp vừa nghe thuật lại với người bạn 
đồng môn là Đại Mục Kiên Liên, và rôi cả hai cùng đưa 
hai trăm năm mươi đệ tử của mình đi đến bái kiên đức 
Phật, và cùng xin xuất gia theo Phật. Sau khi xuất gia, tất 
cả đều chứng đắc A la hán quả. 


Lại nữa, có ngài Ma Ha Ca Diếp (Maha Kàsyapa), ông là 
người sớm xuất gia tu hạnh yếm ly, và được quốc dân Ma 
Kiệt Đà kính ngưỡng. Có lần Ngài tự nói: Nêu không gặp 
Phật ra đời, thì ta là vị Độc Các”. Nhân khi ông đang ở 
tại thành Vương Xá, và nghe nhiêu người nói là đã gặp 


70 


đức Phật trước thành, ông tự giác ngộ thiểu phân, và liên 
hồi tâm đi vào pháp hải của Phật. 

Như thường thấy trong kinh Phật có đoạn viết: “thiên nhị 
bá ngũ thập nhân câu, gia1 thị đại A la hán” (Hai nghìn 
năm trăm người câu hội, họ đều là bậc đại A la hán), đây 
là nói lúc giáo đoàn đã hình thành. 

Năm năm sau khi thành đạo, đức Phật nhận lời thỉnh mời 
của dân thành Xá Vệ (Sràvast) thuộc nước Kiều Tát La 
(Kosala)ä, để đi đến thành này, tại đây có ông trưởng giả 
Tu Đạt (Sudatta - còn gọi là Tu Đạt Ta). Bỏ tiền mua một 
tòa “Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên” vô cùng giá trị để cúng 
dường đức Phật. Tức thì nơi đây trở thành trung tâm 
hoăng pháp đương thời. Cùng năm đó, Đức Thích Tôn 
nhận được lời triệu vời của vua Tịnh Phạn. Ngài liền lên 
đường hồi qui cô quốc để thăm lại phụ vương. Vua Tịnh 
Phạn cho kiến lập tịnh xá tại vườn Ni Câu Luật đề làm 
nơi tiếp đãi đức Phật. Lần trở về cô hương này rất là 
trang nghiêm, bởi tất cả chúng Thánh đệ tử cùng đi với 
đức Phật. Đức Thích Tôn vì phụ vương mà thuyết pháp. 
Đang khi nghe Phật thuyết pháp Tịnh Phạn vương liền 
đặc “Pháp nhãn tịnh”. Cũng trong dịp này, có rất nhiều 
người trong hoàng cung câu xin thọ giới pháp; đồng thời 
đức Phật độ người em dị bào là A Nan(14) xuất gia. Thân 
tử Ngài là La Hầu La cũng câu Phật xin xuất gia. Chuyến 
hồi hương này, đức Phật và chúng Thánh đệ tử lưu lại 
quê nhà trong bảy ngày; Ngài từ biệt phụ vương để trở lại 


7 


thành Vương Xá. Những người trong Thích Ca vương tộc 
xin theo Phật xuất gia làm đệ tử, trong đó có nhiều vị nỗi 
danh như ngài A Na Luật (Aniruddha), A Nan (Ảnanda), 
Kim Tỳ La (Kumbalùra) Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) 
v.v... những vị này đặc biệt xin đức Phật “ưu ngộ”, nghe 
xong lời đề nghị, đức Phật liên quở trách các vương tử; vì 
đức Phật muốn biểu lộ sự bình đăng trong Phật pháp; mặt 
khác, Ngài muốn ức chế tính khí kiêu ngạo của các 
VƯƠng tử. 


Hậu thê truyền tụng mười vị đại đề tử của Phật, trong đó 
ngoại trừ ngài Tu Bô Đê (Subhùti) xuât gia hơi muộn, 
còn chín vị kia đêu đã xuât gia. 


- Đức Phật với Tăng Đoàn. 


Tăng đoàn được gọi là Tăng Già (Sangha). Khi lần đầu 
tiên đức Phật độ nămvỊ Tỳ kheo, thì đó là lúc Tăng Già 
được hình thành. 


Tăng Gnà trong Phật Giáo lây Tỳ kheo làm trung tâm. 
Nhưng nội dung Tăng Cà gôm có bảy chúng. 


Việc vua Tần Bà Sa La qui y Phật, nhân đây mà số nam, 
nữ tín đồ tại gia ngày càng tăng. Do vị thiếu niên xuất gia 
là La Hầu La, mà trong Tăng đoàn có vị Sa di. Do bà Ma 
Ha Ba Xà Ba Đề cùng năm trăm người nữ trong dòng họ 
Thích xuất gia, mà trong Tăng đoàn có Tỳ kheo m; trong 
sô những người nữ xuất gia, có người còn ở tuôi vị thành 


đàn 


niên, nên Tăng đoàn có nhiều vị Sa di ni. Lại nữa, có 
hạng người nữ đã từng có chồng, nhưng không rõ là họ 
có thai hay không (hoặc vì chồng chết, hoặc đã ly đỊị, ly 
thân) nay xin xuất gia. Ngại rằng chăng lâu sau họ lại 
sinh con, khiến thê nhân phi bảng, vì vậy tạm cho mỗi 
người thời gian là hai năm ở vị trí Thức xoa ma 11, sau 
hai năm nghiệm thấy họ không mang thai mới cho thọ 
giới Tỳ kheo mI. 

Theo thứ tự và vị trí, Tăng đoàn đệ tử Phật có bảy chúng: 
I. Tỳ kheo (Bhiksu), 2. Ty kheo mi (Bhiksun), 3. Thức 
xoa ma n1 (S1ksamànà), 4. Sa di (Sràma), 5. Sa di ni 
(Sràmanerikà), 6. Ưu bà tắc (Upàsaka), 7. Ưu bà di 
(Upàrikà). 


Đến thời điểm này Đức Thích Tôn đã hoàn thành việc 
chế định giới luật cho bảy chúng đệ tử. Thông thường Tỳ 
kheo thọ, giữ hai trắm năm mươi giới. Tỳ kheo ni nắm 
trăm giới. Thức xoa ma n1 có sáu gIới. Sa di và Sa đÌ n1, 
giữ mười giới. Ưu bà tắc và Ưu bà di, tức nam nữ đệ tử 
tại gia thọ năm giới và phải thọ pháp qui y Tam Bảo. Sự 
khác biệt về giới tính, cần căn cứ theo giới pháp mà họ 
thọ trì để phân định. Nội dung giới luật, xin tham cứu 
“Giới Luật Cương Yêu”. 

- Đức Phật và sự Truyền Ký. 

Tính từ khi đức Phật thành đạo đến năm thứ sáu, tuy 


không có năm tháng rõ ràng, địa điêm hoạt động của 


73 


Ngài để có thể khảo cứu. Chỉ biết sinh hoạt của đức Phật 
và chúng đệ tử vào mùa mưa, và được chép trong các tư 
liệu rất ít ỏi. Đấy là nhân vào các Truyền Ký trong văn 
học ghi chép về đức Phật. Như kinh Phương Quảng Đại 
Trang Nghiêm, kinh Phật Bản Hạnh Tập, Phật Sở Hành 
Tán, kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, kinh Bản Sinh 
v.V... Đại loại các kinh vừa nêu tự thuật lại những năm 
hoạt động sau khi Phật thành đạo. Do đó, chưa thê dùng 
những tự thuật này để quán xuyến các Truyện Ký về 
những sự tích trong quá trình hoạt động của Ngài để có 
thể lưu hậu. 


Hiện tại căn cứ vào kinh Tăng G1à La Sát Sở Tập(15), 
quyên hạ có liệt kê những nơi đức Phật và chúng đệ tử an 
cư vào các mùa mưa như sau: 


Năm thứ nhất tại nước Ba La Nại, năm thứ hai, thứ ba tại 
đỉnh núi Linh Thứu, gần ngoại thành Vương Xá, năm thứ 
năm tại Tỳ Thư Ly (Tỳ Xá Ly), năm thứ sáu tại núi Ma 
Câu La (là núi Pandava cũng ở ngoại thành Vương Xá), 
năm thứ bảy ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên (tức cối trời 
Đao Lợi, tại đây đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp). 
Năm thứ tám, thứ mười một, thứ mười hai, thứ mười ba, 
tại Qui Thân Giới (một bộ tộc của nước Kiều Thưởng DI, 
tức rừng Khủng Bồ của nước Ba Kỳ), ănm thứ chín tại 
nước Câu Khô Tỳ (Kiêu Thưởng Di), năm thứ mười 
trong núi Chi Đề (vị trí núi này chưa biết được). Năm thứ 
mười hai tại Ma Già Đà (Ma Kiệt Đà) thuộc xứ Nhàn Cư, 


74 


năm thứ mười bốn tại Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên tại nước 
Xá Vệ, năm thứ mười lắm, mười sáu tại nước Ca Duy La 
Vệ, năm thứ mười bảy, mười tám và hai mươi tại thành 
La Duyệt (thành Vương Xá), năm thứ mười chín và hai 
mươi mốt tại núi Gia Lê (núi Calya phụ cận thành Vương 
Xá). về sau đức Phật và chúng đệ tử an cư tại Qui Thần 
Giới bốn lần, thành Xá Vệ mười chín lần. Năm thứ bỗn 
lăm, đức Phật lần cuỗi an cư cùng Thánh chúng đệ tử tại 
thôn Tỳ Tướng thuộc nội cảnh nước Bạt Kỳ (VrII). 


Đức Thích Tôn lúc tuổi về già có nhiều việc Ngài không 
thuận ý. Tại thành Vương Xá, ông Đề Bà Đạt Đa yêu câu 
đức Phật trao quyên lãnh đạo Tăng đoàn lại cho ông. Do 
không thỏa nguyện, Đề Bà Đạt Đa nuôi ý dấy lên phong 
trào phản Phật, hại Phật. Ông dùng thần thông biến hóa 
và hiệu triệu giới tu khô hạnh cực đoan, tranh thủ vua A 
Xà Thế (Aj asafru) để tật cả đều ủng hộ ý đồ của ông. Vì 
thê, mười năm cuôi đời Đức Thích Tôn không còn lưu lại 
thành Vương Xá, và cũng không trở lại thành Vương Xã. 


Tại thành Xá Vệ sau cùng không được an ninh, ở phía 
nam, vua A Xà Thế vì ám muội ma giết chết vua cha là 
Tân Bà Sa La để lên làm vua - đời thứ sáu của nước Ma 
Kiệt Đà. Ở mạn phía bắc, nước Kiêu Tát La, thì vương tử 
Lưu Ly (Virùdhaka) của thành Xá Vệ, trước Phật nhập 
diệt vài năm cũng nôi lên xua đuôi vua cha là Ba Tư Nặc 
(Prasenajit) đề đoạt lây vương vị, đồng thời cử đại quân 
đánh úp thành Ca Tỳ la Vệ, quê quán của đức Phật. Đây 


tã 


là lần điệt thành quách, diệt tộc họ - một cuộc đại thảm 
sát. Tộc Thích Ca cơ hồ bị tuyệt chủng trong cuộc binh 
biến này. 

Tuy nhiên, sau lần giáo đoàn bị phân chia, và tô quốc bị 
diệt vong, và Đề Bà Đạt Đa cũng đã chết, vua Lưu Ly bị 
vua A Xà Thế đánh bại, nước Kiều Tát La qui về bản đô 
nước Ma Kiệt Đà, và rồi sau cùng vua A Xà Thế cầu qui 
y Phật. Vậy là Đức Thích Tôn sau mười năm khổ hạnh, 
phong sương, Ngài vẫn đi lại nhiều nơi để giáo hóa, sau 
rốt sắc thân ngũ uẫn của Ngài cũng dân dà lão suy. 


- Sự giáo hóa sau cùng. 


Qua bôn mươi lăm năm giáo hóa, cuối cùng đức Phật tự 
biết thân đã đến thời gian Ngài quyết định xả thân ngũ 
uấn. Tuy vậy, nhưng Ngài vẫn cân nhắc thời gian thích 
hợp trước khi xả bỏ báo thân. Đầu tiên Ngài triệu tập toàn 
thể các Tỳ kheo đang có mặt tại Ty Xá Ly về tụ hội tại 
tịnh xá Trúc Lâm, đây là lần giáo hóa sau cùng vô cùng 
trọng yêu. Tiếp đó, Ngài đi về hướng thành Câu Thi Na 
La (Kusinagara). Thành này xưa tên là Câu Thị Na, cứ 
mỗi chặng đường đi qua, cảm thấy mệt thì Ngài nghị, 
nhất là khi đi qua các thôn ấp, đức Phật đều đừng lại nghỉ 
chân, và trong thời gian nghỉ ngơi, Ngài hướng vê dân 
làng mà thuyết pháp. Sau cùng Ngài đến rừng cây Ta La 
(Sàla) ở ngoài thành Câu Thị Na La; đức Thích Tôn chọn 


76 


khu rừng hoang của một tiêu quốc ít người biết đến làm 
nơi nhập diệt. 

Đức Thích Tôn kiết tọa trên chiếc tăng Già Lê (Đại y) mà 
ngài À Nan vừa trải ra, rồi đức Phật nghiêng người năm 
xuống nghỉ hướng về phía hữu. Trong lúc cơn suy kiệt 
không thê chịu đựng được nữa, thì có người ngoại đạo 
tên là Tu Bạt Đà La (Subhadra) đến khân câu ngài A Nan 
cho phép ông bái kiên đức Phật. Nghe vậy, đức Phật gắng 
sức tiếp ông ta và Tu Bạt Đà La trở thành người đệ tử 
cuối cùng được đức Phật độ thoát. 


Trước lúc đức Phật xả thọ, Ngài hướng về chúng Tỳ kheo 
đệ tử mà giáo giới: “Thê này các Tỳ kheo vô vi và phóng 
dật, ta chọn không phóng dật, ta tự thành chánh giác. Vô 
lượng chúng thiện, cũng do không phóng dật mà có. Tất 
cả vạn vật, không vật nào là thường tồn. Đây là lời dạy 
sau cùng được Như Lai nói ra(16). Trong kinh Phật Di 
Ciáo(17), đức Phật dạy: “Này các Ty kheo, thường nên 
nhất tâm, siêng năng câu đạo xuất ly. Tất cả các pháp 
động và bất động của thê gian, đều là tướng tán hoại và 
bất an là lời dạy cuối cùng của ta.” Đây là biểu lộ lòng 
thương người tối hậu của đức Phật trong tình cảnh cuỗi 
cùng. Đức Phật sánh như người mẹ hiển vĩ đại! Trước lúc 
sắp đi xa, lòng cứ xót xa lo lắng cho những đứa con gái 
thơ dại của mình, chúng không biết tự lo những việc như 
ăn mặc, đi đứng, vì thế Ngài căn dặn đi, căn dặn lại, và 
rôi dặn đi dặn lại. 


77 


Từ khi đức Phật thành đạo đến lúc Ngài sắp nhập diệt, 
đức Phật luôn hết lòng cứu giúp và giáo hóa chúng sinh. 
Bắt luận ở hoàn cảnh nảo, Ngài cũng đều xử sự một cách 
ôn hòa, khoan đại, giữ lấy trung đạo mà hành xử. Ngài 
chưa từng bao gØ1ờ thốt ra một câu nói ngạo mạn, khinh 
người. Ngài cũng chưa bao giờ có động thái biêu lộ sự 
bất bình dù là trong nội tâm. 


Nơi tự thân Ngài, đức Phật luôn ôm lòng bi mẫn giáo hóa 
chúng sinh. Trí huệ quang minh, vô hạn và sâu kín của 
Ngài là hoàn toàn sung mãn. Vì thế bất luận là vấn đề øi, 
khi xử lý Ngài cân nhắc cả về lý, tình của nó, không 
nghiêng ngả chủ quan. Quả thực Ngài là đẳng cha lành 
của thế gian, là đâng tạo sư của Trời, Ngài. Đức Phật là 
Phật ở chính những gì Ngài đem lại cho nhân loại. 
Chương III: Nguyên Thỉ Phật giáo và Tam Tang Kinh 
điển 
TIẾT I - H: PHẬT GIÁO NGUYÊN THÍ 
Cách Phân Kỳ của Lịch Sử Phật Giáo 


Sau khi Phật nhập Niết bàn, Ngài trở thành nhân vật lịch 
sử. Đối với cách phân kỳ của lịch sử Phật giáo Ấn Độ, 
các học giả cận đại vẫn chưa đồng ý và châp nhận lấy 
“thuyết” nào làm chuẩn mực, hiện tại xin đơn cử năm 
thuyết để tham khảo. 


78 


I. THUYẾT TAM KỲ CỦA ĐẠI SƯ THÁI HƯ - 
NGƯỜI TRUNG HOA. 


a) Thời sơ kỳ, năm trăm năm là thời ““[iêu chương Đại 
ân” (Tiêu thừa sáng lộ, Đại thừa tiêm ân). 


b) Thời kỳ năm trăm năm thứ hai là thời “Đại chủ Tiểu 
tùng” (Đại thừa là chủ yêu, Tiêu thừa nương theo). 


c) Thời kỳ năm trăm năm thứ ba là thời “Mật chủ Hiển 
tùng” (Mật giáo là chủ yêu, Hiên giáo nương theo)(1). 
Nhưng, lúc vê giả đại sư Thái Hư cải đôi cách phân kỳ 
trên thành; Tiêu hành Đại ân, Đại chủ Tiêu tùng, Đại 
hành Tiêu ân, Mật chủ Hiên cùng(2). Cách phần kỳ này 
tuy có giá trị, nhưng quá sơ lược. 

II. CŨNG CÓ THUYÉT PHẦẪN LÀM BA KỲ. 

a) Từ đức Thích Tôn đên Bô tát Long Thọ là thời kỳ Phật 
giáo phát triên một cách căn bản. 

b) Từ Bồ tát Long Thọ đến đại luận sư Pháp Xứng là thời 
kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại thừa. 

c) Từ Pháp Xứng đến thời Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ, 
khoảng năm trăm năm sau đó là thời ky Phật giáo suy 
đôi. Cách phân ky giáo pháp theo lôi này, căn bản chỉ 
khái quát Phật giáo từ khi Phật còn tại thê là thời Phật 
ø1áo nguyên thỉ cho đên lầy thời Bộ phái Phật giáo sau 


79 


Phật nhập diệt ước khoảng một trăm năm. Cách phân kỳ 
này còn ân tàng sự lần lộn. 


II. CÓ MỘT THUYÉT TAM PHẦN KỲ KHÁC. 


a) Từ đức Thích Tôn đên Bô tát Long Thọ là thời kỳ Phật 
giáo phát triên một cách căn bản. 


b) Từ Bồ tát Long Thọ đến đại luận sư Pháp Xứng, là 
thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại thừa. 


c) Từ Pháp Xứng đến thời Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ, 
khoảng trăm năm sau đó là thời ky Phật giáo suy đôi. 
Cách phân kỳ giáo pháp theo lỗi này, căn bản chỉ khái 
quát Phật giáo từ khi Phật còn tại thê là thời Phật giáo 
nguyên thỉ cho đên lầy thời Bộ phái Phật giáo sau Phật 
nhập diệt ước khoảng một trắm năm. Cách phân kỳ này 
còn ân tàng sự lân lộn. 

II. CÓ MỘT THUYÉT TAM PHẦN KỲ KHÁC. 

a) Từ đức Thích Tôn thành đạo cho đến một trăm năm 
sau khi Phật nhập diệt là thời kỳ Phật giáo Nguyên thi. 
b) Từ sau Phật nhập diệt, ước khoảng một trắm năm, đến 
ngài Long Thọ là thời kỳ Tiêu thừa Phật giáo phát triên. 
c) Từ Long thọ cho đến đệ nhị Pháp Xứng là thời kỳ Đại 
thừa Phật giáo hưng thịnh. Thuyết này với thuyết của 
Kimura Taiken, và thuyêt của Vũ Tỉnh Bá Thọ đại loại 
giông nhau. 


IV. LONG SƠN CHƯƠNG CHÂN V.V... ĐƯA RA 
THUYET BÓN KY. 

a) Thời kỳ Phật giáo nguyên thỉ. 

b) Thời đại Bộ phái Phật giáo. 

c) Thời đại Phật giáo Đại thừa. 

d) Thời đại Mật giáo. 

Thuyết này lây hậu kỳ của Phật giáo Đại thừa thiết đặt 
thành thời ky Mật giáo, và lây thời đại Bộ phái Phật giáo 
thay cho thời Tiêu thừa Phật giáo. Về sau Phật giáo 
nguyên thí làm cơ sở chung cho sự phát triên của Phật 
giáo Tiêu thừa, và các phái Đại thừa. Do đó, thuyết này 
đáng gọi là có kiên giải hay. 

V. THUYÉT NĂM KỲ CỦA PHÁP SƯ ẤN THUẬN. 
3) Thời đại đức Phật lây “Thanh văn làm sốc mà điểm 
đông quI là giải thoát. 

b) Lây bỗn trăm năm sau Phật diệt độ làm “Sự xẻ dòng 
của Thanh văn theo khuynh hướng Bồ tát”. 

c) Sau Phật nhập diệt, từ bốn thê kỷ đến bảy thế kỷ là 
thời lây “Bô tát làm gôc, có sự pha trộn g1ữa Đại thừa và 
Tiêu thừa. 

d) Sau Phật nhập diệt bảy trăm nắm đến một nghìn năm, 
là thời “Bô tát phân lưu vê khuynh hướng Như Lal”. 


e) Sau Phật nhập diệt một nghìn năm cho đến mãi về sau 
lây “Như Lai làm gốc của thanh tịnh Phật nhất thể”. Đây 
là dựa vào diễn biến phát triển tư tưởng và giáo đoàn để 

khảo sát. Quan điểm này về đại thể tương đông với quan 
điểm của đại sư Thái Hư, nhưng phân tích chân xác hơn. 


Duy có điều cách phân kỳ tư tưởng này của pháp sư Án 
Thuận có tính độc lập xin đọc tác phầm “Phật Giáo An 
Độ” của ở chương một - trang 4 đên trang S. 


Bộ sách này trình bày cách phân kỳ của các nhà mà 
không có sự “lây bỏ” nhà nào làm chuẩn, chỉ thuần lược 
thuật có tính tham khảo: vì vậy vẫn đề chính là chương 
mục, chứ không hắn là sự chia cắt. 

- Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thi. 

Nói đến Phật giáo nguyên thỉ là nói về “ngôn hành” của 
đức Phật khi Ngài còn tại thế, qua đó đức Phật đã tự thân 
ân chứng về ngôn hành của các đệ tử Ngài. Những điều 
vừa nêu chỉ tìm thây trong kinh A Hàm, và trong Luật bộ: 
nhưng kinh A Hàm so với Luật bộ, thì kinh A Hàm qua 
lần kết tập thứ nhất, thứ nhì là đã có sự thêm bớt. Thậm 
chí có thê nói nội dung của kinh A Hàm hiện tại không 
hoàn toàn còn g1ữ nguyên diện mạo nguyên thỉ của nó. 
Nhưng nếu không căn cứ vào những ghi chép trong kinh 
A Hàm thì không dựa vào đầu đề tìm ra diện mạo đích 
thực của Phật giáo nguyên thi. 


S2 


C"Iáo lý của Phật giáo nguyên thí quả thực là cực kỳ đơn 
giản. Đức Phật không bao giờ huyền đàm về những gì 
mang tính “hình nhi thượng” (siêu hình, hoang đường, 
không tưởng), hoặc đàm thuyết về những kinh nghiệm lý 
tính. Ngài dạy con người đạo lý giải thoát một cách thực 
tiễn. Ngay thời bây giờ, các đệ tử thỉnh câu đức Phật 
giảng cho họ biết về cảnh giới Niết bàn, và Ngài giữ thái 
độ mặc nhiên không đáp. Bởi theo Ngài, người chưa 
chứng đắc Niết bàn lại cùng họ nói về Niết bản ở cõi trời 
Tam Dạ Tam Thiên thì đó rõ ràng là chuyện nói nghe cho 
vui. Còn đối với người thực tê đã chứng đặc Niết bản, thì 
có nói cũng chắng giúp được tơ hào nào cả! 


Đức Phật là người loại bỏ tất cả mọi sự phiên tạp. và 
Ngài cũng là người cực kỳ khéo léo vận dụng thí dụ. Với 
chúng đệ tử, mỗi khi thuyết pháp đức Phật chỉ dạy những 
lời cần dạy, tuyệt nhiên không chút rườm lời. 


Nội dung thuyết pháp được Ngài khai thị theo thứ lớp, và 
không vượt ra ngoài Tứ thánh đề, thập nh] nhân duyên, 
và Bát chánh đạo. Các đề mục này đã lược giới thiệu 
chương ÏT. 


Chắng hạn khi bạn chưa tiếp cận đạo Phật, lúc ây bạn 
chưa hiểu thế nào là tu học Phật pháp, thì việc đâu tiên 
Phật giáo sẽ nói cho bạn rõ là nên giữ cho “thân, khẩu. ý, 
mệnh trong sạch, không ô uê, thì túc mạng chung được 
sinh về cõi người”. Còn nêu bạn biết “huệ thí, nhân ái, 


63 


làm lợi ích cho người với nhiều điều tốt lành” thì khi 
“thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi trời Thiên xứ”). 
Đấy là trước hết dùng phép tu “nhân thiên” để giúp bạn 
hiểu nên như thê nào đề được sinh cõi trời, cõi người, thứ 
đến giúp bạn tự điều chỉnh nhân cách sống sao cho mọi 
người kính trọng. Khi bạn đã qui y Tam Bảo và giữ năm 
ĐIỚI cấm, lúc â ây căn lành của bạn sẽ trở nên lớn mạnh. 
Lúc ây Phật giáo sẽ khai mở pháp môn giải thoát để bạn 
đi vào. Tu thiện pháp để sinh về cõi trời, cõi người là 
điều mà nhiêu người tin theo và giữ gìn, nhưng pháp môn 
giải thoát thì duy nhất có đức Phật là người có kinh 
nghiệm tự thân chứng ngộ. Điều khẩn yêu là đức Phật 
không những không dùng “quyên uy” thông dụng của 
Thần giáO đề bảo răng bạn là kẻ có tội, rồi bảo bạn hãy 
chuộc tội, rửa tội. Đức Phật chỉ đưa ra phương pháp đơn 
giản, rõ ràng, rồi khuyên bạn y theo phương pháp thực 
tiễn đó mà tu tập thì sẽ đi đến kết quả tốt lành. Do đó, 
trong tinh thần của Phật giáo nguyên thi, tất cả mọi thần 
thoại và những điều mê tín hoàn toàn không có chỗ đứng. 


- Thê Giới Quan của Phật Giáo Nguyên Thi 


Chương trước có nói “nếu bỏ bản vị con người để chỉ 
thuần khảo sát thế giới, thì đó không phải là bản hoài của 
đức Phật”. Trong kinh Tiễn Dụ(4) Tôn giả Man Đồng Tử 
(Màlunkya Dutta) hỏi đức Phật: “đời là thường hay đời là 
vô thường? Đời là hữu chung (cùng tận) hay đời là vô 
chung? v.v... vị Tôn giả nêu lên cả thảy mười lăm vấn đề, 


S4 


tật cả đêu là “bất quyết vấn đề”. Băng một thái độ trong 
sáng phi thường, Phật dạy: “Ta thây không cân thiết phải 
nói với ông về các vấn đê trên. Vì đó là pháp không đưa 
đến lợi ích gì, chúng không phải là gốc của phạm hạnh, 
chúng không đưa đến trí tuệ, không đưa đến giác ngộ, 
không đưa đến Niết bàn”. Sở dĩ vậy, là vì đức Phật thây 
không cần thiết phải làm cho bạn hiểu đủ mọi thứ (bác 
loạn), mà Ngài thấy điều thiết yêu là giúp bạn phương 
pháp đạt đến giải thoát, chứng đắc Niết bàn, được vậy, tự 
nhiên bạn như người vén mây thây được ánh sáng đích 
thực của nó. 


Tuy là như thê, nhưng trong Phật điển vẫn có giới thiệu 
mỗi quan hệ về thế giới quan. Chẳng hạn kinh Thê Ký 
trong Trường À Hàm, từ quyền 18 đến quyên 22(5)có 
giới thiệu nhiều thứ loại tướng trạng của thế giới quốc độ 
và thế giới hữu tình. 


Nhân đây, chúng ta không thể cho răng đức Thích Tôn 
hoản toàn giữ im lặng trước những vấn đề do tôn giả Man 
Đồng Tử đưa ra. Nhưng chúng ta khảo sát nguồn gốc của 
vẫn đề sẽ thấy rằng, đại thê vẫn đề được phát hiện là do 
từ thê giới quan Vệ Đà của Bà La Môn giáo và là sản vật 
của tư tưởng duy vật. Trong phương pháp giáo hóa của 
mình, đức Phật là người khéo vận dụng những tư tưởng 
duy vật, và thế giới quan Vệ Đà của Bà La Môn giáo đề 
làm thí dụ. Bởi khi hướng về quân chúng ngoại đạo đề 
thuyết pháp, thì hay nhất là sử dụng những truyên thuyết 


85 


của họ đề dẫn giải họ đi vào Phật pháp. Do vậy, mà 
những quan niệm về thế giới của hàng ngoại đạo được 
đức Phật dẫn giải một cách đích xác, nhưng đó không 
phải là chủ đề chính trong việc thuyết pháp độ sinh của 
đức Phật. Điều hiển nhiên là đức Phật hoàn toàn không 
đồng tình việc sử dụng truyền thuyết của ngoại đạo để 
công kích lại họ, và đức Phật cũng cho phép hàng đệ tử 
mình sử dụng phương thức này. 


Đến như kinh Thế Ký là cả một hệ thống tự thuật dài 
dăng đặc, và không nghi ngờ gì, điều đó xuất phát từ sự 
biên tập tỉ mỉ của các nhà kết tập. Bởi kinh Thê Ký được 
hình thành sau thời vua A Dục, vì là trong Trường Bộ 
K¡nh của kinh tạng Ba LỊ không có kinh này. Do đó, nội 
dung kinh Thế Ký không phải là phát minh của đức Phật, 
mà nó là “tài sản chung” của nền văn hóa Ấn Độ đương 
thời. Đức Phật sở dĩ lợi dụng các quan niệm trên, đây 
chắng qua là sự gặp gỡ chứ hoàn toàn Ngài không biêu 
thị sự tiếp thụ. Thí dụ như các thần trong Vệ Đà, đặc biệt 
là thần Phạm thiên. Đức Phật phủ định thực thể của Phạm 
thiên, nhưng lại khéo sử dụng tín ngưỡng này. Nhưng sau 
khi Phật nhập diệt, các đệ tử Phật lại nỗi kết quan niệm 
về thực thể Phạm thiên để tiếp thụ. Đó là việc dùng núi 
Tu Di làm trung tâm của thê giới quan. Điều này đứng về 
phương điện địa ly học và thiên văn học hiện đại, thực 
khó có cách nào đề xác định. Tuy đây là thông thuyết có 
từ rât sớm của địa lý và thiên văn học Ấn Độ - nó có 
trước khi đức Phật xuất hiện. 


SỐ 


Là những đệ tử Phật, chúng ta nên chú tâm coI trọng cách 
ứng hóa của đức Phật làm trọng tâm, đó là hướng dẫn 
việc tu tập của mọi người, giúp họ giải thoát vô minh, bất 
tât phải sử dụng tất cả những ứng hóa của đức Phật, vì là 
trợ giúp con người tu chứng giải thoát chứ không phải ở 
những học thuyết của Vệ Đà, của Lục sư ngoại đạo. Nếu 
chúng ta chỉ chú tâm phân tích, tìm hiểu các học thuyết 
trên mả không chuyên tâm tu tập, thì chắng khác gì bỏ 
sốc chạy theo ngọn, và như thế là tự dẫn mình đến chỗ 
chết mà còn sợ bị mai táng. Quả là sai lầm! 


- Tâm của chúng ta. 


Đức Phật thây cần giúp con người giải thoát khỏi vô 
minh, chủ thê của con người là Tâm. Nhưng Tâm ấy 
không thê tự chủ, bởi đặc tính của Tâm là niệm niệm 
tương tục, hoạt động của Tâm là luôn luôn đôi khác (biễn 
đỊ). Do đó cho nên Tâm là vô thường, đã là vô thường thì 
tìm đâu ra được chủ thể? Vì vậy, nên biết Tâm là vô ngã. 
Biết rõ Tâm là vô thường, vô ngã để điều khiển Tâm 
không bị chao động trước những chuyền biến những đổi 
khác. Người làm chủ được Tâm mình, là người vượt lên 
trên phàm phu trở thành Thánh quả. Thực thì quả là khó. 


Kỳ thực, đức Phật đặc biệt chú trọng đến việc khảo sát 
tâm phàm phu; dẫn dắt Tâm ây vào đạo, bằng cách tu tập 
khiến Tâm nhiễm ô thành Tâm thanh tịnh. Dtâm thanh 
tịnh là Tâm không dao động. Chỉ riêng có danh từ 


S7 


'“ƑFâm”, nhưng lại có nhiều cách nói: Tâm nhiễm ô là 
Tâm biến dị không ngưng nghỉ, khảo sát tỉ mỉ trạng thái 
Tâm nhiễm ô cũng có nhiều dạng: theo tư liệu nguyên 
thỉ, Tâm nhiễm ô được phân loại và qui nạp thành mười 
hai khoảnh: 


l1. Ngũ cá1(6): gôm có tham dục cái, sân nhuê cái, hôn 
trâm cái, kiên nghi, vô minh. 
2. Thât kết (sử): gôm có dục tham, hữu tham, sân nhuê, 


mạn, kiên, nghi, vô minh. 


3. Cửu kết (sử): lẫy Thất kết làm cơ sở, lấy “hữu tham” 
đôi thành “thủ”, lại thêm vào tật, và xan. 


4. Ngũ hạ phân kết: thân kiến, nghi giới câm thủ, dục 
tham, sân. 


5. Ngũ thượng phân kết: thân kiến, nghi giới câm thủ, 
dục tham, sân. 


ó. Tứ bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô 
minh bộc lưu. 


7. Tứ lậu: dục lậu, hữu lậu, kiến lâu, vô minh lậu. 
$. Tứ thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã ngữ thủ. 


9. Tứ hệ: tham hệ, sân hệ, giới cắm thủ hệ, thị chơn chấp 
hệ. 


10. Tam câu: dục câu, hữu câu, phạm hạnh câu. 


S8 


L1. Thập lục tam cấu: bất pháp dục, sân, phẫn, hận, phú, 
não, tật, xan, siêm, cuông, can phức, báo phục tâm, mạn, 
quá mạn, kiêu, phóng dật. 


12. Nhị thập nhất tâm uế: tà kiến, phi pháp dục, ô tham, 
tà pháp, tham, nhuế, tùy miên, trạo hồi, nghi hoặc, sân 
triền, bất ngữ kết (phú tàng tội), xan, tật, khi cuồng, du 
siễm, vô tàm, vô quí, mạn, đại mạn, mạn ngạo, phóng 
dật. 


Tùy từng trường hợp, đức Phật dùng ngữ vựng thích hợp 
để giải rõ trạng thái “tâm bệnh”. Sắp theo thứ hàng, thì 
mười một khoảnh trước được trích từ “Ân Độ Phật Giáo 
Sử” của Long Sơn Chơn Điện. Khoảnh thứ mười hai lây 
từ kinh Trung A Hàm quyên 23, kinh thứ 93(7) 


Nếu toát yêu lại mười hai khoảnh trên thì không ngoài 
tham - sân - si. Đức Phật gọi đó là tam độc, tam bất thiện 
căn, tam hỏa. Gân đây có người giải thích tam độc như 
vây: “tâm là một thứ tham dục, hành vi và không thấy đủ 
của tâm cứ tương tục tiên hành một cách không ngừng 
nghỉ; do tham dục, hành vi và không thây đủ của tâm, ba 
thứ này cầu thành như một sự tuần hoàn(8). Lỗi giải thích 
này không mây chính xác, nhưng dễ lý giải. 

Do tham, sân, si mà phân biệt thành nhiều trạng thái tâm 
lý với nhiều tên gọi khác nhau. Đông thời đề đôi trị tham, 
sân, sĩ lại cũng phân ra nhiều trạng thái tâm lý và tên gọi 
khác nhau. Những phân tích trên về các trạng thái tâm lý, 


S9 


kết quả được đời sau gọi một cách ngăn gọn là: tâm 
vương, tâm sở, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Sự hpân 
tích trạng thái tâm lý của Phật giáo không đơn thuần là sự 
phân tích của tâm lý học hiện đại, mà sự phân tích này là 
nhăm khai thông cách đối trị tâm phiên não nơi con 
người. Tâm lý học hiện đại là một môn học năm giữa 
môn sinh lý học và xã hội học. Nếu biện biệt một cách 
gán ghép, thì có thể nói tâm lý học của Phật giáo là nhăm 
đưa con người trở về với căn bản nhân sinh và giải thoát. 
Trong khi tâm lý học hiện đại chỉ nhằm phân tích và giải 
thích hiện tượng tâm lý con người. 


TIẾT H: CUỘC KẾT TẬP TẠI THÀNH VƯƠNG 
XÁ. 


Sao gọi là kết tập? Kết tập (Samgiti) có hai nghĩa, một là 
tụng (một người), hai là hội tụng (nhiều người cùng đọc 
tụng). Đại chúng suy tiến những vị tinh thông về pháp 
(Sharma), và về luật (Vimmaya), những vị này tuần tự tuân 
theo sự phát vấn của Thượng tọa Tỳ kheo Ca Diếp. Theo 
đó, vị nào tự mình đã từng nhiều lần nghe Phật thuyết 
giảng kinh, luật thì hãy đọc tụng lại để đại chúng cùng 
nghe và thâm định. Khi câu văn đã được chính túc mới đi 
đến biên tập, và đây là định bản Thánh điển sớm nhất 
được thành tựu. 


Nhân vì, chắng lâu sau Phật nhập diệt, có T kheo ngu sĩ 
lại ưa thích nói nhảm răng: “VỊ trưởng lão kia, Phật 


90 


thường dạy: nên làm như thế này, Không nên làm như thế 
kia; nên học như thế này, không nên học như thế kia. 
Chúng tôi hiện giờ vừa thoát khỏi sự phiền khô, và tự 
mình làm theo những gì mình thích, không còn bị cầu 
thúc như trước”(9). 


Sau khi nghe những luận điệu này, bấy giờ ngài Tôn giả 
Ca Diếp cảm thấy không vui. Lập tức ngài quyết tâm 
triệu tập đại hội để kết tập di giáo của đức Phật. Nhân 
cuộc kết tập này, Tôn giả Ca Diếp mới hoàn tất việc làm 
sáng tỏ giáo pháp Phật sau khi Ngài nhập Niết bàn, đồng 
thời nhiêu vị quốc vương muôn dành phần nghênh đón xá 
lợi của Phật. Qua đó, ngài dò xét được những hành động 
có ý nghĩa của họ. 


Theo “Đại Sử” được lưu truyền tại Tích Lan, chương ba 
của bộ sử này thuật răng: Sau Phật nhập Niết bàn, Tôn 
giả Ca Diếp đi đến thành Vương Xá, bấy giờ chủ thành 
Vương Xá là vua A Xà Thé, nhà vua là người ngoại bộ 
rất đắc lực, do đó vua giúp ngài Ca Diễp kiến lập tịnh xá 
cạnh núi Tỳ Bà La (Vebhàra) ở trước Thất Diệp Quật 
(Sapta Parnaguhà). Tại đây Tôn giả Ca Diếp tập hợp 
được năm trăm Tỳ kheo và tô chức an cư vào mùa mưa 
lần thứ nhất sau Phật nhập diệt. Trong mùa an cư này, từ 
tháng thứ hai trở lui Tôn giả Ca Diếp bắt đâu mở cuộc kết 
tập kéo dài trong bảy tháng (Bắc truyền cho là có ba 
tháng), vị Tôn giả đầu tiên được yêu câu tụng xuất Luật 
tạng là ngài Ưu Ba Li. Thứ đến là Tôn giả A Nan tụng 


9] 


xuất Kinh tạng (Pháp tạng). Việc làm này về sau sử Phật 
giáo gọi là “Ngũ Bách Tập Iỳ NỈ” hoặc gọi là “Vương: 
Xá Thành Kêt Tập” lại được danh xưng là “Đệ Nhât Kêt 
Tập”. 


- Kinh Luật có từ thời nào? 


Pháp (giáo pháp kinh) và Luật (giới luật) tuy mới được 
định hình sau lần kết tập thứ nhất. Nhưng từ thời đức 
Thích Tôn còn tại thê thì các luật sư cũng đã chuyên tụng 
Luật. Đó là cứ mỗi nửa tháng Bồ tát một lần, các Tỳ kheo 
tùy theo địa bàn cư trú đêu phải tụ hội lại để tụng giới. 
Đồng thời, khi Phật tại thể cũng có những Thánh điển 
được đem ra đọc tụng. Như trong “Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ Tỳ Nai Da” quyền 44(10) chép là có vị 
trưởng giả yêu câu quốc vương chuẩn hứa cho ban đêm 
được đốt đèn học kinh Phật. Lại cũng sách vừa dẫn, 
quyên 48§(1 1), ghi “Cam Dung phu nhân ban đêm chong 
đèn đọc kinh Phật”. Lại nói: “Phu nhân bảo sao chép kinh 
Phật, và nói với các vị đại thân, hãy dùng giây mực, viết 
rõ lời kinh, khiến nhiều người tiện lợi đọc tụng”. Khảo 
sát sự thành lập của Hữu Bộ Luật thì thây rằng, vào thời 
Bộ phái Phật giáo những ghi chép vừa nêu trên là có tính 
truyền thuyết. Nhưng lúc Phật tại thế, việc đọc tụng kinh 
luật là điều mà các Tỳ kheo thường làm nên không phải 
ngờ. Do đó, có người cho răng: “thời Phật còn tại thế, 
cũng đủ tập thành Thánh điển theo loại và bộ, ít ra là đã 


g2 


có: Pháp cú, Nghĩa Phẩm, Ba La Diên, Ô Đà Nam, Ba La 


Đề Mộc Xoa, cả thảy năm thứ(12). 


Chưa hăn lúc ban sơ đức Thích Tôn quyết định khi nào 
thì thuyết pháp, khi nào thì chế định giới luật. Mà qua 
thời gian, nhân vì phải đối diện với đủ thứ vân đẻ cần 


phải xử đoán, phải giải thích và qui định, dàn dà đưa đên 
việc phải xem những sinh hoạt nào cần qui thành qui chê, 


những pháp nào là pháp ly dục cân ghi nhớ để tu định. 
Hậu thê lấy Kinh, Luật, Luận phối hợp lại thành Giới - 
Định - Huệ. Cũng như chưa hắn đương thời đã đưa ra 
những qui định cứng nhắc như về sau này. Duy có điều 
khi nói về Luật, thì giới là chính, khi nói về Kinh, thì 
định là chính. Còn Huệ thì do giới và định mà sản sinh. 
- Nội dung kết tập 


Kết tập lần thứ nhất. Cứu cánh của lân kết tập như thê 
nào? 


Đại loại mà nói, ây là tam tạng Kinh, Luật, Luật. Trong 
“lãng Nhất A Hàm, Tự Phẩm” có thêm Tạp Tạng mà 
thành bốn Tạng, luận Phần Biệt Công Đức, và luận 
Thành Thực. Lại lây tạp Tạng chia làm Bồ Tát Tạng mà 
thành năm Tạng. 


Nói đến kinh Phật là nói đến bộ A Hàm; nhưng kinh A 
Hàm hiện đang lưu truyền e có sự “thêm bớt”. Kinh A 
Hàm hiện nay là thánh điên thuộc thời đại Bộ phái Phật 


93 


Giáo và nám Ni Ca Da (Nykaya) của văn tự Ba LỊ (tương 
đương bộ A Hàm của Bắc truyền) có ít nhiêu không 
giông nhau. 


Nói đến Luật, là chỉ cho luật Bát Thập Tụng. Sở dĩ có 
danh xưng này là vì ngài Ưu Ba Li phải tám mươi lần 
tụng mới hoàn thành được Luật tạng. Tạng Luật này hiện 
nay không tìm thấy. Các tạng Luật hiện đang lưu truyền 
đều thuộc thời đại bộ phái, và được các phái đọc tụng. Do 
đó, về nội dung hơi có phân gia, giảm. 


Luận tạng được tụng xuất như thế nào? Tuy căn cứ theo 
luật Thiện Kiến của Nam truyền (Theravadha), và luật Tứ 
Phần của Pháp - Tạng bộ, cả hai có nói đến tạng Ty Nại 
Da, nhưng không cho biết ai là người tụng xuất. Trong 
khi đó “Thập Tụng Luật” thì nói Tôn giả ÀA Nan là người 
tụng xuất A Tỳ Đàm tạng, và luận Đại Trí Độ cũng đồng 
ý như vậy. Còn “Căn bản Hữu Bộ Luật Tạp Sự” thì nói 
Đại Ca Diếp là người tụng xuất Ma Đắc Lặc Già; Dulva 
II (Life of Buddha, p.150ff) được truyền ở Tây Tạng 
cũng đông ý khi nói Đại Ca Diếp là người tự mình kết tập 
Ma Đát Lý Ca. Tất cả các ghi nhận trên chỉ là truyền 
thuyết được xuất phát từ Hữu Bộ Thí Dụ Sư. Miến Điện 
thì cho răng ngài A Na Luật là người tụng xuất bảy Luận. 
Trong khi “Bộ Chấp DỊ Luận Sở” do Tam Tạng Chơn Đề 
truyện và dịch thì nói Phú Lâu Na là người đọc tụng A 
Tỳ Đàm tụng. “Đại Đương Tây Vực Ký” quyên chín(13) 
của Huyền Trang nói là, có cả trăm, cả nghìn người của 


94 


Đại Chúng Bộ không tham dự vào cuộc kết tập do ngài 
Ca Diếp triệu tập, mà họ tụ hội riêng, và kết tập thành 
năm tạng Kinh, Luật; vì chỉ là truyền thuyết được viết ra 
từ các Bộ phái và hậu thế; vì vậy, nên có sự khác nhau 
khá nhiều. Nhân đó, đôi với cuọc kết tập tại thành Vương 
Xá, có thuyết chủ trương là có kết tập Luận tạng, điều 
này khiến các học giả cận đại không có cơ sở đề tin. 


- Những Người Dự Cuộc Kết Tập Lần Thứ Nhất 


Như chúng ta biết, cuộc kết tập tại thành Vương Xá là do 
ngài Ca Diếp đứng ra mời thỉnh, và chỉ có năm trăm vị 
Thượng tọa Tỳ kheo phó hội. Theo “Ma Ha Tăng Kỳ 
Luật” (còn gọi là Tăng Kỳ Luật), thì bấy giờ có nhiều vị 
Thượng tọa Tỳ kheo đã nhập diệt, như ngài Xá Lợi Phất, 
ngài Mục Kiền Liên khi nghe tin Phật sắp nhập diệt, hai 
ngài bèn xin nhập diệt trước Phật. Tiếp đó những vị đại 
đệ tử khi nghe tin Phật đã nhập Niết bàn, các ngài có vẻ 
lưỡng lự, nhưng rôi nỗi tiếp nhau nhập diệt. Do đó, 
những vị được mời tham dự Đại hội kết tập chỉ có bốn 
trăm chín mươi chín, Tôn giả A Na cơ hồ như bị ngài Ca 
Diếp mời ra khỏi đại hội, bởi ngài là người chưa “ly dục” 
nên không đủ tư cách để phó hội. Vì thế, ngài A Nan 
quyết chí ly dục, và trở thành vị A la hán, nhân đó mới đủ 
túc số năm trăm vị(14). 


Nhờ thẩm tra nhiều nguồn tư liệu cho thây Đại hội kết tập 
tại thành Vương Xá chỉ gôm những vị cùng một phái với 


95 


ngài Ca Diếp, và đó là cuộc kết tập của một thiêu số 
người, của những vị Thượng tọa Tỳ kheo đại biêu cho 
phái khổ hạnh. Duy có điều, thành quả của lần Đại hội 
này là rất to lớn. Nó đánh bại tất cả mọi dị nghị của sỐ 
đông người, do đó cho nên vỊ trí của nó là cực kỳ quan 
trọng. Nói chính xác, thì đây là cuộc Đại hội được tô 
chức vừa thuận lợi, vừa hoàn thành một cách chóng vách. 
Nếu không, có thê sẽ diễn ra một cuộc tranh luận không 
khoan nhượng giữa các đại gia; chừng đó vấn đề càng 
thêm phức tạp. Có điêu, trong kỳ Đại hội này phái của 
Trưởng lão Phú Lâu Na không thây tham dự, và đó cũng 
là vẫn đề còn đọng lại của Phật Giáo. 


- Trưởng lão Phú Lâu Na 


Lúc Đại hội kết tập tại thành Vương Xá kết thúc, theo 
“Thiện Kiến Luật? của Nam truyền, và “Tứ Phần Luật” 
của Bắc truyền, tất cả các bộ luật này đều nói có một vị 
trưởng lão tên là Phú Lâu Na dẫn năm trăm Tỳ kheo từ 
phương nam đi đến thành Vương Xá, hay còn nói là từ 
Nam Sơn (Dakkhi Na Giri) đến để cùng ngài Ca Diếp 
luận đàm thêm về Pháp (kinh) và Luật (giới). Theo “Luật 
Tiêu Phẩm Ngũ Bách Kiên Độ Đệ Thập Nhất” của Nam 
truyện(13), thì nói là ngài Phú Lâu Na phiên trách mà 
răng: “quí ngài kết tập pháp, luật, điều đó là cực qui. 
Nhưng tôi là người từng thần cận, và theo Phật nghe 
pháp; vậy, quí ngài cũng nên nghe tôi khẩu thuật”. Riêng 
“Ngũ Phần Luật” quyền 30(16) thuật rằng ngài Phú Lâu 


96 


Na nói với ngài Đại Ca Diễp: “đích thân tôi theo Phật 
nghe pháp, nghe luật, những việc như “nội túc thực”(17), 
chính tự tôi dâng thức ăn lên Phật, tự tội nhận thu dọn sau 
khi Phật thọ thực xong, tôi dâng nước uống lên Phật, 
không người nào không sạch, không món nào không, 
sạch, tôi mới dâng lên Phật”. Trên đây thuộc vân để âm 
thực được luật chế định. Ý tứ muốn nói với ngài Đại Ca 
Diếp là lúc Phật ở tại Tỳ Xá Ly, gặp phải năm thiêu đói, 
việc khất thực khó có ai cúng dường nhân đấy mới đưa ra 
điều cầm. Về sau lại đem ván đề này ra chế định. Vì vậy 
bảy việc vừa kế được cọi là không hợp pháp. Nhưng ý 
nói theo lụât văn do ngài Ưu Ba Li tụng xuất, thì phạm 
bảy việc trên là phạm tội Đột kiết la (ô tác). Bảy việc nêu 
trên tuy không quan trọng, nhưng cũng là vẫn đề được 
đặt ra. Ngoài nội dung được kết tập tại thành Vương Xá, 
vẫn còn những hành vi, những kiến giải khác với nội 
dung kết tập bị bỏ sót. Chính đây là nguyên nhân đưa đến 
việc phân chia Bộ phái. 

Trưởng lão Phú Lâu Na nói trên, không phải là vị Tỳ 
kheo đứng hàng thứ bảy trong số thập đại đệ tử của đức 
Phật, không phải là Phú Lâu Na bạn của ngài Da Xá, 
cũng không phải là ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ 
nhất(18). 


TIẾT III. CUỘC KÉT TẬP TẠI THÀNH TỲ XÁ LY. 
- Khởi Nguyên Cuộc Kết Tập Lân Thứ Hai. 


97 


Như mọi người đều biết, Ấn Độ thời đức Phật còn tại thê, 
thì ở tây An Độ là trung tâm, là giáo khu của Bà La Môn 
giáo, và có truyền thống bảo thủ. Trong khi tại đông Ấn 
Độ, dọc theo dải Ma Kiệt Đà lại mở ra chân trời mới với 
phong trào tự do tư tưởng. Ngay như thuyết “nghiệp lực” 
và Áo Nghĩa Thư đều phát triển tại phương đông cùng 
với vương triều Tỳ Đề Ha (Vedeha). Đức Phật - người 
thuộc tộc Thích Ca cũng là một chi của phương đông. 
Phật Giáo cũng dựa vào hoàn cảnh tự do tư tưởng mà 
phát đạt. Vì vậy, nên tư tưởng của đức Phật rất coi trọng 
sinh hoạt thực tê. Đến độ lây sinh hoạt thực tê làm 
nguyên tắc. Ngay như lúc sắp nhập diệt, Đức Thích Tôn 
vẫn còn lo là các đệ tử sau này sẽ vướng vào các tiêu chị, 
tiêu tiết có thê gây trở ngại cho công cuộc phát triển giáo 
hóa. Do đó, Phật đặn dò thị giả - ngài A Nan rằng: “sau 
khi ta diệt độ, ông hãy triệu tập Tăng chúng và tuyên bố 
xả bỏ các “vi tế giới”. Vi tế giới là những việc nhỏ 
nhiệm, không quan trọng mà trong sinh hoạt thường nhật 
khi Phật còn tại thế đã chế định. Điều đó cho thấy đức 
Phật rất coi trọng sinh hoạt thực tế. Nghĩa là tự do “lây, 
bỏ” miễn sao việc chế định giới luật phải thích nghi với 
sự tu tập. Đây là điểm thủy chung nhất quán của giới luật. 


Nhưng, trong lần đại hội thứ nhất, Tôn giả A Nan một lần 
đọc lên di huấn của đức Phật, ngài lại quên là lúc ấy ngài 
không thỉnh thị đức Phật dạy rõ thế nào là phạm vi tế 
giới. Do vậy mới phát khởi một chuỗi tranh luận. Sau 
cùng, ngài Đại Ca Diếp với địa vị là người chủ trì cuộc 


98 


Đại hội kết tập đưa ra quyết định: “những øì Phật dạy, 
chúng ta phải phụng hành theo, những gì Phật không dạy, 
không đem ra bàn luận ở đây”(19). 


Thì ra, các Thượng tọa trưởng lão đêu là những vị bảo 
thủ, mà Đại Ca Diếp là một trong những vị bảo thủ. Do 
đó, nội dung giới luật của lần Đại hội kết tập lần thứ nhất 
được ghi nhận là đại biểu cho tinh thần Thượng tọa, và 
những vị Thượng tọa thì củng cô đại vị lãnh đạo của họ. 


Mặc dù vậy, ngài trưởng lão Phú Lan Na vẫn giữ thái độ 
tuy không tiếp nhận cùng phái với ngài Đại Ca Diếp, 
nhưng ngâm ngâm thay đổi tư tưởng. Cùng lúc ấy, ngài 
Phú Lan Na nhận được sự trọng thị từ các Tỳ kheo trung 
niên ở phía đông. Vì vậy, lần kết tập thứ hai diễn ra tại 
thành Tỳ Xá Ly, về mặt địa vực, thì hệ phía tây. Ấn Độ 
thuộc về thành Ba Tra Ly Tử, và hệ phái đông Ấn Độ 
thuộc về thành Tỳ Xá Ly có biểu hiện tranh luận. Nhân vì 
sau khi Phật diệt độ, khu vực giáo hóa của Phật Giáo 
ngược lên theo phân chi của lưu vực sông Hằng là sông 
Diêm Ngu Na, từ đó phát triển rộng về hướng tây cho 
đến sông Ma Thâu La (nay là sông Juma thuộc tây ngạn 
sông Mutra), hình tành nên hệ Phật Giáo rất quan trọng ở 
tây Án Độ. Thời này tại đông Ấn Độ lấy thành Tỳ Xá Ly 
làm trung tâm của Tỳ kheo tộc Bạt Kỳ. Đối với vẫn đề 
giới luật, thái độ của hệ phía đông khác với hệ phía tây. 
Sự thực đó là hiện tượng tự nhiên. 


99 


- Tình Hình Sôi Động Của Lân Thất Bách Kết Tập. 


Tuy trong luật cho răng đây là thời cách Phật nhập diệt đã 
xa khoảng trăm năm. Nếu lây sự tham gia đông đúc của 
các trưởng lão trong lần đại hội này, theo một trưởng lão 
đệ tử ngài A Nan pbát biểu, thì lần Đại hội kết tập này 
diễn ra cách Phật nhập diệt trong vòng một trăm năm. 


Nhân có trưởng lão Tỳ kheo Da Xá Ca Kiền Đà Tử (Yasa 
Kakandakal Putta) là người của hệ phía tây đi tuân hóa 
đến thành Tỳ Xá Ly, thấy các Tỳ kheo ở phía đông cứ 
mỗi nửa tháng vào các ngày mùng tám, mười bốn và 
ngày rằm, dùng bình bát đựng đây nước, và tụ tập người 
tại địa phương lại một nơi rôi yêu cầu họ - các bạch y - 
thí tiền. Trong số các bạch y có người không đồng ý cúng 
tiên, còn chê trách răng: các Sa môn Thích tử không nên 
cầu thí kim tiên. Thây vậy, trưởng lão Da Xá liên trách 
cứ các Tỳ kheo câu bạch y cúng tiền, và nói: “câu thí như 
vậy là không đúng tinh thần giáo pháp”. Lại hướng về 
đám tục nhân, và nói: “các ngươi không nên cúng thí 
tiền, ta từng đích thân theo Phật nghe pháp, nêu ai cầu thí 
không đúng với giáo pháp, cũng như những a1 cúng thí 
không đúng với giáo pháp, cả hai đều đặc tội(20). 

Việc ngài Da Xá hướng các tục nhân nói là họ sa1 trong 
việc cúng thí kim tiền, nên các T kheo yêu cầu ngài 


hướng về các bạch y mả bảy tỏ yết ma (tức tạ lỗi). Ngài 
Da Xá không đồng ý tạ lỗi, và ngài vẫn khẩn thiết yêu 


100 


cầu các Tỳ kheo không nên cầu thí kim tiền. Việc làm 
này của ngài được các tục nhân hết sức ca ngợi và kính 
ngưỡng. Kết quả ngài Da Xá không được các Tỳ kheo 
của tộc Bạt Kỳ dung nạp. Ngài liền đi về phía tây và 
nhằm vào các Đại đức trưởng lão có danh vị mà du 
thuyết. Rồi ngài trở lại thành Tỳ Xá Ly triệu tập đại hội 
để làm sáng tỏ vẫn đề giới luật. 

Trưởng lão Da Xá đã không nệ nhọc nhăn để đi cả nghìn 
dặm. Ngài đến tận địa phương của Tỳ kheo Ba Ly Da - 
người nỗi tiếng về tu khô hạnh đầu đà (địa xứ này cách 
Ma Thâu La năm trăm dặm về phía tây). Ngài đến địa 
phương của Tỳ kheo A Bàn Đề, đến trú xứ của Tỳ kheo 
Đạt Thân Na (ở Nam Sơn), quan trọng hơn cả là ngài 
tranh thủ đi đên địa phương Ma Thâu La của trưởng lão 
Tam Bồ Đề, đến địa phương Tát Hàn Nhã của trưởng lão 
Ly Bà Đa. Tỳ kheo của bộ tộc Bạt Kỳ cũng bốn lần phản 
bác lại ngài Da Xá, và cho răng nguyên ủy là do đức Phật 
đã dạy như vậy tại địa phương họ. Họ yêu cầu đại chúng 
trợ lực để giúp họ phản bác lại ngài Da Xá. Chung cuộc, 
việc du thuyết của ngài Da Xá đưa đến kết quả hết sức 
xán lạn. Đó là có đến bảy trăm vị Tỳ kheo cùng đến 
thành Tỳ Xá Ly tham dự đại hội. Vì có quá đông người 
dự đại hội, nhưng nêu tật cả cùng tham gia biện luận, e 
răng sẽ không đưa đến kết quả. Do đó, các Tỳ kheo của 
cả hai phía đông, tây đồng ý mỗi phía được suy cử bốn vị 
Thượng tọa làm đại biêu. Tên tự của những vị được suy 
cử, các bộ Luật có sự ghi chép khác nhau. Xin tham khảo 


101 


và liệt kê tên tự của các vị Thượng tọa được suy cử như 
sau: Tát Bà Ca La, Ly Bà Đa, Tam Bồ Đề, Da Xá, Tu Ma 
Na, Sa La, Phú Xà Tô DI La, Bà Tát Ma Ca La Ma. 
Ngoài ra còn có một vị vừa thọ giới cụ tục được năm 
năm, nhưng có đủ khả năng đảm nhận việc giáo hóa, và 
đã tỉnh thức giới luật nên được chọn lo việc bày xếp tọa 
cụ. Vị đó có tên là A Kỳ Đa (hoặc A Di Đầu), do vậy nên 
cộng cả thảy là chín vị. Chín vị này có nhiệm vụ xem xét, 
tra cứu và thầm định tất cả mọi biện luận. Thực tế, những 
vị vừa nêu là đại biểu cho bảy trăm người tham dự Đại 
hội. Do đó, Đại hội này có tên là Thất Bách Kết Tập. 


- Vân Đề Mười Việc Phi Pháp. 


Khởi đầu Đại hội lần này là đem việc các Tỳ kheo đề 
nghị bạch y cúng tiên. Nhưng nội dung được đưa ra thảo 
luận øôm có mười khoảnh. Được gọi là “Thập sự phi 
pháp” của Tỳ kheo tộc Bạt Kỳ, đó là: 


1. Giác diêm tịnh: Nghe trữ muôi ăn trong giác khí. 


2. Nhị chỉ tịnh: Tức là tính theo bóng mặt trời, sau và 
chưa quá nửa ngày (đứng bóng) hai cách chỉ bóng mặt 
trời, như ăn chưa no, thì có thê ăn tiếp để no. 


3. Tha tụ lạc tịnh: Tức là sau khi ăn xong một bữa, lại đến 
một xóm làng khác ăn thêm lân nữa. 


4. Trụ xứ tịnh: Tỳ kheo cùng ở trong rừng khu (giới nội), 
có thê không bô tát với nhau trong cùng một trụ xứ. 


102 


5. Tùy ý tịnh: khi tăng chúng đã quyết định nơi nghị xứ 
(nơi hội nghị), thì tuy tất cả không cùng tham dự, nhưng 
để quyết định có hiệu lực, yêu cầu tăng chúng sau khi 
quyết định đã đưa ra thì mọi người đều tuân phục là 
được. 


6. Sở tập tịnh: tức thuận theo những đièu đã được quyết 
định trước đó. 


7. Sinh hòa hiệp (bất toản dao) tịnh: Tức được uống sữa 
bò chưa bị khuây cho đóng ván đông đặc lại. 


8. Âm xà lâu nghi tịnh: Xà lâu nghi là nhựa cây Câu _ 
Lang Tử chưa lên men, hoặc vừa lên men thì được lây đê 
uông. 


9. Võ duyên tọa cụ định: khi may tọa cụ không được 
phép thêm biên, cũng như không được múon to nhỏ tùy 
thích. 

10. Kim ngân tịnh: Tức là tùy ý nhận kim ngân. 

Tỳ kheo tộc Bạt Kỳ của thành Tỳ Xá Ly cho răng, mười 
việc nêu trên là được phép; vì hợp pháp (tịnh giới). Trong 
khi ngài Da Xá thị cho răng mười việc trên là không phủ 
hợp với luật chê. 

Mục đích của lần kết tập thứ hai này là nhằm thâm tra 


mười việc nêu trên được căn cứ vào luật chế nào. Kết quả 
thâm tra hoàn toàn dựa vào các ghi chép trong luật điền, 


103 


các vị Thượng tọa đông ý thông qua mười việc trên là phi 
pháp (Thập sự phi pháp). 


Kỳ thực, nêu theo ý chỉ của đức Phật mà cân nhắc, thì “ 
Thập sự” này thuộc phạm vi của vi tế giới được ngài A 
Nan thuật lại lời di huấn của Phật là nên bỏ đi. Nhưng 
cung cách xử lý của các vị Thượng tọa là rất tôn trọng đối 
với những điều do đức Phật chế định. Vì vậy, chư vị 
Thượng tọa đều đứng về ngài Da Xá. Do đó, trong Luật 
văn có tăng bố thêm “Thập sự”, và được chép thành văn. 
Như vậy, lần kết tập thứ hai này tuy gọi là kết tập thực thì 
chỉ vì Thập sự phi pháp mà thôi. 


Như vậy, các Ty kheo Bạt kỳ coI như bị thảm bại trong 
kỳ đại hội này, nên lòng cảm thây bất bình. Truyền thuyết 
răng có sự kết tập riêng của đại chúng thuộc hệ phía 
đông. Cũng từ đó tách ra khỏi phái Thượng tọa, và trở 
thành hai phái. Điều đáng chú ý là quốc vương của thành 
Tỳ Xá Ly cũng tỏ ra bất mãn với một số Thượng tọa là 
khách mời, cho nên sau khi kết thúc đại hội, quốc vương 
lệnh cho các vị ây rời khỏi thành Tỳ Xá Ly. Diễn biến 
nảy ngắm ngầm ấn chứa khuynh hướng phản thành hệ 
phái đông thuộc Đại Chúng Bộ, và hệ phía tây thuộc 
Thượng Tọa Bộ. 


- Kết Tập Lần Thứ ba. 
Việc kết tập thánh điển Phật Giáo; theo truyền thuyết thì 
có hai lân kêt tập thứ ba, và hai lần kêt tập thứ tư. Duy có 


104 


điều, lần kết tập thứ ba có hay không diễn ra? Nếu là có, 
thì thời đại của cuộc kết tập rât khó định luận. Theo sự 
nghiên cứu của pháp sư Ấn Thuận, ông đưa ra ba thuyết 
về sự sai hiện của hệ Thượng tọa. 


§ Truyền thuyết về Độc Tử Bộ. 


Chuyện kê rằng, sau Phật diệt độ một trăm ba mươi bảy 
năm, tại thành Ba Tra Ly Tử có con ma tên là Chứng 
Hiền, hóa hiện thành vị La Hán, và cùng tăng chúng tranh 
luận mười sáu năm không dứt, may có vị Tỳ kheo tên là 
Độc Tử, ngài triệu tập tăng chúng, và khiến họ hòa hợp, 
nhờ đó mới dứt tranh luận. Bấy giờ có vị hộ pháp là vua 
Nan Đà. Và cuộc triệu tập tăng chúng của ngài Độc Tử 
được gọi là lần kết tập thứ ba. 


2. Truyện thuyết của hệ Phân Biệt Thuyết. 


Tương truyện răng sau Phật Niết bàn khoảng hai trăm ba 
mươi năm, tại thành Hoa Thị (Dàtaliputta) có tặc trú Tỳ 
kheo khởi tranh, khiến vua A Dục phải nghênh đón ngài 
Mục Kiên Liên Tử Đề (Moggali Puta Tissa) đứng ra triệu 
tập một nghìn vị Tỳ kheo cu hội mới châm dứt được cuộc 
tranh luận. Và đây cũng được gọi là cuộc kết tập lần thứ 
ba. 


3. Truyền thuyết của hệ Nhất Thiết Hữu. 


Truyên răng sau Phật Niết bàn khoảng bốn trăm năm. Có 
vua Ca NỊ Sắc Ca thâm tín Thuyêt Nhât Thiêệt Hữu Bộ, 


105 


nhà vua cho triệu tập năm trăm vị Đại đức quI tụ về nước 
Ca Thấp Di La, đem tam tạng Thánh điển Kinh Luật ra 
gạn bỏ đi những dị thuyết(21). Trong ba truyền thuyết, 
thì truyền thuyệt thứ ba được coi là lần kết tập thứ tư. Sự 
tích vê truyền thuyết này sẽ giới thiệu ở phân sau. Tư liệu 
liên quan đến việc kết tập thánh điển Tiêu thừa và Đại 
thừa có thê tham khảo Phật Giáo Đại Từ Điền của Vọng 
Nguyệt Thị, từ trang 902-904, xem phân tự thuật để rõ 
thêm. 


TIẺÉT IV. THÁNH ĐIÊN THỜI SƠ KỲ. 
- Mở đầu Thánh Điền. 


Sự cấu thành Thánh điển của thời này là chỉ đạo giai 
đoạn hoàn thành hình thái Phật điển ở vào thời sơ kỳ. 
Thời sơ kỳ ước phỏng từ thời đại đức Phật đến thời đại 
vua A Dục, hoặc ngay cả thời đại Bộ phái mãi đến sau 
này. 


Tại tiết hai của chương này đã có nói đến thời đại đức 
Phật, thời này chỉ tập thành có: Pháp Cú, Nghĩa Phẩm, 
Ba La Diên, Ô Đà Nam, Ba La Đề, Mộc Xoa. Tất cả là 
do các đệ tử Phật ghi nhớ và đọc tụng ra, rồi tùy theo tính 
cách của mỗi đề cương được đức Phật thuyết giảng mà 
phân loại để biên tập. 


106 


Theo “Đại Sử” của Nam truyền, thì lần kết tập thứ nhất 
sau Phật Niết bàn chỉ có Pháp (kinh) và Luật (giới) 
nhưng chưa đưa ra danh mục. Trong khi “Đảo Sử” thì 
cho răng, nội dung lân kết tập thứ nhất gồm có “Cửu 
phân giáo”. Khi nói đến tam tạng Thánh điển thì phải bao 
quát cả Luận tạng. Nhưng sự xuất hiện của Luận tạng, 
theo Nam truyền, sớm nâh là khi có sự ra đời của “Di 
Lan Đà Vấn Kinh” (Milinda pãnha- tương đương với 
kinh Na Tiên Tỳ kheo của bản Hán dịch; thời đại xuất 
hiện của kinh này khoảng một thế kỷ trước công nguyên). 
Tuy nhiên, cũng có thê xác định là ở thời đại Phật tại thế, 
thực chất là đã có Luận, dù chưa định hình thành một 
khoa độc lập. 


- Luật Tạng và Pháp Tạng 


Luật là khuôn phép tôi sơ vốn từ quá khứ đã khó tra cứu. 
Các học giả cận đại dùng tạng luật Ba LỊ, và luật Ma Ha 
Tăng Kỳ bản Hán văn đề đôi chiếu so sánh với chủ ý tiến 
gần đến “cận cô” . Có người đem tạng Luật của thời kỳ 
đâu khi mới xuất hiện phân ra thành hai đại cương gồm 
luật Tỳ kheo và Luật Tỳ kheo ni. Mỗi cương lại chưa 
thành: Tỳ NI, Tạp Bạt Cứ, và OaI nghi; dựa vào cách chia 
này, thì nội dung “Tỳ kheo Giới Kinh” của cỗ bản cũng 
chỉ có Tứ Ba DI, mười ba giới Tăng CGIà Ba Thị Sa, hai 
giới Bất định, ba mươi giới Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề, chín 
mươi hai giới Ba Dật Đề, bốn Hối Quá, cộng cả thảy là 
145 giới. Chúng học pháp lý đán thuộc về Oai nghi loại. 


107 


Thất diệt tránh, là xuất từ Tạp Bạt Cứ loại chứ không 
thuộc Ty Ni loại. Hiện tại, hai trắm năm mươi giới mà Tỳ 
kheo thọ nhận, rõ là vì phương tiện học tập nên hậu nhần 
mới lây Chúng học pháp, và Thất diệt tránh thêm vào mà 
thành giới kinh. 

Có người lây từ bia đá được khắc dưới thời vua A Dục, 
trong đó ghi: “pháp tôi thắng được nói trong Tỳ Nại Da” 
rôi suy luận răng. Tạng luật chắc chắn là đã được định 
hình trước thời vua A Dục. Thực thì đây chỉ là căn cứ 
theo nguyên tắc phán đoán của Thượng Tọa Bộ, vì Bộ 
này đặc biệt coI trọng giới luật. Do đó, có thê là lần kết 
tập thứ nhất, ắt cũng đã hoàn thành khuôn phép tối sơ của 
tạng Luật, dù chỉ mới nói đến tám mươi lần tụng luật. Và 
đó cũng là tạng Luật căn bản, đời sau dựa vào đây mà có 
sự phân chia giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. 
Thời Bộ phái Phật Giáo, đa số đều tuân theo Luật của Bộ 
phái mình. Hiện vẫn còn sáu bộ Luật tạng: 

1. Tạng Luật Vinayapitaka, bằng văn tự Ba LỊ của 


Thượng Tọa Bộ, thuộc Nam truyền. 


2. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, gồm bốn mươi quyên của Đại 
Chúng Bộ, do ngài Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch ra Hắn 
văn với ngài Pháp Hiên, vào thời Đông Tắn. 

3. Luật Ngũ Phân, øôm ba mươi quyền, của Hóa Địa Bộ, 
do ngài Phật Đà Thập và ngài Trí Thắng dịch ra Hán văn 
dưới thời Lưu Tông. 


106 


4. Luật Tứ Phân, gồm sáu mươi quyên của Pháp Tạng 
Bộ, do ngài Phật Đà Da Xá và ngài Trúc Phật Niệm dịch 
ra Hán vào đời Diêu Tân. 

5. Luật Thập Tụng, gôm sáu mươi quyên của Ma Thâu 
La Hữu Bộ, do ngải Cưu Ma La Thập dịch ra Hán văn 
vào đời Diêu Tân. 

6. Căn Bản Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, gôm 
năm mươi quyên, của Hữu Bộ ở Ca Thâp DI La, do ngài 
Nghĩa Tịnh dịch ra Hán văn vào đời nhà Đường. 


Đúng ra luật của Thượng Tọa Bộ xuất hiện trước luật của 
Đại Chúng Bộ, và luật của Thượng Tọa Bộ thuộc về Nam 
truyền. Trong Thượng Tọa Bộ có một chi phái, có tên là 
Phân Biệt Thuyết, chi này lại có khuynh hướng nghiêng 
vệ Đại Chúng Bộ. Do đó, nên luật Ma Ha Tăng Kỳ mãi 
về sau mới xuất hiện. Bốn Bộ còn lại cũng thuộc Thượng 
Tọa Bộ, nhưng đó là do sự phân Bộ mà ra. Hiện nay 
không tìm thây tạng luật căn bản của Thượng Tọa Bộ. 


Bộ phận trọng yếu nữa của Thánh điển Phật Giáo, ây là 
Kinh (pháp). Những nghiên cứu gần đây cho thấy lớp 
diễn đạt của Kinh (pháp) phải qua ba thời kỳ, sau đó mới 
đại định. 

1. Một là, thu thập tật cả những “ngôn hành” của đức 
Phật làm thành chín bộ kinh (cửu phân giáo). 


2. Hai là, diễn đạt cửu bộ kinh thành bốn bộ A Hàm kinh. 


109 


3. Ba là, căn cứ vào bốn bộ A Hàm để thành lập tam tạng. 
Do tam tạng mới có sự xuât hiện của tạng Đại thừa, và 
tạng Câm - Chú. Đây là phạm v1 của Đại thừa. 


- Chín Bộ Kinh và Mười Hai Bộ Kinh. 


Sau khi Phật nhập diệt, những đệ tử Phật thu thập tất cả 
mọi “ngôn hành” của Ngài, rôi tùy vào tính chât “ngôn 
hành” mà phân loại, và tập thành chín bộ kinh. Đó là: 


1. Tu Đa La (Sùtra), tức là thuyết pháp theo lối tản văn, 
thường được gọi là văn trường hàng. 


2. Kỳ Dạ (Geya), là dùng văn vân để lập lại (trùng tuyên) 
nội dung đã được thuyêt băng tản văn qua hình thức kệ 
tụng. Thông thường được dịch thành tụng hoặc trùng 
tụng. 


3. Già Đà (Gatha), là khi thuyết pháp thì dùng vận văn để 
tuyên thuyết, nhưng lúc dịch thì dịch thành “cô khởi 
tụng” hoặc phúng tụng (cô tụng là những kệ tụng, nhưng 
không lập lại những gì đã được thuyết giảng trước đó, mà 
khởi lên ý mới, ý riêng). 

4. Ni Đà La (Nidàna), là ghi chép lại những sự tích, 
những duyên sự một cách có đầu có đuôi, có gốc có 
ngọn. Thường là nhân vào sự duyên đề trợ duyên thuyết 
pháp. Do đó, nên dịch là Nhân duyên. 


110 


5. A Bát Đà Da (Avadàna), là dùng thí dụ để thuyết pháp, 
hoặc phàm khi nhan việc gì đó mà ứng cảm thuyêt pháp, 
thì đêu gọi là Thí dụ. 


6. Xà Đa Già (Jâtaka), là nhân duyên đề đức Phật tự 
thuyêt về đời quá khứ của các vị Phật, và những công 
hạnh của các vị Thánh đệ tử. Nên còn gọi là Bản sinh. 


7. Y Đề Mục Đa Ca (Itivittaka), là tự thuật về tích sự của 
chư vị cô Phật, nên còn gọi là Bản sự. 


S. A Phù Đạt ma (Adbhacta Dharma), là nói rõ những 
thân tích kỳ lạ không thể nghĩ bàn của đức Phật và của 
chư Thánh đệ tử Phật. Do đó, còn có tên là VỊ Tăng Hữu, 
tân dịch là A Ty Đạt Ma. 


9. Ưu Ba Đề Xá (Upadesa), tức là đối với những pháp 
nghĩa thậm thâm mà giản yêu lại. Do đó, còn gọi là Luận 
ngữ, đời sau gọi là Luận tạng, thoát thai từ đây. 


Trong chín bộ kinh trên đây, ba bộ trước thuộc loại tối 
cô, hoặc gần nhất đôi với hình thức Phật điển nguyên thi. 
Do đó, nó được coI là tương đương với kinh Tạp A Hàm, 
kinh Tạp A Hàm tuy bị nhiều diễn biến, nhưng vẫn có thể 
tìm thấy diện mạo cổ xưa của kinh. Vì đôi với giáo nghĩa 
do Đức Thích Tôn thuyết giảng, thì ba bộ là Tu Đa La, 
Kỳ Dạ và Già Đà thuộc loại được tập thành sớm nhất; 
chữ “Tạp” của pháp tạng kinh Tạp A Hàm, và chữ “Tạp” 
trong Luật tạng Tạp Bạt Cừ, về ý nghĩa thì giống nhau, 


II 


nhưng phải tùy sự tương ưng về nghĩa loại mà tập hợp lại 
biên tập; vì vậy, chữ “Tạp” có ý là tương ưng (thích hợp), 
và đó cũng là cựu chế của lân kết tập thứ nhất. Từ bộ thứ 

- Nhân duyên, đến bộ thứ tám. VỊ Tăng Hữu, năm bộ 
này mang tính tập hợp những đức độ kỳ vĩ của Phật. Về 
tính chất, thì năm bộ này so với ba bộ trước là rất khác 
nhau. Kỳ thực thì sáu bộ trong số chín bộ kinh nêu trên, 
tật cả đêu phân xuất từ ba bộ trên. 


Có phải tên gọi chín bộ kinh đã có từ lần kết tập thứ 
nhât? Đây là điêu mà các học giả cận đại hãy còn nghĩ 
vần. 


Xin nói thêm về tên của mười hai bộ kinh. Theo luận Đại 
Trí Độ quyền 33(22), thì ngoài chín bộ kinh vừa nêu, còn 
thêm bộ Ưu Đà Na (Udàna) hay Ô Đà Nam, kinh này 
thuộc về loại: “vô vân tự thuyết”, gồm có bộ Tỳ Phật 
Lược (VaIpulya), tức Phương Quảng, và bộ Hòa GIà La 
(Vyàkarana), tức Thọ Ký. 


Có thể căn cứ vào những khảo sát kinh, luật Tiểu thừa, 
thì bộ Thọ Ký là do các đệ tử Phật nhân lúc nghe Tu Đa 
La mà chứng quả pháp, do đó mới biệt xuất bộ Thọ Ký. 
Bộ Phương Quảng so với bộ Phương Đắng của Đại thừa 
thì bộ Phương Đăng là sự tổng hợp những pháp thậm 
thâm vi diệu đã thịnh hành rộng rãi. Còn bộ Uu Đà Na có 
nhiêu tên gội khác nhau, về nội dung thì bất nhất. Áng 
chừng do hậu nhân sưu tập được nhiều pháp giải tinh yếu 


112 


có liên quan rồi tập thành Tạp Tạng, đại để là như thê. 
Nhưng nếu cho rằng Tạp Tạng mới xuất hiện vệ sau này 
thì trong đó chính xác cũng có những bộ phận tôi cố, 
chăng hạn như: Pháp Cú, Nghĩa Phẩm và Ba La Diên. Đó 
là những tiêu tập được đưa vào Uu Đà Na, và chúng đều 
thuộc về loại tôi cô. Nội dung Tạp Tạng hiện vẫn còn, 
nhưng không hăn tất cả đều là tôi cô. 


- Tứ A Hàm và Ngũ A Hàm. 


A Hàm được viết băng Phạn Ngữ, tân dịch là A Cáp Ma 
(Agama), có nghĩa là Pháp qui, tức tât cả vạn pháp đều 
qui thú về đây mà không hề có chút sơ sót nào. Còn theo 
văn tự Ba LỊ, thì gọi là NI Ca Da (NIkàya). Nghĩa của NI 
Ca Da là tập hoặc bộ. Nhân vì ngữ văn được Nam truyền 
sử dụng thuộc tạng văn Ba LỊ có lợi thế là tiếp cận được 
những tục ngữ được dùng vào thời Phật tại thế. Vì vậy, 
người ta lấy văn tự Ba Lị làm Ngũ Ni Ca Da của Nam 
ruyễn. So với tứ “A Hàm kinh” của Bắc truyền được dịch 
ra từ Phạn văn ra Hán văn, thì sắc thái của Ngũ Ni Ca Da 
sâm gũi với nguyên thỉ hơn. Do đó, các học giả cận đại 
khi khảo chứng tư liệu Phật giáo nguyên thỉ, đa số họ đều 
ưa thích sử dụng Thánh điển được viết bằng văn tự Ba LỊ. 
Hơn nữa, năm Ni Ca Da của Nam truyền được xuất xứ từ 
một bộ. Trong khi Tứ A Hàm kinh thuộc Bắc truyền 
được dịch ra Hán văn, lại xuất phát từ nhiều bộ phái khác 
nhau. 


113 


Theo nghiên cứu thì Nhất Thiết Hữu Bộ có Tạp ÀA Hàm, 
Trường A Hàm, Trung À Hàm, và Tăng Nhất A Hàm, ØỌI 
chung là Tứ A Hàm, nhưng hiện chỉ còn Tạp A Hàm và 
Trung A Hàm. Hóa Địa Bộ có thêm bộ Tạp Tạng mà 
thành Ngũ A Hàm kinh, tuy vậy, cả hai bộ hiện không 
còn; Pháp Tạng Bộ cũng có Ngũ “A Hàm kinh”, và hiện 
chỉ còn Trường A Hàm. Đại Chúng Bộ cũng có ngũ “A 
Hàm kinh”, nay chỉ còn Tăng Nhất A Hàm. Trong khi đó 
Phật giáo Nam truyền vẫn còn đủ năm Ni Ca Da bằng 
ngữ văn Ba LỊ. 


Bồn kinh A Hàm của bản Hán dịch. theo Vũ Tỉnh Bá Thọ 
trong cuốn “Ân Độ Triết Học Nghiên Cứu”, thuyết thứ 
hai, trang 150 đến trang 166 của ông, và cho răng kinh 
Tạp A Hàm và kinh Trung A Hàm là của Hữu Bộ, đem 
cộng với kinh Trường A Hàm của Pháp Tạng Bộ, và kinh 
Tăng Nhất A Hàm của Đại Chúng Bộ mà thành Tứ A 
Hàm. Bản Hán dịch có dịch riêng bộ kinh Tạp A Hàm 
của Âm Quang Bộ. Bồn bộ kinh A Hàm hiện còn. được 
dịch ra Hán văn một cách riêng lẻ thì rất nhiều, và cũng 
được dịch xuất từ nhiều Bộ phái. Bồn kinh A Hàm của 
bản Hán dịch nếu đem so với năm Ni Ca Da của Nam 
truyền, đại loại như sau: 

1. Kinh Trường A Hàm của Bắc truyền gồm hai mươi 
quyên với ba mươi kinh; trong khi Trường Bộ (Dìghani 
Kàya) của Nam truyền thì chia thành ba phẩm với ba 
mươi bốn kinh. 


114 


2. Kinh Trung A Hàm của Bắc truyền gồm sáu mươi chín 
quyên với hai trăm hai mươi kinh, trong khi Trung Bộ 
(Majjhinani Kàya) của Nam truyền được chia thành mười 
lăm phẩm với một trăm năm mươi hai kinh; trong đó có 
đến chín mươi tám kinh hoàn toàn trùng khắp với Bắc 
truyền. 


3. Kinh Tạp A Hàm của Bắc truyền có năm mươi quyền 
với một nghìn ba trăm sảu mươi hai kinh (1362), trong 
khi Tương Ưng Bộ (Saimyuttani Kàya) của Nam truyền 
chia thành năm phẩm với hai nghìn tám trăm tám mươi 
chín (2859) kinh. 


4. Kinh Tăng Nhất A Hàm của Bắc truyền có năm mươi 
mốt quyền, với hơn một nghìn kinh. Trong khi Tăng Chi 
Bộ (Anguttarani Kàya) của Nam truyền phân làm một 
trăm bảy mươi hai (172) phẩm với hai trăm chín mươi 
mốt (291) kinh. Theo ngài Giác Âm, thì kinh này có đến 
9557 kinh. 

5, Tiêu Bộ (Khuddakani Kàya) của Nam truyền gồm cả 
Đại - Tiêu với mười lăm kinh; trong đó có sáu loại chủ 
yếu: 

a) Pháp Cú - Dhammapada, tương đương với kinh Pháp 
Cú của bản Hản dịch, và “Pháp Cú Thí Dụ Kinh” cũng 
của Hán dịch. 


115 


b) Tự Thuyết Kinh - Udàna, kinh này Ưu Đà Na, nhưng 
trong bản Hán dịch không có. 


c) Bốn Sự - Intivutta Ka. Tương đương kinh Bồn Sự của 
bản Hán dịch. 


d) Kinh Tập - Suttanipata, tương đương với kinh Nghĩa 
Túc của bản Hán văn, cô bản Hán dịch có tên là Nghĩa 
Phâm, là Ba La Diên v.v... 

e) Trưởng Lão, Trưởng Lão Ni Kệ - Thera TheIr Gatha, 
trong Hán dịch không có. 

Ð Bản Sinh - Jàtaka, tương đương với “Sinh kinh” của 
bản Hán dịch. 

Từ các so sánh, đối chiếu trên, cho thây Bắc truyền tuy 
có bôn kinh A Hàm, nhưng trong đó đại bộ phận của đệ 
ngũ “Ni Ca Da”, và Tiểu Bộ của Nam truyền bản Hán 


cũng đã có, duy có điều là về nội dung có ít nhiều “xuất 
nhập” (giống và không giống nhau). 


- Tứ “A Hàm” và Tạp Tạng. 
Tên gọi của bốn kinh A Hàm: 


1. Kinh Tạp A Hàm ấy là tùy vào sự tương ứng với sự 
việc và lý nghĩa, như Tu Đa La, Kỳ Dạ, Già Đà v.v... loại 
biệt theo thứ lớp mà biên tập. 


116 


Chăng hạn “xứ” và “xứ tương ứng” với nhau thì xếp 
cùng một loại (xứ là nơi sinh ra tác dụng của tâm, và tâm 
sở, của căn và cảnh, cho nên gọi là xứ)(23); “g1ới” và 
“ø1ớI tương ưng” cũng liệt vào cùng loại (giới - tức mười 
tám giới: sáu căn, sáu trần, và sáu thức). 


Do đó, Nam truyên gọi là “Tương Ưng Bộ” nghĩa của 
chữ “tương ưng” là khế hợp, nhưng văn thì “tạp toái” 
(vụn nát), cho nên con có tên là: Tạp A Hàm kinh. Chữ 
“Tạp” ở đây không đồng nghĩa như chữ “Tạp” trong 
“Văn Nguyên Thích Giáo Lục”, là “Tạp hữu bất khả 
chỉnh lý” (hỗn tạp không thể chỉnh sửa). 


2. Kinh Trung A Hàm. 


3. Kinh Trường A Hàm gọi là Trung, là Trường ấy là tùy 
vào sự ngắn dài của kinh mà đặt tên. Kinh văn không quá 
dài, không quá ngắn nên gọi là Trung A Hàm, còn kinh 
văn rất dài thì gọi là Trường A Hàm. 


4. Kinh Tăng Nhất A Hàm, là số chữ lần lượt tăng dân cứ 
như thê mà biên tập kinh, như một rồi hai, hai rôi ba, mỗi 
một, mỗi một gia tăng cho đến nhiêu pháp, do đó, gọi là 
Tăng Nhất. 


Tính chất của Tập Tạng, hoặc là chưa đưa vào tứ “A 
Hàm kinh”, hoặc là được lưu xuất từ tứ “A Hàm kinh”. 
Nhưng đa số của Tạp Tạng là các tiểu tập của Ưu Đà Na, 
hoặc là truyền thuyết được trích từ những kinh như kinh 


117 


Bản Sinh. Nguyên ủy của Tạp Tạng là do đức Phật giảng 
thuyết nhưng chưa được kết tập vào kinh A Hàm. Do đó, 
nên có biệt danh là Tạp Tạng. 


Tạp Tạng có thê quan hệ rất lớn đối với Phật giáo dưới 
thời vua A Dục. Thời ây Thượng Tọa Bộ rất tôn quí kinh 
Tạp A Hàm, hệ phía tây còn có riêng một Trung Hệ (hệ 
Phân Biệt Thuyết), hệ Phân Biệt Thuyết rất tôn quí kinh 
Trường A Hàm; Đại Chúng Bộ, tức hệ phía đông thì tôn 
quí kinh Tăng Nhất A Hàm. Ba hệ trên, mỗi hệ đều Ø1ữ Ý 
kiến khác nhau của hệ mình. Riêng Trung hệ của ngài 
Mục Kiên Liên Tử Đề Tu vẫn giữ thái độ ôn hòa, và 
dường như Trung hệ được Đông hệ hợp tác. Do đó, khi 
chủ trì lần kết tập thứ ba, hệ Phân Biệt khéo “lấy” khéo 
“bỏ” những ưu khuyết của các hệ Đông, Tây. Còn đối với 
tiêu tập Ưu Đà na, và các thuyết về bản Sinh v.v... thì 
Trung hệ tuy có tiêu dị nhưng đại đồng. Điều này coi như 
được lưu tôn, do đó mà biên tập thành Tạp Tạng thứ năm, 
và về sau được phụ vào bốn kinh A Hàm (Tứ A Hàm 
kinh). Tạp Tạng cũng được Nam truyền cho vào “Tiểu 
tập” cuỗi của ngũ “Ni Ca Da”. 


Tuy không rõ thời gian phân loại và biên tập thánh điển 
tứ “A Hàm Kinh”, nhưng các Bộ phái đều đồng ý tứ “A 
Hàm Kinh” là hình thái của Thánh điển nguyên thi. Việc 
biên tập thành bôn kinh A Hàm trước cả lần Thất Bách 
Kết Tập, nhưng không hăn bốn kinh A Hàm được xuất 
hiện ở lân kết tập thứ nhất. Cứ theo nội dung của bốn 


118 


kinh A Hàm mà suy định, thì kinh Tạp A Hàm xuất hiện 
sớm nhất, thứ đến là Trung A Hàm, tiếp đó mới là 
Trường A Hàm, và Tăng Nhất A Hàm. Phàm lúc nhân 
một việc gì đó mà đọc Tạp A Hàm trong bỗn A Hàm 
kinh, thì sự tự thuật của Tạp A Hàm là rất trong sảng, 
giản gọi và dung dị. Trung A Hàm thì gần cận với Tạp A 
Hàm, nhưng đến Trường A Hàm, và Tăng Nhất A Hàm, 
thì lại biến sự trong sáng, giản gọn thành dài dòng và ly 
kỳ. Kinh Tạp A Hàm lấy những pháp nghĩa khi Phật còn 
tại thế và chuyền cái ' 'phôn” thành cái “giản”, trích yếu 
những đề cương chủ yêu nhất. Đời sau lại đem những 
cương lĩnh chủ yếu nảy mà chuyên “giản” thành “phôn”. 
Phu diễn có tính tô chức và luận biện. Tựa hồ như đây là 
công tác khôi phục lại diện mạo cô xưa. Việc làm này về 
mặt hoăng hóa, và mang tính đôi ngoại mà nói, thì tất yêu 
phải có. 


(1) Thái Hư đại sư Toàn tập, trang 455 
(2) Thái Hư đại sư Toàn tập, trang 514-517 


(3) Kinh Tăng Nhất A Hàm - quyên 23, Phẩm Tăng 
Thượng thứ 7. Đại Chánh tạng- 2, giữa trang 670. Thảo 
khảo Tăng Nhất A Hàm quyên 24. Phẩm Thiện Tụ, thứ 4 
- Đại Chánh tạng-2, giữa trang 676. 


(4) Đại Chánh tạng-1, đầu trang §04 đến cuối trang §05. 


119 


(5) Đại Chánh tạng-1, giữa trang 114 đến cuỗi trang 149. 
Kinh còn có bản dịch khác với Thị: khởi Thê Nhân Bản 
Kinh, Đại Lâu Thán kinh. 


(6) Cái, có nghĩa là che. 
(7) Đại Chánh tạng-l, giữa trang 25. 


(8) Chu Trước “Triết Học Sử Ấn Độ” quyền 2, Chương 
IH. 


(9) Điều này được chép một cách nhất trí trong kinh, luật 
của Thanh Văn. 


(10) Đại Chánh tạng-48, trang 87]. 

(11) Đại Chánh tạng-23, đầu trang 892. 

(12) Hải Triều AÂm-trang 4, kỳ bốn, quyền 46. 

(13) Đại Chánh tạng-51, đầu trang 923. 

(14) Ngoài Thập Tụng Luật, tất cả đều theo thuyết này. 
(15) Nam Truyền Đại Tạng Kinh-quyên 4, trang 433. 
(16) Đại Chánh tạng-22, trang 191. 


(17) Thực phẩm dành cho Tỷ kheo, để qua đêm gọi là nội 
túc thực là một trong các đô ăn bât tịnh, Tỳ kheo không 
được ăn. 


(18) Hải Triều AÂm-quyên 46, Kỳ 4, trang 8. 


120 


(19) Tỳ Ni Mẫu Kinh - quyền 3, Đại Chánh tạng - 24, 
trang 618. 

(20) Ngũ Phân Luật - quyên 30, Đại Chánh tạng-22, giữa 
trang 192. 


(21) Phật Giáo Ấn Độ - của Pháp sư Án Thuận. Chương 
4, tiết 3, trang 63. 


(22) Đại Chánh tạng-25, cuôi trang 306 đến trang 308. 
(23) Tự Điển Phật Học Hán Việt- Chú của người dịch. 


Chương IV: Vua A Dục và Đại Thiên 
TIẾT I. CÔNG SỰ CỦA VUA A DỤC. 
- Sự phân biệt của Phật giáo và vua A Dục. 


Phật giáo sau khi trải qua lần kết tập thứ hai, về thái độ 
đối với giới luật, tuy đã phân thành Thượng Tọa Bộ và 
Đại Chúng Bộ, nhưng về giáo nghĩa và giáo đoàn vẫn 
chưa xảy ra hiện tượng đối lập nỗi bật. Nhưng đến thời 
vua A Dục, thì tự việc Luật chế mà phát triển thành tranh 
chấp, và đều thông qua việc dùng lý nghĩa để luận biện. 
Kết quả, Đại Chúng Bộ chiếm ưu thế tại trung Ấn Độ, 
nhờ thái độ tự do tiễn bộ. 


Theo ghi chép của luận Đại Ty Bà Sa (quyền 99) của 
Thuyêt Nhât Thiệt Hữu Bộ(1), lây việc vua A Dục yêu 
sách phải tiên bộ, và cho là vua A Dục kêt phe nhóm với 


121 


“tặc trú Tỳ kheo”, một phải của Đại Thiên, và không chú 
ý đến ý kiến của những vị Thượng tọa trưởng lão. Vì vậy, 
mới có chuyện bức áp chư vị Thượng tọa phải đi đến Ca 
Thập Di La để cùng với phái tiên bộ của Trung Ấn chia 
thành cương thô để giáo hóa. Tuy ở đây chỉ nói về Hữu 
Bộ Thượng Tọa. Nhưng phải khảo sát sâu hơn, khi thấy 
địa phương Ma Kiệt Đà thỉ chung vẫn là môi trường thích 
hợp đối với vẫn đề tự do tư tưởng, nên có khả năng phái 
bảo thủ không được nhiều người hoan nghênh tại Ma 
Kiệt Đà. Đây cũng là việc thông thường về mặt tình lý. 


- Vương Thống của Ấn Độ. 


Vua A Dục, tức vua AÁ Luân Ca (Asoka), ông là vị quần 
vương thứ ba của vương triều Không Tước (Maurya 
Bynasty). Từ rất sớm Ấn Độ đã là một nước văn minh. 
Ấn Độ có những niên đại khả tín và có thể khảo cứu 
được, chắng hạn như việc mở đầu Vương triều Không 
Tước của vua A Dục. Nhân giới thiệu về vua A Dục, 
trước hết xin giới thiệu về lịch đại vương thông của đât 
nước Ấn Độ, dù chỉ là cái nhìn lướt qua các sự kiện và 
diễn biên của lịch sử Ấn Độ. 

1. Vương thông Ma Ha Tam Ma Đa: 


Đây là vương triều sớm nhất của Ấn Độ, vương triều này 
được đọc thây trong chín bộ Kinh, Luật của Phật giáo 
như: Hữu Bộ Luật, Phá Tăng Sự, Tứ Phân Luật, Phật Bản 
Hạnh Tập Kinh, Chúng Hứa Ma Ha Đề Kinh, Khởi Thế 


122 


Kinh, Trường A Hàm Kinh, Chương Sở Tri Luận v.v... 
Duy có điêu danh hiệu của các vị vua kê truyên có tính 
bât nhât, vì không ghi rõ thời g1an. 


2. Vương Thông Nguyệt Thống (Candravasal): 

Xem Tứ Thư trong thân thoại Ấn Độ. 

3. Vương Thông Nhật Thống (Suryavansa): 

Xem Tứ Thư trong thân thoại Ấn Độ. 

4. Vương Thông Tô Tu Na Già (Saisunnàga Dynasty): 


Vương triều này liên trước vương triều Không Tước, nơi 
đây là nước Ma Kiệt Đà, cũng được đưa vào “Khải Mông 
Chánh Sử”, khoảng sáu, bảy trăm năm, hoặc bôn, năm 
trăm năm trước Công nguyên. Điều đó tìm thấy trong 
kinh Phật với mười sáu nước lớn đều thuộc về thời đại 
này, riêng có điều niên đại của mỗi vị vua khó có thê biết 
hết. 


5. Vương triều Không Tước (Maurya Danasty): 


Khoảng từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ hai trước tây lịch. 
Đây là thời kỳ Phật giáo đại định. 


6. Vương thông Huân - Gia (Sanga Dynasty): 


Trước Công nguyên ước khoảng 180 năm đến S0 năm, 
vào năm đâu của vị vua thứ tư của vương triều này là vua 
Bồ Sa Đà La, Phật ø1áo tại trung Ấn Độ bị pháp nạn, 


123 


nhưng tại bắc và nam Ấn Độ, Phật g1áO chuyển sang thời 
thịnh. 


7. Vương thông Ca Nạp Bà (Kanva Dynasty): 


Còn có tên là vương thông Khương Ngõa, vương thống 
Ca An Bà, vương triều chỉ tôn tại có bôn mươi năm. 


S.Vương thông Án Đạt La (Andhrabhritya Dynasty): 


Trước Công nguyên hai mươi bảy năm, cho đến sau 
Công nguyên hai trăm ba mươi sáu (236) năm. 


9. Vương thông Quí Sương (Kusam - Dynasty): 


Vào thời này ở nam Ấn Độ thuộc Vương triều Án Đạt La. 
Vương thống Quí Sương là một bộ tộc của tộc Đại 
Nguyệt Thị. Tộc này có vị vua rất nồi danh về đường lỗi 
cai trị nhân hậu, đó là vua Ca Nị Sắc Ca. Những bậc danh 
đức của Phật giáo như Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, Đạt 
Ma Đa La, Ha Lê Bạt Ma, Di Lặc v.v... tất cả đều xuất 
hiện ở thời đại này. Vương triều Quí Sương được kiến 
lập trước Công nguyên mười năm và kéo dài sự tôn tại 
đến cuối thế kỷ thứ ba sau công nguyên. 


10. Vương thống Cấp Đa (Gupta Dynasty): 


Vương triều Cấp Đa hưng khởi từ thế kỷ thứ IV đến thế 
ký thứ VI tây lịch. Những vị như: Vô Trước, Thế Thân, 
La Thập, Giới Hiền, Kiên Huệ, Giác Âm v.v... đều thuộc 
về thời kỳ này. Chùa Na Lan Đà cũng được tạo dựng vào 


124 


thời kỳ này. Đây là thời đại Phật giáo Mật tông bắt đầu 
tiễn đến hưng thịnh. Ngài Pháp Hiên của Tung Quốc đến 
Ấn Độ cũng ở thời kỳ này. Đây cũng là giai đoạn xuất 
hiện những vị như An Huệ, Trần Na, Thanh Biện, Hộ 
Pháp v.v... 


11. Vương thông Giới Nhật (Vardhana Dynasty, dịch âm 
Hán ngữ là Phạt Đàn Na): 


Vương thống này ước vào khoảng đầu thê ký thứ VI cho 
đến hậu bán thế kỷ thứ VIII tây lịch. Thời này có ngài 
Long Trí làm hưng vương Mật giáo. Ở trung Ấn Độ có 
ngài Nguyệt Xứng hoăng truyên ' 'Không tông”. Đường 
Huyễn Trang của Tung Quốc tây du Ấn Độ cũng ở thời 
nảy, và một lần nữa, ngài Pháp Xứng chấn hưng Nhân 
Minh học. 


12. Vương thông Ba La (Pala Dynasty): 


Vương triều Ba La không phải là trực tiếp kế thừa vương 
triêu GIới Nhật, nhưng cũng là vương triều có phân tín 
ngưỡng Phật giáo. Mật giáo đặc biệt thịnh hành ở thời 
này. 


Các vương thông vừa nêu, phân lớn đều lây Ma Kiệt Đà 
làm trung tâm để giới thiệu về vương triều của mình. 


Vì răng các vương thông của Ấn Độ rất ư là phôn tạp, bởi 
vậy ở đây chỉ nêu lên những nét chính. 


125 


Từ sau vương triều Giới Nhật, Ấn Độ qui tụ lại thành lập 
vương bang, và có nhiều vương triều hưng khởi. Đến thế 
kỷ XI tây lịch, Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ và tiêu diệt 
các vương triêu Ân Độ. Phật giáo tại Ân Độ nhân đây 
cũng bị Hỗi giáo tuyệt diệt. Sự kiện này. diễn ra tương 
đương với thời nam Tống của Tung Quốc - năm Tông 
Ninh Tông, Phật giáo khởi nguyên tại Ấn Độ, và tôn tại 
được một nghìn sáu, nghìn bảy trăm năm thì bị diệt vong. 
Nguyên nhân vì sao? Xin sẽ trình bày ở chương XII của 
tập sách này. 


- Con người của vua A Dục. 


Hệ thống các đời trước thuộc vương triều Không Tước 
không được rõ lắm; nhưng chăng có gì phải ngờ khi nói 
răng vương triều này không hoàn toàn là giông người 
Aryan thuân chủng. Có người cho răng tổ mẫu của vua A 
Dục xuất thân từ giai cấp tiện dân. Vua Chiên Đà La 
Quật Đa (Candrogupa) là tổ phụ của vua À Dục và là 
người khai sáng vương triêu Không Tước, đời thứ hai của 
vương triều là vua Tân Đâu Sa la (Bindusàra), đời thứ ba 
là vua A Dục, ông lên ngôi vào năm 268 trước công 
nguyên. Điều này là căn cứ theo ghi chép của Nam 
truyền, qua các bộ kinh, sử như: luật Thiện Kiến, Đảo Sử, 
Đại Sử và tuyên thuyết từ Phật giáo Miễn Điện. Duy có 
điều mãi đến nay, niên đại lên nôi của vua A Dục, các 
học giả vẫn còn nỗ lực khảo đính. Truyền thuyết kê rằng, 
lúc vừa sinh ra đời vua A Dục vốn có hình dạng rất xấu 


126 


xí, tính cách thì ngu dốt, kém cỏi nên chăng mây khi 
được vua cha yêu mễn, khi trưởng thành cũng là lúc ở địa 
phương Đức Xoa Thi La (Takkasilà) ở bắc Ấn Độ có xảy 
ra biến loạn; vua cha là Tân Đầu Sa La liên phái ông đến 
đó bình loạn. Chủ ý của phụ vương ông là nhân đây mà 
tông ông đến chỗ chết, do đó mà trang bị vũ khí cho đoàn 
quân của ông rất sơ sài. Cứ ngỡ bây giờ vua A Dục chưa 
lớn đủ, cũng chăng có trí dũng gi. Nhưng nào ngờ ông lại 
hoàn thành nhiệm vụ, và được cử làm tổng đốc tại đây, 
kế tiếp ông nhận được sự ủng hộ của triều thần. Đến khi 
phụ hoàng ông băng hà, ông liền giết chết nhiều anh em 
ruột thịt, và tự tay năm chính quyên. Đại khái vì lúc bấy 
giờ tình hình nội bộ không mấy ôn định; và tình hình đó 
kéo dài đến bốn năm sau cái chết của vua Tân Đâu Sa La. 
Đồng thời, lúc này vua A Dục cũng tròn hai mươi lăm 
tuổi, và ông chính thức cử hành lễ đăng quang. Truyền 
thuyết kê là vua A Dục có đến một trăm lẽ một người anh 
em cùng cha khác mẹ. Trong số đó bị ông giết đến chín 
mươi chín người, chỉ còn mình ông Đề Tu là chưa bị giết. 
Nhưng theo lời răn dạy dân của vua A Dục được khắc 
vào bia đá của thời ông đương tại vị, thì không thấy nói 
gì đến tình hình giữa anh em nhà ông. Như vậy cho thây 
truyền thuyết không hăn là đúng và đáng tin. 

Truyền thuyết còn chép là phụ vương ông bị ông bức 
hiếp mà chết, và khi lên chấp chính ông mới tiễn hành 
cuộc tận diệt những người anh em. Ông còn tạo tội hình 
địa ngục để xử trí người dân. Đông thời ông cũng xua 


127 


quân chính phạt nước Vết Lăng Cà (Kalinga) nay là tỉnh 
A Lý Sa (Orissa) thuộc Ấn Độ. Tại đây ông tàn sát vô sô 
người, vì thê ông có xú danh là “bạo ác A Dục vương”. 


Theo nghiên cứu, thì việc vua A Dục qui y Phật giáo cách 
đó một năm, tức sau khi chinh phạt nước Yết Lăng Gà, 
ông tận mắt chứng kiến thảm trạng sát hại sinh linh do 
chính cuộc chinh phạt của ông gây ra, và ông sinh lòng 
“đại hồi”. Nên chỉ lúc hồi triều ông thân cận Tăng Cà, 
qui y và tu trì theo Phật pháp. Ông tự hứa sẽ dùng đường 
lỗi cai trị theo lý tưởng Luân Vương. Đó là dùng chánh 
sách hòa bình để kiến thiết quốc gia, đem lại phôn vinh 
an lạc cho xã hội. Gần đây nhờ phát hiện được “Đại Ma 
Nhai Pháp”, chương mười ba là chương được dùng để 
dạy răn người dân. Trong đó chép rõ việc vua A Dục “y 
thăng pháp, thị vi tôi thắng” (phép trị dân tốt nhất, ấy là 
nương theo chánh pháp của đức Phật). 


- Vua A Dục với Phật giáo. 


Từ khi vua A Dục qui y Tam Bảo, thì mọi ngôn hành của 
ông đều có liên quan đến Phật giáo. Nghiên cứu tư liệu 
viết về vua A Dục, ngoài cuốn “A Dục Vương Thí Dụ” 
được viết băng Phạn Văn (Asokavadàna), và cuỗn “A 
Dục Vương Kinh” bản Hán dịch, cùng những truyện tích 
về ông, gân đây các học giả còn chú trọng đến: 


1. “Đại Ma Pháp Sắc”(2) Thât xứ”. Và chia thành giáp 
thiên có mười bôn chương, ât thiên có hai chương. 


128 


2. Thạch Trụ Pháp Sắc Lục Xứ, giáp có sáu chương, ất có 
một chương, bính có hai chương. 


3. Tiêu Thạch Trụ Pháp Sắc Tứ Xứ, có bốn thứ. 


4. Tiểu Ma Nhai Pháp Sắc, giáp có bảy xứ ba thứ, ất có 
một xứ một thứ, bính có một xứ một thứ. 


5. Thạch bản. 


Từ sau năm 1356 (tây lịch), những cô vật lần lượt được 
phát hiện, đến năm 1837 trở lui, được ông J. Prinsep liên 
tục phát hiện, căn cứ ngữ nguyên học và sự hiệp sức của 
các học giả Phạn ngữ đề dịch tất cả sang Anh văn. Căn cứ 
Đại Ma Nhai Pháp Sắc, từ chương một đến chương bốn, 
chương mười một, và Thạch Trụ Pháp Sắc chương thứ 
năm, chương thứ bảy chép rằng. Sau khi lên ngôi, vua A 
Dục đã từng có hai mươi lăm lần đặc xá tù nhân, mỗi 
năm mở Vô Giá hội thí một lần. Ngoài các việc trên, vua 
A Dục còn cắm sát sinh, khuyến khích hạnh bồ thí, trồng 
cây xanh, đào giếng, tu sửa đường xá, tạo Phật tự, kiến 
lập tháp Phật. Những việc như vậy được thực hiện trên 
khắp cả nước. Vua A Dục cho thiết lập “Chánh pháp Đại 
Quan” (Dharma - Màhamtras), có nhiệm vụ đi đến các 
địa phương đề tuyên dương chánh pháp, rộng thi hành 
chánh sách nhân trị, thương yêu và giúp đỡ người dân, 
không phân biệt thân sơ, giàu nghèo. Vua A Dục cũng tự 
thân hành thăm viếng và đảnh lễ các Phật tích, tại mỗi 
Phật tích, ông đều cho dựng trụ đá, trên mỗi trụ đá đều có 


129 


khắc ghi lại sự tích để kỷ niệm. Những trụ đá này hiện 
vẫn còn, tuy có bộ phận nào đó bị hư hoại. Hiện nay 
chính phủ An. Độ col những trụ đá này là trân bảo của 
nên văn vật cô của quốc gia, và cho qui tập về viện bảo 
tàng để lưu giữ. Vua A Dục rất yêu thương và bảo vệ 
động vật do đời trước lưu lại, nhờ đó những động vật này 
hiện nay tại Ấn Độ vẫn còn. 


Lại nữa, theo sắc lệnh thành văn được khắc trên đá chứng 
thực răng, vua A Dục đã từng sai phái Chánh Pháp Đại 
Quan đi đến các nước ngoài đề hoăng hóa Phật pháp, 
điều này được đọc thây ttr sắc lệnh đề cập đến năm 
vương quốc Hy Lạp, đó là: Tự Lợi Á, Ai Cập, Mã Kỳ 
Đốn, Khắc Lai Nại, Ái Tỳ Lao Tư. Đây là các khu vực 
mà sau này Gia Tô giáo và Hồi giáo phát triển rất mạnh. 
Phật giáo bị ảnh hưởng hai tôn giáo này như thế nảo, có 
thể suy nghiệm được. Về phía đông, vua A Dục cũng 
phái Chánh Pháp Đại Quan đến tận Giản Bộ Trai để 
hoăng pháp. Việc rộng truyền bá Phật giáo của vua A 
Dục chủ yêu là đem giáo nghĩa của đức Phật tuyên dương 
một cách hòa binh, nhăm thăng tiến tính thân thiện quốc 
tê. 


Việc làm trên của vua A Dục được các nhà sử học sau 
này đem sánh với việc vua Constatinhe của La Mã ủng 
hộ Cơ Đốc giáo, và cho là tương tự. So sánh như thê có 
phân nào đúng, nhưng hoàn toàn bất xứng. Bởi việc vua 
Constatine ủng hộ Thiên chúa giáo vừa là một thủ đoạn 


130 


chính trị, vua không dung nạp các tôn giáo khác. Trong 
khi sắc lệnh của vua A Dục được khắc nơi bia đá có chì 
rõ cho dân biết là “không được bài xích và chê cười tín 
ngưỡng của người khác”. Thời vua A Dục, Ấn Độ có bộ 
“Ma na Pháp Điên” rất nồi tiếng được thành lập. Theo 
đó, thì sự độ lượng, bao dung được coI là đương nhiên 
phải có của tôn giáo. Việc hoăng dương Phật pháp của 
vua A Dục chỉ thuần bày tỏ lòng kính tin những điều Phật 
dạy, thực hiện việc phụng hành chánh pháp bằng cách 
yêu thương mọi người và các loài động vật. 


Dưới thời vua A Dục, bản đỗ nước Ấn Độ là rất lớn, có 
thê nói trên thế giới không nước nào lớn băng. Biên giới 
ở đông bộ Ấn Độ giáp vứi Mãnh Gia Lạp Ô, bắc Ấn Độ 
bao gôm cả hai tiêu vương quốc là Ni Bạc Nhĩ và Khách 
Thập Mễ Nhĩ, cương giới ở nam bộ Ấn Độ kéo dài đến 
sông Ba Na (Panna River), nay là sông Cát Tư Đặc na, 
thuộc phía nam tỉnh Hải Đức Lạp Ba, tây Ấn Độ giáp với 
A Lạp Bá, tây bắc Ấn Độ đến tận Đề Đạt, nay là một bộ 
phận thuộc nội cảnh của Afghanistan. 


Theo luật Thiện Kiên quyền hai(3), thì vua A Dục lên 
ngôi được mười bảy năm. Ông thỉnh ngài Mục Kiên Liên 
Tử Đề Ta làm Thượng tọa, và nhờ ngài đứng ra triệu tập 
một nghìn vị trưởng lão vân tập về tại thành Hoa Thị. 
Chính nhờ sự kiện này mới diễn ra cuộc kết tập lần thứ 
ba, và kéo dài đến chín tháng. Nhưng theo thuyết của 
“Luận Sự” (Katthàvatthu) thuộc tạng Ba LỊ của Nam 


131 


truyền thì nói đấy là thành quả cụ thê của cuộc kết tập tại 
thành Hoa TÌịỊ. 


Sau cuộc kết tập. vua A Dục phải nhiều đoàn truyền giáo 
nối tiếp nhau chia ra để đến nhiều địa phương hoăng 
truyền Phật pháp, luật Thiên Kiến quyền hai(4), có liệt kê 
danh tánh của các vị lãnh đạo các đoàn truyền giáo, cũng 
như tên các địa phương mà đoàn đi đến. 


1. Ngài Mạt Xiến Đề (Mejjhàntika) được phái đến Kế 


Tân, và Kiền Đà La Tra (Ikasmira Gandhara),, nay thuộc 
các địa phương ở Khách Thập Mễ Nhĩ ở bắc Ấn Độ. 


2. Ngài Ma Ha Đề Bà (Mahàdeva - tức ngài Đại Thiên) 
được phái đến Ma Ê Bà Mạt Đà La (Mahisaka Mandala), 
nay là các địa phương thuộc Mai Sách Nhĩ ở vùng nam 
Ấn Độ. 

3. Ngài Lặc Khí Đa (Rakkhita) được phái đến Bà Na Bà 
Tư (Vanaväs), tên vùng đất này hiện nay không rõ ở đâu, 
hoặc có thể là ở nam Ấn Độ. 


4. Ngài Đàm Vô Đức (Yonaka - Dhammarakkhita), được 
phái đên À Ba Kan Đa Ca(Apurantaka), nay là vùng đât 
phía bắc Tô Khô Nhĩ ở tây Án Độ. 

5. Ngài Ma Ha Đàm Vô Đức (Mahadhammarkkhita) 


được phái đến nước Ma Ha Lặc Tra (Mahàrattha) nay là 
địa khu Mãnh Mãi ở nam Ấn Độ. 


132 


6. Ngài Ma Ha Lặc Khí Đa (Mahàrakkta) được phái đến 
Du Na Thê Giới (Yonakaloka), nay là địa vực thuộc phía 
tây A Phú Hãn (Afghanistan). 


7. Ngài Mat Thị Ma (Majjhima), ngài Ca Diếp Ba 
(Kasyapa - còn có tên là Ca Diệp Suy), được phái đến 
vùng biên của núi Tuyết Sơn (Himavantapadesa) nay là 
dọc theo dải Nepali - NI Bạc NHI. 


8. Ngài Tu na Ca (Sonaka) ngài Uất Đa La (Utttra) được 
phái đến nước Kim Địa (Suvanabhùmi), nay là nước 
Miễn Điện. 

9. Ngài Ma Sẵn Đà cùng nhiêu vị khác được phái đến 
nước Sư Tử (Tambapannidìpa) nay là nước Tích Lan SrI- 
Lanka. 


Như những gì vừa nêu cho thấy dưới thời vua A Dục, 
Phật Giáo đã trở thành tôn giáo mang tính quốc tế. Vua A 
Dục chủ tâm dùng giới luật của đức Phật đề giáo hóa 
khắp vùng châu Á, châu Phi, và giáp biên giới châu Âu. 
Đây được coI như vua Dục đảm nhiệm sứ mệnh mang lại 
hòa bình thế giới. Thậm chí có người dựa vào “Lịch Đại 
Tam Bảo Ký ”(Š5) cho răng dưới thời Tần Thi Hoàng có 
Sa môn Thích Lợi Phông cả thảy mười tám người từ Tây 
Vực đến được Trung Quốc. Tuy truyền thuyết trên không 
đủ chứng cứ, nhưng thời đại vua A Dục tương đương với 
thời Tần Thỉ Hoàng, cũng có khả năng đây là một nhánh 


133 


truyền giáo do vua A Dục phái đi và bị đi lạc vào Trung 
Quốc(6) cũng nên. 

Đối với việc rộng truyền bá Phật Giáo, thì công đức của 
vua A Dục là cực kỳ to lớn, đôi với lịch sử Ấn Độ, thì sự 
công hiến của vua A Dục là vô cùng vĩ đại. Do đó, ông 
được người đời xưng tụng với mỹ danh là “Chánh pháp 
A Dục Vương” (Dharma Asoka). Điều đáng tiếc là những 
ngôi tự viện do lứon do ông kiến lập hiện nay không tìm 
thây. Những Phật tháp được kiến tạo dưới thời vua A 
Dục, khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ - thê kỷ thứ VI 
tây lịch - ông trông thây được là không dưới năm trăm 
tháp. Nhưng hiện tại chỉ mới phát hiện được có hai nơi; 
một là nhóm tháp Tang Khư (Sãnchn), và hai là tháp Bà 
Nhĩ Hô Đặc (Bharhut). Còn thạch trụ và thạch tràng do 
vua A Dục kiến lập khi Huyền Trang đến Ấn Độ, ông ghi 
nhận là có mười sáu nơi, nhưng hiện chỉ còn có chín. 


- Hai vua A Dục. 


Theo sự truyền thừa của Nam truyền thì sau Phật diệt độ 
khoảng trăm năm, tại thành Tỳ Xá Ly diễn ra cuộc Thất 
Bách kết tập vào thời vua Ca La A Dục (Kàtasoka), và từ 
cuộc kết tập này mới đưa đến việc phân chia Thượng Tọa 
Bộ và Đại Chúng Bộ. Còn lần kết tập thứ ba diễn ra sau 
Phật Niết bàn khoảng hai trăm hai mươi năm dưới thời 
Chánh Pháp A Dục Vương. Nguyên do của lần kết tập 
này là để giải quyết cuộc khởi tranh của hàng tặc trú Tỳ 


134 


kheo. Cũng từ sau cuộc kết tập này dẫn đến việc Đại 
Chúng Bộ lại chia ra thành sáu bộ, như Đông Sớn Bộ 
.. 


Nhưng theo sự ghi chép của Bắc truyên, thì lần Thất 
Bách kết tập xảy ra sau Phật nhập diệt ước khoảng trăm 
năm, nhưng vị quốc vương ủng hộ lần kết tập này là ai 
không rõ. Sau Phật diệt độ một trắm mười sáu năm(7)). 
Vua A Dục thống lãnh vùng đất Diêm Phù Lợi, nhân việc 
khởi tranh luận của Đại Thiên về “Ngũ Sự”, từ đó mới đi 
đến phân chia thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. 
Và cũng dưới thời vua A Dục; sau Phật diệt độ hai trăm 
năm, nhân việc tranh cãi về “Ngũ Sự” của Đại Thiên mà 
Đại Chúng Bộ chia thành ba bộ, như Bộ Đông Sơn v.v.. 
Do sự kiện trên mà Nam truyền nói là có hai vua A Dục, 
trong khi Bắc truyền chỉ có một vua A Dục. Niên đại vua 
Ca La A Dục của Bắc truyền được nói đến trong “Thập 
Bát Bộ Luận”. Vua A Dục thứ hai của Nam truyền là 
nhân vật trung tâm của lân kết tập thứ ba. Lần kết tập thứ 
ba cũng xuất phát từ sự ghi chép của Nam truyên, thì vua 
A Dục này là nhân vật trung tâm, so ra vua ÀA Dục này 
của Nam truyền sau vua A Dục của Bắc truyền cả trăm 
năm.”Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyên 99(8), cũng nói rất rõ: 
vào thời quốc vương A Luân Ca (tức vua A Dục), do vua 
nghe theo Đại Thiên (Mahàdeva) nên muôn sát hại các 
Thánh tăng của Thượng Tọa Bộ, do đó các Thánh tăng 
mới đến ngụ tại nước Ca Thấp Di La. “Đại Đường Tây 
Vực Ký” quyên ba(9) của Huyễn Trang cũng ghi tương 


135 


tự về vẫn đề trên. Cả hai thuyết vừa nói đều cho rằng sự 
việc trên xảy ra sau Phật nhập diệt một trăm năm. Do đó, 
sự thật về sự kiện trên, đứng về mặt lịch sử Phật Giáo quả 
là vấn đề rất khó thanh lý. 


Cũng từ vẫn đề trên nêu gia tâm khảo sát tường tận, thì 
thật sự dưới thời vua A Dục có xảy ra cuộc tranh luận về 
“Ngũ Sự”, nhưng không hăn vua A Dục nghiêng về Đại 
Thiên - một phái có tư tưởng tiễn bộ. Theo ghi chép của 
luật Thiện Kiến(10), thì bấy giờ vua A Dục thỉnh mời 
ngài Mục Kiền Liên Tử Đề Tu làm Thượng tọa đứng ra 
tuyến chọn nghìn vị Tỳ kheo có đủ tư cách nhất tham gia 
bình nghị xem trong cuộc tranh luận nay a1 đúng al saI. 
Ngài Đề Tu được đón từ trung tâm núi A Kiệt hà, ông 
thuộc đông hệ Ba LỊ - nhân vật phân chi của Thượng Tọa 
Bộ. Ông đứng trên lập trường Thượng Tọa Bộ, nhưng lại 
đồng tình với tư tưởng cực đoan của Thượng Tọa Bộ. 
Đấy chính là cái đích được nhằm tới của cuộc bình nghị 
này. Đối với tư tưởng của Đại Chúng Bộ, ông có phần 
chấp nhận, tất nhiên đây là sự thật. Lân kết tập này kéo 
dài đến chín tháng, thiết nghĩ về mặt giáo nghĩa cân nên 
có các cuộc thảo luận về những dư thiếu. Nhưng về niên 
đại của lần kết tập này không được tỏ rõ, nhưng thuyết 
của Nam truyền ghi chép là diễn ra khoảng hai trăm hai 
mươi năm sau Phật diệt độ. Nhưng do đâu có sự ghi chép 
như vậy? Theo Bắc truyền là do sau Phật diệt độ hai trắm 
năm, trong Tăng đoàn có xảy ra cuộc tranh luận “Ngũ 
Sự”. 


136 


Còn như việc Nam truyền chia vua A Dục thành hai, một 
là vua Ca La A Dục, nghĩa là “Hắc A Dục vương” chữ 
“Hắc” được dùng trong Phật Giáo là chỉ cho “ác tác” 
(làm điều xâu, nghĩ suy xấu), giống như nói hắc nghiệp 
và bạch nghiệp. Do đó, Nam truyền dùng Ca La A Dục 
vương, ngụ ý nói một ông vua Á Dục bạo ác khi ông 
chưa qui y Tam Bảo (điều này trong “A Dục Vương 
Kinh” của Bắc truyền øọ1 là Chiên Đà A Dục Vương), 
đây là nói một ông vua A Dục đại biêu cho tính thực tiễn 
sau khi ông đã qui hóa thành chánh pháp ÀA Dục Vương. 
Nếu thuyết này khả tín, thì đúng là vì cách nhau cả trăm 
năm nên có sự nhâm lẫn giữa hai vua A Dục. Xét thấy 
cần nêu vấn đề này ra ở đây để tiện khảo chứng. 


Cách kiến giải trên là của Địch Nguyên Văn Lai Thị, 
người Nhật Bản, và pháp sư Ấn Thuận của Trung Quốc 
có đọc đến, nhưng vẫn đề có khả tín hai không cân có 
thêm sự nghiên cứu. 


TIẾT H. BỘ PHÁI PHẬT GIÁO VÀ ĐẠI THIÊN. 
- Sao gọi là Bộ Phái? 


Danh từ Bộ phái ở đây không như danh từ Tông phái của 
Trung Quốc vậy. Nguyên nhân là do cô thủ quan điểm 
luận mà xảy ra bất đồng nên có sự phân lập riêng biệt. Sự 
phân lập này dẫn đến những tính cách tương đông, tương 
dị rất thú vị, ây là tự nhiên mà hình tành nên đạo nghĩa 


137 


kết hợp, hoặc đôi lập. Từ đây mà Bộ phái Phật Giáo 
thành hình. Điều đó diễn ra sau Phật nhập diệt khoảng 
trăm năm. Thực thì nguyên nhân xa của phân phải cũng 
đã xảy ra khi đức Phật còn tại thế. Điều đó được chép rõ 
trong kinh Tạp A Hàm quyên mười sáu. Kinh 447(11) 
đơn cử mười ba vị đại đệ tử của đức Phật. Nhưng vị này 
mỗi người đều có nhiêu Tỳ kheo thân cận kinh hành. 
Những Thượng tọa nghe nhiều, thường thân cận ngài A 
Nhã Kiêu Trần Như, những Tỳ kheo tịnh tu khổ hạnh đầu 
đà thường thân cận ngài Đại Ca Diếp; những vị đại trí 
biện tài, thường thân cận ngài Xá Lợi Phất; những vị có 
sức mạnh thân thông, thường thân cận ngài Mục Kiên 
Liên, những vì có thiên nhãn minh triết, thường thân cận 
ngài A Na Luật, những vị tinh tân dũng mãnh, thường 
thân cận ngài Nhị Thập Ức Nhĩ (Scronakotivimsa), 
những vị vì đại chúng mà tu sửa cúng cụ, thường thân 
cận ngài Đa Phiêu, những vị hành trì thông đạt Luật nghi, 
thường thân cận ngài Phú Lâu Na, những vị đa văn tổng 
trì, thường thân cận ngài A Nan, những vị giỏi phần biệt 
các kinh, khéo thuyết giảng pháp tướng, thường thân cận 
ngài Ca Chiên Diên, những vị mật hạnh nghiêm cần hành 
trì giới luật, thường thân cận ngài La Hầu La, những vị 
thường tụ tập tăng chúng để nói và làm những điều sai 
quây, thường thân cận ngài Đề Bà Đạt Đa. Kinh Tăng 
Nhất A Hàm, quyên 46, (Phóng Ngưu Phẩm) kinh thứ ba, 
phẩm 49(1L) cũng nói: “Nên biết căn nguyên của chúng 
sinh đều là “tự tương loại”, những kẻ ác hành thường 


138 


theo với nhau; những người thiện hạnh cũng thế”. Chỉ có 
điều, lúc đức Phật còn tại thê, cửa với nhà chưa bị đứng 
riêng. Đến lân tập kết thứ nhất, mới bắt đầu thây cửa là 
cửa, nhà là nhà; và sau lần Thất Bách kết tập mới lộ rõ 
VIỆC phần thành hai Bộ. Mãi đến thời vua A Dục, và sau 
đó Đại Chúng Bộ một lần nữa bị chia cắt. Sự chia cắt lần 
này về mặt niên đại, thì tư liệu của Nam truyền và Bắc 
truyền sai khác nhau cả trăm năm. Đại Chúng Bộ tuy bị 
chia cắt, nhưng lại tương đồng, nhưng thuyết về sự khởi 
tranh của tặc trú Tỳ kheo là giỗng nhau, trong đó có liên 
quan đến sự kiện Đại Thiên. 


- Hai vị Đại Thiên. 


Đại Thiên tên tiếng Phạn là Ma Ha Đề Bà (Mahàdeva). 
Sự tích nói về Đại Thiên, xin đọc “Dị Bộ Tông Luận”, 
“Thập Bát Bộ Luận”, “Bộ Chấp Dị Luận”, tất cả các bộ 
nêu trên đều nói đến sự việc sau Phật điệt dộ hai trăm 
năm, có ngoại đạo tên là Đại Thiên xin xuất ø1a với Đại 
Chúng Bộ. Người này sống ở núi Chi Đề (Caityagiri), 
còn có tên là núi Chế Đa. Trong bộ Ma Ha Tăng Kỳ, ông 
lại là người kiến lập thêm ba Bộ nữa. Lại nữa, Đại Đường 
Tây Vực Ký, quyên ba(12) chép: Sau Phật diệt độ khoảng 
trăm năm, có xuất hiện nhân vật tên Đại Thiên, ông là 
người khoát đạt đa trí, ngẫm muỗn có thực danh. nên SUy 
nghĩ sâu xa và sáng tác luận nghĩa trái nghịch với Thánh 
giáo, khiến vua Vô Ưu (tức vua A Dục) không rõ đâu là 
phàm, đâu là thánh, nên đồng tình với luận điểm của Đại 


139 


Thiên, cho Đại Thiên được thân cận, nương cậy ông: 
đồng thời vua A Dục lại có ý muốn giết các Thượng tọa 
thánh tăng. Thánh Tăng là những vị đã đắc quả A la hán 
nên quí ngài nhận biết ý sát của vua A Dục, bèn vận dụng 
thần thông đi đến nước Ca Tháp DI La. Cạnh dó luận Đại 
Tỳ Ba Sa - quyền 99 của Hữu Bộ(13), còn công kích Đại 
Thiên dữ dội hơn, cho rằng Đại Thiên là người dâm dục 
vơi mẹ đẻ, giết A la hán, rôi giết luôn mẹ đẻ; và ông 
phạm cả ba tội Vô gián. Đồng thời luận này còn chỉ trích 
Đại Thiên là người gây ra cuộc tranh cãi “Ngũ Sự” đầy 
vọng ngôn. 


Tất cả các việc nêu trên đều xuất phát từ truyền thuyết 
của Thượng Tọa Bộ; sự thực không hắn như vậy, bởi hai 
người cùng có tên Đại Thiên cách xa nhau cả trăm năm. 
Tiếc là về sử liệu, Đại Chúng Bộ không còn lưu lại điều 
øì để có thê dựa vào tham khảo. Quả như các việc trên là 
thực, thì người có tên là Đại Thiên đã phạm ba ba tội Vô 
gián, và đời sau gọi ông là Đại Thiên ngoại đạo xin xuất 
gia với Đại Chúng Bộ. Nhưng cả Hữu Bộ và Đại Chúng 
Bộ lại đứng trên lập trường lưỡng cước khi nói về Đại 
Thiên. Do đó, đối với việc Đại Thiên phạm ba tội Vô 
gián chỉ là vu khống. Trên thực tế, thời đại đương thời 
Đại Thiên là người đi trước về tư tưởng tiên bộ. Tuy ông 
bị các vị Kỳ túc Thượng tọa công kích, nhưng ông được 
đa số đại chúng ủng hộ. Lúc con vua A Dục là Ma Sẵn 
Đà xuất gia, ông này thỉnh ngài Đề Tu của hệ Phân Biệt 
Thuyết làm Hòa thượng, mời ngài Mạt Lan Đề của Hữu 


140 


Bộ làm cụ túc giới A Xà Lê, và ngài Đại Thiên của Đại 
Chúng Bộ làm thập giới A Xà Lê(14). Như thế đủ thây 
vua A Dục không thiên vị bên nào, và Đại Thiên cũng 
không phạm ba tội Vô Gián như truyền thuyết của Hữu 
Bộ. Lại càng không đúng với truyền thuyết nói rằng: Vào 
thời vua A Dục, Phật pháp long thịnh và tứ sự cúng 
dường rất nông hậu. Do đó, đa số ngoại đạo vì miệng ăn 
cái mặc mả xin xuất gia theo Phật Giáo, nên gọi số này là 
“tặc tu”. Đông thời họ cũng khởi sự phân tranh khiến vua 
A Dục phải triệu tập chúng lại để kiếm nghiệm. Trong số 
đó có ba trăm người thuộc loại ngoại đạo thông minh. Họ 
thông đạt cả Tam tạng thánh điển, nên không còn cách 
nào khác, vua A Dục đành cho họ ở riêng một trú xứ, 
trong số này có một vị tên là Đại Thiên, sông ở núi Chế 
Đa. Ông này lại cùng với Đại Chúng Bộ nghị luận Ngũ 
Sự. Nhân đây Đại Chúng Bộ bị chia thành ba Bộ. 


Tất cả chỉ là truyền thuyết nên rất khó phân biệt được 
chân, ngụy. Nhưng ngày nay chúng ta có thể xác tín rằng: 
Đại Thiên không phải là tặc trú Tỳ kheo, cũng không 
phải ông bị vua A Dục là Ma Sân Đà thỉnh mời làm A Xà 
Lê(14). Trước đó ông cũng đã theo tăng chúng đến tu ở 
núi Chế Đa. Ông cũng từng phụng mệnh vua A Dục đi 
đến Ma Ê Bà Mạt Đà La (nay là Mại Sách Nhĩ), và ông 
cũng đã cùng các vị như Mạt Lan Đề cả thảy tám vị đại 
đức được phái đến các địa phương để hoăng hóa Phật 
pháp. Như vậy, ông không phải là người trái nghịch 
thánh giáo. 


141 


- Đại Thiên Ngũ Sự. 


Đại Thiên Ngũ Sự là trọng điểm mà Đại Chúng Bộ và 
Thượng Tọa Bộ công khai tranh luận một cách quyết liệt. 
Ngay vào thời vua A Dục nó được tranh luận một cách 
minh xác. Đại khái, Đại Thiên là nhân vật ra đời sau Phật 
nhập diệt khoảng từ trăm năm đến hai trăm năm, thì xảy 
ra chuyện Đại Chúng Bộ tôn trọng “Ngũ Sự”. Do vì Ngũ 
Sự có liên quan đến Đại Thiên, nhưng không hắn Đại 
Thiên là chủ sự. Nhân vấn đề tranh luận “Đại Thiên Ngũ 
Sự” rồi cho răng Đại Thiên xuất hiện sau Phật nhập diệt 
hai trăm năm. Thiết tưởng điều trên chỉ là truyền nhầm. 


- Sao gọi là Đại Thiên Ngũ Sự? 


Đó là năm việc liên quan đến thánh cảnh của thân tâm A 
la hán. Luận Đại Tỳ Bà Sa quyên 99(15) của Hữu Bộ nói: 
“Đại Thiên tự mình chưa chứng quả A la hán, nhưng nói 
là mình đã chứng A la hán quả. A la hán là người đã ly 
dục, nhưng Đại Thiên đêm ngủ vẫn còn bị mộng tinh, đệ 
tử được ông ký biệt là đã chứng quả, nhưng bản thân đệ 
tử chưa từng tự biết chứng quả gì, nên vân cứ nghi hoặc 
Lý đán, A la hán và vị luôn sông an vui giải thoát, nhưng 
Đại Thiên khi đêm đến thường hô lớn khổ quá, khổ quá. 
Đem năm việc trên ra lượng định, biết là Đại Thiên vọng 
ngôn”. 


Theo Hữu Bộ, thì năm việc ây là: 


142 


1. Đại Thiên vì tư duy bất chính nên mới thoát thất bất 
tịnh (mộng tinh). 


2. Đại Thiên vì muỗn nâng đỡ đệ tử mình mà loạn tác ký 
biệt, nói là đệ tử đã chứng bôn thánh quả Sa Môn. 


3. La hán là người đã chứng đắc vô lậu, đứt đoạn tất cả 
mọi nghi hoặc. Vậy sao lại nói quả vị La Hán còn nghIì 
hoặc? 


4. La hán là người đã chứng đắc thánh huệ:; tại sao lại nói 
tự mình không biết là đã chứng quả La hán hay chưa? 


5. Thánh đạo vô lầu, vậy lý đáng phải y vào gia hạnh vị 
mà hiển hiện, sao lai còn than khổ quá, khổ quá, như thế 
làm sao sinh khởi được nhân của thánh đạo giải thoát? 
Như vậy đủ thây những điều vừa nêu nói lên sự vọng ngữ 
của Đại Thiên. 


Đã vậy, Đại Thiên còn đem ngũ sự do ông xướng xuất 
biên thành một bài, và hướng về chúng đệ tử tuyên dương 
một cách sâu rộng: “Dư sở dục, vô tri, do dự tha linh 
nhập, đạo nhân thinh cô khởi, Thị danh chơn Phật Giáo”. 
- Ngũ sự không là vọng ngôn. 

- Lý do việc được Đại Thiên đề ra Ngũ Sự: 

l. “Dự sở dụ”, bậc A la hán tuy không còn bị phiên não 
vê dâm dục, nhưng vân bị “lậu thât bât tịnh”, tức có ác 
ma lây vật bât tịnh định đặt vào y của La hán. 


143 


2. “Vô Tri”, vô tri là không biết có nhiễm ô và không 
nhiễm ô. Bậc La hán mà chưa đoạn tận được bất nhiễm ô, 
thì đó là vô tr1. 

3. “Do dự”, nghi có hai thứ là xứ và phi xứ sẽ trình bày 
riêng. Bậc La hán chưa đoạn tận (dứt sạch) được nghì 
hoặc về xứ và phi xứ, thì tuy là bậc thánh Độc giác nhưng 
vẫn có cái “hoặc” này. 


4. “Tha linh nhập”, bậc La hán cũng phải dựa vào ký biệt 
của người khác, mới biết được mình là La hán, chắng hạn 
như ngài Xá Lợi Phất là người có trí tuệ bậc nhất, ngài 
Mục Kiên Liên có thần thông bậc nhất, nhưng cũng hpải 
dựa vào sự thọ ký của đức Phật mới biết được mình đã 
giải thoát. 

5. “Đạo nhân thinh cố khởi”, chí thành xướng niệm khổ 
quá, thì thánh đạo mới hiện khởi, “khổ” được nói ở đây 
với”khổố” trong tứ thánh để có liên quan với nhau. Quán 
khổ, không, vô thường, vô ngã, thì đó là thánh đạo. 


Về bản chất của “Ngũ Sự” mà nói, thì ngũ sự khó mà 
luận răng đó là vọng ngôn để có thể loại bỏ. Bởi khi nói 
La hán là bậc ly dục, đó là nói về tâm lý. Nhưng về mặt 
sinh lý chưa hăn là khác với người phàm, huống nữa là 
vân đề di thất bắt tịnh. Vì có lúc là mộng di, có lúc không 
mộng vẫn cứ “di” ; hoặc có vị do thân bệnh mà “di”. 
Việc di tinh của người nam giống như chuyện nguyệt tín 
của người nữ mà thôi. 


144 


Thời Phật tại thê có vị nam La hán nhân mắc bệnh phong 
khiến “dương cử”, phải tìm đến dâm nữ giải quyết (trị 
bệnh). Cũng có vị La hán ni vẫn còn nguyệt tín nên phải 
đến hỗ nước dùng vải bô mà rửa. Nêu căn cứ theo giới 
luật nguyên thỉ để suy luận, thì năm việc được Đại Thiên 
đưa ra, không có việ nào là không lập thành. Chị do các 
vỊị luận sư của Hữu bộ không nghiên cứu một cách thực tế 
nên sinh ra việc lấy người bỏ lời (dĩ nhân phê ngôn). 
Chuộng cái giỗng mình, công kích cái khác mình, và như 
vậy mà kết luận Ngũ Sự là voïng ngôn e không mây 
thuyết phục. 


Vả lại, “Đại Thiên Ngũ Sự” cũng không hăn là do Đại 
Thiên sáng tác một cách độc lập, trong bộ “Luận Sư” của 
Nam truyên(16) cũng có truyên về Ngũ Sự. Trong luận 
thuyết của ngài Tam Tạng Chơn Đề của Bắc truyền và 
của Tây Tạng cũng có nói đến Ngũ Sự, nhưng chú thích 
không giống nhau. Thời gian gần đây các nhà học giả 
thấy ráng Ngũ Sự nói chung, các bộ thuộc Đại Chúng Bộ 
đều có nói đên; Đại Thiên chăng qua chỉ là người đem 
Ngũ Sự kết tập lại thành một loại, rôi dùng kệ tụng đề 
trình bày. 


Nghiên cứu kỹ, thì quả vị La hán quả dúng là người phi 
thường mới có thể vượt qua (chứng đắc). Nhưng đời sau 
lây cảnh giới lý tưởng của La hán biến thành vẫn đề cao 
siêu không dễ øì mong đạt tới được; tương tự như việc 
dương cao Bộ phái trong lúc hình thành, thâm sát các vị 


145 


La hán thời Phật tại thế, chưa hắn quí ngài đạt đến trình 
độ cao siêu như vậy. 


(1) Đại Chánh tạng-27, cuôi trang 511. 

(2) Sắc dụ, sắc lệnh. 

(3) Đại Chánh tạng-24, giữa trang 684. 

(4) Đại Chánh tạng-24, cuôi trang 684 đến đầu trang 685. 
(S5) “Ân Độ Phật Giáo”, chương 5, tiết 3, trang 95. 

(6) “Ân Độ Phật Giáo”, chương 5, tiết 3, trang 95. 


(7)) “Thập Bát Bộ Luận”, Đại Chánh tạng-49, đâu trang 
18, thì cho là một trăm mười sáu năm; ““Thiện Kiên 
Luận” quyên I - Đại Chánh tạng-24, giữa trang 678. 


(8) “Thập Bát Bộ Luận”, Đại Chánh Tạng-49, đầu trang 
18, thì cho là một ttrắm mười sáu năm; ““Thiện Kiên 
Luận” quyên I-Đại Chánh Tạng-24, giữa trang 678. 


(9) Đại Chánh Tạng-Š l, giữa trang 886. 
(10) Đại Chánh Tạng-Š 1, trang 886 


(11) Đại Chánh Tạng-2, đầu trang 115 đến giữa trang 
115. 


146 


(11) Đại Chánh Tạng-2, đầu trang 796. 
(12) Đại Chánh Tạng-Š 1, giữa trang 886. 


(13) Đại Chánh Tạng-27, giữa trang 510 đến giữa trang 
Jì là 


(14) Luật Thiên Kiến - quyền 2, Đại Chánh Tạng-24, đầu 
trang 682. 


(14) A Xà Lê có nghĩa là Quĩ phạm sư - người thầy mẫu 
mực khuôn phép. 


(15) Đại Chánh Tạng-27, từ giữa trang đến cuối trang 
ÄI1. 


(16) Nam truyền Đại Chánh tạng Kinh quyền 57, từ trang 
221-258. 

Chương V: Sự phần chỉa bộ phái Phật giáo. 
TIẾT I. PHẦN HỆ VÀ PHẦN PHÁI 
- Tứ chúng. 


Nguyên nhân của việc phân phái được khởi đi từ nhiều hệ 
tư tưởng, không giống. nhau. Vẫn đề này, chương trước đã 
có nói đến ít nhiêu. Đến thời vua A Dục, việc phân phái 
là từ “Tứ Chúng” chứ không phải từ hai Bộ. 


Luận Dị Bộ Tông Luân và Bộ Chấp Dị Nghị(1) đều nói 
là do Tăng chúng phân rã mà thành Tứ chúng. 


147 


Ngài Liên Hoa Sinh và ngài Điều Phục Thiên v.v... khi 
truyền Phật giáo vào Tây Tạng cũng nói sau Phật nhập 
diệt một trăm mười sáu năm, các đệ tử Phật dùng bỗn thứ 
ngôn ngữ để tụng giới. Nhất Thiết Hữu Bộ dùng Nhã ngữ 
(ngôn ngữ của người Aryan) đề tụng giới. Đây là hệ kế 
thừa học lưu của ngài La Hầu La. Đại Chúng Bộ dùng 
Tục ngữ đề tụng giới. Đây là hệ kế thừa học lưu của ngài 
Đại Ca Diếp. Chánh Lượng Bộ dùng Tạp ngữ để tụng 
giới (người làm thịnh hành hệ Độc Tử). Đây là hệ kế thừa 
học lưu của ngài Ưu Ba Li. Thượng Tọa Bộ dùng (tiếng 
địa phương vùng trung Ấn Độ) Quỷ ngữ để tụng giới. 
Đây là hệ kế thừa học lưu của ngài Đại Ca Chiên Diên. 
Việc tụng giới khác ngôn ngữ của Tứ Chúng cũng được 
học giả Bồ Đồn của Tây Tạng nói đến trong cuôn “Phật 
Cáo Sử” do ông trước tác (Historyof Buddhism by 
Buston). 


Bộ luận DỊ Bộ Tông Luân, được ngài Huyền Trang dịch 
ra Hán văn(2) cũng nói đên Tứ chúng, đó là: 


1. Long tượng chúng, gôm những vị nghiêm trì giới luật, 
như các học đô của ngài Uu Ba LI. 


2. Biên Bi chúng, øôm những vị phá giới, như “giòng” 
của Đại Thiên. 


3. Đa Văn chúng, gôm những vị Tỳ kheo giữ lời Phật 
dạy, như các học đô của ngài A Nan. 


148 


H. Đại đức chúng, øôm những vị đại luận sư, họ như học 
đô của ngài Phú Lâu Na. 


Thuyết nói về sự phân phái vị tất đã chính xác, nhưng Ít 
nhất nó cũng nêu rõ nguyên nhân về ngữ ngôn, về địa 
vức, và về sự kê thừa học lưu. Bởi tật cả đều liên quan 
đến sự xuất hiện của các phái. 


- Bốn Đại phái và Ba Hệ lớn 


Việc thanh lý hệ thông Bộ phái Phật giáo là vẫn đề khiến 
nhiêu người phải đau đâu. Nhưng, nhờ ứng dụng phương 
pháp khoa học đê khảo sát, vân dê ây mới được điêu lý. 


Theo nghiên cứu của pháp sư Ấn Thuận - người Tung 
Quôc. Ong đem Bộ phái Phật giáo chia ra thành bôn phái, 
ba hệ, hai bộ và một vỊ(3) theo biêu dưới đây: 


149 


Biêu đồ trên là cơ sở của Bộ phái Phật giáo, dù phân 
thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, nhưng tât cả hai 
mặt đêu đặt nên tảng căn bản trên giáo lý của đức Phật. 


Một chi của Thượng Tọa Bộ thuộc hệ phía đông, lại phần 
biệt tư tưởng của Thượng Tọa Bộ và của Đại Chúng Bộ, 
từ đó mà có sự “lây, bỏ”. Nên có tên là hệ Phân Biệt 
Thuyết. Hệ này đứng trên lập trường của Thượng Tọa 
Bộ, nhưng có phân hấp thu tư tưởng tiễn bộ của Đại 
Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ của tây hệ, do sinh hoạt ở 
vùng tây băc Ca Thấp Di La có phần nhỏ hẹp, lại không 
tiếp xúc với phía đông: vì vậy, họ độc lập phát triển, và 
rồi hình thành nên tư tưởng Hữu Bộ bên trong có sự phân 
rẽ, và thêm một phân phái nữa. Theo sự truyền thừa của 
Đại Chúng Bộ, thì sau này Hồng Y (Tích Lan Đông 


150 


Diệp) Bộ, Pháp Tạng Bộ, Âm Quang Bộ, Hóa Địa Bộ, 
đêu thuộc về hệ Phân Biệt Thuyết. Những Bộ này không 
phản đôi Đại Chúng Bộ một cách cực đoan. Về sau Đại 
Chúng Bộ chuyên xuất thành Đại Thừa Phật giáo, Thánh 
điên của Hệ Phân Biệt Thuyết ít nhiều cũng có khuynh 
hướng Đại thừa. Chăng hạn như Pháp Tạng Bộ (còn gọi 
là Đàm Vô Đức Bộ) tuy xuất hiện muộn hơn các Bộ 
khác, nhưng Bộ này lại thuộc về “Tứ Phân Luật”, vì vậy 
pháp sư Đạo Tuyên của Tung Quốc cho là Bộ này thông 
với Đại thừa. Điều đó có nguyên nhân xa hơn. 


- Sự phân biệt Chi Mạt. 


Sở đĩ gọi là phần biệt (tách ra) chi mạt là vì Đại Chúng 
Bộ và Thượng Tọa Bộ đã phân chia rồi, nay lại phân chia 
thêm nữa. Vì vậy, mới có nhị bộ, tam hệ, tứ bộ, thập bát 
bộ, nhị thập bộ, Nam truyện thì có hai mươi bốn bộ nỗi 
tiếp nhau xuất hiện. Trong tư liệu của Bắc truyên, có nói 
đến việc phân chia bộ phái, đó là: giáo đoàn bạt Bối Lạt 
(Bhavya) được truyền tại Tây Tạng, “Văn Thứ Lợi Vẫn 
Kinh”, “Xá Lợi Phất Vấn Kinh”, “Thập Bát Bộ Luận”, 
“Bộ Chấp DỊ Luận”, Đại Chúng Bộ thì có “Dị Bộ Tông 
Tinh Thích” do Thanh Biện tạo, tật cả các kinh, luận vừa 
dẫn đều có nói đến việc phân chia Bộ phái Phật giáo. 
Theo học giả Mộc Thôn Thái Hiền - người Nhật Bản, thì 
việc phân chia Bộ phái có liên quan đến tám truyền 
thuyết khác nhau. 


151 


Trong đó lây “Đại Sử” của Nam truyền, Hán dịch thì lây 
“Thập Bát Bộ Luận”(4) của Hữu Bộ, dịch vào đời nhà 
Tân, “Bộ Chấp Dị Luận”(5) dịch vào đời nhà Trân(6), 
“DỊ Bộ Tông Luân Luận ”(7) được dịch vào đời nhà 
Đường, và “DỊ Bộ Tông Tình Thích” của Đại Chúng Bộ 
làm trọng yêu. Ngoài ra cũng có thể tham khảo sự truyền 
thừa của Chánh Lượng Bộ. 


Sách này chỉ nhân vào “Văn Thù Sư Lợi Vẫn Knh” được 
truyền tại Tây Tạng và “Xá Lợi Phất Vấn Kinh” nói về 
việc phân phái, cả hai bộ kinh vừa nêu cùng với thuyết 
của Hữu Bộ giống nhau, do đó cho nên chỉ lướt qua. 
Trong ba bộ luận của Hữu Bộ, thì lấy “DỊ Bộ Tông Luân 
Luận”{(§) làm đại biểu. Nay xin liệt kê thành bốn biểu đồ 
sau: 


l. “Đại Sử” Chương V, được truyền bởi Thượng Tọa Bộ 
thuộc hệ Phân Biệt Thuyêt của Nam truyên. 


152 


153 


Chú: Các phái của Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, 
phải sau Phật diệt độ từ một trăm đến hai trăm năm mới 
phân chia; Tuyết Sơn Bộ trở lui, thì sau khi còn các phái 
của Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ đã phân chia mới 
hinh thành. 


154 


Biểu đồ II: “Dị Bộ Tông Luân Luận” được truyền bởi 
Hữu Bộ thuộc hệ Thượng Tọa Bộ của Bắc truyên. 


J5 


156 


Biểu đô II, “Dị Bộ Tông Tích Thích” do Thanh Biện tạo, 
được truyền bởi hệ Đại Chúng Bộ. 


157 


Biểu đô IV. Được truyền bởi Chánh Lượng Bộ: Đại 
Chúng Bộ trước sau sáu bộ, đêu được truyền bởi hệ Phân 


158 


Biệt Thuyết, chỉ có điêu là Bộ Kê Dẫn xưng là Ngưu Gia, 
và Bộ Chê Đa Sơn được xuât từ Bộ Ngưu Ga. 


- Suy định về việc phân Bộ 


Theo những biểu đồ trên, có thê nói một cách hiển nhiên; 
ây là các thuyết được nói ở phân trước có sự hỗ tương 
qua lại, để cuôi cùng không thể lấy thuyết nảo làm chuẩn 
chung cho tất cả, bởi ý kiến của Luận giả có sự bất nhất. 
VÌ các phái, phái nào cũng lây lập trường của phái mình 
làm chính, và đều muốn đề cao sự xuất thân của Bộ phái 
mình, đồng thời cũng lấy lập trường của phái mình để 


159 


thuyết minh. Do đó, chúng ta không nên tận tín và sự 
thuyết mình của một “nhà”, cũng không bỏ bất kỳ sự 
thuyết minh của một “nhà” nào, mà tập hợp tật cả mọi 
thuyết minh của các nhà đề thâm tra, suy luận. Có vậy 
chúng ta mới tiễn đến gần diện mạo của lịch sử một cách 
khả tín. Ngày cả việc trầm tra, suy luận, chúng ta cũng 
cần dựa vào trí tuệ của bản thân để đoán định. 


Về đại thể mà nói, những tư tưởng được truyền bởi các 
nhà, đa phân họ đều dùng “Tự tông” làm cơ sở cho Bộ 
phái mình. Hệ Phân Biệt Thuyết tự lấy Thượng Tọa Bộ 
làm cơ sở. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cũng lây “Tự 
tông” làm “Căn bản” cho Bộ mình. Đây là nói về mặt chủ 
quan. Do đó, đối với việc phân phái theo thứ lớp của 
Thượng Tọa Bộ, thì nên theo những gì có phần khả tín, 
và được truyền bởi Đại Chúng Bộ. Vì Đại Chúng Bộ 
đứng trên quan điểm khách quan, và không mang thành 
kiến tự tông (lập trường của tông phái). 


Nay xin lấy tiết hai và ba của chương sáu trong bộ “Phật 
Giáo Ấn Độ” của Pháp sư Ấn Thuận và bài Tự luận về 
“Nghiên cứu luận thư và luận sư của Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ làm chủ yếu” cũng của Ấn Thuận đề giới thiệu 
như sau: 


160 


1ló1 


Về mặt suy định, thì nên nhất trí với những gì được nhiều 
thuyết đồng quan điểm, lây đó làm định thuyết, còn như 
các thuyết lại có sự khác nhau, thì nên đứng trên phương 
diện khách quan để tham khảo, suy luận, và tìm hiểu 
tường tận đặc tính của tông thuyết â ây, rồi dùng mối quan 
hệ hỗ tương trước sau làm chuẩn qui. Có như vậy sự so 
sánh mới có thể chấp nhận được. Đề năm rõ vấn đề nêu 
trên, xin đọc nguyên tắc của pháp sư Ấn Thuận, ở đây chỉ 
giới hạn, nên có tính sơ lược. 


162 


TIẾT H. TƯ TƯỞNG BỘ PHÁI. 

- Thực chất là có bao nhiêu Bộ Phái? 

Về đại thể, thì mỗi Bộ phái đều dựa vào kiến giải của Bộ 
phái mình, do vậy nên có sự phân phái. Tương truyền có 
cả thảy mười tám Bộ phái. Thêm nữa, tất cả đều lây Đại 
Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ làm căn bản, vì vậy mới 
thành hai mươi Bộ. Nhưng theo thư liệu hiện còn, thì 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ thuộc hệ 
Thượng Tọa Bộ, tư liệu về hai Bộ này là di sản vô cùng 
phong phú và cực kỳ quí. Bởi hai Bộ trên hiện có rất 
nhiều luận điển, nhờ những luận điển đó chúng ta mới cơ 
sở để nghiên cứu. Tư tưởng của các Bộ phái khác đều 
dựa vào những luận điền của Hữu bộ mới có được khái 
niệm đề tự thuật một cách gián tiếp về Bộ phái mình. Đặc 
biệt nhất là Đại Chúng Bộ. Bộ này tuy trước sau được 
chia thành chín bộ, nhưng luận thư của chín Bộ này cơ hô 
như không bị thất tán. 


- Nói về giới luật, như chúng ta biết, trong các Bộ phái 
Phật giáo, có Bộ rất coi trọng giới luật, có Bộ thì đôi với 
giới luật chắng có gì phải tranh luận. Với các Bộ phái coi 
trọng giới luật, vẫn có vân đề ý kiến bất đồng. Đó là vì 
các Bộ phái giải thích luật căn bản theo kiến giải của Bộ 
phái mình, nhần đó hình thành luật tạng mang tính Bộ 
phái. Với các Bộ phái không tranh luận gi vê giới luật, 
tuy vậy, ý kiến của mỗi Bộ cũng có bất nhất, dù tất cả 


163 


đều sử dụng luật tụng của Bộ mình làm căn bản cho 
những sinh hoạt của Tăng đoàn. 


Vấn đề ở đây là, hai mươi Bộ trong truyền thuyết, nhưng 
không có kinh luận của hai mươi Bộ phải lưu lại đến 
ngày nay. Cũng không có Luật tạng của hai mươi Bộ phải 
còn lưu hậu. Nếu phân tích kỹ, chưa hắn chỉ có hai mươi 
Bộ phái. Và như vậy, con số hai mươi Bộ, đó chỉ là 
thuyết phô thông của Phật giáo Bắc truyền. 


- Phân thành Năm Bộ Luật. 


Theo sự phân chia Luật tạng, thì thông thường đều cho 
ráng “Luật Phân Ngũ Bộ”. Truyên thuyêt về “Luật Phân 
Ngũ Bộ”. Truyên thuyết vê “Luật Phân Ngũ Bộ” cũng 
gôm ba loại: 

Ï: “Đại Tập Kinh” được truyền DỚI: Đàm Ma Cúc Đa, Tát 
Bà Đê Bà, Ca Diệp Tỳ, Di Sa Tắc, Bà Tha Phú La. 

2. Sư Tư của Tát Bà Đa Bộ được truyền bởi: Đàm Võ 
Đức, Ma Ha Tăng Kỳ, DI Sa Tắc, Ca Diệp (DI), Độc Tử. 
3. “Tăng Kỳ Luật Tư Ký”, “Xá Lợi Phất Vấn Kinh”, “Đại 
Tỳ Kheo Tam Thiên Ủy Nghĩ”, “Phật Bản Hạnh Tập 
Kinh” v.v... được truyền bởi: Đàm Vô Đức, DI Sa Tắc, 
Ca Diệp DỊ, Tát Bà Đa, Ma Ha Tăng Kỳ. 

Trong ba truyền thuyết trên, cũng có ít nhiều sai khác, 
nhưng về đại thể thì giỗng nhau. Theo ý kiến của pháp sư 


164 


Ấn Thuận, thì thuyết thứ ba là thuyết rât có nhiều khả 
năng cho thấy được ý của cô nhân. Sáu bộ luật tạng hiện 
vẫn còn truyên, sách này đã giới thiệu ở chương ba, tiết 
bốn. 


- Bộ phái được phân chia từ thời nào? 

Nghiên cứu về VIỆC: phân chia các Bộ phái xảy Ta vào thời 
nào truyền thuyết cũng không nhât trí. Trong sô các học 
giả cận đại, có bác sĩ Vọng Nguyệt Tín Hạnh, viết trong 
cuốn “Phật Giáo Niên Đại Biêu” của mình, ông đưa ra 
giả định là có bao nhiêu Bộ phái thuộc Thượng Tọa Bộ là 
như thê này: Thuyêt Nhât Thiệt Hữu Bộ: sau Phật diệt độ 
ba trăm bôn mươi lăm năm (345 - trước Công nguyên 
141 năm). 

- Độc Tử Bộ: Sau Phật diệt 385 năm (trước Công nguyên 
T01 năm). 

- Pháp Thượng Bộ, Hiện Trụ Bộ, Chánh Lượng Bộ, kế 
tiếp nhau phân xuât từ Độc Tử Bộ, Hóa Địa Bộ được 
phân xuât từ Thuyêt Nhât Thiệt Hữu Bộ, trong khi Pháp 
Tạng Bộ lại phần xuât từ Hóa Địa Bộ. Các Bộ trên có 
niên đại rât gần với Độc Tử Bộ. 

- Âm Quang Bộ: Xuất hiện sau Phật Niết bàn 425 (trước 
Công nguyên 4] năm). 

Trên đây là các Bộ phái được phân chia căn bản là từ 
Thượng Tọa Bộ, thuộc vệ thời đại vua A Dục. Những ghi 


165 


chép trên là của Nam truyền đây là thời gian vua A Dục 
lên ngôi sau Phật nhập diệt 21§ năm (trước Công nguyên 
268 năm). Trên thực tế, sự phân phái của Đại Chúng Bộ 
diễn ra trước Thượng Tọa Bộ một trăm năm. Nói cách 
khác, Thượng Tọa Bộ bị kích thích bởi tư tưởng của Đại 
Chúng Bộ mới xảy ra việc phân phải. Việc phân phái của 
Thượng Tọa Bộ, theo luận DỊ Bộ Tông Luân của Bắc 
truyền là sau Đại Chúng Bộ xấp xỉ một trăm năm. 


- Hai mươi Bộ Phái. 


Theo ghi chép của luận DỊ Bộ Tòng Lâm, thì có thảy hai 
mươi Bộ phái. Thịnh hành nhất trên thực tế chỉ có Đại 
Chúng Bộ, Nam truyền thì có Thượng Tọa Bộ, Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ, Chánh Lượng Bộ, Kinh Lượng Bộ 
những Bộ này được truyền trên khắp lục địa Ấn Độ, cộng 
lại có năm Bộ. Trong năm Bộ này, chỉ có ba Bộ là có hệ 
tư tưởng đáng kể nhất, đó là Đại Chúng Bộ, Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ. Tuy vậy, nhưng hệ tư 
tưởng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có phân rời rạc, rồi 
rắm hơn cả. 


Về danh mục mà nói thì có hai mươi Bộ Phái, nhưng ở 
đây căn cứ theo luận DỊ Bộ Tông Luân(9) đề giới thiệu 
các Bộ như sau: 


I. CHÍN BỘ THUỘC HỆ ĐẠI CHÚNG BỘ. 
l1. Đại Chúng Bộ (Mahasanghikàh): 


1ó6 


Đây là Bộ căn bản của hệ Đại Chúng, chữ 
Mahasanghikàh dịch ra âm Hán là Ma Ha Tăng Kỹ. Tư 
tưởng của Bộ này sẽ trình bày rõ ở tiết sau. 


2. Nhất Thuyết Bộ (Ekavyàvahàrikah): 


Bộ này y vào tông nghĩa được lập thành mà có tên, vì thế 
nên kinh Văn Thù Sở Vân(10) gọi Bộ này là Chấp Nhất 
Ngữ Ngôn Bộ”. Tông Luân Luận Thuật Ký(I L) của Khuy 
Cơ, nói chủ trương của Bộ này là “Pháp thế gian và xuất 
thê gian đều không có thực thê, chỉ có giả danh”. Vin vào 
chủ trương này các học giả cận đại cho răng “Vô Tướng 
Cai Không Luận” của Bát Nhã Đại Thừa, cùng với “Chư 
Pháp Thực Tướng Luận” do Mã Minh, Long Thọ đề 
xướng có điểm nhất trí với nhau. 


3. Thuyết Xuất Thê Bộ (Lokottaravàdinah): 


Bộ này cũng dựa vào chỗ lập tông nghĩa mà có tên. 

“Thập Bát Bộ Luận” gọi Bộ này là Xuất Thế Gian Thuyết 
Bộ, còn “Văn Thù Sư Lợi Vẫn Kinh” thì gọi Bộ này Xuất 
Thế Gian Ngôn Ngữ Bộ. Bộ này chủ trương pháp thế 
gian ấy là do điên đảo mà sinh phiền não, do phiên não 
sinh nghiệp, do nghiệp mà sinh quả báo, quả báo đó là 
khổ; pháp xuất thế gian do Đạo mà sinh, Đạo quả được 
sinh là nhờ tu đạo. Đạo quả tức Niết bản. Như vậy cho 
thây hệ phái này đối với Tứ Thánh Đề có sự nhận thức 
phê phán Khô đề và Tập đề là vọng chứ chắng thực, chỉ 
có Đạo đề và Diệt để mới là pháp chân thực. Nhận thức 


167 


này đôi với giả, thực, chơn, vọng của Đại thừa còn có 
khoảng cách (nhân vì nhận thức này chỉ tương đối, trong 
khi Đại thừa là tuyệt đối), nhưng ngài Khuy Cơ và Pháp 
Tạng v.v... cho răng nhận thức như vậy là “phần thông” 
với g1áo nghĩa Đại thừa. 

4. Kê Dẫn Bộ (Kaukkatutikah): 


“Bộ Chấp Dị Luận” gọi Bộ này là Khôi Sơn Trụ Bộ, 
trong khi “Thập Bát Bộ Luận” gọi Bộ này là Quật Cư Bộ, 
còn “Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh” dịch ra âm Hán ngữ là 
Cao Câu Lê Ha Bộ, và “Tông Luân Luận Thuật Ký” thì 
gọi Bộ này là Kiều Củ Ni Bộ. Bộ này lây hai tạng Kinh 
và Luật làm phương tiện giáo, lây Luận tạng (A Tỳ Đạt 
Ma) làm chân thực giáo. Sở dĩ Bộ này chủ trương “tùy 
nghi phúc thân” (có ba y hay không có ba y đều do đức 
Phật hứa khả), “tùy nghi âm thực” (ăn đúng thời hay ăn 
phi thời cũng đều do đức Phật cho phép), và “tùy nghi trụ 
xứ” (kiết giới hoặc không kiết giới đều không phải do 
đức Phật so đo hơn thiệt). Nhưng việc cần kíp phải là 
sớm loại trừ phiên não, đó mới là ý của đức Phật. Sinh 
hoạt của Bộ phái này là không quan tâm đến giáo điều, tự 
do nhưng nghiêm túc, tinh tân dụng công trong tu trì, tích 
cực sửa cái sai của người. Chủ trương này đương thời tại 
Ấn Độ được xác nhận là trào lưu mới có tính tiễn bộ và 
cách mệnh. Như vậy, quả như người tu hành không tinh 
tân dụng công, mà chỉ nêu cao ba điểm - Tùy nghi phúc 


168 


thân - Tùy nghi âm thực - Tùy nghi trụ xứ, do Bộ phái 
này chủ trương, có lẽ Phật giáo cuôi cùng sẽ bị tiêu vongl 


5. Đa Văn Bộ (Bàhusrutìyàh): 


“Bộ Chấp DỊ Luận” gọi Bộ này là “Đa Văn Đắc Bộ” hàm 
nghĩa là bác học. VỊ sư tô của Bộ này là ngài La hán Tự 
Bì Y, tên gọi này trùng tên với nhân vật trung tâm trong 
Áo Nghĩa Thư, đó là Yajnõa - Valkya, có người dùng tư 
tưởng của Bộ này để tham khảo loại hình triết học của Áo 
Nghĩa Thư. Trong “Bộ Chấp DỊ Luận Sớ” nói là: “Luận 
Thành Thực ra đời từ Bộ này, do đó, Thành Thực Luận 
có tham dự ý thú của Đại thừa”. Nhưng theo sự giới thiệu 
của “DỊ Bộ Tòng Luân Luận”, thì luận này không phát 
hiện thấy có áo nghĩa Đại thừa nào trong Bộ phái này. 


6. Thuyết Giả Bộ (Prajnðaptìvàdinàh): 


Không tìm thây tên của Bộ này trong “Văn Thù Sư Lợi 
Vấn Kinh” (Kathavatthu Datthakatha) do ngài Phật Âm 
(Buddhagghsa - còn dịch là Giáo Âm) trước tác cũng 
không thây đề cập đến tên của Bộ này. “Thập Bát Bộ 
Luận”(12) gọi Bộ này là Thi Thiết Luận Bộ. Còn “Bộ 
Chấp DỊ Luận”, thì gọi Bộ này với tên Phân Biệt Thuyết 
Bộ, hoặc Phân Biệt Bộ. Đây là Bộ lây luận Thi Thiết Túc 
làm trung tâm tư tưởng. Đối với “pháp” của “hiện tại”, 
Bộ này cho răng hiện thực thế giới một mặt là “giả”, 
nhưng mặt khác lại là “chân”, tư tưởng chân và giả này 
đến thời của “Đại Thừa Khối: Tín Luận” nó trở thành thế 


169 


ø1ớI quan chơn vọng lưỡng diện của Đại thừa. “Duy Thức 
Thuật Ký” của Khuy Cơ thì cho rằng: “Nay Thuyết Giả 
Bộ, nói về “Hữu phần thức”, thể của nó thường hăng bất 
đoạn, chu biến khắp tam giới, làm nhân cho tam hữu”. 

Quả như Bộ này thực sự có nói đến “Hữu phân thức”, và 
như vậy có thể nói tư tưởng về A Lại Da thức của Thị 
thừa được triên khai là từ “Hữu phân thức” này đây. 


7. Chế Đa Sơn Bộ (Caitysailàh). 
8. Bắc Sơn Trụ Bộ (Uttarasailàh). 
0. Tây Sơn Trụ Bộ (Aprasarnlàh). 


Ba bộ (7, 8, 9) này được phân xuất từ Đại Chúng Bộ vào 
thời kỳ sau cùng. Theo Tông Luân Luận Thuật Ký, thì 
sau Phật nhập diệt tròn hai trăm năm, có ngoại đạo tên là 
Đại Thiên xin xuất gia với Đại Chúng Bộ, và rồi ông này 
cùng với tăng thân của Đại Chúng Bộ một lần nữa lại nói 
vê Ngũ Sự. Nhân đó gây nên cuộc tranh luận trái nghịch 
nhau đưa đến việc phân chia thành ba Bộ. Vì lập lại vân 
đê Ngũ Sự mà đi đến phân chia, nhưng sau việc này Đại 
Thiên liên về phương nam lộ nữ hóa trong vòng mười 
năm, các học giả Đại Chúng Bộ vn vào “Đại Thiên Ngũ 
Sự” mà tranh luận nên có khả năng vì tư tưởng và trụ xứ 
bị cách ly, nhân đây mới phân chia thành một số Bộ phái. 
Theo Bộ Chấp DỊ Luận, phần chia lần này thành hai Bộ 
là Chi Đề Sơn (tức Chế Đa Sơn) Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ. 
Trong khi Văn Thù Sư Lợi Vẫn Kinh thì cho rằng lân 


170 


phân chia này được chia thành hai Bộ là Đông Sơn Bộ và 
Bắc Sơn Bộ. Còn ngài Phật Âm viết trong bộ “Luận Sự 
Chú”, thì lần phân chia này chia thành bốn Bộ là: Đông 
Sơn Bộ, Tây Sơn Bộ, Vương Sơn Bộ và Nghĩa Thành 
Sơn Bộ, tất cả đều thuộc về Án Đạt La phái. Ngài Huyền 
Trang viết trong Đại Đường Tây Vực Ký là ở núi phía 
đông và núi phía tây của thành lớn Án Đạt La có hai ngôi 
cô tự xưa kia thuộc về Đại Chúng Bộ. 


Vậy Án Đạt La là xứ nào? Vấn đề này cân khảo sát về vị 
trí núi Chị Đề “Quốc Dịch Đại Tạng Kinh” của Nhật 
Bản, quyền ba ở phân luận Bộ có phụ đính chép: Án Đạt 
La năm tại ranh giới giữa sông Cát Tư Đặt Na (Kistna R) 
của thành phố Biệt Khắc Sĩ Vi Đà (Bexvada) nhìn qua 
núi Chi Đề. Xứ Án Đạt La ở đây là chỉ sông Ca Đạt 
Nghĩa Lý (Godavari R) thuộc nam Ấn Độ, nó bao quát cả 
địa khu phía bắc sông Cát Tự Đặt Na. Tại đây người dân 
địa phương đã có nên văn hóa và tín ngưỡng mang tính 
đặc thù, Phật giáo Đại Chúng Bộ bị huân nhiễm nên văn 
hóa, tín ngưỡng của dân địa phương nên lại phân chia lần 
nữa, rất có khả năng như vậy. Dạ Xoa La Sát của phái 
Thập Bà thuộc Bà La Môn giáo, đều là sản vật của dân 
tộc ở nam Ấn Độ. Trong các tượng thân của phải Thấp 
Bà có cảnh phu thê ôm nhau giao hợp, và mãi tận ngày 
nay Ấn Độ giáo vẫn còn sùng bái cơ quan sinh dục của 
kẻ nam người nữ. Đến Mật giáo Đại thừa mới xuất hiện 
tình hình lấy chuyện nam nữ tính giao làm pháp môn tu 
trì. Sau này phái Án Đạt La của Đại Chúng Bộ “tan biến” 


171 


vào Đại thừa Phật giáo. Sự xuất hiện của Đại thừa trong 
thời sơ kỳ là tại nam An Độ. Mật giáo Đại thừa cũng nói 
là do “Khai nam thiên trúc thiệt tháp” mà có. 


H. MƯỜI MỘT BỘ THUỘC THƯỢNG TỌA BỘ. 


Sự phân phái sớm nhất của Thượng Tọa Bộ, đó là sự ra 
đời của Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ. Về lý thuyết thì 
Thượng Tọa Bộ là Bộ căn bản, nhưng vì kiến giải bất 
đồng nên Hữu Bộ mới ly khai khỏi cựu xứ, chuyền đến 
dưới chân núi Tuyết, thành lập Tuyết Sơn Bộ, vì thế, liên 
kết Tuyết Sơn Bộ với mười một Bộ của Thượng Tọa Bộ 
mới đủ danh mục mười hai Bộ, xin giới thiệu mười một 
Bộ có tư liệu như sau: 

1. Tuyết Sơn Bộ (Haimavatàh): 


“Thập Bát Bộ Luận ”(12) gọi Bộ này là “Tiên Thượng 
Tọa Bộ”, trong khi “Bộ Chấp DỊ Luận” thì gọi Bộ này là 
“Thượng Tọa Đệ Tử Bộ” còn “DỊ Bộ Tông Luân Luận” 
gọi Bộ này với tên “Bản Thượng Tọa Bộ”. Tông nghĩa 
của Tuyết Sơn Bộ đa phần tương phản với Nhất Thiết 
Hữu Bộ, nhưng lại tiếp cận và nghiêng về Đại Chúng Bộ, 
quan tâm đến Đại Thiên Ngũ Sự, tức theo như cách của 
Đại Chúng Bộ. Lại nữa, Bộ này chủ trương không có 
“trung hữu” nên cùng nhất trí với Đại Chúng Bộ; Nhất 
Thiết Hữu Bộ tin là hữu tình chúng sinh ở cõi “dục sắc” 
giới nhất định có “trung hữu”. Nhân chủ trương như vừa 
nêu, nên Đại Sử được truyền bởi Đại Chúng Bộ và Phân 


172 


Biệt Thuyết Bộ, cho răng Tuyết Sơn Bộ là Bộ phái sau 
cùng của Đại Chúng Bộ. Theo pháp sư Ân Thuận thì nên 
liệt Tuyêt Sơn Bộ vào Hữu Bộ. 


2. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvàstivàdàh): 

Đây là Bộ mà hệ tư tưởng rất nghiêm chỉnh và quảng bác. 
Xin giới thiệu Bộ này ở một tiệt riêng. 

3. Độc Tử Bộ (Vàsìpuriyàh): 


“Dị Chấp Bộ Luận” gọi Bộ này là “Khả Trú Đệ Tử Bộ”, 
trong khi Duy Thức Thuật Ký” gọi Bộ bày với tên “Bá 
Thư Tử Bộ”. Đây là Bộ kế thừa tư tưởng “Xá Lợi Phất A 
Ty Đàm”, tuy tư tưởng trong “Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm” 
còn có chỗ cân bố sung thêm mới giải thích được, và 
cũng do sở kiên bất đồng nên lại phân chia. Độc Tử Bộ 
dù được phân xuất từ Thượng Tọa Bộ, nhưng chịu ảnh 
hưởng rất đậm giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ, do vậy nên 
có một số học giả cho răng ngài Xá Lợi Phất là người có 
tư tưởng Đại thừa; lại cũng do Độc Tử Bộ lấy “Như Lai 
nhất đại giáo pháp” (một đời thuyết giảng giáo pháp của 
đức Phật) chia làm năm tạng, đó là: Quá khứ, hiện tại, vị 
lai (cả ba đều là pháp hữu vi), vô vi (vô vi pháp), và bất 
khả thuyết (tức chỉ cái Ngã phi thức phi ly uẫn), “Bất khả 
thuyết tạng” trong năm tạng vừa nêu của Độc Tử Bộ, nó 
phảng phất giông “Như Lai Tạng” của Đại thừa. Độc Tử 
Bộ lây “Bất khả thuyết tạng” - tức phi tức phi ly uẫn 
ngã(13) - làm trung tâm của bản thể luận nhằm bác bỏ 


173 


~°*%* `9 


“tức uân ngã” của phàm phu, và “ly uấn ngã” làm bản thể 
của các pháp. Nhân đấy, mà chỉ riêng “bất khả thuyết 
tạng” của Độc Tử Bộ là tương tự tư tưởng A Lại Da thức 
của Đại thừa. Nhưng Bộ này lại cho răng có một “cái 
ngã” làm bản thê cho tất cả các pháp. Do vậy, trong Hoa 
Nghiêm Huyền Đàm quyên tám, quốc sư Thanh Lương 
bình răng: “phụ Phật pháp ngoại đạo” (ngoại đạo nương 
Phật pháp). Kỳ thực thì tư tưởng “phi tức phi ly uẫn ngã” 
vẫn chưa bắt kỊp lĩnh vực Như Lai Tạng và A Lại Da 
thức, nó chỉ tiên phong mở đường cho tư tưởng Duy thức 
của Đại thừa mà thôi. 

4. Pháp Thượng Bộ (Dharmottarìyàh): 


“Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh: Gọi Bộ này là Pháp Thắng 
Bộ. Còn “ Thập Bát Bộ Luận” thì dịch tên Bộ này ra âm 
Hán ngữ là Đạt Ma Uât Đa Lê Bộ. 

5. Hiền Trụ Bộ (Bhadrayàniyàh): 

“Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh” gọi Bộ này với tên là Hiền 
Bộ. Còn “Thập Bát Bộ Luận” thì dịch Bộ này ra âm Hán 
ngữ là Bạt Đa La Da NI Bộ, và “Bộ Châp DỊ Luận” gọi 
Bộ này là Hiên Thừa Bộ. 

6. Chánh Lượng Bộ (Sammntiyàh): 

Bộ phái này rất thịnh hành trong số bốn Bộ phái được lưu 
xuât từ Độc Tử Bộ. “Văn Thủ Sư Lợi Vân Kinh” gọi Bộ 
này là Nhât Thiết Sở Quí Bộ. “Thập Bát Bộ Luận” thì 


174 


dịch âm là Tam Di Đề Bộ, và “Bộ Chấp DỊ Luận” gọi Bộ 
này là Chánh Lượng Đệ Tử Bộ. Trong “Tông Luân Luận 
Thuật Ký: ngài Khuy Cơ nói là: “Chỗ lập tông của Bộ 
này với pháp nghĩa thậm thâm, sửa mọi sai sót không cho 
cong queo, nên xưng là Chánh Lượng, dựa vào chỗ lập 
pháp nghĩa, lấy đó làm sáng danh của Bộ”. 


Năm 432 sau Công nguyên, ngài Phật Âm từ Ấn Độ đến 
Tích Lan để tuyến soạn bộ Luận Sự Chú bằng văn tự Ba 
Lị, thì thấy Chánh Lượng Bộ đã lưu hành tại Tích Lan. 
Đại Đường Tây Vực Ký của Huyễn Trang cũng cho biết 
khi ông đến lưu học tại Ấn Độ(14), thì thời ây Chánh 
Lượng Bộ vẫn còn lưu hành ở trung Ấn, nam Ấn và tây 
Ấn, đông Ấn cũng có nhưng không thịnh bằng ba khu 
vực kia. Ít lâu sau, trong Nam Hải Ký Qui Nội Pháp 
Truyện của Nghĩa Tịnh(15) cũng có nói đến việc Chánh 
Lượng Bộ vẫn còn Tam tạng với ba mươi vạn bài tụng, 
và thêm răng thời ây Chánh Lượng Bộ lưu hành rât thịnh 
ở các địa phương như La Đô, Tín Độ, thuộc tây Ấn Độ. 
Tại Ma Kiệt Đà và các châu nam hải cũng còn một bộ 
phận nhỏ của Chánh Lượng truyên tại đây. Đáng tiếc là 
tư liệu hiện còn nói về mối liên hệ giữa bỗn Bộ thuộc 
Độc Tử Bộ là quá ít. Không rõ a1 là người biên soạn giáo 
nghĩa của Chánh Lượng Bộ, và ai đã dịch”Tam Di Đề Bộ 
Luận ”(16) - gồm ba quyền ra Hán văn. Chánh Lượng Bộ 
cũng luận về hữu ngã, và tương đông với Độc Tử Bộ. Chỉ 
có điều Chánh Lượng Bộ là phái cuỗi cùng nối tiếp tư 


tưởng của Đại Chúng Bộ. Đó là lấy tư tưởng về “sắc 


175 


pháp tạm trụ” như đại địa, mạng căn v.v... rôi có thêm sự 
phân tích, đem sinh diệt quan về sắc pháp chia thành hai 
loại: 


l1. Tâm tâm sở, thanh quang v.v... cho vào loại sát na diệt; 


2. Thân biểu sắc nghiệp, bất tương ưng hành, thân sơn 
tân, v.v... cho vào loại nhất kỳ diệt. “Sinh diệt quan” về 
sắc pháp của Chánh Lượng Bộ nếu sánh với triết học tây 
phương, thì “sinh diệt quan” tựa giỗng như “thực chứng 
luận hiện thực” hoặc “Kinh nghiệm luận”. 


7. Mật Lâm Sơn Bộ (Sannàgarihàh): 


“Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh” gọi Bộ này là Nãi Sơn Bộ, 
Thập Bát Bộ Luận(17) là Lục Thành Bộ, và Bộ Châp DỊ 
Luận gọi Bộ này với tên là Mật Lâm Trụ Bộ. 


Pháp Thượng, Hiền Trụ, Chánh Lượng, Mật Lâm Sơn 
Bộ, tư liệu về bốn Bộ này hiện còn rất ít và thiêu. DỊ Bộ 
Tông Luân Luận cho rằng, đôi với một bài kệ mà cả bỗn 
bộ vừa nêu có sự giải thích không đồng nhất, đó là lúc 
Độc Tử Bộ đã phân thành bốn Bộ, bài kệ như thế này: 
“Đã giải thoát mà vẫn đọa, đọa ây là do quay lại tham, aI 
được vul an vui, tùy an vuI đạt đến cực vui”. (Dĩ giải 
thoát cánh đọa, đọa do tham phục hoàn, hoạch an hỷ sở 
lạc, tùy lạc hành chí lạc). Đề hiểu việc giải thích bài kệ 
trên một cách khác nhau, xin tham khảo Tông Luân Luận 
Thuật Ký(18). Tuy nhiên, giáo nghĩa của Độc Tử Bộ hiện 


176 


còn cũng không thây có bài tụng vừa nêu. Ngay cả “Xá 
Lợi Phât A Tỳ Đàm” cũng không thây có bài tụng trên. 


$. Hóa Địa Bộ (Mahisàsakàh): 


Đây là Bộ truyền “Tứ phần luật” của Di Sa Tắc Bộ. Dị 
Bộ Tông Luân Luận của Bắc truyền cho rằng Hóa Địa Bộ 
được phân xuất từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Còn “Đại 
Sử” của Nam truyền thì cho răng, Hóa Địa Bộ là một hệ 
của Phân Biệt Thuyết thuộc Thượng Tọa Bộ. Hệ này 
cùng với Âm Quang Bộ, Pháp Tạng Bộ và Đông Diệp 
Bộ, cả ba đều cùng một hệ. “Văn Thủ Sư Lợi Vẫn Kinh” 
gọi Bộ này là Đại Bất Khả Khí Bộ, và Thập Bát Bộ Luận 
thì gọi Bộ này với tên DI Sa Bộ, trong khi Bộ Chấp DỊ 
Luận gọi Bộ này Chánh Địa Bộ. Ngoài ra Hóa Địa Bộ 
còn có các tên khác như: Giáo Địa, DI HI Xá Bà Ấp, Ma 
Hê Xa Ba Ca, Di Hi Xã Bà Ha, tất cả danh xưng này 
được dùng để chỉ cho Chánh Địa Bộ. “Xuất Tam Tạng 
Ký Tập” quyền ba(19) nói: “Các vị đệ tử Phật thọ trì 
mười hai bộ kinh nhưng không quan tâm xem đó là địa 
tướng, thủy tướng, hỏa tướng, phong tướng, hư không 
tướng hay thức tướng, vì vậy cho nên gọi là Di Sa Tắc 
Bộ. Tư tưởng của Bộ Di Sa Tắc đông nghĩa với tông gốc 
là Thượng Tọa Bộ: nhưng hơi giỗng với Đại Chúng Bộ, 
tông sau rốt thì hoàn toàn dị nghĩa với Thượng Tọa Bộ, vì 
nó kế thừa Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo Thành Duy Thức 
Luận quyên ba nói là, “Cùng sinh tử uấn thức” của Hóa 
Địa Bộ tương đương với thức AÁ Lại Da thứ tắm. Còn Vô 


177 


Tánh Nhiệp Luận quyên hai lại nói, Hóa ĐỊa Bộ nói có ba 
uân: 


1. Nhất niệm khoảnh uân (pháp sinh diệt xảy ra trong 
từng sát na). 


nh Nhất kỳ sinh uân (pháp hăng tùy chuyên ngay cả khi 
chêt). 


3. Cùng sinh tử uân (pháp hăng tùy chuyên ngay cả lúc 
nhập vào định Kim Cang Dụ). Nhờ đó mới biết Cùng 
sinh tử uân thức nó tương tợ như thức thứ tám A Lại Da 
của Đại thừa. Bản thê luận của Bộ này lập ra thuyết Chín 
vô vi. Chín vô vi là nhờ tiếp thụ tư tưởng chín vô vi của 
Đại Chúng Bộ soI rọi mà lập thành. Trong chín vô vị có 
Thiện pháp chân như vô vị, Bát thiện pháp chân như vô 
vi, và Vô ký pháp chân vô vI, là khác với Đại Chúng Bộ; 
tư tưởng thiện, bất thiện, vô ký, ba tính chân như này 
tương tợ tư tưởng Nhất thiết như như của Đại thừa; ba 
tính chân như này cộng với Bắt động vô vi là bỗn khoảnh 
đều khác nhau với Đại Chúng Bộ. Biết răng do sự quá độ 
của Đại Chúng Bộ mới tiễn đến Duy thức Đại thừa. Nó 
làm câu nói để chỉnh lý tư tưởng về sáu thứ vô vi. Dị Bộ 
Tông Luân Luận(20) cho răng, Hóa Địa Bộ chủ trương: 
“Phật với hàng nhị thừa, giai đồng nhất đạo, đồng nhất 
giải thoát”. Chữ “đông” ở đây có ý tợ như thuyết bản thê 
chân trí và vô sai biệt. Hóa Địa Bộ còn có chủ trương: 
“trong tăng có Phật, cho nên cúng tăng cũng có kết quả 


178 


lớn, không phải cúng Phật nào khác”. Đến tông sau rốt 
của Bộ này lại cho răng cúng dường Tốt Đồ Ba (Phật 
tháp), công đức đạt được rất ít. Điêu này khiến không thể 
không nghĩ đến Hóa Địa Bộ đã có tư tưởng tiền thân của 
Đại thừa khi cho rằng “chúng ta tức là Phật” (con người 
đều có thể là nhân địa của Phật). 


0. Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptàh) 


Văn Thù Sư Lợi Vẫn Kinh gọi Bộ này là Pháp Hộ Bộ, 
Thập Bát Bộ Luận thì dịch tên bộ này ra âm Hán ngữ là 
Đàm Vô Đức Bộ, Tam Luận Huyền Nghãi của Gia 
Tường thì lây Pháp Hộ làm tên người, vì Pháp Hộ là đệ 
tử của Mục Liên. Mục Liên ở đây không phải là ngài đại 
Mục Kiên Liên thần thông đệ nhất vào thời đức Phật còn 
tại thế, mà là ngài Mục Kiên Liên Tử Đề Tu sông dưới 
thời vua A Dục. Ngài là người được truyền xưng là vị 
chủ trì cho lần kết tập thứ ba. Ưu Bà Quật Đa (Upagupta) 
của Bắc truyền cũng là vị này, và Đàm Vô Đức là đệ tử 
của Upuguta. Theo Tông Luân Luận Thuật Ký và Nghĩa 
Lâm - Chương của Khuy Cơ, thì Bộ này có “Ngũ tạng 
thuyết” là: Kinh, Luật, Đối pháp (A Tỳ Đạt Ma), Minh 
Chú, Bỏ tát; Bồ tát tạng của Pháp Tạng Bộ là lây Tạp 
Tạng của Đại Chúng Bộ mà cải biên thành. Kỳ dư bỗn 
tạng còn lại đa phần giống Đại Chúng Bộ. Pháp Hộ Bộ 
trọng Minh Chú tạng (Mantra) và Bồ tát tạng 
(Bodhisattva Pitaka), đặc biệt điều đó mở ra manh mỗi 
của Đại thừa Mật giáo sau này. Nhật Bản đông mật cho 


179 


răng Đạt Ma Cúc Đa là biệt danh của Long Trí Bồ tát; 
nhưng với Phạn ngữ, thị Đạt Ma Cúc Đa cùng Pháp Tạng 
Bộ Chủ Dharma Gupta (Pháp Tạng) là tương đồng. Mật 
tông của ngài Long Trí, hoặc chăng phải đó là Pháp Tạng 
Bộ Chủ, nhưng cũng không phải là không có ngọn 
nguôn. Tứ Phần Luật của bản Hán dịch được lưu xuất từ 
Bộ này. Pháp Tạng Bộ thừa kế và hấp thụ tư tưởng của 
Đại Chúng Bộ rất nhiều. Cũng vì thế mà “Thông Lộ Ký” 
của Nhật Bản, ngang nhiên đưa pháp Tạng Bộ vào thành 
một hệ của Đại Chúng Bộ. Suy cứu tường tận, thì Pháp 
Tạng Bộ thuộc hệ Phân Biệt Thuyết của Thượng Tọa Bộ. 


10. Âm Quang Bộ (Kàsyapìyäh): 


Văn Thù Sư Lợi Vẫn Kinh gọi Bộ này là Ca Diếp Tỉ Bộ, 
còn Thập Bát Bộ Luận thì gọi Bộ này với tên là Uu Lê Sa 
Bộ, trong khi Bộ Chấp DỊ Luận gọi Bộ này là Thiện Tạng 
Bộ, hoăc Âm Quang Đệ Tử Bộ. Ngoài ra Bộ này còn có 
các tên gọi như: Ca Diếp Duy Bộ, Ca Diếp Di Bộ v.v... 
Tóm lại, đây là lấy tên của Bộ chủ để đăt tên Bộ. Theo 
“Quốc Dịch Đại Tạng Kinh” của Nhật Bản, luận bộ thứ 
năm mươi hai viết về lịch sử phân phái và lịch sử kết tập, 
thì Âm Quang Bộ có khả năng do ngài Ca Diếp Duy dưới 
thời vua A Dục được phái đến địa phương Tuyết Sơn để 
hoăng hóa, nhân đó mà hưng khởi thành một phái. Pháp 
sư Ấn Thuận viết trong cuôn “Phật giáo Ấn Độ”, ở 
chương sáu, tiết ba, trang 118, nói là Âm Quang Bộ, Hóa 
Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, lúc hành hóa tại lục địa An Độ, 


180 


đối với Thánh điển các Bộ này có nhiều “cải tác”. Các 
Bộ vừa nêu cùng với Đa Văn Bộ, Thuyết Cả Bộ của Đại 
Chúng Bộ có cùng tác phong; hoặc các bộ này có dung 
nạp yêu tô Vệ Đà rồi tôn lên và cho là do Phật thuyết; 
hoặc là các Bộ trên suy ngưỡng ngài Đại Mục Kiên Liên 
thân thông đệ nhất ở thời đức Phật còn tại thế, rôi lây 
ngài làm chứng thực cho tính khả tín của Minh chú của 
Bộ phái mình, hoặc các Bộ trên làm vậy (tức cải tác) là 
nhằm để phá ngoại đạo, và đề tranh luận trong nội bộ nên 
có sự tuyến tập riêng. 


L1. Kinh Lượng Bộ (Sautràntikàh): 


Bộ Chấp Dị Luận gọi Bộ này là Thuyết Độ Bộ, hoặc 
Thuyết Kinh Bộ, còn Thập Bát Bộ Luận gọi Bộ này là 
Tăng Ca Lan Đa, hoặc Tu Đa La Luận, trong khi Chánh 
Lượng Bộ thì truyền xưng Bộ này là Sư Trưởng Bộ, duy 
có điều trong truyền bá, các Bộ đều cho rằng Kinh Lượng 
Bộ được phân xuất từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Thuyết 
Bộ Độ tên tiếng Phạn là Saimkhantika (Chuyền di) và 
Vàda (có nghĩa là thuyết). Do đó, nên Đại Sử của Nam 
truyền cho răng Kinh Lượng Bộ được lưu xuất từ Thuyết 
Chuyền Bộ. Thực thì Thuyết Kinh hay Thuyết Chuyền là 
hai cách gọi mang tính bản mạt (gốc - ngọn) của Kinh 
Lượng Bộ. Kinh Lượng Bộ được lưu xuất từ Hữu Bộ, 
nhưng chịu ảnh hưởng của Đại Chúng Bộ, do đó, đối với 
tư tưởng Hữu Bộ, Kinh Lượng Bộ có lập trường phê phán 
và tham cứu. 


181 


Sau này tư tưởng Duy thức của Đại thừa phân nhiều được 
lưu xuất từ Kinh Bộ. Chẳng hạn như thuyết tâm sắc hỗ 
huân của chủng tử, theo Kinh Lượng Bộ, vì là “chủng tử 
tăng phú”(21) nên phải nói ba đời. “Đạo lý ba đời” của 
Duy thức tuy đọc thây trong Luận Du Già Sư Địa quyên 
51(22), nhưng luận sư Cưu Ma La Cúc Đa của Kinh 
Lượng Bộ đã là tiên triệu của tư tưởng này. Lại nữa, như 
thuyết “Tế Ý Thức của Kinh Lượng Bộ cho răng “Diệt 
định tế tâm bắt diệt” (nhập vào định diệt tận nhưng tế tâm 
không diệt). “Chấp vô tưởng định tế t tâm bắt diệt”. Đây 
chính là tư tưởng tiên thân của căn bản thức thứ tám là A 
Lại Da thức. Mặc dù vậy, nhưng Kinh Lượng Bộ vẫn 
thuộc về hệ Tiểu thừa. Thuyết sắc tâm hỗ huân của Kinh 
Lượng Bộ thuộc nhị nguyên luận, trong khi Duy thức gia 
chủ trương (vạn pháp bắt ly thức) (vạn pháp không thể 
không liên hệ đến thức), và đây là nhất nguyên luận. Do 

“tế tâm thức” của Cưu Ma La Cúc Đa mới tiễn đến thắng 
nghĩa ngã (thắng nghĩa ngã bổ đặc già la) của Thât Lợi 
La Đa. “Chân thực ngã” vi tế và không thê thi thiết được 
tướng trạng của nó. Đại khái, có thê hiểu tế tâm thức, 
thăng nghĩa ngã cũng là chấp ngã chấp pháp. Vì vậy Kinh 
Lượng Bộ vẫn là Tiểu thừa. Nhưng cũng nhờ đó mà tiến 
thêm một bước, đó là thuộc tướng vô ngã của Đại thừa. 
Cho nên “thắng nghĩa ngã” có cái nghĩa là thường trụ bất 
biến. Đấy là tư tưởng tiền thân của “chơn thường duy 
tâm” của Đại thừa. 


182 


(1) Cả hai bộ luận này là cùng một bản, nhưng bản dịch 
lại khác nhau. 

(2) Đại Chánh tạng-49, đâu trang 15. 

(3) Vị: tức vị ngọt, vị đẳng - ở đây là vị giải thoát. 

(4) Đại Chánh tạng-49, giữa trang 17 đến cuối trang 19. 
(5) Đại Chánh tạng-49, đâu trang 20 đến cuối trang 22. 
(6) Nhà Tân, nhà Trân chỉ thời Ngũ đại ỏ Tung Quốc. 
(7) Đại Chánh tạng-49, đâu trang 15 đến giữa trang 17. 
(8) Đại Chánh tạng-49, đâu trang 15 đến giữa trang 17. 
(9) Đại Chánh tạng-49, giữa trang 15. 

(10) Đại Chánh tạng-14, giữa trang 501 

(11) Tục tạng - 83, trang 437. 

(12) Đại Chánh tạng-49, đâu trang 18. 

(12) Đại Chánh tạng-49, trang 18. 

(13) Ngã chăng phải là uẫn, cũng chăng phải ly khai uân. 
(14) Năm Trịnh Quán thứ ba đến năm 19 - đời Đường 
Thái Tông. Tây lịch từ 629 - 945. 

(15) Đại Chánh tạng-54, trang 205. 

(16) Đại Chánh tạng-32, trang 462-473. 

(17) Đại Chánh Tạng-49, trang 18. 

(18) Tục tạng §3, trang 461. 

(19) Đại Chánh Tạng-55, đầu trang 21. 

(20) Đại Chánh Tạng-49, đầu trang 17. 

(21) Chủng tử đời quá khứ cu sinh đến hiện tại, và lưu 


183 


chuyền đến vị lai. 
(22) Đại Chánh tạng-30, trang 579-584. 
Chương VỊ: Giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ và Hữu bộ. 


TIẾT I. HAI BỘ PHÁI CĂN BẢN 
- Tính chất đặc biệt của hai Bộ. 


Dưới thời vua A Dục, Phật giáo truyền từ Án Độ hướng 
về nam Án Độ để phát triển, đây là hướng phát triển của 
Đại Chúng Bộ, và lấy nhân vật Đại Thiên làm trung tâm. 
Từ trung Ấn Độ hướng về tây Ấn và bắc Ấn Độ đề phát 
triển, thì đó là “chân thực ngã”, “tế tâm thức”, thăng 
nghĩa ngã” đông dạng hướng phát triển của Thượng Tọa 
Bộ. Có khả năng Thượng Tọa Bộ lấy ngài Mạt Lan Đề 
làm nhân vật trung tâm. Bấy giờ Đại Chúng Bộ ở phương 
nam từ một “vỊ” (mùi vỊ) phần thành ba, thậm chí Đại 
Chúng Bộ từ từ mất hút vào Đại thừa Phật giáo vào thời 
trung thời, sở dĩ vậy là do thế lực vương triều phía nam 
hướng về phía bắc mà tiễn phát; trong khi đó Phật giáo 
Thượng Tọa Bộ ở tây bắc Ấn Độ chỉ thuần “nhất vị”, 
nhưng lại chịu sự kích động mãnh liệt của tư trào tư 
tưởng mới, nên nội bộ phát sinh phân biệt. Sau những lần 
phân biệt, chỉ có Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là bộ phái 
sau cùng cô bảo trì tư tưởng căn bản của Thượng Tọa Bộ. 


32 66 


Sự phát triên của Đại Chúng Bộ luôn coI trọng tinh thần 
căn bản của đức Phật, nhưng luôn phải thích nghĩ với yêu 
câu cơ bản đó là tự do tư tưởng và phù hợp với nêp sinh 


184 


hoạt thực tÊ của xã hội nhân sinh. Do đó, một mặt họ lý 
tưởng hóa xu hướng giải thoát theo quan niệm của đức 
Phật, mặt khác họ nhân gian hóa theo yêu cầu hiện thực 
của mọi sinh hoạt đời thường. Tương phản với Đại 
Chúng Bộ, Thượng Tọa Bộ một mực bảo trì kinh nghĩa 
nguyên thi. Yêu câu cơ bản của Thượng Tọa Bộ là, đối 
với những sớ giải chỉnh lý kinh, luật phải sao cho một 
mặt bảo trì quan niệm của đức Phật dù là nhân gian hóa; 
mặt khác đối với những sinh hoạt mang tiếng hiện thực 
có xu hướng “học cứu hóa” (tức học thuật và nghiên 
cứu). 


Những khác biệt vừa nêu, khiến Đại Chúng Bộ sau rỗt trở 
thành Đại Thừa Phật giáo và rất thịnh hành. Điền tịch của 
Đại Chúng Bộ lưu lại, hiện chỉ có mỗi một bộ đó là bộ 
“Đại Sự Kinh”. Có thuyết cho răng Đại Chúng Bộ về sau 
được truyền bởi Thuyết Xuất Thể Bộ; tuy nhiên luận 
điểm của Bộ này một quyền cũng không còn. 


Cần hiểu rằng tư tưởng của Đại Chúng Bộ vẫn còn hơi 
hướng của Hữu Bộ và các Bộ khác, trong đó nhiều nhất 
là điển tịch của hệ Thượng Tọa. Ngay cả Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ cũng lây “Phát Trí Luận” của Thượng Tọa 
Bộ làm đầu mối cho bảy bộ luận của họ. Lần kết tập thứ 
tư dưới thời g1an vua Ca NỊ Sắc Ca có xuất hiện một bộ 
“Đại Tỳ Bà Sa Luận” với hai trăm quyên, nhưng đây 
cũng chỉ là sự gom góp từ những luận thư của Hữu Bộ 
mà đại thành. 


185 


Đối với kinh nghĩa, Hữu Bộ có sự sớ thích và điều lý. 
Cũng thê, đối với luật nghi, Hữu Bộ nỗ lực phát huy, 
cũng có những việc Hữu Bộ đạt được thành tích vượt quá 
giới hạn của một bộ phái: đầu tiên là ở Ma Thâu La thuộc 
tây băc Ấn Độ, có luật Thập Tụng gồm sáu mươi quyền 
của Hữu Bộ, luật này được giải thích bởi Luận Tát Bà 
Đa, tiếp đến là luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
(lược xưng là Hữu Bộ), với năm mươi quyền, xuất hiện 
tại nước Ca Thập Di La cũng thuộc tây bắc Ấn Độ. 
Những luật thư của Hữu Bộ được Nghĩa Tịnh của Tung 
Quốc dịch ra Hán văn øôm mười tám chủng loại, với một 
trăm chín mươi tám (198) quyền. Cũng có một bộ phận 
của “Hữu Bộ Luật” được dịch ra Tạng văn và truyền thụ 
ở Tây Tạng. 


Chính các nhân việc nghiên cứu, học tập quá nông nhiệt 
của các học giả Hữu Bộ đã làm cho Phật giáo tách khỏi 
đời sống nhân gian, và việc tu đạo của họ trái chiều với 
thực tiễn đời thường. Theo họ, học Phật là đề biết Phật 
dạy những øì; muốn vậy thì cần phải xuất gia, suốt đời ở 
trong tự viện, để nghiên cứu, suy ngâm một cách thâu 
đáo tường tận những luận thư, thánh điền. Đấy là điều 
không dễ để người đời tiếp cận Phật giáo, trong khi đó 
các học giả Phật giáo với chủ trương này chỉ nhăm nhu 
cầu tu giải thoát tự ngã cho chính mình. Nhân đó, mà sau 
này họ bị học giả Phật giáo với chủ trương này chỉ nhằm 
cầu tu giải thoát cho chính mình. Nhân đó, mà sau này họ 


186 


bị học giả Phật giáo Đại thừa gọi biếm họ là đôi tượng 
Tiêu thừa chỉ biệt cầu giải thoát cho riêng mình. 


- Hiện Tượng Luận. 


Hiện tượng luận là sự quan sát những hoạt động của vạn 
hữu. Đại Chúng, Bộ chủ trương “hiện tại hữu thê, quá 
khứ, vị lai vô thể”, trong khi Hữu Bộ chủ trương “tam thê 
thực hữu, pháp thê hăng hữu”. Như nói tam thê là gồm: 
quá khứ, hiện tại, vị lai. Đồng dạng với chủ trương này là 
sự biến dịch của vạn hữu tùy vào ba vị trí: quá khứ, hiện 
tại và vị lai mà quan sát. Đại Chúng Bộ chỉ thừa nhận 
hiện tại là thực hữu, còn quá khứ thì đã qua rôi, và vị lai 
thì chưa xuất hiện, nhân đó cho răng quá khứ và vị lai là 
do được suy định từ pháp hiện tại mà có. Với một sát na 
hiện tiền trước mắt, gọi đó là pháp hiện tại, điều này cho 
thây tính tôn tại chủ quan ở hiện tại. Quá khứ, vị lai là 
pháp khách quan, nhưng không thể ly khai nhận thức chủ 
quan để tôn tại. Vì thế mà nói “quá khứ, vị lai là vô thê, 
chỉ hiện tại mới HỮU thể”. Đây là nền tảng của tư tưởng 
“duyên khởi quan”. Tư tưởng này cho răng việc tôn tại 
của tam thê là không có thực tánh độc lập, vì là pháp hiện 
tại vĩnh viễn sẽ trở thành quá khứ, nhưng cũng là tiễn đến 
tương lai, tuy chỉ tạm trú trong quan niệm ở sát na hiện 
tại. Do đó, nên gọi là “sắc pháp tạm trú”. 


Như Hữu Bộ được gọi là Hữu Bộ, theo Bộ Chấp Dị Luận 
Sớ thì: “thuyêt của Bộ này cho răng tât cả đêu có, nên 


187 


nhân đó mà gọi tên”. Chủ yếu là do chủ trương “tam thê 
thực hữu, pháp thê hằng hữu”. Có người cho rắng Hữu 
Bộ do chịu ảnh hưởng phương pháp tư duy triết học của 
giới ngoại đạo để nhăm hoàn thành hệ giáo lý. Có người 
nói hữu” của Hữu Bộ là “hữu” của Thực tại luận. Có 
người lây “Thực hữu” “hằng hữu” của Hữu Bộ và cho 
răng đó là “vật chất (có khả năng) bất diệt” và “thê lực 
hăng tôn”. Có người lại cho răng “hữu” của Hữu Bộ là 
nên đề khai triển giáo nghĩa nguyên thỉ ấy là “chư hành 
vô thường”. Nhưng vô thường, vô ngã phải thông qua 
biểu hiện cụ thê hoặc lâu dài. Quan niệm “thực hữu” này 
tương tự với khuynh hướng triết học thực tôn (Existenti 
al philosophy) của thời nay. Vì “tam thế” là nội dung của 
một sát na hiện tại. Quan niệm này được người ta ví von: 
“hiện tại mà quá khứ là nhi nữ, và tương lai là phụ mẫu”, 
tuy dù một sát na hiện tại không phải là quá khứ. Cũng 
chắng phải tương lai, nhưng hiện tại là sự kế tục của quá 
khứ và khởi đầu của vị lai. Vì vậy nên mới “tam thế thực 
hữu” tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc đều chịu sự biến 
hóa sinh diệt trong một sát na, sát na trước khác sát na 
sau; vô số “sự tượng” tại mỗi nhất sát na là không giống 
nhau, như vậy chỉ một pháp (sự tượng) cũng đủ để kiến 
lập vô số pháp thể, mỗi mỗi vô số pháp thể không pháp 
thể nào là không kinh qua quá khứ, hiện tại và vị lai của 
tam thê. Tam thê chỉ là thực hữu, khi mỗi mỗi “pháp thể” 
tât nhiên phải là “hăng hữu”. Nhưng một khi pháp thể 
làm cho “sắc” (sự tượng = hiện tượng) có khả năng trở 


188 


thành tự tướng của chính nó, mà như vậy thì tự tướng ây 
phải luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện ở hiện tại đề tự làm 
đây đủ cho riêng mình. Vì thế pháp thê hăng hữu là chỉ 
cho giá trị tự tướng của mỗi nhất sát na theo thứ lớp, chứ 
không phải là “thường hữu” theo thứ tự thời gian. Pháp 
đã là vô thường thì tất nhiên cũng vô ngã. 

Như vậy đủ thây lập luận của Đại Chúng Bộ đặt nền tảng 
trên duyên khởi quan, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lấy vô 
thường, vô ngã làm nên tảng để phát triển, tuy lý niệm 
được khai xuất có bât đông, nhưng cơ bản ban đầu đều 
khởi từ di giáo của đức Phật. 

- Bản Thê Luận. 


Truy cứu về hiện tượng luận căn bản là vì bản thể luận. 
Bản thê luận của Đại Chúng Bộ là”Vô vi pháp luận”. Lây 
tật cả các pháp chia thành hai loại là: hữu vi pháp và vô 
v1 pháp, điều này Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ đều 
nhất trí, nhưng nội dung thành lập của mỗi bộ có phân 
khác nhau. Vô vi của Thượng Tọa Bộ đều hoàn toàn bị 
rơi vào trạng thái hư vô, mang tính tiêu cực hoặc phủ 
định; trong khi Đại Chúng Bộ thì cho rằng “vô v1” có 
năng lực sinh khởi vạn pháp (vì vậy nó là tiền thân của 
duyên khởi như vô v1 của Hóa Địa Bộ), nó qui định phép 
tắc và cơ sở của hữu vi pháp, nó mang tính tích cực hoặc 
khăng định. 


189 


Đề làm rõ thêm chủ trương của Đại Chúng Bộ và Thượng 
Tọa Bộ, cũng như sự sai biệt của các hệ phái với vô vĩ 
pháp như thê nào; xIn liệt kê thành biêu đô sau: 


Biêu đô trên giúp chúng ta hiểu: bản thể luận của vô vi 
pháp đôi với hệ Thượng Tọa Bộ có vẻ chơn chất nhưng 
hơi bảo thủ, và mang hình thái Tiêu thừa; trong khi chủ 
đích chín vô vi pháp của Đại Chúng Bộ phát triên xu 
hướng lý tưởng mang hình thái Đại thừa. Còn với bốn 
phái thuộc hệ Phân Biệt Thuyết, thì cả bốn phái này đều 
chịu ảnh hưởng tư tưởng Đại Chúng Bộ mà hình thành, 
sở dĩ Hóa Đại Bộ tiễn thêm một bước, đó là kiến lập “ba 
tánh chơn như” và “bất động” (xem Hóa Địa Bộ ở tiết 
trước); Pháp Tạng, Âm Quang, Đồng Diệp, ba bộ này 
hoàn toàn tiếp thụ và giống với Đại Chúng Bộ; Án Đạt 
La phái là phái sau rôt của Đại Chúng Bộ nên chưa tiếp 


190 


thụ “thánh đạo” và “hư không” của Đại Chúng Bộ, nhưng 
lại giống với Xá Lợi Phất Tỳ Đàm, đó là cải biến và tăng 
bồ “quyết trạch” và “pháp trụ”. Xá Lợi Phất Tỳ Đàm là 
thuộc về Thượng Tọa Bộ, nhưng những gì hiện còn lại 
không hợp với tư tưởng của Độc Tử Bộ, mà lại gần với 
hệ Phân Biệt Thuyết. Vô vi - bản thể nó vốn là một; Đại 
Chúng Bộ do phải thích ứng với yêu câu thực tê nên phân 
ra chín tên gọi, thứ lớp của chín tên là: trạch diệt, phi 
trạch diệt, hư không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, 
vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, duyên khởi chi 
tánh, thánh đạo chi tánh. 


Đại Chúng Bộ lấy pháp duyên khởi làm nguyên lý sinh 
khởi của vạn pháp, và quán thông vạn pháp do giác ngộ 
pháp duyên khởi mà đạt đến Niết bàn, đồng thời chỉ ra 
cảnh giới lý tưởng của Niết bàn; thánh đạo, ây là phép tắc 
nhờ đó đạt đến cảnh giới này. Đây là tinh thần của chín 
vô vi pháp hiện vẫn còn. 

- Tâm Tính Luận và Hữu Tính luận. 


Được gọi là Tâm tính, tức là nói đến bản chất, bản tính 
của tâm. Tâm ở đây không phải là tâm phân biệt, hay 
nhục đoàn tâm (tim bằng máu thịt) trong đời sông thường 
ngày, đôi với bản tính của Tâm, Đại Chúng Bộ chủ 
trương “tâm tịnh thuyết” của “Tông luân luận Phát Nhận” 
(do Tiểu Sơn Hiến Kinh biên soạn vào năm Minh Trị thứ 
24). Trong đó nói: “tâm, tính vốn tịnh, do bị khách trần 


191 


tùy phiên não khiến cho nhiễm ô, làm tâm trở nên bắt 
tịnh”. Chủ thê của hữu tình chúng sanh là tâm, bản tính 
của tâm bản lai (xưa nay) là tịnh, nhưng do bị phiên não 
có tính khách quan làm cho nhiễm ô, nhân đấy tâm trở 
thành bắt tịnh nên gọi là phàm phu. Thuyết “tâm tính bản 
tịnh” của Đại Chúng Bộ đứng trên lập trường Đại thừa, 
và đây là điểm bất đông giữa Tướng tông và Tánh tông: 
nhưng thuyết “tâm tính bản tịnh” lại là tiền thân của tư 
tưởng “chân như duyên khởi” về sau này, có khả năng tư 
tưởng tâm tánh bản tịnh hoàn toàn thuộc tánh không luận 
khi cho rằng tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Ngoài ra, 
Đại Chúng Bộ còn có thuyết “tâm tự duyên”. Luận Dị 
Chấp Tông Luận(1) nói: “các hàng Dự lưu, tâm và tâm sở 
pháp của họ có thể liễu triệt được tự tánh”. Dự lưu là 
thánh quả đầu tiên của các thánh quả thuộc Tiểu thừa. 
Pháp mà tâm, tâm sở của hàng Dự lưu duyên đến được có 
khả năng liễu triệt (biết thấu đáo mọi ngánh mé của pháp) 
bản tính của tự tâm. Đây là điểm nhất trí với “thuyết tâm 
tịnh” của Đại Chúng Bộ. Thánh giả là người về lại với 
tâm bản tịnh của mình. vì tâm có khả năng tự duyên vào 
bản tính của chính nó. Đây cũng là điều gây tác dụng đến 
tâm Bồ tát của Đại thừa về sau này. Đại Chúng Bộ còn có 
thuyết “tùy miên” và “chủng tử”. Bộ này lây tùy miên, và 
“triên” mà chia phân ra; cho rằng tùy miên là chủng tử 
của tùy phiền não, trong khi “triên” là sự hiện hành của 
phiên não. Chúng tử được coI là nhân tố tiềm phục, còn 
hiện hành là sự thực được phát sinh. Chỉ riêng tư tưởng 


192 


về chủng tử đã là uyên nguyên của Duy thức học của Đại 
thừa sau này. 


Với Hữu Bộ có sự tương phản với Đại Chúng Bộ, Hữu 
Bộ cho răng: tâm tính của nó xưa nay (bản lai) là bất tịnh, 
và răng tâm không thể tự duyên, đồng thời cũng coi tùy 
miên chính là phiên não. Luận Thành Duy thức quyền 
ba(2), nói: “Trong A Cấp Ma (A Hàm) của Đại Chúng 
Bộ cũng mật ý đề cập đến tên gọi của căn bản thức, vì đó 
là thức mà những thức như nhãn thức, nhĩ thức v.v... lây 
đó làm sở y”. Nói cách khác, căn bản thức là sở y của sáu 
thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thần và ý thức. Căn bản thức của 
Đại Chúng Bộ với “phi tức phi ly uân ngã” của “bố đặc 
già la”(3) của Độc Tử Bộ tương tợ giông nhau. Trong khi 
Hóa Địa Bộ nhân vào căn bản thức mà lập thành “cùng 
sinh tử uân thức”. “Quả báo thức” của Chánh Lượng Bộ, 
“Tế ý thức” của Kinh Lượng Bộ, hoặc “nhất vị uẫn” (chỉ 
Tế ý thức) tác dụng của nó như nhau, thức này làm sở y 
của nghiệp và nghiệp dẫn sinh tử lưu chuyên. Khi đến 
Phật giáo Đại thừa, căn bản thức liên trở thành tư tưởng 
A Lại Da thức. Thức AÁ Lại Da của Đại thừa, kỳ thực nó 
xuất xứ từ bộ phái Phật giáo. Căn bản thức của Đại 
Chúng Bộ sớm được nhen nhúm trong Thánh điển 
nguyên thi, vì mới chỉ nói đến công năng của đệ lục ý 
thức. 


Hữu Bộ xem hữu tình chúng sinh là nên tảng của nguyên 
tắc vô thường, vô ngã, và cho răng hữu tình là sự giả hợp 


193 


của năm uân. Đây là thực tại luận mang tính máy móc. 
Hữu Bộ quan sát sự sinh tử của hữu tình chúng sinh mà 
đưa ra thuyết tứ hữu: sinh hữu, bản hữu, tử hữu và trung 
hữu. Trong đó “trung hữu” là linh thể sẽ đâu thai sau khi 
đã chết, vì quan niệm linh thể là một thứ vật chất (sắc 
pháp) vi tế. Quan niệm trung hữu của Hữu Bộ không là 
sự tiếp thụ của hệ Phân Biệt Thuyết thuộc Thượng Tọa 
Bộ. 


Hữu tình là vô ngã, nhưng trong sinh tử luân hồi mỗi hữu 
tình có nghiệp lực riêng. Chính vì thế mà Hữu Bộ đặc 
biệt chú trọng đến thuyết “nghiệp” trong các phân tích 
của họ. Nghiệp trong Thánh điển A Hàm, nó là một thứ 
“ý chí” như nói: “nghiệp thị tứ” (nghiệp của tư duy, suy 
nghĩ). Đến Hữu Bộ lại đem nghiệp chia làm hai: là Tư 
nghiệp và Tư dĩ nghiệp. Tư nghiệp là chỉ cho ý nghiệp, 
Tư dĩ nghiệp chỉ thân nghiệp và ngữ nghiệp. Lại chia 
thân và ngữ nghiệp ra thành hai là: biểu nghiệp và vô 
biểu nghiệp. “Thể” của thân biểu nghiệp là “hình sắc”, 
“thể” của ngữ biêu nghiệp là”thanh ngôn”; vô biểu 
nghiệp là dư thê của nghiệp. Dư thế của nghiệp là sự còn 
lại đôi với hành vi hay quán tính, hoặc sức ảnh hưởng của 
tâm, nên ý nghiệp không phải lập thêm vô biểu nghiệp. 


Ban đâu là nghiệp, rồi được phân thành hai, lại phôi hiệp 
với ba nghiệp mà thành năm nghiệp. Như biêu đô dưới 
đây. 


194 


Biêu đồ trên cho thấy Hữu Bộ đặc biệt coI trọng việc 
phân tích ngoại biểu nghiệp. Do biểu nghiệp mà hình 
thành vô biểu nghiệp, rồi do sự tương tục của vô biểu 
nghiệp dẫn đến chiêu cảm quả báo khổ, lạc trong tương 
lai. Mục đích lập vô biêu nghiệp của Hữu Bộ là để bồ trợ 
biểu nghiệp (sắc pháp) chưa tròn trách nhiệm; ngay ý 
tưởng trong tâm chúng ta, khi nó chưa được biểu hiện 
qua hành vi của thân, của ngữ, thì bất luận ý tưởng ấy là 
øì nó cũng không ảnh hưởng øì nhiều đến tâm tánh của 
chúng ta. Lỗi thiên trọng ngoại biểu nghiệp kiểu như thế 
nảy, và coi nhẹ quan niệm tư nghiệp, đây là điều không 
phù hợp với quan điểm “nghiệp thị tư” của Phật giáo 
nguyên thi. Đồng thời, cũng không có cách nào để tiếp 


195 


thông với Bồ tát của Đại thừa Phật giáo, vốn lây ý nghiệp 
làm trọng. 


- Tu Đạo và Quả VỊ Luận 


Mục đích duy nhất tôi cao của Phật giáo là mong sao tất 
cả chúng sinh đều được giải thoát; phương pháp chính 
yếu để yêu câu giải thoát ấy là tu đạo; trọng tâm để tu đạo 
là: Giới - Định - Huệ; dùng tam vô lậu học Giới - Định - 
Huệ có tính hỗ tương vi dụng: đây là điều mà các phái 
đều kiến giải một cách nhất trí. Chỉ riêng Đại Chúng Bộ 
là nghiêng hắn về “huệ”. Do đó, mới có thuyết “huệ vi 
gia hạnh”; trong khi hệ Phân Biệt Thuyết lại thiên trọng 
vệ giới luật; và Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ thì thiên về 
thiền định, nên có câu: “ý không vô nguyện, nhị tam ma 
địa, câu dung đắc nhập, chánh tánh ly sinh tư duy”. Tu 
định là phương pháp căn bản của đạo giải thoát, và đây là 
bản sắc của cả nội, ngoại đạo ở Ấn Độ thuộc các phái bảo 
thủ. Định phải tiễn từ từ theo thứ lớp; vì thê nên Hữu Bộ 
và hệ Độc Tử Bộ đối với phép tu dễ chứng nhập kiến đạo 
vỊ, có chủ trương ““Tứ thánh đề hiện tiệm quán”; Đại 
Chúng Bộ và hệ Phân Biệt Thuyết thì chủ trương “Tứ 
thánh đề nhất thời hiện quán”. Sở dĩ gọi là “hiện tiệm 
quán”, đó là lây trong mười lăm tâm hoặc mười sáu tâm 
rôi theo thứ lớp đi vào kiến đạo vị, chứng đắc quả Dự 
lưu; còn “nhất thời hiện quán” là đi thăng vào không vô 
ngã tánh của Tứ đề cộng tướng, ây là do quán sát thấy tất 
cả các pháp vô thường nên là khô, khô cho nên không có 


196 


ngã và ngã sở. Diệt đề là chứng nhập không tịnh vô sinh - 
ở đây kiến đạo vi. 

Sở đĩ gọi là theo thứ lớp mười lăm tâm, hoặc mười sáu 
tâm, ây là lần lượt tu theo Tứ để quán, từ Ca hạnh vị trở 
về trước tiên tu theo Bát Chánh Đạo, còn tu theo thứ lớp 
mười lăm tâm, mười sáu tâm tức đi vào Kiến đạo vị 
(danh tướng của mười sáu tâm giải thích có phân dài 
dòng, xin vui lòng tra cứu Phật Đại Từ Điền của Đinh 
Phúc Bảo, ở đây chỉ xIn sơ lược). 


Thánh quả Tiểu thừa được chia thành hai là hữu học và 
vô học(4). Từ sơ quả đến tam quả là “người hữu học”, tứ 
quả thuộc “người vô học”. Tứ quả được phân làm tám 
bậc: Sơ quả hướng, Sơ quả. Nhị quả hướng, Nhị quả. 
Tam quả hướng, Tam quả, Tứ quả hướng, Tứ quả. Gọi 
chung là “Tứ song bát bối”. Vì tâm thứ mười sáu là Kiến 
Đạo vỊ, từ Sơ quả Dự lưu đến bốn quả hướng vị A la hán, 
đều thuộc Tu Đạo vị, còn bốn quả A la hán thuộc Vô học 
đạo vị, như nói: “Cái ngã sinh (tử) đã hết, phạm hạnh đã 
lập xong, việc cần làm đã làm xong, không còn kiếp lai 
sinh, biết đúng chắc như thế”. Đây là chứng nhập cảnh 
giới tịch diệt Niết bàn. 

Đối với bốn La hán quả mà xét, thì Đại Chúng Bộ có 
thuyết Đại Thiên Ngũ Sự, cũng do thuyết này mà Đại 
Chúng Bộ và Hữu Bộ tranh luận mãi không dứt. Xin đọc 
phân trước ở chương bốn. 


197 


Ngoài ra, Đại Chúng Bộ chủ trương ba quả trước vẫn còn 
“hữu thoái” (tức là trở lại đường sinh tử). Chỉ có Tứ quả 
là “vô thoái” (không còn trở lại đường sinh tử). Trong khi 
Hữu Bộ chủ trương Sơ quả ăt bất thoái. Đại Chúng Bộ 
cho rằng “chư Dự lưu giả, tạo nhất thiết ác, duy trừ vô 
gián” (các hàng Dự lưu, hãy còn tạo các điều ác, trừ tội 
vô gián là không tạo). Tội vô gián là năm thứ ác nghiệp 
lớn như: giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hòa hợp 
tăng, và làm thân Phật chảy máu). Còn theo Hữu Bộ, nhất 
đán mà chứng đắc A la hán thì không còn tạo ác nghiệp. 
Kinh Tạp A Hàm quyên ba mươi chín và bốn mươi bảy 
có đoạn chép, La hán “hữu thoái” ấy là kiến giải chính 
xác, đó là nhân có ba vị La hán bị thoái thất, nhưng sau 
đó chứng đắc trở lại. Các vị này Ïo sợ nêu không tái 
chứng đặc mà lỡ phải mệnh chung thì biết sao đây! Nên 
cái vị này bèn nghĩ, hay là ta tự sát ngay khi còn ở quả vị 
La hán, và cho răng như vậy mới vào Niết bàn; đức Phật 
không tán đồng việc làm này. Tứ quả mà vẫn” hữu thoái”, 
nên vì thế Đại Chúng Bộ cho rằng hàng Dự lưu vẫn còn 
tạo nghiệp ác, và phủ định điều mà theo Hữu Bộ, Sơ quả 
“không còn bị đọa vào đường ác”. Đương nhiên quan 
niệm như vậy cũng có đạo lý của nó; Đây là điều mà Hữu 
Bộ cũng chấp nhận, tức “các A la hán, hãy còn thọ 
nghiệp”. Chính vì nhất trí như thê nên tư tưởng của Đại 
Chúng Bộ và Hữu Bộ không gây phương hại cho nhau. 


Luận về quả vị, theo Đại Chúng Bộ thì có ba; đó là A la 
hán, quả Bô tát và quả vị Phật. Đông thời lây quả vị Phật 


198 


làm mục đích tối hậu cho việc tu hành. Hữu Bộ thì lây La 
hán làm mục đích, chủ trương “Phật và nhị thừa, đều giải 
thoát giống nhau, vì tam thừa Thánh đạo, mỗi thừa đều 
có sai khác”. Bồ tát là nhân hạnh của Phật - tức vị Phật 
chưa thành Phật. Đại Chúng Bộ thì chủ trương, Bỏ tát 
thuộc hạng người ““siêu nhân gian tính”, “tất cả các vị Bồ 
tát đều nhập vảo thai mẹ, nhưng không thọ Yết Lạt 
Lam(5) (Thai chất) làm tự thể, vì tất cả Bồ tát khi vào 
thai mẹ không khởi dục tưởng không khởi nhuế tưởng, 
không khởi hại tưởng; vì muốn chiêu ích chúng sinh mà 
Bồ tát nhập thai, các Ngài tự nguyện đi vào đường hiểm, 
nên các Ngài tùy ý mà đến mà đi”. Trong khi Hữu Bộ lại 
cho là”nên coi Bồ tát giống ñhW dị sinh (phàm phu), bởi. 
các Ngài chưa đoạn hết kiết sử”. Và vì vậy nên Bồ tát vẫn 
là nhân gian tính. 


Ngay như đức Phật, Đại Chúng Bộ cũng đứng trên mặt lý 
tưởng mà lập luận một cách quá lời như: “Phật chỉ dùng 
một thứ tiếng thuyết được tất cả pháp, những øì được Thế 
Tôn thuyết giảng, không có điều øì là không hợp với 
chân lý. Sắc thân của đức Như Lai thực không giới hạn, 
và thọ mệnh của chư Phật cũng không có giới hạn”. “Chư 
Phật Thế Tôn là đâng tận trí, đẳng vô sinh trí, là đẳng 
hăng thường tủy chuyên (dù là) Bát Niết bàn”. Theo Đại 
Chúng Bộ, nhục thân của Phật là vô lậu, do đó nên và vô 
biên tê (không có hạn định). Bởi đức Phật luôn ở trong 
trạng thái định, Ngài là đẳng toàn trí toàn năng, “tâm 
Ngài chỉ trong một sát na biết rõ tất cả pháp; Ngài là bậc 


199 


hỏi đáp đêu đúng và không phải suy nghĩ; lời nói Phật, 
không lời nào là không chuyên pháp luân. Những tư 
tưởng kiêu như thê này của Đại Chúng Bộ là uyên 
nguyên của Thánh điển ở thời tảo kỳ (thời kỳ đầu), tức tư 
tưởng của Bản sinh, Nhân duyên và Thí dụ v.v.... trong 
đó Bản sinh là sâu đậm nhất. Về mặt này, Hữu Bộ đứng 
trên lập luận mang tính nhân gian, và cho răng: “chẳng 
phải lời nói nào của Như Lai cũng đều là lời chuyển pháp 
luân”, “không phải đức Phật chỉ nói một thứ tiếng là có 
khả năng diễn đạt tất cả các pháp”, “đức Thích Tôn cũng 
có những lời nói không phải là chân lý”, “các kinh do 
Phật thuyết giảng, chăng phải kinh nào cũng liễu nghĩa, 
chính đức Phật cũng công nhận có những kinh không liễu 
nghĩa”. Theo Hữu Bộ, thì thân Phật là hữu lậu, dù Ngài 
có khả năng khiến chúng sinh khởi vô lậu pháp, trí của 
Phật trong một niệm cũng không thê biết tật cả (biến tri); 
uy lực của Phật cũng có hạn định. Những câu chữ trong 
ngoặc kép ở trên, phần lớn tham khảo và trích từ bộ luận 
DỊ Bộ Tông Luân. Quí vị có thê đọc thêm. Thực ra, sự đị 
kiến giữa Hữu Bộ và Đại Chúng Bộ không gây phương 
hại đến việc điều hòa. Các bậc thánh của nhân ø1an, hoặc 
ngay cả đức Phật cũng không nên tự thuật về họ có tính 
trải ngược với nhân gian; ngay như cảnh giới siêu nhân 
gian tính bất khả tư nghì cũng thế. Nên lấy quan niệm về 
thân thông trong kinh nghiệm tôn giáo để tiếp nhận các 
bậc thánh. Nói chung, tư tưởng của Đại Chúng Bộ, mỗi 
mỗi đều tiếp thông Phật giáo nguyên thi, và dự báo thời 


200 


gian cho Đại Thừa Phật giáo; trong Thượng Tọa Bộ, tư 
tưởng Đại thừa Ít nhiều cũng chỊu ảnh hưởng. 


TIẾT II. SỰ PHÁT ĐẠT CỦA A TỶ ĐẠT MA 
2) 


Thậm chí Ma Đát LÍ Ca, theo các sách xưa cho là có hai 
loại tính chât: 


1. Tỳ Nại Da (luật) như kinh Tỳ Ni Mẫu, và Tỳ Ni tụng 
của Thập Tụng Luật v.v... Nó còn là cương mục của quI1 
chê Tăng già. 

2. Là thuộc Đạt ma (pháp); như Tứ niệm xứ, Bát chánh 
đạo v.v... có hạng mục liên quan đên việc tu trì thánh đạo. 


Về sau có sự biên cải từ từ mới có sự xuât hiện ba loại 
hình vê Ma Đát LÍ Ca. 


1. Ma Đát Lí Ca của Đồng Diệp Bộ, Bộ này chia Ma Đát 
Lí Ca thành luận mẫu và kinh mẫu. Luận mẫu gồm tam 
tánh và tam thọ v.v... có đến một trăm hai mươi hai môn. 
Kinh mẫu thì có Minh phân pháp và Vô minh phân pháp 
v.v... có đến bốn mươi hai môn. 

2. Kinh Bộ không tin A Tỳ Đạt ma là do Phật thuyết, mà 
đặc biệt chỉ nói riêng về Ma Đát Lí Ca; theo Kinh Bộ, thì 
tật cả khê kinh đều là Phật thuyết, để làm sáng tỏ tông 


yếu Phật pháp một cách quyết định nên mới nói Ma Đát 
Lí Ca là thuộc vê khê kinh. 


3. Ma Đát Lý Ca đôi với học giả Đại thừa Du già như 
ngài Thê Thân Bồ tát v.v... thì trước nhất nó nêu lên tông 
chỉ của luận và rồi theo đó giải thích Luận thư. Tông chỉ 
này của Thế Thân được thây trong Vô Lượng Thọ Kinh 
Ưu Bà Đề Xá, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Bà Đề Xá, 
cùng với Kim Cang Bát Nhã Kinh Luận v.v... của Vô 
Trước đều thuộc thê tài này. 


Xin nói thêm, A Tỳ Đạt Ma lúc khởi sơ là chỉ chung cho 
cách dùng để xưng tán pháp trong kinh Phật. Do đó, luật 
Ma Ha Tăng Kỳ của Đại Chúng Bộ có lần đề cập đến 
“cửu bộ Tu Đa La, gọi tên là A Tỳ Đàm ”(6). “A Tì Đàm 
là gì? Là chín bộ kinh”(7), hay “A Tỳ Đàm là gì? Là chín 
bộ Tu Đa La”(8). Đây chính là do sự phát đạt không 
ngừng của Ma Đát Lí Ca. Đồng thời áo nghĩa của A Tỳ, 
các luận sư cũng có nhiều cách giải thích. Trong đó có 
Luật Thiện Kiến - quyền một - của Giác Âm 
(Buddhaghosa) thuộc Đồng Diệp Bộ(9). Ngài Giác Âm 
dùng năm nghĩa để giải thích A Tỳ: 


1. Ý - đây là nghĩa tăng thượng. 
2. Thức - là nghĩa đặc tính. 

3. Tán thán - là nghĩa tôn kính. 
4. Đoạn tài - là nghĩa khu biệt. 


202 


5. Trường - là nghĩa siêu thăng. 


Ngài Giác Âm còn đưa ra tám áo nghĩa trong luận Đại Tỳ 
Bà Sa để giải thích. Ngài Thế Hữu (Vasumitra) nói là có 
sáu nghĩa, và ngài Hiếp Tôn Giả (Pàrsva) thì cho là có 
bốn nghĩa(10) 


Pháp sư Ấn Thuận qui nạp ý của các nhà, và toát ra ý chủ 
yêu của A Ty Đạt Ma là: 


1. Minh liễu phân biệt; 


2. Quán diện tưởng trình, cũng phải nói răng phương 
pháp tu chứng trong Phật học, và tu chứng theo thứ lớp 
v.v... là nhờ vào sự truyền thừa, phân biệt thành danh và 
cú đó là luận thư. Người học Phật dựa vào luận thư để có 
sự hiệu biết rõ ràng mạch lạc, và chính là phải trải qua 
công phu văn tư tu, có vậy mới tiễn sâu vào cảnh giới 
thực chứng - rôi rừ chứng mà đưa ra sự giáo hóa, và nhân 
vào giáo mà tu chứng, khi ây mới là sự bao quát tất cả 
của A Ty Đạt ma. 


- Hệ Luận Thư của hai Bộ lớn. 


Sự phát đạt của A Tỳ Đạt Ma đến nay vẫn còn lưu truyền 
là thuộc hệ Thượng Tọa Bộ. Phát đạt nhất là Đồng Diệp 
Bộ thuộc Phân Biệt Thuyết của Nam truyền và Tân Tước 
thuộc hệ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ của Bắc truyền. Các 
Bộ khác tuy cũng có phát triển nhưng không nhiều, đặc 
biệt là luận thư của Đại Chúng Bộ, trong quá khứ chưa 


203 


thây có bản Hán dịch nào chú thích bộ luận tạng này. Chỉ 
có bộ luận Phân Biệt Công Đức được chú thích mà thôi. 


Và lại, Đại Chúng Bộ không phải là không có luận thư, 
chắng hạn như thời gian lưu học tại Ân Độ của Pháp 
Hiền tại chùa Ba Liên Phất Ba (Pàtaliputra), một ngôi 
chùa Đại Thừa Phật giáo, ông có đọc được bộ Ma Ha 
Tăng Kỳ A Tỳ Đàm của Đại Chúng Bộ; thời gian lưu học 
ở Ấn Độ, ngài Huyền Trang cũng đã dành nhiêu tháng để 
học tập Căn Bản A Tỳ Đạt Ma của Đại Chúng Bộ ở nước 
Đà Na Yết Kiệt Ca (Danakataka) thuộc nam Ấn, và khi 
hôi hương, Huyền Trang mang về Tung Quốc nhiêu luận 
thư Phạn văn, trong đó có luận thư của Đại Chúng Bộ, 
tiếc là thời " chúng chưa được dịch ra Hán văn. 


Luận thư căn bản của Đại Chúng Bộ, quyền hai của luận 
thư Đại Trí Độ(11) do Long Thọ tạo nói: “Ngài Ma Ha 
Ca Chiên Diên, khi Phật còn tại thê, để nhằm giải rõ 
những lời Phật dạy Ngài có ““Tác Côn Lặc” - làm ra luận 
- (chữ Côn Lặc người Tân gọi là Khiếp Tạng. Đó là do hệ 
này dịch và chú thích) đến nay còn lưu hành tại nam 
Thiên Trúc”. Luận Đại Trí Độ quyền mười tám(12) lại 
nói: “Nếu người nào đi vào cửa Côn Lặc (luận), thì nghị 
luận ắt không cùng”. Khi Phật tại thế, trong mười vị đại 
đệ tử Phật, ngài Ca Chiên Diện là người nghị luận đệ 
nhất. Còn Lặc (luận) do ngài tạo trở thành luận thư căn 
bản của Đại Chúng Bộ, và gây ảnh hưởng vô cùng to lớn. 
Nhân đấy tại Miễn Điện có tương truyền răng ngài Đại 


204 


Ca Chiên Diện tạo ra bộ Petakopadesa. Nhưng trong 
tiêng Phạn đọc là Petaka - Khiêp Tạng, dịch âm theo Hán 
ngữ đọc là Côn Lặc. 


Nói thêm về luận thư của Thượng Tọa Bộ. Do giữa các 
Bộ phái có bất đồng, nên mỗi Bộ phải có sự suy trọng 
luận thư khác nhau. Đại loại có thể chia thành ba loại. 


- Nam truyền có bảy bộ A Tỳ Đạt Ma được Đồng Diệp 
Bộ truyền tại Tích Lan (Srilanka). 


- Tại phương bắc nước Kế Tân cũng có bảy bộ luận thư 
của Thuyêt Nhât Thiệt Hữu Bộ. 


- Độc Tử Bộ cũng có luận thư căn bản, theo Luận Đại Trí 
Độ quyền hai(13) thì: “khi Phật còn tại thế, do muốn giải 
rõ lời dạy của Phật nên ngài Xá Lợi Phất tạo ra A Tỳ 
Đàm. Về sau những người như Độc Tử đạo nhần mới đọc 
tụng A Tỳ Đàm, và cho mãi đến nay gọi Xá Lợi Phất A 
Tỳ Đàm là do Độc Tử Bộ phân chia thành bốn bộ, như 
Chánh Lượng Bộ chăng hạn cũng lây Xá Lợi Phất A Tỳ 
Đàm làm luận thư căn bản. Thâm chí có thê nói, trong hệ 
Thượng Tọa Bộ, ngoài việc các bộ đều có bảy luận thư, 
thì Bộ nào cũng có luận thư riêng của Bộ mình, và đều 
lây Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm làm luận gốc. Bộ Xá Lợi Phất 
A Tỳ Đàm đã dịch sang Hán văn, nhưng diện mạo 
nguyên thỉ của nó không còn, điều này chắng có gì phải 
ngh1. 


205 


Ở đây chỉ tham khảo “luận thư chủ yếu của Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ và các luận sư nghiên cứu của bốn Bộ” của 
pháp sư Ấn Thuận (xin đọc phân “tự luận” trang 21) của 
pháp sư Ấn Thuận đem luận thư căn bản, cũng như mỗi 
quan hệ của hai hệ lớn liệt thành biểu đô sau. 


- Nam Phương Bảy Luận và Bắc Phương Bảy Luận. 
Ngoài Côn Lặc của Đại Chúng Bộ và Xá Lợi Phât A Tỳ 
Đàm của hệ Độc Tử Bộ, việc trọng yêu là nghiên cứu của 
luận thư. Đó là bảy luận của Nam phương và bảy luận 
của Băc phương. 

I. BÁY LUẬN CỦA NAM PHƯƠNG ĐƯỢC 
TRUYEÉN BỞI ĐÔNG DIỆP BỌ. 


206 


I1. Pháp Tập Luận (DhamasangamI Đạt Ma Tăng Già). 
2. Phân Biệt Luận (Vibhangappakarrana - Tỳ Băng GIà). 
3. Giới Luận (Dhàtukathà - Đà Suất Ca Tha). 


4. Nhân Thi Thiết Luận (Pugglapanõðnõatili - Bức Già La 
Bộn Na). 


5. Song Luận (Yamaka - Da Ma Ca). 
6. Phát Thú Luận (Patthana - Bát Xoa). 
7. Luận Sự (Kathàvatthu - Ca tha Bạt Luận 


Sáu Bộ trước được cho là do đức Phật thuyết riêng Bộ 
thứ bảy - Luận Sự tương truyên vào thời vua A Dục ngài 
Mục Kiên Liên Tử Đê Tu căn cứ lời Phật dạy, mà tạo 
thành. 


II. BẢY LUẬN ĐƯỢC TRUYÊN BỞI THUYÉT 
NHÁT THIẾT HỮU BỘ. 


1. Pháp Uấn Túc Luận: 

Gồm mười hai quyền, ngài Mục Kiên Liên tạo, ngài 
Huyễn Trang dịch và truyền; Cu Xá Luận Thích của 
Xứng Hữu, được cho là do ngài Xá Lợi Phất sáng tác. Nó 
là một bộ luận tôi cô trong số sáu bộ Túc luận, cộng có 
hai mươi mốt phẩm. Mỗi phẩm được dùng để thích nghĩa 


207 


một kinh. Luận này cùng tên với Pháp Tập luận của Nam 
truyền. 


2. Tập Dị Môn Túc Luận: 


Với hai mươi quyên, ngài Huyền Trang truyền, dùng luận 
này để giải thích Tập DỊ Môn Kinh của kinh Trường A 
Hàm, và do ngài Xá Lợi Phất kết tập - tức cho rằng Xá 
Lợi Phất là người tạo luận này; trong khi Xứng Hữu thì 
nói luận này là do ngài Câu HI La tạo. Đây là bộ luận mà 
văn nghĩa rõ ràng, trong sáng, về sau Đại thừa từ luận này 
mả diễn thành Nội Minh của Văn Sở Thành Địa trong 
luận Du Già Sư Địa. 


3. Thi Thiết Túc Luận: 


Gồm bảy quyền, luận do ngài Ca Chiên Diên tạo, Huyền 
Trang truyền. Luận Đại Trí Độ và ngài Xứng Hữu thì cho 
răng luận này do ngài Mục Kiên Liên tạo. Luận Đại Trí 
Độ được cho là lây từ kinh Lâu Thán (tức kinh Khởi Thế 
Nhân Bản, hay còn có tên là kinh Khởi Thế) trong kinh 
Trường A Hàm. “Irường Bộ” của tạng Ba LỊ không có 
kinh Khởi Thê. Do đó, có người nghi là kinh Khởi Thê ra 
đời sau thời đại vua A Dục. 


4. Luận Thức Thân Túc: 


Có mười sáu quyên, do ngài Đề Bà Thiết Ma tạo. Nội 
dung của luận là khảo sát bôi cảnh thời đại sau Phật nhập 
diệt ba thê kỹ. 


208 


5. Luận Phẩm Loại Túc: 


Có mười tám quyền, gôm có tám phần, bốn phẩm là do 
Thế Hữu tạo, bỗn phẩm còn lại do luận sư của Ca Thập 
Di La tạo. Thế Hữu sinh sau Phật Niết bàn năm thế ký. 
Cho thây luận này ra đời rất muộn. 


6. Luận Phát Trí: 


Có ba quyền, do Huyền Trang truyền, và nói là của Thế 
Hữu tạo, nhưng Cu Xá Luận Thích của Xứng Hữu thì nói 
là Viên Mãn tạo. 


7. Luận Phát Trí: 


Có hai mươi quyên, ngài Ca Chien Diên Ni Tử tạo luận 
này tại địa phương Na Bộc Đê thuộc bắc An Độ, thời 
gian sau Phật diệt độ là ba trăm năm. 


Có người lây luận Phát Trí làm trung tâm của các luận. 
Sáu luận còn lại chỉ “trợ giúp” và gọi tên chung của bảy 
luận là Lục Túc Phát Trí. Đầy là luận điển cơ sở của Nhật 
Thiết Hữu Bộ. Sáu phân (túc) lây luận Phát Trí làm sở 
tông. Thực ra mà nói, về mặt thời đại Lục Túc luận chưa 
hắn xuất hiện trước luận Pháp Trí. Nhân vì luận Phát Trí 
trước kia có quá nhiều thuyết, chưa nói là có thêm sự lựa 
chọn lấy bỏ; do đó, sự xuất hiện Pháp Trí Luận đã làm 
cho tư tưởng của Hữu Bộ tiễn triển vượt bậc. 


209 


Trong số Tỳ Đàm bộ, ngoài bản Hán dịch còn có ba 
quyên “Tam Di Đề Bộ Luận” và ba mươi quyền “Xá Lợi 
Phất A Tỳ Đàm” của Chánh Lượng Bộ, theo truyền 
thuyết thì Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm là thuộc của Độc Tử 
Bộ, hoặc của Chánh Lượng Bộ. Nhưng theo nghiên cứu 
thì Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm là bộ luận có ý tôi cô trong số 
các bộ luận của Thượng Tọa Bộ. Ngay cả luận Pháp Uẫn 
Túc là bộ luận tối cỗ nhưng vẫn lấy ý từ Xá Lợi Phât A 
Tỳ Đàm, và đại bộ phận tương đông với Xá Lợi Phất A 
Tỳ Đàm về vấn phân và phi vẫn phân; tuy nguyên bản Xá 
Lợi Phật A Tỳ Đàm không còn, nhưng tử rất sớm, 
Thượng Tọa Bộ cũng đồng nhất tôn vinh Xá Lợi Phát A 
Tỳ Đàm. Do đó, về nguyên tắc hệ Thượng Tọa Bộ thuộc 
hệ Xá Lợi Phât A Tỳ Đàm (xem Ấn Độ Phật Giáo của 
pháp sư Ấn Thuận, chương bảy, tiết 2). 


- Sự phân kỳ của A Tỳ Đạt Ma. 


Mộc thôn Thái Hiện lây sự phát đạt mà A Tỳ Đàm Đạt 
Ma đã kinh qua đê chia thành bôn thời kỳ: 


1. Hình thái thuộc thời kỳ khế kinh: 


Đây là thời kỳ mà giữa Kinh và Luận chưa có sự phần 
định rạch ròi. Thời kỳ này luận thư còn mang tính Thánh 
điển, và người ta cũng đặt tên kinh cho cả luận điển. Về 
nội dung mà nói, chắng hạn như “Chúng Tập Kinh”, 
được xếp vào Trường Bộ (Trường A Hàm Kinh); 

hoặc Ma Ha Phệ Đà La Tư Tha”, “Cu Lạp Việt Đà La 


210 


Tư Tha” v.v... được xếp vào Trung Bộ (Trung A Hàm 
Kinh), đấy đều là những luận điển cực kỳ nỗi bật. 

2. Thời kỳ giải thích Kinh: 

Đây là thời kỳ đảm trách công tác định nghĩa, phân loại 
và phân biệt các kinh đã được thuyết giảng. Trước khi A 
Tỳ Đạt Ma chưa xuất hiện, thì chức vụ của thời kỳ này là 
đảm nhiệm từ hình thái quá độ của khế kinh tiễn tới giai 
đoạn luận thư độc lập. Chẳng hạn như trong Thánh điển 
phương nam được đưa vào “Tiểu Bộ” như: Vô Ngại Đạo 
Luận, Ni Luật Sa, (Nghĩa thích) v.v... ngaò1 bỗn kinh A 
Hàm Tiêu Bộ (Tạp Tạng) cũng có được địa vị đại biêu. 
Trong sáu Túc Luận. Hán dịch chỉ có Pháp Túc Uẫn 
Luận và Tập DỊ Môn Túc Luận, bởi dường như hai luận 
vừa nêu cùng là tính chất của thời kỳ này. 


3. Thời kỳ Luận thư độc lập: 


Đây là thời mà các luận thư tách khỏi kinh và mang tính 
độc lập, dù vẫn lấy các kinh làm chủ đề, nó phân loại một 
cách tường tận, chu đáo và hàm chứa một thứ chủ trương 
đặc hữu của luận thư, đồng thời cũng tùy vào các Bộ phái 
mà A Tỳ Đạt Ma được sáng tác. Việc đánh dẫu niên đại 
xuất hiện luận thư Phật Giáo là sau Phật nhập diệt khoảng 
một trăm năm mươi năm (150); giai đoạn này luận điển 
Phật Giáo chính thức phát huy được ý nghĩa của nó, và 
đạt đến đỉnh điểm vào khoảng thời gian trước sau kỷ 
nguyên tây lịch. Như bảy luận của phương Nam, các luận 


211 


của Hữu Bộ (Lục Túc, Phát Trí, Ba Sa) Xá Lợi Phất A Tỳ 
Đàm, đa phân các luận vừa nêu đêu xuât hiện vào thời kỳ 
này. 


4. Thời kỷ của Luận Cương Yêu: 


Đây là thời mà các luận điển chủ yếu đại biểu cho các Bộ 
đã hoàn thành, và rôi nhắm đến việc giản yêu các luận 
điển, nhân đó mới xuất hiện sách Cương Yếu. Hữu Bộ thì 
xuất hiện A Tỳ Đàm Tâm Luận của Pháp Thắng, và được 
Pháp Cứu (dịch theo âm Hán ngữ là Đạt Ma Đa La, ông 
sinh sau Phật Niết bàn bảy thế kỷ) tăng bồ A Tỳ Đàm 
Tâm Luận mà thành lập Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, ngài 
Thế Thân thì y vào A Tỳ Đàm Tâm Luận để sáng tác bộ 
A Tỳ Đàm Đạt Ma Cu Xá Luận, ở phương Nam có ngài 
Giáo Âm sáng tác bộ Thanh Tịnh Đạo Luận (Luận Sự) và 
ngài A Nậu Lâu Đà (Aniruddha) thì viết bộ A Tỳ Đạt Ma 
Pháp Yếu Luận. 


- Ba giòng chảy của A Tỳ Đạt Ma. 


Theo pháp sư Ấn Thuận viết trong cuốn “Phật Giáo Ấn 
Độ” ở chương này; tiết hai, thì sau Pháp Uân Túc Luận, 
đên A Tỳ Đạt Ma xảy diện ra ba giòng chảy lớn: 

1. Giòng của Ca Chiên Diên NI Tử: 

Giòng này trước tác bộ Phát Trí Luận để nhằm xiên 


dương tông nghĩa “tam thế thực hữu”. Phân luận VỀ SỰ 
tướng rốt ráo của pháp là cực kỳ tinh tế. Lấy sắc tâm, tâm 


212 


sở và tâm bất tương ưng tôi giải rõ Sự nhiếp thụ, sự tương 
ưng, sự thành tựu của chúng, làm sông động rất nhiều 
điều hay lạ. Luận Phát Trí có tắm Uấn (chương) với bốn 
mươi bốn “nạp tức” (tiếu), thứ lớp lộn xôn nhìn vào chắng 
có tô chức gì cả, kế tiếp Phát Trí Luận, Thế Hữu viết bộ 
Tập Luận (tên đây đủ là Đại thừa A Tỳ Đạt Ma Tập 
Luận), tiếp đó Bà Tu Mật viết bộ Phẩm Loại Túc Luận. 


2. Giòng của Cù Sa (dịch ý nghĩa là Diệu Âm) Tôn Giả: 


Ngài Diệu Âm dựa vào Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm đề sảng 
tác bộ Cam Lô Vị Tỳ Đàm. Đại Đường Tây Vực Ký 
truyền răng Cù Sa tôn giả là người cùng thời vua A Dục. 
Lại có ngài Pháp Thắng ở nước Thô Hỏa La dựa vào 
Cam Lô Vị Tỳ Đàm để viết bộ A Tỷ Đàm Tâm Luận, 
luận có mười phẩm và rất khéo tổ chức. Các luận sư ở tây 
Ấn Độ cũng như ở ngoài Ấn Độ rất trọng thị luận Đại TỶ 
Bà Sa, bởi họ đều là học g1ả của luận này. Người xưa lấy 
A Tỳ Đàm Tâm Luận làm cương yếu cho luận Đại Tỳ Bà 
Sa. Thực ra thì luận Đại Tỳ Bà Sa thuộc hệ Phát Trí Luận 
của Hữu Bộ ở đông An Độ, còn A Tỳ Đàm Tâm Luận 
mới thuộc về hệ Cam Lô Vị Tỳ Đàm của Hữu Bộ ở tây 
Ấn Độ. Duy chỉ có luận Đại Tỳ Bà Sa là độc nhất trong 
luận Phát Trĩ. 


3. Giòng của Cưu Ma La Đà (dịch âm Hán là Đồng Thọ): 
Ngài Đồng Thọ, ngài Ca Chiên Diên và ngài Diệu Âm là 
những vị trước sau kê tiêp nhau, ngài Thí Dụ Sư của 


213 


Kinh Lượng Bộ ở địa phương Kiền Đà La, viết bộ Dụ Tu 
Luận có nội dung đứng trên lập trường đối kháng, phê 
phán luận Phát Trí. Đưa ra chủ trương “vô vi vô thể”, 
“quá vỊ vô thể”, “bất tương ưng hành vô thực”, “mộng 
ảnh tượng hóa vô thực”. Lại có Tôn giả Đại Đức, Tôn giả 
Giác Hiển là những vị thừa tiếp và phát huy giòng Cưu 
Ma La Đà. 


Ba hệ trên đều thuộc Hữu Bộ phân hóa ra; chỉ có hệ thứ 
nhất là bám chặt vào tính chính thống của Hữu Bộ, hệ thứ 
hai, thứ ba thuộc Kinh Lượng Bộ, riêng hệ thứ ba do chịu 
ảnh hưởng của hệ Đại Chúng và hệ Phân Biệt Thuyết mà 
xuất hiện. 


- Thông nhất tranh luận. 


Căn cứ theo truyền thuyết(14), nguyên nhân chính của 
tranh luận là do sự phần kỳ của tư tưởng Hữu Bộ, việc đó 
xảy ra sau Phật nhập diệt khoảng bốn trăm năm, vì muốn 
có sự nhất trí giữa các luận sư của các Bộ phái nên vua 
Ca Nị Sắc Ca bèn thỉnh ngài Hiếp Tỳ kheo và Tôn giả 
Thế Hữu đứng làm thượng thủ triệu tập năm trăm vị La 
Hán qui tụ về tại nước Ca Thấp Di La(15) để tiến hành 
kiết tập thánh điển lần thứ tư. Thành quả của lần kiết tập 
này là tập thê tuyến chọn và viết ra bộ luận Đại Tỳ Bà Sa 
với hai trăm quyền. Bộ luận này tuy thông nhất về mục 
đích xuất phát, nhưng lại đứng trên lập trường của luận 
Phát Trí, vì tại Na Bộc Đề (thuộc đông phương của bắc 


214 


Ấn Ðộ) đôi với kiên giải của ngài Diệu Âm còn có chỗ 
“lây, bỏ”. Trong khi đó có kiến giải của Thí Dụ Sư tại 
Kiên Đà La (thuộc phía tây của bắc Ấn Ðộ) thì hoàn toàn 
bài xích. Nhân đây mà sự xuất hiện của luận Đại Tỳ Bà 
Sa khiến sự phân hóa giữa hệ phía đông và hệ phía tây 
của Hữu Bộ càng sâu đậm hơn. Mãi đến bảy trăm năm 
sau Phật diệt độ, học giả Pháp Cứu (Đạt Ma Đa La) là 
hậu nhân của hệ Diệu Âm và sau A Tỳ Đàm Tầm Luận, 
của Pháp Thắng, Pháp Cứu không cho việc phản biện của 
Thí Dụ Sư là có chủ đích tự nhiên, ông cũng coI việc 
rườm lời, vụn vặt của luận Đại Tỳ Bà Sa là đương nhiên. 
Nhưng lây tinh nghĩa của luận Đại Tỳ Bà Sa tăng bố vào 
luận A Tỳ Đàm Tâm của Pháp Thắng để tạo thành bộ 
Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận. Khai thông tư tưởng của hai 
hệ tây đông thuộc Hữu Bộ, đề giữ cái đúng của Hữu Bộ. 
Tư tưởng Đại thừa ở thời kỳ này ngày một khởi sắc; nhờ 
vậy cho nên ngài Thât Lợi Đa La mới viết bộ “Kinh Bộ 
Tỳ Bà Sa”, cũng do tư tưởng tiến bộ của Kinh Bộ ngày 
thêm hưng thịnh làm bộc lộ nhược điểm bảo thủ của học 
thuyết Hữu Bộ. Đại luận sư Thê Thân dựa vào Tạp A Tỳ 
Đàm Tâm Luận để viết bộ “A Ty Đàm Đạt Ma Cu Xá 
Luận” gồm ba mươi quyền. Tuy luận vẫn lây Hữu Bộ 
làm bản tông, nhưng Thế Thân dùng thái độ của Kinh Bộ 
đề tu chính nhược điểm của Hữu Bộ, và cũng chính Thế 
Thân lấy quan điêm của Hữu Bộ đề khải minh sắc thái 
của Kinh Bộ. Lại có ngài Chúng Hiền luận sư của Hữu 
Bộ - người cùng thời với Thế Thân, (Luận này sau được 


215 


Thế Thân sửa thành A Ty Đạt Ma Thuận Chánh Lý 
Luận), ngài Chúng Hiên - còn trước tác A Tỳ Đạt Ma 
Hiển Tông, và củng Thế Thân biện nạn. Ba luận trên 
được Huyền Trang dịch ra Hán Văn, riêng bộ A Tỳ Đàm 
Đạt Ma Cu Xá Luận, cựu dịch với hai mươi quyền của 
ngài Trân Chơn Đế. 


Luận A Tỳ Đạt Ma Cu Xá là tác phẩm đại biêu sau cùng 
trong quá trình đi từ Tiểu thừa đên Đại thừa của Bồ Tát 
Thế Thân. Về mặt lịch sử Phật Giáo nói chung, đây là bộ 
luận có địa vị được mọi người kính trọng, bởi luận của 
ngài Thế Thân, người mà chăng bao lâu sau đó đã “hồi 
Tiểu hướng Đại” và trở thành vỊị luận sư vĩ đại của Đại 
thừa Duy Thức học. 


TIẾT HI. LƯỢC KHÁI QUÁT LUẬN CU XÁ. 
Phẩm Mục của Cu Xá. 


Đại luận sư Thế Thân, người nước Kiền Đà La sau đến 
nước Ca Thập DI La học luận Đại Tỳ Bà Sa, lúc hồi 
hương ông viết ra yêu nghĩa với sáu trăm bài tụng, và gởi 
sáu trăm bài tụng này trở lại nước Ca Thấp Di La. Bây 
giờ có luận sư Ngộ Nhập của Hữu Bộ cho răng sáu trăm 
bài tụng của Thế Thân trái nghịch với giáo nghĩa chính 
thông nên yêu câu Thế Thân viết thích nghĩa cho sáu 
trăm bài tụng do ông viết ra. Nhân đó, Thế Thân liên viết 
thích luận mà thành bộ A Tỳ Đạt Ma Cu Xá Luận 


216 


(Abhidharmakosa Sàstra) đọc giản lược là Cụ Xá Luận. 
Bộ luận này hiện vẫn còn bản luận sớ Phạn văn, và một 
số thứ loại chú sở của Ấn Độ được dịch ra Tạng văn. Gần 
đây tại Trung Quốc có pháp sư Diễn Bồi viết cuỗn Cu Xá 
Luận Tụng Giảng Ký. Đây là tư liệu có thể tham khảo. 


Luận Cu Xá là bộ luận chỉnh lý, thông nhất phê phán và 
tô chức lại tư tưởng cực kỳ vụn vặt của Hữu Bộ đề thành 
bộ luận vô cùng xảo diệu. Xin liệt kê những phẩm mục 
của Luận Cu Xá như sau: 


Phương pháp đề dễ ghi nhớ cá phẩm mục trong Luận Cu 
Xá, xưa nay người ta có một bài kệ tóm gọn như sau: 


“GIới nhị căn ngũ thê gian ngũ. 


217 


Nghiệp lục tùy tam Hiên thánh tứ. 
Trí nhị định nhị phá ngã nhất. 

Thị danh (Cu Xá) tam thập quyền”. 
- Cu Xá với Bảy Mươi Lăm Pháp. 


Luận cu Xá đem tất cả các pháp chia thành pháp hữu vi 
và pháp vô vi. Phàm cái gì được tạo tác bởi nhân duyên, 
chịu sự dịch chuyền, sự tác động bởi thời gian, có sự sai 
biệt về nhiễm tịnh, tức tất cả mọi hiện tượng của thể gian 
đêu thuộc pháp hữu vi. Thoát ly tính chất pháp hữu vi, xa 
lia tất cả trạng thái của tác dung, bao hàm cả cái nghĩa ba 
khoa là”Khôi thân diệt trí” của Niết bàn, đều thuộc pháp 
vô vi. A Tỳ Đạt Ma phân nhiều lây ba khoa làm ngũ uân, 
mười hai nhân duyên và mười tám giới làm chuẩn rồi 
theo đó phân loại pháp. Luận Cu Xá dựa vào cách phân 
loại này, nhưng có thêm sự nghiên cứu về sắc pháp, Tâm 
pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và 
vô v1 pháp từ bộ luận Phẩm Loại Túc. Tuy nhiên việc xác 
định bảy mươi lăm pháp là do sau này ngài Phố Quang 
nêu ra trong bộ Cu Xá Luận Ký do ông trước tác. Nhân vì 
trong Luận Cu Xá vẫn chưa lây các pháp bất định như ô 
tác, thùy miên, tâm, tư trong tâm sở hữu pháp làm sỐ 
lượng. Còn nguôn bảy mươi lăm pháp xuất thân từ luận 
Cu Xá thì không phải nghi ngờ gì. 


Xin liệt kê danh xưng bảy mươi lăm pháp như sau: 


218 


- Quả nhân duyên. 


Luận Cu Xá tóm thu tất cả các pháp qui thành bảy mươi 
lãm pháp. Nhưng bảy mươi lăm pháp này không tôn tại 
một cách cá biệt và độc lập, mà tôn tại trong môi quan hệ 


219 


hỗ tương và liên quan với nhau một cách mật thiết, đấy là 
Nhân duyên luận (xin đọc Tiêu thừa Phật Giáo tư tưởng 
luận - của Mộc Thôn Thái Hiên, thiên II, chương sáu). 
Nhân và duyên ràng buộc với nhau thành ra quả. Thông 
xưng gôm có: sáu nhân, bôn duyên và năm quả, như biêu 
đồ sau: 


- Pháp Thê Gian. 


Pháp nhân quả, gom cả thế gian pháp và xuất thê gian 
pháp. Nhưng các pháp thế gian và xuất thế gian cũng cần 
có thêm sự phân loại. Phẩm Thế Gian, Phẩm Nghiệp và 
Phẩm Tùy Miên của Luận Cu Xá là dùng để phân tích 
Quả, Nhân, Duyên thuộc mê giới. Mê giới lại được chia 


220 


thành hữu tình thế gian và khí thế gian. Địa ngục, ngạ 
qui, súc sinh, nhân, thiên thuộc hữu tỉnh thế gian, đứng 
về mặt không gian mà an lập tầng thứ thì sự lưu chuyên 
sinh tử của hữu tình được chia làm bốn trạng thái là; sinh 
hữu, bản hữu, tử hữu và trung hữu. Còn y vào mười hai 
duyên khởi thì có ba đời với lưỡng trùng nhân quả, đây là 
nói về mặt thời gian mà an lập thứ tự. Dục giới, sắc giới 
và vô sắc giới, ba giới này làm khí thê gian. Lại lây bốn 
kiếp là: thành, trụ, hoại, không, chi phối sự tuân hoàn 
sinh diệt của khí thế gian (đồ chứa đựng gọi là khí), đây 
là nói thứ tự khí thế ø1an được an lập về mặt thời Ø1an. 


Song nêu không có pháp xuất thế gian thì sự an lập pháp 
thê gian bất luận đó là hữu tình thê gian, hay khí thế gian, 
kết cục vẫn cứ mãi quay vòng mà không có điểm dừng 
lại, thành ra vô thỉ vô chung, vì cứ nỗi tiếp nhau làm nhần 
rôi lại làm duyên tương tục không dứt. 


Sở dĩ chúng sinh không thoát khỏi được sinh tử, đó là do 
tạo nghiệp, tạo nghiệp thị thọ quả báo. Do đó, Phẩm 
Nghiệp của luận này đặc biệt dành để phân tích thuyết 
nói về Nghiệp. Nghiệp được chia thành “tư nghiệp” và 
“tư dĩ nghiệp”. Nghiệp thuộc về ý gọi là tư nghiệp, 
nghiệp thuộc về thân và ngữ gọi là tư dĩ nghiệp. Lại lây 
hai nghiệp thân và ngữ, mỗi nghiệp như thể lại chia thành 
“biểu nghiệp” và “vô lậu nghiệp”. Chúng sinh tạo nghiệp 
là do “hoặc” (mê mò) sai sử, do đó Phẩm Tùy Miên của 
luận này là nhằm khai thông vẫn đề “hoặc”. Tùy miên là 


221 


do hoạt động của nghiệp mà dẫn dến khô quả, ý vị của 
tùy miên trong đó có phiền não. Phiền não được phân ra 
thành căn bản (sáu thứ hoặc mười thứ) và chi mạt (có 
mười chín thứ). “Hoặc” có “kiến hoặc” - mê về lý, và “tư 
hoặc” - mê về sự; kiến hoặc là do mê muội không thấu rõ 
lý Tứ đề, kiến hoặc phối hợp cả trong tam giới mà thành 
tám mươi sử. “Tư hoặc” là bỗn thứ: tham, sân, si, mạn 
trong căn bản phiên não, cọng cả thảy trong tam giới có 
mười thứ; trong đó dục giới có bốn, còn sắc ĐIỚI Và VÔ 
sắc giới ngoại trừ không có tham, còn thì mỗi giới đều có 
ba thứ, lại còn có một trăm lẻ tám phiên não, tức tăm 
mươi tám sử thuộc kiến hoặc, mười thứ thuộc “tư hoặc” 
cộng với mười trên mà thành (106). (Các danh tướng vừa 
nêu xin đọc thêm Pháp sô). 


- Xuất thế gian. 


Mục đích của việc phân chia pháp thê gian là nhằm tiên 
đến con đường xuất thể gian của thánh đạo. Phẩm Hiển 
Thánh, Phẩm Trí, Phâm Định của Luận Cu Xá là để 
thuyết minh: quả, nhân, duyên thuộc thê giới chứng ngộ. 
Trí ở đây chỉ cho nghĩa quyết đoán, và được chia thành 
hữu lậu trí và vô lậu trí. Bốn thứ huệ là: sinh đắc huệ, văn 
huệ, tư huệ và tu hệ thì gọi là hữu lậu trí; hai thứ là pháp 
trí và loại trí, thì gọi là vô lậu trí. Công năng của trí là 
đoạn trừ kiên hoặc. Nói về định, cũng chia thành sinh đắc 
định và tu đắc định, hai định này mỗi định có bốn sắc 
giới định (tứ thiên) và bốn vô sắc giới định, mỗi định lại 


222 


phân ra cận phân định và căn bản định. Do công năng của 
trí và định mà có thể thứ lớp chứng nhập quả vị hiền 
thánh. Quá trình đoạn hoặc chứng chơn là trải qua nhiễu 
giai đoạn và quả vị vô cùng phôn phức. Xin lược qua như 
sau: 


1. Hiên Vị thất gia (bảy bậc) và chia ra hai loại: 


a) Tam hiển - Ngũ đình tâm, biệt tướng niệm trụ, tổng 
tướng biệt trụ. 


b) Bốn thiện căn - Noãn thiện căn, đảnh thiện căn, nhẫn 
thiện căn (nhân thiện căn lại có thê tê phần ra làm: hạ, 
trung thượng ba phầm), thê đệ nhât pháp. 


2. Hai loại thánh vị, chia thành “tam đạo bát bối” (ba 
đường tám nhóm): 


a) Hữu học vị chia làm Dự Lưu l hướng thuộc kiến đạo, 
Dự Lưu quả thuộc kiên đạo, Nhât Lai hướng, Nhật lai 
quả, Bât hoàn hướng, Bât hoàn quả, A la hán hướng. 


b) Vô học vị thuộc vô học đạo, tức là quả A la hán. 
Những quả vị thanh văn này chỉ có khi thế gian có Phật. 
Khi đời không có Phật xuất hiện, tự mình có thê quán 
mười hai nhân duyên mà ngộ nhập Thánh quả, thì gọi là 
Độc giác, và tiếng Phạn là Bích Chi Ca Phật 
(Pratyekabuadha). Kiếp trước và hiện kiếp khi đức Thích 
Tôn chưa chứng đắc Phật quả, Ngài được xưng là Bồ tát. 
Trước tiên Bồ tát phải nỗ lực tu lục độ vạn hạnh. trải qua 


223 


ba đại A tăng kỳ kiếp, lại còn phải trải qua trăm kiếp để 
øieo trồng “tướng hảo chi nghiệp” (nghiệp thiện để thành 
tướng hảo), sau rốt mới chứng Đắng Chánh Giác (thành 
Phật). Sau cùng là Phẩm Phá Ngã. Đây là phẩm xiên 
minh lý vô ngã của Phật giáo, đồng thời dùng ly nghĩa 
này để phá bỏ ngoại giáo, và thuyết hữu ngã dị chấp. 


(1) Đại Chánh tạng-49, cuôi trang 15. 
(2) Một tên gọi khác đề chỉ chúng sinh. 
(3) Một tên gọi khác đề øọ1 chúng sinh. 


(4) Vô học: Đạo học viên mãn, không phải tu học nữa thì 
øọI1 là vô học. 


(S5) Yết Lạt Lam Ka Lai,còn øọI là Ca La La v.v... dịch là 
ngưng hoạt, tạp uế v.v... tỉnh khí của cha mẹ khi mới hòa 
hợp ngưng kết, là thời kỳ thai nhi từ lúc thọ sinh cho đến 
7 ngày sau. Từ Điển Phật Học - Hà Nội xuất bản 1994. 


(6) Quyên 14 Đại Chánh tạng-22, cuỗi trang 340. 
(7) Quyền 32 Đại Chánh tạng-22 cuỗi trang 501. 
(8) Quyền 39, Đại Chánh tạng-22, trang 536. 

(9) Đại Chánh tạng-24, giữa trang 676. 


224 


(10) Xin tham khảo luận thư của Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ, và sự nghiên cứu của các Luận sư của Bộ này - Pháp 
sư Ấn Thuận - trang 37. 


(11) Đại Chánh tạng-25, trang 192. 

(12) Đại Chánh tạng-25, giữa trang 192. 

(13) Đại Chánh tạng-25, đầu trang 70. 

(14) Vọng Nguyệt Phật Giáo Từ Điền - cuôi trang 903. 


(15) Nước Ca Thấp Di La naylà bang Kamira của Ấn Độ, 

thuộc vùng tây bắc - chú của người dịch. 

Chương VII: Nghệ thuật Phật giáo vương triều vua A 
Dục và sau đó. 


TIẾT I. SỰ HƯNG SUY CỦA VƯƠNG TRIẾU. 
- Sự tàn lụi của vương triều Không Tước. 


Chính cuộc của Ấn Độ, tính từ khi tô phụ của vua A Dục 
chưa kiến lập vương, triều Không Tước, thì tại quốc nội, 
Ấn Độ không thể thông nhất được nổi, bởi các dị tộc từ 
tây bắc không ngớt xâm nhập vảo nội địa Ấn Độ; lúc 
vương triều Không Tước hưng khởi, chính là lúc Ân Độ 
đánh lui được thế lực của Hy Lạp do A Lịch Sơn để lại 
tại nước Ấn, mãi đến thời A Dục Vương, Ấn Độ mới 
xuất hiện cục diện đại thống nhất. Nhờ vua A Dục là vị 
quân vương hết lòng tin Phật, nhân đây mà Phật giáo đại 
hưng. Sự sùng kính Phật giáo của vua A Dục được thê 


225 


hiện bằng những việc làm như: bố thí rộng khắp, ở dâu 
có nghèo đói, ở đó liền có kế sách cứu gIÚP. Ông cho 
kiến tạo tám vạn bôn nghìn tòa bảo tháp ‹ để phụng thờ xá 
lợi Phật. Ông cho tu sửa tất cả tịnh xá, nông hậu cúng 
đường chư tăng, khiến giới ngoại đạo vì tham lợi dưỡng 
phong túc mà vào cung thất đề nghị vua A Dục lập chùa 
Kê Viên cho giới Tăng già của họ, và họ phá hòa hợp 
tăng của Phật giáo, làm cho tăng giới không hòa hợp đê 
tụng giới trong bảy năm ròng. Vua A Dục đối với Phật 
giáo, thậm chí ông ba lần đem cả phù đồ (quốc độ) ra bố 
thí. 


Những việc làm của AÁ Dục như vừa nêu dân đên ba hậu 
quả: 


1. Phật giáo nhờ sinh hoạt đời sống dư dật, khiến nhiêu 
phân tử trong tăng đoàn ngày càng đọa lạc, và trở nên 
phức tạp. 


2. Quôc gia nhiêu năm liên làm các Phật sự tu phước, 
khiên quôc khô trở nên trông rông. 


3. Các hàng ngoại đạo thấy quốc vương thiên vị Phật 
giáo, và thường làm “vô giá đại thí” (bố thí không giới 
hạn), nên sinh lòng tật đố, ganh ghét Phật giáo. Cũng vì 
thế nên lúc tuổi về già các vương thất và đại thân giới hạn 
nhà vua chỉ được dùng nửa quả A Ma Lặc để cúng tăng. 
Nhưng những việc đại bố thí của vua A Dục không phải 
là điều mà đức Phật hy vọng, đức Thích Tôn thường luôn 


226 


khuyến khích việc bồ thí, và Ngài cũng lưu lại lời dạy về 
việc bố thí với đây lòng nhân ái; ây là hãy lượng sức 
mình mà làm việc bồ thí. Đời sau các đệ tử Phật mỗi khi 
khuyên tín chúng bồ thí, thì nên bắt chước tinh thân Bồ 
tát mà bồ thí, ấy là xả bỏ tất cả mọi sở hữu về tài sản, 
thân mệnh để bô thí, dụng ý của lời khuyên là nhằm loại 
bỏ lòng tham đăm, nhưng lại trái ngược với thường tình 
của đời thường, tiếc thay! 


Vương triều Không Tước truyền được ba đời mới đến đời 
vua A Dục. Ba vị vua trước vua A Dục cũng đều là 
những vị vua sùng tín Phật giáo, và thê nước rất cường 
thịnh. Sau khi vua A Dục băng hà, quốc thế gặp phải tai 
biến cô đột ngột, nguyên do chính là do vị vua kế tiếp 
không đủ tài năng, và lại thù ghét Phật giáo, đó là vua 
Đạt Ma Sa Đà La, con vua Á Dục, ông này tín phụng Kỳ 
Na giáo, nhà vua cho kiến. lập rất nhiều tự viện Kỳ Na 
giáo khắp nơi thuộc Ngũ Ấn. Đến đời cháu vua A Dục là 
vua Thập Xa, ông tin theo tà mạng ngoại đạo đề tạo ba 
động Quật Tinh Xá. Đời chắc vua A Dục là vua Đa Xa, 
ông lên ngôi vua nhưng không được lòng dân, và bị vị 
đại tướng là Bồ Sa Đa Ma Lợi (Pusymitra) dây binh 
chống lại và giết chết vua Đa Xa, (đó là nhờ sự trợ lực 
của vị quốc sư thuộc giòng họ Bà La Môn và tự lập lên 
làm vua). Như vậy vương triều Không Tước trải qua sáu 
VỊ vua, trị vì được một trăm ba mươi bảy (137) năm (từ 
năm 322 đến 185 trước tây lịch) thì bị diệt vong. Sau vua 
A Dục, Phật giáo không những không được con cháu ông 


227 


kính trọng mà còn bị họ thù ghét. Do đó, tăng. đồ bị tá 
tán, họ hướng về tây nam và tây bắc Ấn Độ để phát triển. 
Đồng thời, sau khi vua A Dục khứ thệ, đột nhiên tộc 
người Đạt La Duy Trà ở nam Ấn lại hưng khởi. Người AI 
Cập và người Ba Tư lại tiên sâu vào mạn bắc Ấn. Khiến 
Ấn Độ một lần nữa rơi vào cục diện phân tranh. 


- Pháp nạn tại trung Ấn. 


Bồ Sa Mật Đa La là vị tướng lĩnh của vương triều Không 
Tước dưới thời vua Đa Xa, ông được vị quốc sư thuộc 
dòng Bà La Môn trợ giúp mà dây khởi, và rôi tự xưng 
vương. Kinh đô của vương triều Không Tước là thành 
Hoa Thị, nên cũng tại đây ông kiến lập vương triều Hắc 
Ca. Ông vốn nhờ quốc sư Bà La Môn mả nên vương 
nghiệp. Do đó, ông tin nghe theo vị quốc sư này, và cho 
răng vương triều Không Tước sở dĩ bị tiêu vong là do quá 
sùng tín Phật giáo - một tôn giáo vô thân, vô tránh 
(không tranh cãi hơn thua). Vì thế ông cho thực hành lại 
phép tu Mã tự (Asvanedha). Phép tu này trước đó bị vua 
A Dục nghiêm cắm. 


Sau khi tái thực hành phép tu Mã tự, ông có cuộc tây 
chinh và dành được ít nhiêu thắng lợi, nhân đó giáo sĩ Bà 
La Môn cậy thê mà đại chấn hưng. Bà La Môn giáo núp 
dưới âm mưu chính trỊ, mở rộng cuộc vận động bài xích 
Phật giáo khắp nơi. Bây giờ Phật giáo phải hứng chịu khổ 
ách cùng cực; chỉ tiếc trong các truyện ký không ghi lại 


228 


tường tận pháp nạn này. Hiện nay nhờ cuốn “A Dục 
Vương Truyện”, và bộ “ Xá Lợi Phất Vấn Kinh” v.v... để 
có được sự hiểu biết ít nhiều về giai đoạn này. Theo Xá 
Lợi Phật Vân Kinh, thì vua Bố Sa Mật Đa La hy vọng 
ông cũng sẽ lưu danh bất hủ giỗng như vua A Dục, 
nhưng ông cũng tự biết uy đức mình không thể sánh kịp 
với tiên vương (A Dục Vương). Tiên vương thì kiến tạo 
tám vạn bốn nghìn bảo tháp thờ xá lợi Phật, và dốc cạn 
tài vật quốc gia để cúng dường Tam Bảo mà lưu lại thịnh 
danh. Ngược lại, vua Bồ Sa Mạt Đa La la người “phá 
tháp diệt pháp”, không ngừng tàn diệt tứ chúng đệ tử 
Phật, thì làm sao lưu được thịnh danh. Ông sát hại tập thê 
bất luận đó là Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni, Sa di hay Sa di nị, 
không kê lớn nhỏ. Sự giết hại khiến máu chảy thành 
sông, và tàn phá chùa tháp hơn tâm trăm ngôi, ngay cả 
các thanh tín sĩ(1) cũng bị phiên hà tủ tội, và chịu nhiều 
hình phạt roI gậy. Đương thời có năm trăm vị La hán 
vượt qua dãy núi phái nam nhờ đó mà thoát được kiếp 
nạn. Theo luận Đại Tỳ Bà Sa(2), phần cuỗi quyên 125, 
chép: “Xưa có vị vua Bà La Môn tên là Bồ Sa Hữu đem 
lòng ganh ghét phương pháp, ông cho thiêu đốt kinh điển, 
hủy “tốt đồ ba” (tháp); phá Tăng già lam, hại Bí sô (Tỳ 
kheo) chúng, chỉ riêng khu vực biên cảnh giáp với nước 
Ca Thấp Di La, ông cho phá hủy năm trăm Tăng già lam 
(chùa tăng cư trú), huống nữa là các nơi khác”. Đoạn văn 
trên là miêu tả vua Bồ Sa Mật Đa lúc ông tây chinh có 
được “tiểu chiến thăng”. Cùng lúc cũng tại vùng biên 


229 


cảnh nước Ca Thấp DI La, ông mở cuộc vận động bài 
Phật giáo. Còn đoạn văn được nói trong “Xá Lợi Phất 
Vấn Kinh” là chỉ tình hình tại thành Hoa Thị thuộc trung 
Ấn Độ. Việc năm trăm vị la hán vượt qua dãy núi phía 
nam, ây là chỉ một bộ phận tăng nhân Phật giáo thoát 
khỏi nước Ma Kiệt Đà ở trung Ấn dễ đi đến nam Ấn Độ. 


Như vậy vương triều Hắc Ca của nước Ma Kiệt Đà được 
hinh thành sau Phật diệt độ và truyền đến vị vua thứ 
mười là Địa Thiên vương, thời gian là một trăm mười hai 
năm (trước tây lịch từ 185 đến 73 năm), và lại cũng do 
đại thần giòng Bà La Môn là Bà Tu Đề Bà được một 
quốc sư Bà La Môn ủng hộ mà soán ngôi và kiên lập 
Vương triều Ca Lạp Bà một cách riêng biệt, vương triều 
này truyền được bốn đời, đến đời vua Thiên Hộ là dứt, 
trước sau được bỗn mươi lăm năm (trước tây lịch 28 
năm) thì bị vương triều Án Đạt La của vua Bà Đà Ha 
(Sàtavàhana) ở ;nam Ấn tiêu diệt. Trong khi đó tại trung 
Án Độ, Bà La Môn giáo lại phục hưng, tuy kết cục cũng 
vẫn không cứu nồi sự suy tàn của Ma Kiệt Đà (ở đây là 
vương triêu Hắc Ca). Nhưng tại nam Ân và tây Ấn, Phật 
giáo lại trở nên hưng thịnh nhờ thế nước tại hai khu vực 
nảy rất mạnh. 

Từ lúc trung Ấn bị Án Đạt La của nam Ấn thôn tính, và 
kiến lập vương triều Án Đạt La cũng tại nam Ấn Độ, và 
cùng với vương triều Quý Sương của bắc Ấn Độ đối địch 
nhau, tạo thành tình thể phân cục nam - bắc triều. 


230 


- Vương triều Án Đạt La. 


Từ sau thời vua A Dục, lãnh thổ của đề quốc Ma Kiệt Đà 
lần hôi bị thu hẹp, tại đông nam Ấn Độ, tộc người Án Đạt 
La - phân chi của dân tộc Đạt La Duy Trà, thừa lúc 
vương triều Không Tước đang hồi suy vi mà tuyên cáo 
độc lập. Uớc khoảng từ năm 240 - 230 trước tây lịch. 
Vua Thi Ma Ca (Simuka) người hưng khởi vương triều 
Bà Đa Bà Ha và lập kinh đô tại đất Đà na Yết Kiệt Ca 
(Dhanakataka), cao ngyên Đưc Can (Deccan) cũng thuộc 
về vương triều này. Trước Công nguyên hai mươi tám 
năm, vương triều Bà Đa Bà Ha thôn tính toàn bộ vùng 
trung Ấn của Ma Kiệt Đà. Sau Công nguyên khoảng một 
trăm năm lẻ sáu (106) năm, vua Kiều Đạt Di Phô Đặc La, 
và vua Tất Đạt Khải Nhĩ Ni (Gautamiputra Sàtakarm) 
bảnh trướng lãnh thổ sang tây Ấn Độ, nhưng thừa lúc 
VƯƠng. triều Bà Đa Bà Ha bị SUy. yếu, các địa phương tại 
trung Ấn và tây Ấn liền tuyên bồ ly khai. Khoảng năm 
225 sau Công nguyên (có thê là năm 226), vương triều 
Bà Đa Bà Ha bị diệt vong. 


Về mặt tín ngưỡng tôn giáo, vương triều Bà Đa Bà Ha 
của tộc Án Đạt La, phân lớn các vua tín phụng Bà La 
Môn giáo, trong đó cũng có một số vị quân vương tín 
phụng Kỳ Na giáo và Phật giáo, cũng có vị bảo hộ và 
hoăng dương Phật pháp. VỊ anh chúa là Tất Đạt KhảiNhĩ 
NÑi cùng mâu hậu bồ thí tịnh xá Động - Quật cho tăng đồ 
Hiền Vị Bộ. Lại có vua Bà Đa Bà Ha lây hang động trên 


đỉnh Hắc Sơn cúng ngài Long Thọ. Đoán răng đây có thể 
là vua Kiều Đạt Di Phố Đặc La. Khoảng từ năm 170 - 
201 sau tây lịch hoặc vua Da Kỳ Na Xá Lợi 
(Gautamiputra YaJnõasrI). 


Riêng tại Tích Lan, có vị vua tên là Mộc Xoa Già Ma Ni 
kiến thiết tịnh xá, đại tháp, đồng điện v.v... tại vùng đất A 
Nậu La Đà Bồ La, và cúng dường tăng già rất hậu. Tại 
đây vị quân vương làm người ngoại hộ; do đó, mà Phật 
giáo tại Tích Lan phát triên vô cùng thuận lợi. Khi Phật 
giáo chưa truyền đến Tích Lan, thì người dân tại đây 
cũng đã cất Vô Úy Sơn Tự để cúng dường cho Ni Kiên 
Tử (môn đồ Kỳ Na giáo). Họ cũng chuyên sang cúng 
dường ngôi đại tự cho trưởng lão Ma Ha Đề Tu. Về sau 
nhờ có nhiều vị vua và đại thân hộ trì, nên tại Tích Lan 
cho kiến tạo được rât nhiều chùa tháp Phật giáo. Tích Lan 
vốn là một chi của Phật giáo Ấn Độ, do đó sách này sẽ 
dành một thiên để giới thiệu, ở đây chỉ xin sơ lược. 


- Vua DI Lan Đà. 


Sau khi A Lịch Sơn Đại xâm nhập Ấn Độ (năm 326 trước 
tây lịch), lại có một người Hy Lạp rất nồi tiếng tên là Đức 
Di Đa Lợi Áo Tư (Demetrois) thông suất đại quân tái 
chiếm A Phú Hãn (Afghanistan), rồi từ A Phú Hãn xâm 
nhập Ấn Độ bằng cách vượt qua sông Tín Độ, chiêm hữu 
các địa khu thuộc thượng du sông Hắng, và đóng đô tại 


252 


Xá Kiệt (Xa Yết La - Sàkala) - Vua Di Lan Đà thuộc tộc 
người DemetroIs. 


- Vua DI Lan Đà (Milanda) lên ngôi khoảng nắm 160 
trước Công nguyên. Ông là vị vua tịnh tín đôi với Phật 
giáo, ông từng đến trước Na Già Tư Na (Nàgasena được 
dịch là Long Quân, hoặc dịch âm là Na Tiên) Tỳ kheo đề 
hỏi Phật pháp. Sự kiện này được biên tập thành bộ sách, 
đó là bộ “Di Lan Đà Vẫn Kinh” được viết bằng văn tự Ba 
LỊ, mà bản Hán dịch vơi tên là “Na Tiên Tỳ Kheo Kinh”. 


Theo Ấn Độ Thông Sử của Chu Tường Quang, trang 88 
chép là vào khoảng năm 155 trước Công nguyên, Khách 
Bồ Nhĩ (Kabul) và tông đốc của Bàng Giá Phố là Mai Na 
Đà (Menander) thông suất đại quân Hy Lạp tấn công 
nước Ma Kiệt Đà, vì thê mà Ma Thâu La, A Du Đà 
(Ayodhyà), Mạt Đệ Mật Ca (Madhyamika) cũng thường 
xuyên bị vậy hãm, mãi tới khi thành Hoa Thị thuộc 
vương triều Hăc Ca cử đại quân đánh bại quân Hy Lạp, 
và buộc họ phải thối lui. Sau đó vài năm, Bồ Sa Mật Đa 
La xưng vương và cho thực hành phép Mã tự. Phép Mã 
tự dùng ngựa làm vật để hiến tế; phàm ngựa được hiến tế 
mà chạy qua bang nào, thì bang (nước) đó được làm phép 
Mã tự, tức là cho quân gia nhập sĩ gia nhập đội bảo vệ lễ 
cúng ngựa, nêu không ăt phát sinh chiến tranh. Quân đội 
Hy Lạp nhân đó bắt được cháu của Bồ Sa Mật Đa La - 
người thông suất đội bảo vệ tế mã, và đánh nhau với Bà 
Tô Mật Đa La (Vasumtra - tướng của vương triều Hắc 


233 


Ca), quân tướng Hy Lạp đánh bại quân của Tô Mật Đa 
La hai bên bờ sông An hà. 


Mai Na Đà được nói trên đầy là vua DI Lan Đà, gọi giản 
đơn là vua DI Lan. Irước ông đến nước Ấn Độ Đại Hạ, 
đôn trú tại Kabul và làm tổng đóc tại Bảng Giá Phổ. Sau 
đó ông kế vương vị nước Đại Hạ. Lãnh thô do ô ông thống 
trị bao øôm AfphamIstan, lưu vực Ấn Độ hà, Lạp Gia Phổ 
Đại Na (RaJaputana) và một bộ phận của đông bộ Ấn Độ. 
Sau khi ông chết, thì Ân Độ Đại Hạ bị chia đôi, vị vua 
sau cùng có tên là Hạng Mậu Tư (Hermanes), vào năm 
50 trước Công nguyên, ông đâu hàng Đại Nguyệt Thị (Cơ 
Tộc - Scythian) thuộc vương triều Quí Sương. 


- Vương triêu Quí Sương. 


Kế tiếp sau người Hy Lạp xâm nhập Ấn Độ là tộc người 
Đại Nguyệt Thị, tộc người này xâm nhập vào vùng tây 
bắc Ấn Độ. Theo “Hán Thư Tây Vực Truyện” chép: “Đại 
Nguyệt Thị vôn định cư tại Đôn Hoàng bị họ Hạnh Đốn 
đánh phá, nhân đây Lão Thượng Đơn tàn sát tộc Đại 
Nguyệt, dùng đầu của tộc Ngyệt Thị bị giết làm đồ đựng 
thức uống. Từ đó tộc Nguyệt Thị bỏ chạy khỏi dải Đôn 
Hoàng, vượt qua Đại Uyễn, đánh phá phái tây nước Đại 
Hạ, nhưng lại thần phục Đại Hạ. Lập thành triều đình và 
đóng đô ở phái bắc Quy Thủy”. Tây Vực Truyện cho biết 
là tộc Nguyệt Thị: “Có năm Linh hầu, một là Hưu Mật 
Linh hâu, hai là Song Mi Linh hầu, ba là Quí Sương Linh 


234 


hầu, bốn là Khoa Đốn Linh hầu, năm là Độ Mật Linh 
hầu”. 


Phần sau cùng của “Hậu Hán Thư Tây Vực Truyện” lại 
chép: Lúc đầu tộc Nguyệt Thị bị người Hung Nô tiêu 
diệt, bèn chạy đến Đại Hạ định cư, chia đất nước ra thành 
năm Bộ Linh hầu. Hơm trăm năm sau, Linh Hầu Quí 
Sương là Khưu Tự Khước, tấn công tiêu diệt bốn linh hầu 
còn lại, rồt tự lập lên làm vua, xưng quốc hiệu là Quí 
Sương. Vua nước Quí Sương mang quân đi xâm lược An 
Tức Chiêm lấy đất Cao phủ, lại tiêu diệt Bộc Đạt, Kế Tân 
mà có được nước riêng cho vương triều Quí Sương. 
Khưu Tựu Khước sống hơn tắm mươi tuôi mới chết. Con 
là Diễm Cao Trần lên thay cha làm vua, lại một lần nữa 
đánh phá nước Thiên Trúc”. 


Tộc Nguyệt Thị gốc là giỗng người Mông Cô bị người 
Hung Nô tại vùng sơn cốc thuộc tỉnh Cam Túc của Tung 
Quốc đuổi chạy đến Đại Hạ (nay là Châu Bồ Hiệp Nhĩ 
của Thổ Nhĩ Kỳ Tư Đát). Thời ây Đại Hạ là đất bị thực 
dân Tây Hạ cai trị, và do bộ tướng của A Lịch Sơn Đại 
(Alexander) lập thành một tiêu quốc. Khưu Tựu Khước 
đánh bại người Hy Lạp, lập nên vương triều Quí Sương. 
Sau khi bị đại bại, người Hy Lạp rút chạy về phía nam, 
và tiên vào Ca Thấp Di La thuộc vùng tây bắc Ấn Độ 
(nay là Khách Thập Nhĩ Mễ - tức bang Kamira do từ sự 
kiện này), tiếp đó tộc Nguyệt Thị truy đuôi người Hy Lạp 
nên cũng tiễn vào Án Độ. Đến con của Diêm Cao Trân là 


c2 


vua Ca Nị Sắc Ca (theo V.A. Smith, thì vua Ca NỊ Sắc Ca 
lên ngôi năm 120 sau tây lịch). Thời này, vùng phía tây 
bắc trung Ấn Độ mới trở thành cộng chủ dưới quyên vua 
Ca NỊ Sắc Ca. VỀ niên đại lên ngôi của vua Ca NỊ Sắc Ca 
không thể xác định. Nếu căn cứ việc ông cho đúc tiền mà 
khảo sát. Thì đại khái khoảng từ năm 78 đến 128 tây lịch. 
Nhưng đó là thời kỳ ông tại vỊ(3) 


Về phương diện lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, thì địa vị vua 
Ca Nị Sắc Ca và A Dục đều được coi là các ông vua của 
Phật Giáo, cả hai đều là những bậc quân vương hùng tài 
đại lược, văn trỊ, võ công song toàn, người trước người 
sau đều ngời sáng. Vua Ca Nhị Sắc Ca kiến lập kinh đô 
tại Bồ Lộ Sa Bồ La (Purusa - Pura, nay là A Phú Hãn và 
giao giới với xứ Ba Cơ Tư Đát (PakIstan) của Bạch Hạ 
Ngõa), đông giáp lưu vực sông Diêm Ngưu Na, nam từ 
dãi sơn mạch Tân Xà Da (Vindhya) đến Án Độ hà khâu, 
tây tiếp giáp An Tức (nay là Y Lãn và một bộ phận của A 
Phú Hãn), đông bắc chạy đến phía đông của ngọn Đạt 
Đát Ân. Nghiễm nhiên là một đại đề quốc. 


Theo sử gia Tra Na Tư Hoa (KP. Jayaswal), thì trong ba 
mươi ba ba vị vua của vương triều Quí Sương. Chỉ có 
mười tám vua trước thống lãnh đến tận trung Ấn Độ; từ 
thời trung kỳ trở lui, tại địa phương Ca Ma Phổ (Campà) 
đã có vương triêu Na Già Tư Na (Nàgasena) - 150 - 134 
sau tây lịch. Tại địa phương Kiêu Đức (Gaudà), có vương 
triêu Kiêu Đức (? - 320 tây lịch). Sau này có vua Phố Lạp 


236 


Bạch Suy Tư Nô (Prabhavisnu) xuất hiện, và thôn tính cả 
hai vương triều Na Già Tư Na và Kiều Đức đến vua Sa 
Mồ Đà La Cập Đa (Samudra - gupta), người sáng lập 
vương triêu Cấp Đa. Ấn Độ một lần nữa qui về thông 
nhất. Thực ra thì nền tảng của vương triều cấp đa được 
dựng xây từ thời vua cha là Chiên Đà La Cấp Đa đệ nhất 
(Candragupa ]) đó là năm 320 tây lịch. Vương triều này 
lúc khởi đâu chỉ là tên của vị Thổ vương có tính thể tập, 
sau đối thành quân vương. 


Ở phương bắc vương triều Quí Sương bị diệt vong vào 
năm 320 tây lịch, trong khi ở phương nam vương triều 
Án Đạt La bị bại vong vào năm 326 tây lịch. Thay vào đó 
là sự đại hưng của vương triều Cấp Đa. 


TIẾT II. PHẬT GIÁO VỚI VUA CA NỊ SẮC CA. 
- Phật Giáo trong thời gian ba trăm năm. 


Lịch sử Ấn Độ tính từ thời vua A Dục đến thời vua Ca Nị 
Sắc Ca có hơn ba trăm năm, trong khoảng thời gian này, 
kết luận dủ là tôn giáo hay chính trị, lịch sử Ấn Độ cớ hỗ 
như tờ giây trăng vì chăng có sự ghi chép nào cả! Về mặt 
sử học, trong thời cận đại nhờ có sự khai quật mới phát 
hiện những di vật của thời cô đại, nhờ vậy mới khảo sát, 
cùng lợi dụng các thứ tư liệu vừa gián tiếp và lờ mờ để 
qua đó đối chiếu, so sánh và thấm tra rồi đi đến kết luận 
một cách đại lược. Phật Giáo trong thời kỳ này theo Lữ 


237 


Trường, ông dựa vào bộ Phật Giáo Ấn Độ của Địch 
Nguyên Vân đề biên soạn bộ Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược, 
mà một thiên của chương một, tiết bảy, có hai đoạn nói 
tới thời gian này đại loại có năm khu vực: 


- Phương nam thịnh nhất là Tích Lan. 
- Tiếp đó là Ma Lạp Bà (Malava) thuộc Tây nam Ấn Độ. 
- Thứ nữa là Tín Độ ở tây bắc Ấn Độ. 


- Tương đối thịnh là Ca Thấp Di La và Kiền Đà La thuộc 
bắc Ấn Độ. 


- Ở đông bắc Án Độ là phạm vi của Kỳ Na giáo rất mạnh. 


Như ta biết, sự phục hưng của Bà La Môn giáo đâu tiên 
là tại trung Ấn Độ. Từ sau khi vương triều Án Đạt La tiêu 
diệt vương triều Ma Kiệt Đà, lúc ấy tư tưởng Phật Giáo 
Đại Chúng Bộ của phương nam mới đến được trung Ấn 
Độ, và rồi theo chân triều Án Đạt La mà tiến vào tây Ấn 
Độ, khiến Phật Giáo Hữu Bộ của tây Ấn cũng cảm nhiễm 
tư tưởng của Đại Chúng Bộ, cho nên sự xuất hiện của Sư 
Kinh Lượng Bộ ở tây Án không phải là ngẫu nhiên. Nhân 
vụ tại trung Ấn xảy ra pháp nạn nên có một bộ phận học 
giả của Thượng Tọa Bộ ở đông nam Ấn phải lánh nạn 
vào nam Ấn Độ, tại đây họ tiếp xúc tư tưởng của Đại 
Chúng Bộ mà hình thành Phân Biệt Bộ rât tiên bộ. Lệ 
như Hóa Địa Bộ và Pháp Tạng Bộ lấy thành Ba Tra Li 
Tử làm trung tâm, Pháp Tạng (tức Đàm Vô Đức Bộ) có 


238 


mang sắc thái Mật giáo, ấy là do tiếp thụ ảnh hưởng của 
văn hóa Án Đạt La, do đó cho nên dưới thời vua A Dục 
có sự bất đồng giữa Pháp Tạng Bộ và Phân Biệt Bộ, cũng 
thế lúc Pháp Tạng Bộ truyền đến Tích Lan lại bất đồng 
với Phân Biệt Thượng Tọa Bộ. 


Trong giai đoạn này, vùng đất căn cơ của Bà La Môn 
giáo sơ kỳ là tại tây Ấn và bắc Ấn; bởi tại trung Ấn thê 
lực Phật Giáo đang thịnh hành, vì là thời trị vì của vua A 
Dục. Nên Phật Giáo phản đôi sự chiếm lĩnh của Bà La 
Môn giáo, do vậy, Bà La Môn giáo hướng về nam Ấn, và 
hình thành tín ngưỡng của dân tộc Án Đạt La. Rồi cũng 
do sự hỗn hợp giữa Bà La Môn giáo với văn hóa Án Đạt 
La mà sản sinh ra tân Bà La Môn giáo - đó là phái Thấp 
Bà. Lại nữa, cũng do vương triều Án Đạt La đến trung 
Ấn. Nhờ vậy. Phật Giáo tại trung Ấn lại hưng thịnh hắn 
lên. 


- Riêng tại Tích Lan, sách này sẽ dành một thiên đề giới 
thiệu. 


Phương diện hiểu biết về Án Đạt La rất giới hạn, duy chỉ 
có một hệ của Hữu Bộ ở phương bắc còn lưu lại điển 
tích, do đó sẽ giới thiệu vấn đề này. 


- Vua Ca Nị Sắc Ca và những việc làm của ông. 
Tên tuổi vua Ca Nị Sắc Ca được thây trong các ghi chép 


của Phật Giáo, và được truyền đến Tây Tạng và Mông 


239 


Cô. Năm 1909, bác sĩ Tư Ban Nội (Dr. Spooner) khai 
quật được một hòm xá lợi Phật tại tây bắc Ấn Độ, trên 
nắp hòm có khắc tên vua Ca Nị Sắc Ca, điều đó chứng 
thực răng ông là người có thực trong lịch sử Ấn Độ cỗ 
đại; mặt ngoài hòm xá lợi có khắc tự dạng “Nạp Thọ 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ”, như vậy cho thây ông là 
người hộ pháp của Phật Giáo Hữu Bộ. 

Căn cứ nét hoa văn trên tiên đúc dưới thời trị vì của vua 
Ca Nị Sắc Ca mà khảo sát, thì vua lúc về ø1à mới tín 
phụng Phật pháp. Tiền tệ được phát hành vào thời kỳ đầu 
dưới thời ông, về hình sắc mà nói thì rất đẹp. Chữ Hy 
Lạp được khắc chạm lên tiền đồng, và khắc cả tượng thần 
Nhật Nguyệt nữa. Lần phát hành tiếp theo ông lại dùng 
Ba Tư ngữ thuộc cổ văn Hy Lạp để khắc lên tiền đúc, 
đồng thời cũng khắc tượng thân được các dân tộc như Hy 
Lạp, Ba Tư và Ấn Độ tôn thờ lên tiền đúc, nhưng chưa 
thây khắc tượng đức Thích Ca. 


Phật Giáo tại Ca Thấp Di La và tại Kiên Đà La phải đợi 
đến cuối thời vua A Dục mới được xiến dương hoăng 
hóa, và do hoàn cảnh đặc thù mà Phật Giáo tại đây dân dà 
trở thành một hệ riêng, mang nặng tính tuyến thuật phong 
phú về luận điển, và coi trọng thiền dịnh, do đó cho nên 
sau này các luận sư, thiên sư cũng như mười chín học giả 
đều xuất từ hệ này. Khi đã có nhiều luận sư, thì điều 
không thể tránh là giữa họ xảy ra tranh luận với nhau; vì 
vậy, vua Ca Nị Sắc Ca đối với Phật Giáo là một vị vua có 


240 


công đưc cực lớn, đó là việc ông xúc tiễn cuộc kết tập lần 
thứ tư thành công. Có ba truyên thuyêt nói về lần kêt tập 
thứ tư: 


1. trong Đại Đường Tây Vực Ký quyền ba(4), Huyền 
Trang chép: 

Nhân việc vua lấy đạo hỏi người, mỗi người giải đáp 
khác nhau, vua bèn đem việc ấy hỏi Hiếp Tôn giả. Tôn 
giả đáp:”Sau khi Như Lai diệt độ, qua nhiều năm tháng, 
chúng đệ tử Phật chấp theo Bộ phái mình, khiến lời dạy 
của Phật được giải thích theo sự “kiến văn” khác nhau 
của mỗi Bộ, kết quả dẫn đến mâu thuẫn nhau”. Nghe 
xong, nhà vua vô cùng xót xa, đau đớn, ông liền phát tâm 
và truyền lệnh triệu tập chư vị thánh triết đến dự cuộc kết 
tập. Đại chúng trong đại hội kết tập đồng lòng thỉnh Bồ 
Tát Thế Hữu làm thượng chủ. Cuộc kết tập lần lượt tiễn 
hành các việc như: tạo luận, giải thích kinh, luật mỗi thứ 
có đến mười vạn bài tụng. Cộng cả thảy có ba mươi vạn 
bài tụng với chín trăm sáu mươi vạn lời (9.600.000) chú 
thích đầy đủ tam tạng. 


2. Truyện Bà Tâu Bàn Đậu(5) Pháp sư chép: 


Sau Phật nhập diệt năm trầm năm, có ngài La hán Ca 
Chiên Diên Tử xuất Ø1a VỚI Bỏ tát Bà Đa, ngài cùng năm 
trăm vị La Hán và năm trăm vị Bỏ Tát cùng nhau tuyến 
tập bộ A Tỳ Đạt Ma cho Bộ phái Tát Bà Đa. 


241 


3. Vân đề này được truyền tại Tây Tạng: 


Tại nước Ca Thập Di La có vua Ca Nị Sắc Ca cúng 
dường tịnh xá Nhĩ Lâm, dùng nơi này để triệu tập năm 
trăm vị La Hán, năm trăm vị Bồ Tát, và năm trăm học giả 
tại gia, thỉnh cầu họ kết tập lời Phật. Từ đó về sau những 
thuyết của mười tám Bộ được chứng nhận đúng là lời 
Phật dạy. Lại cho ghi chép luật thành văn tự, những kinh, 
luận nào trước đây chưa được viết thành văn. thì nay 
cũng được viết đây đủ. 


Trong ba thuyết vừa nêu, thì Đại Đường Tây Vực Ký chỉ 
lây ngài Thế hữu xưng là Bồ Tát. Trong khi Thế Thân 
truyện lại ghi có năm trăm vị Bồ Tát và Tây Tạng thì gia 
thêm năm trăm vị học giả tại gia. Như vậy, có thê hình 
dung lân kết tập này thông hàm tất cả những điều Phật 
dạy. Thực ra, lần kết tập thứ tư này là của Nhất Thiết 
Hữu Bộ, vì trong ba thuyết trên chỉ có thuyết của Đại 
Đường Tây Vực Ký là đủ độ khả tín. Thành quả của lần 
kết tập này là sự xuất hiện của luận Đại Tỳ Bà Sa với hai 
trăm quyền, và bộ luận này hiện vẫn còn trong tạng luận, 
trong đó còn lưu giữ tự dạng thời vua Ca NỊ Sắc Ca. Nếu 
xét về nội dung, bộ luận Đại Tỳ Bà Sa đã qua nhiều tăng 
bố của hậu nhân. 


- Ngài Mã Minh với vua Ca Nị Sắc Ca. 


Theo những øì được truyên tại Trung Quốc cũng như tại 
Tây Tạng, thì giữa vua Ca NỊ Sắc Ca và ngài Mã Minh 


242 


(Asvaghosa) đều có liên quan với nhau. Truyền răng, khi 
vua Ca Nị Sắc Ca tân công nước Ma Kiệt Đa, dân nước 
này địch không nỗi bẻn lấy bình bát của đức Phật ra cung 
hiễn và nhờ Bô Tát ngài Mã Minh đứng ra cầu hòa. Lại 
nữa, theo Đại Trang Nghiêm Luận, thì ngài Mã Minh là 
người viết bài “Qui Kính Tự” trong đó có câu “Phú Na 
Hiếp Tỳ kheo, ngã đẳng giai kính thuận” (Ngài Hiếp Tôn 
Giả Tỳ kheo Phú Na, chúng con xin cung kính qui thuận). 
Qua đó cho thây dưới thời trị vì của vua Ca Nị Sắc Ca, 
ngài Mã Minh là đệ tử của Hiếp Tôn Giả, truyền thuyết 
cũng nói đến vua và ngài Mã Minh đều thờ Hiếp Tôn Giả 
làm thây. Theo “Thế Thân Truyện(6) thì “Mã Minh viết 
một mạch trong mười hai năm xong bộ luận Tỳ Bà Sa, 
với một trăm vạn bài kệ”. Theo truyền thuyết này thì Mã 
Minh là người trước tác luận Đại Tỳ Bà Sa. Sự thực thì 
Mã minh là một đại văn hào của thời đại ông mà thôi, và 
ông là người nhuận sắc Luận Đại Tỳ Bà Sa, chứ ông 
không phải là sư của Bà Sa. Vì trong “Đại Trang Nghiêm 
Kinh Luận - Qui Kính Tự”, ông tỏ rõ một mực qui kính 
các ngài: Phú Na, Hiếp Tỳ kheo, Di Lặc (Hóa Địa Bộ), 
Tát Bà Thất Bà (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ), Ngưu 
Vương Chánh Đạo Giã (tức Kê Dẫn Bộ) v.v... 


Bất luận thế nào, trong quá trình kiến quốc vua Ca Nị Sắc 
Ca là người mở thông Bộ giữa hai nước Ấn Độ và Trung 
Quốc. Khi về già ông là vị vua tích cực hộ trì Phật Giáo. 
Cũng nhờ đó mà Phật Giáo có đủ thời gian truyền đến 
các dân tộc trong vùng. Buôi đầu Phật Giáo đến được 


243 


Trung Quốc là do đường bộ từ Tây Vực mà đến. Vì vậy, 
khi nói đên công đức vua Ca NỊ Sắc Ca, ta có thê sánh 
công đức của ông ngang với vua A Dục. 


- Pháp nạn tại Ấn Độ. 


“Vật cực tắc phản” tựa hô như đây chính là qui luật thép 
của thê gian pháp! Theo Sử thư Ràjatanginì của Ca Thập 
Di La thì hai vị vua của vương triêu Quí Sương trước thời 
vua Ca NỊ Sắc Ca, đều là những vị vua hộ pháp và có 
kiến trúc tăng viện, Chì Đề (tháp thờ xá lợi) rất nhiều, khi 
vua Ca Nị Sắc Ca lên ngôi thì Phật Ciáo tại Ca Thấp Di 
La lại càng hưng thịnh hơn, và có phân áp đảo tín ngưỡng 
Thấp Bà của Bà La Môn giáo, bấy giờ tại Ca Thấp Di La, 
Phật Giáo bị tộc người Thổ Bang Long (Nagà) phản đối 
băng. cách sát hại Phật Giáo đồ một cách bừa bãi. Vua Ca 
Nị Sắc Ca cũng từng gặp phải sự bất ôn này nên đành 
tránh né. 


Bây giờ có Bà La Môn là Cam Đà La Đề Bà 
(Condradeva) nổi lên trấn áp Phật Giáo. Đến vua Chiên 
Đà La (Gonada) đời thứ ba mới chận đứng được sự đàn 
áp Phật Giáo. Đại Đường Tây Vực Ký quyền ba(7) cũng 
chép: 


Sau khi vua Ca NỊ Sắc Ca qua đời, giống người Ngật Lợi 
Đa lại tự xưng vương, họ bài xích và xô đuôi tăng đô, 
hủy hoại Phật pháp, vê sau nhờ có Tứ Ma Đát La thuộc 


244 


tộc Thích Ca của nước Đồ Hóa La giết chết vua Ngật Lợi 
Đa, Phật Giáo nhơn đó được phục hưng. 


Nhờ cả hai sách vừa dẫn đều được ghi giỗng nhau, do đó 
có thê đủ đê tin là sau khi vua Ca NỊ Sắc Ca qua đời chắc 
chăn là có việc thô vương theo Bà La Môn giáo, nôi lên 
hủy diệt Phật Giáo. 

- Ảnh hưởng sau Pháp nạn. 


Theo pháp sư Án Thuận, sau pháp nạn tại trung Ấn, Phật 
Giáo tại Trung Ấn đi đên ba kết quả. 


1. Vội vàng chạy theo ngoại diên, đánh mất sự thuần 
chơn: 


Cảm nhận từ giáo nạn đưa đến lãnh vực nhận biết về tôn 
giáo thế giới, mà trước tiên không còn tôn trọng chính 
tôn giáo mình, không chịu củng cô cái gốc của mình, và 
không chịu làm sạch nguồn mạch của tôn giáo mình. 
Ngược lại ngày cảng vọng ngoại, cho đấy là tùy phương 
ứng hóa. Tuy những suy nghĩ như thế bị Đức Thích Tôn 
bác bỏ, cũng không nên tiếc rẽ việc tùy phương ứng hóa, 
cho đó là phương tiện, dù vẫn biết phải thích ứng với 
hoàn cảnh đề vượt qua giáo nạn, và khỏi bị diệt vong, còn 
cho đó là sức mạnh mà đánh mất chơn thuần của Phật 
pháp thì không nên. 


2. Tin về Phật pháp bị tiêu diệt được loan đi, tạo nên tâm 
lý chán nản: 


245 


Chánh pháp trụ thê cả nghìn năm, và được truyền bởi 
kinh, luật từ xưa trước, lấy đó mà hình dung sự trường 
tôn Thánh giáo tại thê gian, chứ chăng nên nhìn thấy việc 
người bị sát hại mà cho rằng chánh pháp cũng nhân đó 
mà bị diệt theo. Chính vì thê mà đức Phật chế định giới 
luật có công năng nhiếp tăng (giữ cho táng sĩ thanh tịnh). 
Nhưng cũng từ giáo nạn, cô nhân hứng khỏi niềm bi cảm 
mà than ““Thiên niên pháp diệt”. Pháp diệt do lòng b1 cảm 
không đồng với pháp diệt do chính đức Phật dự đoán. 
Bởi khi khởi niệm bi cảm như thê, thì phong cách hùng 
biện của Phật Giáo liên bị tiêu tan, sự suy vong không có 
øì nguy hơn là”tâm tử” (chết từ trong lòng), quả đúng là 
điều không htê nói hết. 

3, Nhờ Phật tử tự lực đứng vững và cầu sự hộ pháp của 
vua quan từ bên ngoài: 


Trước giờ người Phật tử tự coi mình rất cao đó là không 
cần cậy sự trợ giúp từ sức mạnh chính trỊ, cũng không bị 
câu thúc bởi sức mạnh chính trị. Nhưng sau pháp nạn, 
người Phật tử cảm thấy tự lực không thôi không đủ để 
duy trì việc hộ pháp. Mà cho răng Phật pháp cũng cần sự 
ngoại hộ của các vua, quan. Nhưng tăng đoàn thanh tịnh, 
và Phật pháp được lưu bồ là do tự lực, nhưng cũng cân có 
ngoại lực trợ duyên. Thánh điển chép là có thiên long hộ 
trì, đó là muốn nhẫn mạnh: hãy tự lực đi rôi sẽ cảm đến 
ngoại lực. Như vậy là cần sự trợ giúp chứ không bỏ qua 
sự trợ ø1úp. Sau giáo nạn, tư tưởng hướng vào ngoại lực 


246 


trợ giúp ngày càng đậm thêm, làm lộ ra sự câu cạnh 
không mây thanh cao. 


TIẾT HI. NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO ÂN ĐỘ. 
Sự quan hệ giữa Tôn giáo và Nghệ thuật. 


Định nghĩa thế nào là nghệ thuật, phạm vi của nó có thê 
nói người này khác người kia, nhưng theo quan niệm phố 
thông thì nghệ thuật là chỉ cho: kiến trúc, điêu khắc, đô 
họa, âm nhạc và các tác phẩm văn học. Ở thời hiện đại 
này người ta lây khoa học, tôn giáo, nghệ thuật, phần ra 
từng lĩnh vực đề giới thuyết. Và đưa ra nhận định: khoa 
học chủ đích là nhắm đến cái chân, chủ đích của tôn giáo 
là Thiện, và của nghệ thuật là Mỹ. Thực là không hắn là 
như vậy, đứng trên quan điểm nghệ thuật có thể chia 
thành nghệ thuật khoa học, nghệ thuật tôn giáo và nghệ 
thuật của nghệ thuật. Trong thời cận đại có người đưa ra 
quan niệm dùng nghệ thuật sáng tạo nghệ thuật; như vậy, 
VIỆC fruy tâm đi tích cô đại của nhân loại có nhiều nghệ 
thuật phẩm hết sức vĩ đại, nhưng có rất ít các nghệ thuật 
phẩm tách khỏi nghệ thuật tín ngưỡng tôn giáo để độc lập 
phát sinh tôn tại. Riêng về kiên trúc, thì những kiến trúc 
vĩ đại nhất trong thời cô đại là ở Hy Lạp và Ai Cập. Đó là 
điện thờ thân và Kim tự tháp. Các công trình này cơ bản 
vẫn xuất từ tín ngưỡng tôn giáo. Thời cô đại ở Trung 
Quốc có kiến trúc lớn nhất là Minh Đường. 


247 


Sách Lễ Ký của Trung Quốc có thiên chép về “Minh 
Đường vị”. Minh Đường là gì? Là nơi các bậc để vương 
trong thời cô đại của Trung Quốc dùng vào việc bái thiên, 
tê thô, hành chính và phô biến giáo dục. 


Về điêu khắc, những tác phẩm điêu khắc trong thời cô đại 
hiện còn, phần nhiêu là các tượng thần mang tính tôn 
giáo, đôi khi cũng có tượng người nhưng cũng sản sinh từ 
đức tin tôn giáo. chắng hạn “Sử Ký - Chu Bản Ký” chép 
“Chu Võ Vương vì Văn Khương mà làm mộc chủ (còn 
gọi là thần chủ) rời chở đi thảo phạt”. Đây là nói lúc Võ 
Vương đi thảo phạt, ông dùng xe chở tượng Văn Vương 
được làm bằng gỗ đi cùng, tượng SỐ được coi là đại biêu 
cho Văn Vương. Việc làm này khiến cho người đời sau 
theo đó tô vẻ di tượng người trước, và chế tác ra bài vị tổ 
tiên để thờ cúng. 

Ngay như âm nhạc, thời cỗ đại người ta dùng âm nhạc 
vào các lễ nghi tôn giáo, dần dân người ta sử dụng âm 
nhạc vào các cuộc vui chơi, hoặc đệm cùng thi ca đề 
xướng tụng các thần, không sự kiện nào là không dùng 
dến âm nhạc. Còn có loại âm nhạc chuyên dùng cho việc 
vui chơi nhảy múa. Như chúng ta biết, Vệ Đà của Ấn Độ 
trước tiên dùng những vân thơ mỹ miều để ca tụng thần 
minh. Bích họa trong các di tích cỗ dại, người ta phát 
hiện thấy các nhân vật thân thoại đang trong tư thái nhảy 
múa trông đẹp một cách dị thường. Ngày nay vẫn còn 
một số vùng mà ở đó thổ dân vẫn còn lạc hậu, họ sử dụng 


248 


âm nhạc đê khiêu vũ, ca xướng coi đó là cách thức đê tê 
thân và tạ thân. 

Vì thê, mà xã hội loài người từ thời cô đại đã biệt sáng 
tác nghệ thuật mà nên tảng của nó đại đê xuât phát từ tín 
ngưỡng tôn giáo. 


Đương nhiên về tính chất, thì giữa tôn giáo và nghệ thuật 
là không tương đồng, bởi tôn giáo là do tín ngưỡng, trong 
khi nghệ thuật thông qua sự biểu hiện, có tín ngưỡng rồi 
sau mới có tôn giáo. Tôn giáo đem lại cho người ta cảm 
tưởng là mình được vĩnh KH an toàn; trong khi nghệ 
thuật chỉ biêu hiện “cái có” của đương thời, hoặc niêm 
hân hoan đương tại cảm thú về cái đẹp. 


Do đó, sự thành kính đòi hỏi tín đồ của tôn giáo phải đạt 
đến trình độ tương đương, có thể họ không có nhu câu 
nghệ thuật trong sinh hoạt tín ngưỡng, nhưng họ phải 
luôn giữ tâm họ bình tĩnh an lạc; cũng có hạng người nhờ 
vào phương pháp nghệ thuật làm môi giới để từ đó đi vào 
tín ngưỡng tôn giáo. Vì thế, tôn giáo không nhất thiết 
phải cần đến nghệ thuật, nhưng sự biêu hiện của nghệ 
thuật có thê dẫn đường đề con người đến tôn giáo. Điều 
này, về phương diện tư tưởng của Phật Giáo mà nói là 
phù hợp sự thực. 


* Bản chất Phật Giáo đối với nghệ thuật có thuận nghịch. 
Thứ nhât, Phật Giáo nguyên thỉ chỉ chú trọng việc tu trì, 
và giải thoát, không có thì giờ nhàn hạ đê nghĩ đên nghệ 


249 


thuật: người người có hiểu biết Phật pháp đều biết rằng 
một Tỳ kheo hoặc Tỳ kheo m1, họ không được theo đuôi 
công tác nghệ thuật. 


Vì là tất cả mọi hiện tượng được sản sinh từ pháp duyên 
sinh, đã là duyên sinh thì không thực, mà chỉ là quang 
ảnh của sự giả hữu và tạm hữu, cho nên có gì đầu phải 
coi trọng, đông thời tìm cách giải thoát tâm tham luyến, 
tâm ưa thích muôn chiếm hữu quang ảnh; người tu đạo 
nêu không thoát khỏi! sự trói buộc của ảo ảnh, người đó 
sẽ không đạt lợi ích thực sự trong việc tu hành. Vì vậy, 
trong giáo nghĩa nguyên thỉ, không giáo nghĩa nào không 
cảnh giác con người hãy mau chóng thoát khỏi nghiệp 
sinh tử. Khẩn cập câu pháp giải thoát. Tất nhiên hiện 
tượng mà tôn giáo tín ngưỡng đưa đến phải là cảnh giới 
tương đương. Đặc biệt là Phật Giáo, nhân duyên quan lưu 
lộ từ bi trí của đức Phật, giúp chúng ta biết được sự sinh 
tôn của con người và vạn hữu giữa thời gian và không 
gian, đó chẳng qua chỉ là sự tôn tại tạm thời của thân tâm 
do ngũ âm giả hợp, rôt cuộc cũng qui về hoại diệt, vi thế, 
chớ nên đề vật chất bên ngoài như thanh, sắc v.v... làm 
cho mê hoặc, trong khi sự biêu hiện của nghệ thuật lại rât 
cần sự môi giới của thanh sắc. 

Tóm lại, trong thời đức Phật tại thế, cỗ nhiên trong việc 
giáo hóa nhân gian, đức Phật chưa từng phản đối nghệ 
thuật, nhưng nghệ thuật đôi với việc giáo hóa của Ngài 
cũng không được trọng thị một cách tích cực. Vì răng, 


250 


kiếp nhân sinh có là bao, thọ mệnh vô thường, sáng 
không thay được chiều. Câu xuất biển khô sinh tử là việc 
cần kíp như cứu lửa trên đâu, vậy lẫy đâu ra thời gian 
nhàn hạ để theo đuôi công tác nghệ thuật? Do đó cho nên 
trong thánh điên Phật Giáo nguyên thi phải đợi đến khi 
khai quật và phát hiện di chỉ Phật tích của Ấn Độ cổ đại, 
eh1 là sau Phật nhập diệt hơn hai trăm năm, thuộc dưới 
thời vua A Dục, nghệ thuật Phật Giáo mới xuất hiện. 
Việc khai quật diễn ra cách thời đại đức Phật quá xa, nó 
vượt quá sức tưởng tượng, sức dự đoán của tín đồ đôi với 
thánh cách của đức Phật. Đồng thời nó cũng cho thấy 
Phật Giáo dưới thời vua A Dục cũng chịu ảnh hưởng văn 
hóa của các tôn giáo khác, rồi dần dà mới dùng thanh, sắc 
làm công cụ đề biểu đạt nghệ thuật Phật Cáo. Do đó, 
những tác phẩm ở thời kỳ đầu được ra đời không do nhu 
cầu thưởng thức nghệ thuật, mà là tượng trưng cho nhu 
cầu tín ngưỡng. 


- Thứ hai, quan niệm nghệ thuật từ Tiểu thừa đến Đại 
thừa Phật Giáo: Ở đây, điều đầu tiên cân nói rõ là vào 
thời đức Phật tại thế, chưa có việc phân chia Tiêu thừa, 
Đại thừa, bởi Phật pháp là “nhất vị”. Nhưng do căn khí 
của hàng đệ tử không đồng nhất, cho nên việc tiếp tục lý 
giải lời dạy của Phật là có khác nhau. Do đó, tùy đối 
tượng mà đức Phật giảng thuyết; với hàng xuất gia, Ngài 
chú trọng giảng về pháp ly thế, xuất thế, với hàng đệ tử 
tại gia, sự thuyết giảng của Ngài nghiêng về hòa thế, lạc 
thể; tuy mục tiêu vẫn là nhắm đến cảnh giới Niết bàn giải 


251 


thoát. Nhưng, thường thì đức Phật chú trọng đến hàng đệ 
tử xuất gia. Sau khi Phật diệt độ, lần kết tập (biên tập) 
kinh Phật thứ nhất, hoàn toàn do các vị xuât gia đảm 
trách. Cho nên trong thánh điển Phật Giáo nguyên thỉ khó 
mà tìm ra được đâu là dâu hiệu của tư tưởng Đại thừa. Vì 
thê, trên nguyên tắc không cần phải đinh ninh là tại sao 
kinh điển nguyên thỉ chỉ thiên trọng Tiểu thừa. 


- Nhưng, được gọi là Phật Giáo Tiểu thừa, điều này 
không xuất hiện dưới thời Phật tại thế, mà chỉ xuất hiện 
sau Phật nhập diệt. Nguyên do là vì tăng đoàn xuất gia 
chịu ảnh hưởng văn hóa khác nhau theo từng địa vực mà 
họ hoăng hóa, nên đối với giáo pháp của Phật, mỗi mỗi 
tăng đoàn có sự lý giải không tương đông, từ đó đưa đến 
việc phân xuất nhiều Bộ phái. Tiểu thừa Phật Giáo, ây là 
Bộ phái Phật Giáo. Việc phân phái đầu tiên là phân thành 
Lão Tỳ kheo phái thuộc Thượng Tọa Bộ và Thanh niên 
Tỳ kheo phái thuộc Đại Chúng Bộ. Sau đó từ Thượng 
Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ lại phân ra thành nhiều Bộ 
phái, theo giới thiệu của luận DỊ Bộ Tông Luận, có tất cả 
hai mươi Bộ phái; từ ngữ Bộ phái tương đương với danh 
từ Tông phái của Trung Quốc, hoặc danh từ học phái của 
Hy Lạp. Trong số các Bộ phái thuộc 

Tiểu thừa Phật Giáo, thì tại nam Ấn Độ có các Bộ phái 
của Đại Chúng Bộ, và tại tây bắc Ấn Độ có Nhất Thiết 
Hữu Bộ của Thượng Tọa Bộ truyền bá tại đây, và tư 
tưởng càng tiễn bộ; đo họ tôn trọng việc giáo hóa Phật 
pháp đến sinh họat của giới tín đồ tại ø1a, một lần nữa 


232 


Phật Giáo Nhất Thiết Hữu Bộ phục hưng, â ây là Đại thừa 
Phật Giáo. Đại Chúng Bộ của nam Ấn Độ cũng là Tiêu 
thừa, nhưng từ từ cũng dung nhập vào lĩnh vực Đại thừa. 
Nhất Thiết Hữu Bộ của tây bắc Ấn Độ cũng từ trong tăng 
đoàn Tiểu thừa mà sản sinh rất nhiều bậc tông sư của Đại 
thừa (vấn đề này xin đọc thêm ở chương tám của sách 
này). 


Như chúng ta biết Phật giáo Đại thừa thiên về “hòa thế 
lạc quân” (chan hòa vào thê tục, làm lợi lạc quân sinh). 
Tinh thần Đại thừa là hạnh nguyệt tự độ, độ tha của Bồ 
tát. Hạnh Bồ tát và pháp thế tục, về mặt biêu hiện không 
có gì sai biệt, chỉ khác chăng là tâm niệm độ sinh mà 
thôi. Hạnh Bồ tát là dẫn thân vào đời để giáo hóa độ sinh, 
trong khi pháp thế tục vẫn lưu chảy trong cuộc sông thê 
tục và không khác thể tục (tức cứu đời). Vì thế, con 
đường của Đại thừa Bồ tát tuy bên ngoài biểu hiện những 
việc làm có tính cách thế tục, nhưng hàm ân bên trong 
pháp môn tu giải thoát vô cùng vĩ đại. 


Hãn nhiên khi đã “nhập tục hóa tục”, điều cần yếu là phải 
thực hiện đồng sự nhiếp trong Tứ nhiếp pháp, ây là trước 
phải tùy thuận dục lạc của chúng sinh để lần lần dẫn dắt 
chúng sinh chúng sinh về với chánh đạo của Phật. Riêng 
vệ phương diện này, nghệ thuật Phật giáo cũng cần rất 
nhiều nhu yếu. Do đó, sự tiên bộ của các Bộ phái Tiểu 
thừa còn lưu truyên trong Thánh điện Phật giáo, cho 
chúng ta thấy về nghệ thuật hội họa và điêu khắc. 


253 


Trong bộ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da 
Tạp Sự, quyền hai(§), tuy có qui định Tỳ kheo không 
được sáng tác hội họa, nhưng nêu họa tử thi, hoặc đầu lâu 
thì không phạm. Tỳ Nại Da quyền ba mươi tư, được 
truyền tụng bởi Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ(9) 
có ghi là, đối với cửa của các chùa được phép họa các 
bích họa như: vẽ tranh về sinh tử luân hồi, tranh minh 
họa cảnh địa ngục, cảnh thiên nhiên hay cảnh tượng Phật; 
vẽ chim bô câu đề biểu thị sự tham dục, vẽ hình độc xà 
để biêu thị sự sân nhuê, vẽ hình lợn đề biểu thị sự ngu sĩ, 
và cũng được phép vẽ tướng sinh diệt thuộc mười hai 
pháp duyên sinh. 


Căn Bản Thuyết Nhât Thiết Hữu Bộ Mục Đắc Ca quyên 
tám(10) có chép: nêu bức bích họa có sắc màu cũ kỹ 
không còn sáng đẹp, thì T kheo được phép tô vẽ lại. 


Kinh Thế Ký trong kinh Trường A Hàm của Thượng Tọa 
Bộ được truyền bởi Pháp Tạng Bộ(11), đã hoàn toàn 
dùng thủ pháp nghệ thuật để miêu tả các thứ cảnh giới 
trên cung trời, ở cõi nhân gian, cõi địa ngục và thần đạo. 
So với những bộ phái khác, sự xuất hiện của Pháp Tạng 
Bộ có phần muộn hơn, cũng nhờ đó mà Pháp Tạng Bộ 
tiếp cận với Đại thừa nhiêu hơn; vì thế nên Tứ Phần Luật 
là bộ lụât được Pháp Tạng Bộ truyền tụng. 


Ngài luật sư Đạo Tuyên - vị sơ tô của Luật tông Tung 
Quốc cho răng Tứ Phân Luật cũng có “phân thông Đại 


254 


thừa”. Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền hai mươi tám(12) 
chép việc vua Chơn Điễn lệnh cho thợ khéo giỏi “dùng 
øõ Ngưu Đầu Chiên đàn để chế tác hình tượng đức Phật, 
với chiều cao năm thước”. 


Trong thánh điển Đại thừa, không khí nghệ thuật Phật 
giáo dương nhiên là thêm phần nông hậu. Cho dù là vậy, 
nhưng trong kinh Đại Bát Nhã quyền 327 - Phẩm Sơ - 
Phân Bắt Thối Chuyểến(13) chép là Bồ tát “ đôi với văn 
chương, kỹ nghệ thê gian, tuy có được thiện xảo `" 
léo tài giỏi) nhưng cũng không vì thế mà ái trước”, 

chúng thuộc về “Fạp uê ngữ”, và “tà mạng sở nhiếp”, 


Ở dây, chúng ta cân nêu ra các sáng tác phẩm của nghệ 
thuật Phật giáo; có nhiên các tác phẩm ấy là nhằm tiếp 
dẫn tín đô, và biểu đạt sự nhiệt thành tín ngưỡng của họ, 
trong đó, vẫn có nhân tối ngoại tại. Nhân vì các dân tộc 
bản địa ở nam Ấn Độ cũng đã có nên văn hóa và tín 
ngưỡng đặc biệt của riêng họ; họ sùng bái rất nhiều thứ 
và dân dà mới tiến tới sùng bái ngẫu tượng thân minh. 
Phật giáo vì muôn hóa độ thổ dân tại chỗ, nên cũng sử 
dụng phương thức tùy thuận theo tập quán của họ, ây là 
đúc các tượng thân hộ pháp cho Phật giáo. Vì vậy, ngẫu 
tượng tôi sơ mà Phật giáo có được không phải là tượng 
Phật, tượng Bồ tát, mà là tượng thần minh, tượng thiên 
nhân hộ pháp. 


253 


Tại tây bắc Ấn Độ, do bị thế lực chánh trị của người Hy 
Lạp xâm lấn xuống nam Ấn; đồng thời họ cũng mang văn 
hóa Hy Lạp đến Ấn Độ. Như chúng ta biết, A Lịch Sơn 
Đại (Alexander) tuy là người không rời lưng ngựa, nhưng 
mục đích xâm nhập Ấn Độ của ông vào năm 326 trước 
Công nguyên là nhằm đem văn minh Hy Lạp đến Ấn Độ. 
Năm 160 trước Công nguyên, lại có một vị tướng Hy Lạp 
mang quân xâm nhập Ấn Độ, và chiếm cứ các vùng đất 
miệt thượng du sông Hãng. Đó là vua Di Lan Đà được 
chép trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Chúng ta cũng biết 
trong thời cận đại, văn hóa phương tây được mở rộng, mà 
uyên nguyên của vấn đề là sự tái phục hưng nên văn 
minh Hy Lạp; tại bắc Ấn Độ cũng chịu sự kích thích của 
nên văn nghệ Hy Lạp. Đại biểu cụ thể nhất của việc ảnh 
hưởng này là tượng Phật điêu khắc mang phong cách 
nghệ thuật Hy Lạp, hiện còn sót lại tại địa phương Kiền 
Đà La. 


- Liên quan đến tượng Phật của Ấn Độ. 


I. THỜI PHẬT GIÁO NGUYÊN THÍ CÓ THỜ 
TƯỢNG PHẬT KHÔNG? 


Vấn đề này được coi là có giá trị quan trọng. Đức Phật 
không hề chủ trương cho các hàng đệ tử Ngài tạo hình 
tượng Ngài để sùng bái, ít nhá là về mặt hình thức. Đức 
Phật luôn lúc nào cũng dạy các hàng đệ tử phải thực tiễn 
tu tập theo thánh đạo giải thoát. Điều đó được biểu lộ qua 


256 


sự thân cận giữa Ngài và đệ tử. Nếu không thực tiễn 
trong tu tập, thì chính mỗi người chăng tu theo Thánh đạo 
của Phật, cho dù ngày ngày đều nhìn thấy tượng Phật 
cũng chăng có chút ý nghĩa gì. Đông thời, trong số những 
khai quật được giới khảo cô học cận đại phát hiện, thì tại 
Ấn Độ từ thời vua A Dục trở về trước người ta chưa phát 
hiện có mối liên hệ nào về tượng Phật, hoặc di vật biểu 
thị cho nghệ thuật Phật giáo. Ấy vậy, nhưng trong những 
kinh, luật được truyền thừa bởi bộ phái Phật giáo, đều 
xác nhận là ở thời đại đức Phật đã có xuất hiện tượng 
Phật. Xin đơn cử một số kinh, luật: 


1. Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyên hai mươi tám(14) 
chép: 


Việc đức Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu 
hậu, hàng tứ chúng đệ tử ở nhân gian trông ngóng mong 
được gặp lại Ngài với niềm khái niệm phi thường. Trong 
đó, vua Chơn Điện là người nhớ Phật thâm thiết nhất; 
ông nghĩ quả như ông không nhìn thấy Phật mà ông lại 
chết đi thì sao. Nhân đó mà vua nhận được kiến nghị của 
quân thân là hãy mời thợ điêu khắc tài giỏi dùng gỗ 
Chiên đàn để khắc chạm thành một tượng Phật tôn qui, 
cao năm thước. Tiếp đó, vua Ba Tư Nặc biết được biện 
pháp này, ông cũng mời thợ điêu khắc tài khéo dùng Tử 
Ma Kim thuân túy để tạo thành tượng Phật, cũng cao năm 
thước. 


2ả7 


2. Căn bản Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da(15), thì 
thuật răng: 


Nhân lúc đức Phật ngôi thuyết giảng giữa đại chúng, thì 
hàng đệ tử ai a1 cũng oal nghi chỉnh túc. Nhưng lúc 
không có đức Phật, chúng đệ tử không mấy người được 
oai nghi. Vì thể, ông trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh thị đức 
Phật chuẩn hứa cho ông tạo một tượng Phật, và co1 tượng 
Phật như là đại biểu cho Ngài ở trong đại chúng, khi vắng 
Ngài. Đức Phật đáp “tùy ý tương tác, trí ư chúng thủ” 
(tùy ý mà làm, nên đặt ở chỗ cao ngang đâu). 


3. Cũng trong Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ 
Nại Da, quyên bôn mươi lăm(16), có chép: 


Về việc Ảnh Thắng của nước Ma Kiệt Đà muốn họa một 
tượng Phật để gởi vua Tiên Đạo ở thành Thắng Ân xa 
xôi. Nhà vua hướng về đức Phật để xin chỉ dạy. Phật đáp: 
“lành thay diệu ý, này đại vương, có thê họa một tượng 
Phật gởi đến vua kia”. Vả lại còn đưa ra qui định về cách 
thức họa tượng. 


Từ các dẫn chứng trên, tuy là tứ thánh điển thuộc Phật 
giáo Bộ phái, nhưng chúng ta không thê nói Phật giáo 
chủ trương không lễ cúng tượng Phật. Lúc Phật tại thê, 
Ngài dùng thân giáo và ngôn giáo, sau khi Phật nhập diệt, 
thì lây tượng giáo làm trung tâm tín ngưỡng. Phàm khi 
Phật giáo đã có hình tượng Phật có công dụng “hóa thế 


258 


diệu tục” (giáo hóa thế gian, dẫn dắt người đời), đã thế 
thì không diêu gì là không thuộc phạm vIi tượng giáo. 


I. SỰ XUẤT HIỆN TƯỢNG PHẬT. 


Nếu căn cứ vào những phá hiện khảo cô học cận đại, thì 
tượng Phật được phát hiện sớm nhất tại Ấn Độ là ở địa 
phương Tát Đặc Na thuộc nam Ấn. Đây là tác phẩm điêu 
khắc được tạo vào thời ø1an sau vua A Dục lên ngôi 
khoảng một trăm rưởi năm (tức 100 năm trước Công 
nguyên), ở thời đại vua A Dục tuy đã có tháp Phật, trụ đá 
và bia đá còn lưu lại, nhưng chưa thây xuất hiện tượng 
Phật được điêu khắc. Việc lập tượng Phật tại địa phương 
Tát Đặc Na tuy thuộc về nghệ thuật Phật giáo, nhưng đó 
là phỏng theo hình tượng Dạ Xoa. Hình tượng Dạ Xoa 
này vôn là thần của thổ dân thuộc dân tộc Đạt La Duy 
Trà ở nam Ấn Độ, về sau thần được qu1 hóa thành vị thần 
hộ pháp của Phật giáo. 


Phật giáo xưa nay vẫn luôn coi trọng việc kiến thiết nhân 
cách con người trong chiều sâu tinh thân nội tại. Và 
không mây chú tâm đến việc sùng bái mang tính hình 
thức, chính vì thê mà Phật giáo nguyên thi không hề có 
nghi thức tế tự nào, cho nên không tạo ngẫu tượng đề 
sùng bái. Tinh thân này được thiền tông Tung Quốc tôn 
trọng. Nhân vậy mới có câu chuyện thiền sư Đan Hà lây 
tượng Phật gỗ bửa làm củi để sưởi âm. Sau này, trong 
nhiêu thiền đường của Tung Quốc cũng không thờ cúng 


239 


tượng Phật. Bởi Phật vôn ở tại tâm, ngoài tâm không có 
Phật, tinh thần này cùng việc bài báng cho rằng Phật giáo 
chuyên sùng bái ngẫu tượng để nhằm so sánh việc sùng 
bái mộc đầu của Cơ Đốc giáo. Thực thì không có cách 
nào để tỉ dụ là tín đồ Cơ Đốc giáo không sùng bái ngẫu 
tượng, nhưng họ dùng thập tự giá thay cho ngẫu tượng và 
quỳ trước thập tự giá mà câu nguyện. Như vừa trình bày 
trên, Phật giáo đồ vốn không thiết lập ngẫu tượng, nhưng 
càng về sau do khu vực giáo hóa của Phật giáo càng phát 
triển và mở rộng, nhân đó tiếp xúc với nhiêu dân tộc có 
nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn như dân tộc Đạt La 
Duy Trà ở nam Ấn Độ, người Hy Lạp và người Nguyệt 
Thị xâm nhập vào bắc Ấn Độ, họ đều là những dân tộc 
sùng bái tượng thân. Khi dân tộc Trung Hoa tiếp thụ tín 
ngưỡng Phật giáo cũng kéo theo nhu cầu sùng bái tượng 
Phật. Như vậy ở thời kỳ đầu tại nam Ấn Độ, Phật giáo 
phỏng theo tượng thần Dạ Xoa để tạo tượng Phật cho nên 
trên đỉnh đầu tượng Phật không có nhục kê, và phân lớn 
là dùng sư tử làm tòa; vỀ sau tại tây bắc Ấn Độ, Phật giáO 
phỏng theo tượng thần của người Hy Lạp đề tạo tượng 
Phật, thì trên đỉnh đầu tượng Phật mới có tướng nhục kế, 
và dùng hoa sen làm tòa, tượng còn có cả râu tóc. Việc 
này diễn ra trước sau tây lịch bốn trăm năm, vì đó là thời 
kỳ thịnh hành nên nên nghệ thuật điêu khắc mang tên 
Kiên Đà la. 


- Nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo Án Độ 


260 


Đại loại có thê chia nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ 
thành bôn thời kỳ. 


1. Từ vua A Dục đến vương triều Án Đạt La. 


Không nghi ngờ gì, kỹ thuật điêu khắc của Ấn Độ vào 
thời đại đức Phật là đã có rôi. Nhưng nói về những di vật 
còn lưu lại đến ngày nay, thì những điêu khắc trên vách 
đá, trên trụ đá có từ thời vua A Dục được coI như những 
tác phẩm điêu khắc đâu tiên của Phật ĐiáO Ấn Độ, kỹ 
thuật điêu khắc dưới thời vua A Dục là cực kỳ tinh xảo. 
Chắng hạn như trụ đá được vua A Dục cho dựng tại vườn 
Nai (Lộc dã uyễn), mà đầu trụ hiện Tiay còn lưu g1ữ tại 
Bác Vật Quản - Lộc Dã Uyên của Ấn Độ. Trụ cao bảy 
thước(17), đầu trụ là bộ điêu khắc bốn con sư tử, dưới sư 
tử là một cái trông, vành trống có phù điêu chạm hình 
bỗn con thú là voi, ngựa, nai và sư tử, bỗn đầu sư tử và 
bốn con thú trông rất có thần và cực kỳ sinh động. Chúng 
được mài dũa rất nhăn, và đối với lịch sử nghệ thuật của 
thế giới, thì trụ đá này chiêm vị trí rât cao. 


Hơn trăm năm sau thời vua A Dục, ước khoảng thê kỷ 
thứ hai trước Công nguyên có Bà Nhĩ Ha Đặc (Bhàrhut) 
và cửa thép Tang Khư (Sànõch¡) mà đường nét điêu khắc 
trên trụ và lan can hiện vẫn còn. Cho thấy những chạm 
khắc sư tử, lực sĩ Kim Cang, Dạ Xoa và các nhân vật 
trong truyện tích xưa của Phật giáo v.v... là hết sức tinh 
xảo, thầm mỹ. 


261 


Dù vậy, nhưng thời kỳ này vẫn chưa chính thức thấy xuất 
hiện tượng Phật, mới chỉ thây hoa sen tượng trưng cho sự 
đản sinh của đức Phật, cây Bồ Đề tượng trưng cho sự 
thành đạo của đức Phật, lây Luân Bảo tượng trưng cho sự 
thuyết pháp của Phật, và lẫy Tháp Ba (Stùpa) tượng trưng 
cho Phật Niết bàn. Những điều vừa nêu trên thuộc về 
điêu khắc Phật Giáo của nam Ấn Độ. 


2. Những điêu khắc tại địa phương Kiên Đà La: 


Kiên Đà La nay thuộc A Phú Hãn (Afghanistan) và là địa 
khu của một tỉnh ở vùng tây bắc Ấn Độ. Tại khu VỰC này 
còn lưu lại nhiều di tích điêu khắc tượng Phật. Về tông 
thể, nền điêu khắc tại khu vực này đã được thai nghén 
ước khoảng bốn trăm năm trước tây lịch, nhưng mãi đến 
thế kỷ thứ hai sau tây lịch nó mới được người Đại Nguyệt 
Thị dưới thời vua Ca NịỊ Sắc Ca của vương triều Quí 
Sương đưa đến cực điểm thịnh đạt. Nghệ thuật điêu khắc 
của thời kỳ này lây tượng Phật, tượng Bồ tát làm chủ đề. 
Sử dụng kỹ thuật điêu khắc của người Hy Lạp để biêu 
hiện tín ngưỡng Phật giáo. Do đó, nêu lẫy hình tượng của 
tượng Phật mà nói, thi người Hy Lạp là giông người có 
sông mũi cao, để nhiêu râu tóc, dệt lông thú dày làm y 
sức. Như chúng ta biết, tỉnh thân cơ bản của Sa Môn là 
cạo bỏ râu tóc; tại lưu vực sông Hằng của Ấn Độ, Sa 
Môn cũng không được mặc áo dệt băng lông thú để ngự 
hàn - chống rét. 


262 


Vương triều Án Đạt La là do người nam Ấn Độ kiến lập, 
và vương triều Quí Sương là do tộc người Đại Nguyệt 
Thị xâm nhập vào vùng tây bắc Ân Độ sáng lập, nên lịch 
sử Ấn Độ gọi thời này là thời Nam - Bắc triều. 


Chính là do hai nền văn hóa của các dân tộc ở bắc và nam 
kích hoạt khiến làm xuất hiện nghệ thuật điêu khắc Lan 
thuẫn(18) của đại tháp A Ma La Bà Đề (Amaràvat) ở 
trung Ấn Độ. Nghệ thuật điêu khắc Lan thuẫn này chịu 
ảnh hưởng của điêu khắc Kiền Đà La, nhưng vẫn giữ 
được thủ pháp thuần túy của Ấn Độ ở thời kỳ thứ nhất 
đến thế kỷ thứ hai tây lịch. 


3. Điêu khắc của vương triêu Câp Đa: 


Nền điêu khắc này mang sắc thái Hy Lạp pha trộn với 
văn hóa bản địa của Ấn Độ mà thành. Có được điều đó là 
nhờ sự bảo hộ và cô vũ của vương triêu Cấp Đa, và rồi 
đạt đến đỉnh điểm, thời gian là từ năm 300 đến 640 tây 
lịch. Đây là thời khai thác kỹ thuật điêu khắc tượng Phật 
của Kiên Đà La, và phát huy nguyên tắc điêu khắc của 
Ấn Độ cổ đại, cho nên nét đặc trưng của tượng điêu khắc 
trong thời kỳ này là có mặc y rât mỏng phụ thêm vào 
thân thê nhưng vẫn đề lộ đường nét trạng thái bên trong 
rõ ràng qua việc sử dụng các đường gâp cực mảnh 
(mỏng), cả hai bên trái bên phải tượng đêu khắc họa nếp 
gâp đường nết lộ rõ trên thân; nêu so với cách điêu khắc 
của Kiên Đà La vẫn có nhiêu điểm khác nhau, như tượng 


263 


điêu khắc ở thời kỳ thứ hai thi lưng tượng nhãn, tròn đơn 
điệu chỉ như tâm ván tròn, gốc của thời kỳ này là lưng 
tròn hình vỏ đậu có phụ thêm hoa văn. Đầu và tóc của 
tượng Phật của thời kỳ này đa phần có hình xoán ốc; để 
có được tướng bạch hào, và tay chân có khuỷu, có mắt 
(mắt cá chân) cũng như ba mươi hai tướng tốt của bậc đại 
nhân, biểu lộ tính từ ái một cách đoan chính, trang 
nghiêm thì thời kỳ thứ hai chưa thể có được. Điều đó 
phải chờ đến sự biểu thị tinh thần Đại thừa, giàu lý tưởng 
lợi tha. Chăng hạn như tượng đức Phật chuyền pháp luân 
ở Lộc dã uyên, và tượng Phật được điêu khắc để thờ tại 
tịnh xá Động Quật ở A Khương Tha (AJantà, còn gọi là A 
Xà Ân Đà) thuộc tây nam Ấn Độ, đây là những tác phẩm 
điêu khắc đại biểu của thời kỳ này. 

4. Nền điêu khắc Mật giáo: 


Vào cuỗi thê kỷ thứ tám sau công nguyên, có vương triều 
Ba La tại địa phương Thiên An ở đông Ấn Độ ủng hộ 
Phật pháp và hết lòng tin Mật giáo. Tình hình đó kéo dài 
được năm trăm năm. Ở thời kỳ này tượng Phật, tượng Bồ 
Tát đều căn cứ theo giáo lý Mật giáo. Đối với tượng ngôi, 
tượng kiết ấn, tượng phóng quang, tượng mặc y phục, và 
các thứ dùng để trang sức để tượng thêm phân trang 
nghiêm, đều phải tuân theo qui định và tỷ suất nhất định. 
Một cách đại để thì hai mắt phải hướng lên như lưỡi câu, 
bộ hàm phải vuông rộng và hơi nhọn một chút. Đặc trưng 
nhất là tượng có nhiều mắt, nhiêu tay. 


264 


Lại còn có quy định tùy theo (trong mỗi) nghi quï tu mật 
pháp như thê nào, thì dùng tượng Phật, tượng Bô Tát sao 
cho phù hợp với đàn pháp đó. 


Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo lớn nhất tại Ân 
Độ còn lưu giữ đến nay, tọa lạc tại một bang thuộc tây bộ 
Ấn Độ đó là chùa Thạch Quật ở Hải Đức Lạp Ba thuộc 
địa phương A Khương Tha. Chùa được phát hiện vào đầu 
thế kỷ mười chín bởi một học giả người châu Âu là Kiệt 
Mỗ Tư (James Fegusson). Tại đây có cả thảy mười chín 
hang động, về niên đại khai mở của những điêu khắc tại 
các hang động này có thê chia làm ba thời kỳ: 

1. Trước Công nguyên hai thê ký, cho đến sau Công 
nguyên từ 150 đên 200 năm. 

2. Từ thế ký thứ IV cho đến nửa cuôi thế kỷ thứ VI sau 
Công nguyên. 

3. Hậu bán thế kỷ thứ VI đến đầu thế kỷ thứ VIII sau 
Công nguyên. 


Trong cả ba thời kỳ này, bao quát có các thê loại được 
điêu khắc bằng đá như: tượng Phật, cửa đá, trụ đá v.v.. 
Các học giả Nhật Bản và phương tây rất chú tâm ni 
cứu những tác phẩm điêu khắc trong các hang đá này. 


- Phật Giáo Ấn Độ với nghệ thuật Kiến trúc. 


265 


Nền điêu khắc của các thời kỳ được tôn tại là nhờ kèm 
theo đó là các công trình kiến trúc. Nhân chỉ có di vật 
kiến trúc thời thượng cổ, tuy còn trong sự hư nát, và 
không biết dựa vào đầu để phục chế lại cho hoàn thiện 
như diện mạo vốn có của nó. Còn nói nhờ khảo cô khai 
quật phát hiện, thì cũng chỉ có được cái gốc gác mà thôi. 
Kiến trúc Phật giáo đại loại có thê chia làm ba: 


l. Tháp Bà (Stùpa): 


Tháp Bà hay còn gọi là Tốt Đồ Ba (Stùpa). Từ tháp là 
cách gọi giản đơn, sự cấu thành của tháp có bốn bộ phận 
tính từ đưới lên, đó là: Cơ Đàn, Phúc Bát, Bình Đầu, Can 
tản v.v... Hình dáng của tháp còn tùy vào thời đại trước 
thời đại sau nên không giống nhau. Có tháp ở tại chu vi 
Bình đâu tạo thành một khán thờ Phật, có tháp lại đặt 
tượng Phật ở mặt trước Phúc Bát; có tháp lại lây tâng thứ 
hai, hoặc tâng thứ ba làm mái lợp tròn, bên trên tạo thành 
Can Tản nhăm biểu lộ ý sùng kính. Có tháp lây Cơ Đàn 
làm thành ba tâng hoặc năm tâng. Sau cùng mới xuất hiện 
công trình kiến trúc kết hợp tháp với Lan thuẫn. Cách xây 
tháp Phật của Nhật Bản và Trung Quốc là đến từ đây. 
Ngày nay các quốc gia theo Phật giáo nam truyền vẫn gìn 
ø1ữ và xây dựng tháp theo phong cách của hình thái 
nguyên thi. 


Hiện nay tại Ấn Độ, di tích tháp cô tìm thây được là tháp 
Bà Nhĩ Ha Đặc, cách A Lạp Hiệp ba (Allahabad) một 


266 


trăm hai mươi dặm Anh về hướng tây nam, và tháp Tang 
Khư nằm cách vị trí trung ương của châu (bang) Bà Nhĩ 
Sa (Bhilsa) sáu đặm về hướng nam. Những điêu khắc nên 
cửa tháp và Lan thuẫn của tháp Bà Nhĩ Ba Đặc hiện được 
lưu giữ ở Bảo vật quán Gia Nhĩ Các Đáp của Ấn Độ. 
Tháp Tang Khư có đường kính một trăm hai mươi thước 
Anh. Cơ Đàn ở độ cao mười bốn thước Anh, và độ cao 
bốn mươi hai thước Anh đặt một Phúc Bát hình bán câu, 
trên Phúc Bát còn có Bình - đầu và Tản Cái. 


Gân đây tháp Tang Khư được tu bồ lại. Đây là ngôi tháp 
mang đậm bản sắc nghệ thuật kiến trúc cô và đẹp nhất 
của Ấn Độ - đẹp từ thấp lên cao. Cũng có một truyền 
thuyết nói về tháp Tang Khư nhưng được chép ở hai nơi 
khác nhau. Ngoài ra, tại địa phương Ma Thâu La có ngôi 
đại tháp A Ma La Bà Đề với qui mô to lớn, cao đẹp. 


Lại nữa, theo truyền thuyết, vua Ca Nhị Sắc Ca từng kiến 
tạo một ngôi đại tháp thờ Phật tại Phú Lâu Sa Bô La, tháp 
cao hơn bôn mươi trượng, trang nghiêm nhât trên toàn 
Ấn. 

2. Chi Đề (Caitya): 


Còn có tên là Chê đa, chữ Chi Đề, Chế đa đêu có nghĩa là 
Tháp. Về sau là nơi dùng đê chư tăng tụ hội được đặt là 
Chê đa đường. 


267 


Chế đa đường chủ yếu là nơi cứ mỗi nửa tháng chư Tỳ 
kheo tụ hội đề bồ tát tụng gIới. Câu tạo của Chế đa đại 
thể, bên trong là hình chữ nhật, bức tường sau ở khoảng 
giữa, phía bên trong tạo ra nửa hình tròn ở giữa Chế đa. 
Chế đa hiện vân còn tuy đã bị hư hoại nhưng rất nối 
tiếng, nồi tiếng hơn cả là Ca Lị (Karli), Na Tây Khắc 
(NàsIk) và viện Thạch Quật động ở A Khương Tha ở 
nam Ấn Độ. Đây là những di tích Chi đề cổ xưa nhất. 


3. Ty Ha La (Vihàra): 


Chi Đề là nơi tụ hội. Tỳ Ha La nơi nơi ngủ nghỉ, hay còn 
gọi là tăng phòng. Tỳ Ha La được tạo thành bởi nhiêu 
tiêu thất. Nhưng cả một quân thể tăng phòng, tiểu thất tập 
trung lại thì gọi là Tăng Cià Lam(Sampghàràma), đơn độc 
chỉ có tăng phòng mới gọi là Tỳ Ha La. Nhưng tập hợp 
cả nhà ăn, tăng phòng, giảng đường, thiên đường v.v... tật 
cả được xây dựng tại một trú xứ nhất định, thì gọi là 
Tăng già lam. Vì thế, nên giá trị đích thực của nghệ thuật 
kiến trúc Phật giáo là Tăng già lam. Như tịnh xá Kỳ 
Viên, tịnh xá Trúc Lâm được nhắc tới trong kinh, luật 
chăng. hạn. Nói về qui mô của các tịnh xá, hay Tăng già 
lam đều vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Tiếc một điều, 
tuy các nơi này đúng là kỳ quan khi đức Phật còn tại thê, 
nhưng hiện nay chăng biết dựa vào đâu để khảo cứu. 
Thời gian gần đây di chỉ các tịnh xá Kỳ Viên, Trúc Lâm 
được phát hiện và khai quật tại các địa phương ở Ấn Độ, 
còn vườn Nai và chùa Nan Lan Đà đều được hậu nhân tu 


268 


bô và xây dựng thêm, nên cũng không còn giữ được diện 
mạo ban đâu. 


- Nghệ thuật hội họa. 


Bên trong chùa thờ Phật có bích họa. Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự(19), quyên mười 
bảy chép là: lúc ban đầu đức Phật cho phép ông Cấp Cô 
Độc được vẽ bích họa trong chùa, chỉ rõ cách vẽ như thế 
nảo và vẽ ra làm sao. Từ môn ngạch đến miễu sở, không 
một nơi nào được vẽ bích họa. 


Ghi chép này có liên quan đến bối cảnh thời đại của Hữu 
Bộ Luật. Giỗng như các phân tích ở phân trước - nói về 
điêu khắc. Ngày nay sở dĩ còn biết đến nên hội họa của 
Phật giáo, cũng là nhờ sự phát hiện trong cùng một hệ 
thống điêu khắc Kiền Đà La. Lệ như, tại địa phương 
Phạm Diễn Na (Bamian), thuộc phía tây Kiền Đà La, bên 
trong khám thờ Phật rất lớn có vẽ một bức bích họa - 
hình thiên nữ. 

Địa chỉ DI Lan (Miran) Phật tự ở phía đông nước Thiện 
Thiện, người ta phát hiện một di phẩm bích họa cũng 
cùng hệ thông Kiền Đà La, được vẽ khoảng thế kỷ thứ ba 
tây lịch. Trong hang động tại Ba Cô (Bàgh) cũng phát 
hiện được các tác phẩm bích họa vô cùng tinh mỹ, được 
vẽ vào cuối vương triêu Cấp Đa (thế kỷ thứ bảy tây lịch). 


269 


Bích họa trong động A Khương Tha tại nam Ấn Độ - mới 
là đại biểu cho nên hội họa Ấn Độ. VỀ niên đại chế tác 
bích họa A Khương Tha là một sáng tác trường kỳ, tính 
từ một thê ký trước tây lịch cho đến thê kỷ thứ bảy tây 
lịch. Vách đá bên trong động cứ men theo hình thể vòng 
cung của đá núi mà khắc họa, mở ra hai chín tòa hang 
động, trong đó đếm được mười sáu hang động có bích 
họa và hiện đang vẫn còn. Đề tài khắc họa, ban đầu được 
lây từ Bản Sinh Đàm và Phật truyện cũng như miêu tả 
cảnh sinh hoạt của các quí nhân đương thời. Đứng về 
phương diện phong tục và y phục v.v... mà xét thi điều 
kiện vật chất thời ây chưa cao, nhưng về mặt nghệ thuật 
thì những bích họa trên vách đá là những tác phẩm chiếm 
vị trí cực cao trong nên hội họa Ấn Độ. 


- Tác phẩm Văn học: 


Thánh điển Phật giáo ở thời kfy đầu khí vận văn nghệ 
không mấy nông ấm, phần nhiêu sử dụng phương thức 
văn học như kinh Bát Nhã là biểu hiện pháp phủ định, 
kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma, kinh Hoa Nghiêm được sử 
dụng biêu hiện pháp tượng trưng, kinh Đại Vô Lượng 
Thọ biểu hiện pháp cảm giác, Minh chú của Mật giáo 
dùng cách biểu hiện thanh âm. 


Về Phật truyện; như Phật Sở Hành Tán của Mã Minh thì 
lại dùng lôi thơ cách điệu tươi đẹp mang tính cung đình. 
đê việt, trong khi Bản Sinh Đàn thì dùng phương thức cô 


270 


sự của dân gian nhăm ngụ ý về Phật giáo. Trong Kệ Tụng 
(Geyya - Kỳ Dạ) và Trùng tụng (Gàthà - Già Đà) của cửu 
phân giáo (chín bộ kinh), trừ những bài tụng của Luận 
Bộ, còn thì tất cả đều sử dụng sắc thái văn học vô cùng 
phong phú. Thông thường đa phân là dùng Cơ Lạc Ca 
(S”loka) điệu. Cơ Lạc Ca điệu qui định một câu phải có 
đủ tám âm, bốn câu mới thành một bài tụng. Loại văn vân 
này về sau được dịch ra Hán văn, tuy phân nhiều không 
ăn vân, nhưng cũng không quá khó hiểu. 


Trong các tác phẩm của Mã Minh, ngoài các phẩm Phật 
Sở Hành Tán, còn có tác phẩm Tôn Đà Lợi Nan Đà Thị, 
và Xá Lợi Phât Hí Khúc. Sau Mã Minh có ngài Ma Hí Lí 
Chế Tra( Matrceta) mà niên đại không rõ ràng, sáng tác 
Tứ Bách Tán, Nhất Bách Ngũ Thập Tán Phật Tụng. Hai 
tác phẩm này theo ghi chép của Nghĩa Tịnh trong Nam 
Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện, quyền bỗn(20) thì ở Ấn 
Độ phàm đã là người học vấn thì phải học cách tạo tán 
tụng, và không ai là không học tập; người xuất gia, bất 
luận là Đại thừa hay Tiểu thừa, sau khi đã học tụng được 
năm giới và mười giới đều phải tụng, học hai tác phẩm 
trên. Điều đó cho thấy địa vị trọng yêu của nhị táng. 
Tiền bán thế kỷ thứ bảy có vua Giới Nhật (Silàditya) - vị 
lãnh tụ ở bắc Ấn Độ, ông muốn nhân mạnh quan niệm từ 
bi của Phật giáo nên sáng tác thành vỡ ca kịch Long - Hỷ 
Ký (Nàgànanda) gồm năm màn (hỏi). Vua Giới Nhật vị 
quân vương kiên thành tín Phật, đồng thời ông cũng là 


nhà văn hóa của đương thời. Ngoài ra ông còn sáng tác 
các vở ca kịch như: Hỷ Kiên Ký và Anh Lạc Ký, vê thì 
tập. ông có cuôn Ca Đan Ba Lê tập. 


(1) thanh tín sĩ: Ưu abf tắc. 
(2) Đại Chánh tạng-27, giữa trang 655. 
(3) Ấn Độ Thông Sử - của Chu Tường Quan - trang 100. 


(4) Đại Chánh Tạng-51, giữa trang §§3 đến đâu trang 
S687. 


(S5) Đại Chánh Tạng-50, dầu trang 189. Bà Nậu Bàn Đậu 
là Bô Tát Thê Thân. 


(6) Đại Chánh Tạng-50, đầu trang 189. 

(7) Đại Chánh Tạng-Š 1, giữa trang 887. 

(8) Đại Chánh tạng-24, trang 252. 

(9) Đại Chánh tạng-23, trang ST]. 

(10) Đại Chánh tạng-24, cuối trang 445. 

(11) Đại Chánh tạng-1, từ trang 114 đến 149. 
(12) Đại Chánh tạng-2 đầu trang 674. 


T2 


(13) Đại Chánh tạng-2, trang 674. 

(14) Đại Chánh tạng-2, đầu trang 706. 

(15) Đại Chánh tạng-23, giữa trang 782. 

(16) Đại Chánh tạng-23, đâu trang 874. 

(17) Xích = thước: tương đương 95,2cm. 
(18) Lan thuẫn = lan can và thành trụ lan can. 
(19) Đại Chánh Tạng-24, trang 283. 


(20) Đại Chánh Tạng-54, giữa trang 227. 
Chương VIII: Thời kỳ đầu của Phật giáo Đại thừa. 


TIẾT I. CĂN NGUYÊN CỦA ĐẠI THỪA PHẬT 
GIÁO. 


- Tư tưởng sớm nhất của Đại thừa. 


Sự hưng khởi của Phật giáo Đại thừa diễn ra sau khi đã 
trải qua thời kỳ Phật giáo Bộ phái. Bộ phái Phật giáo là 
do Phật giáo nguyên thỉ phát triển mà hình thành. Do đó, 
Đại Thừa Phật giáo là sự phát triên kế tiếp của Bộ phái 
Phật giáo, ấy là làm phục hưng lại tinh thần căn bản của 
đức Phật. Sự tiên xa của Phật giáo Bộ phái đó là luận thư 
của Nhất Thiết Hữu Bộ. Luận thư là để phân tích về 
Pháp, và đưa ra chi mạt (có tính) cô định, khiến cho sự 
hoạt bát của Phật pháp vào khuôn khô giới hạn, chắng 
khác xây tường chặn bước tiến tới phía trước. 


273 


Tông chỉ của Phật giáo Đại thừa là đi sâu vào bản hoài 
của đức Phật, bỏ qua vấn đề chi mạt. Phân tích và chú 
thích sâu rộng về mọi vẫn đề, đưa sự hoạt bát vốn có của 
Phật pháp đi vào lĩnh vực sinh hoạt trong nhân gian, vừa 
thực dụng vừa phô biên. Băng tinh thần đó mới hiểu được 
những ghi chép trong Bản Sinh Đàn của đức Phật. Phật 
giáo Đại thừa năm vững nguyên tắc Tam pháp ấn của 
giáo pháp mà phát huy tinh thần của đức Phật, đó là lây 
việc cứu tế chúng sinh làm mục đích của bản hoài - tâm 
Bỏ Đề của Bồ tát đạo. 


Như vậy, đại loại có thể nói Bộ phái Phật giáo (Tiểu 
thừa) là phân tích vân đề Phật học trong tinh thần bảo 
thủ, trong khi Đại Thừa Phật giáo sử dụng nguyên tắc 
khai phóng trong sinh hoạt Phật giáo. 


Trong thánh điển A Hàm nguyên thỉ, đức Phật chưa hê 
lây Bồ tát đạo để khai thị đệ tử. Bản thân đức Phật, Ngài 
cũng sinh hoạt trong thân phận của Thanh văn Tỳ kheo. 
Nhưng Ngài luôn coI công tác cứu tế vị tha làm yếu VỤ, 
điều đó đủ nói lên tinh thần Bồ tát đạo. Chỉ có điều, ở 
thời đức Phật các hàng đệ tử chỉ biết có Phật và A la hán 
dêu có cùng “một vị” là giải thoát, tuy A la hán chung 
cuộc không vĩ đại như Phật. Phật là do từ Bồ tát mà 
thành; Bồ tát ở đây là chỉ đức Thích Tôn lúc chưa thành 
Phật. 


274 


Trong thánh điển A hàm chính xác là có danh mục Đại 
thừa và tư tưởng Đại thừa. 


Kinh Tạp ÀA Hàm quyên hai mươi sáu, kinh 669(1) nói: 
người thực hành Tứ nhiêp pháp: bô thí, ái ngữ, lợi hành, 
đông sự là bậc Đại sĩ. 


Kinh Tạp A Hàm quyên hai mươi tám, kinh thứ 769(2), 
lấy người tu trì Bát chánh đạo gọi đó là Đại thừa; Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, quyền bốn 
mươi lăm(3) cũng nói: “ngay cả người xuất gia chứng 
được quả A la hán, hoặc người phát tâm hướng đến quả 
Thanh văn và Độc giác thừa, hoặc có người phát thú Đại 
thừa”. 


Kinh Tăng Nhất A Hàm quyền mười chín(4), ghi rất rõ là 
có Lục độ của Đại thừa. 


Chắng qua, việc tìm kiếm tư tưởng Đại thừa một cách cụ 
thê trong thánh điên nguyên thi là việc không dê. 


- Bồ tát và Bồ tát đạo. 


Các hàng đệ tử Phật khi Ngài còn tại thế, tuy không có 
nhiêu vị thực tiễn tu hành hướng đến Bồ tát đạo, nhưng 
không vì thê mà nói răng họ không hay biết gì về Bồ tát 
đạo. Như trong Bản Sinh Đàm nói về Phật nhập Niết bàn 
chăng hạn. Hiện tại trong Bản Sinh Đàm, tuy không tránh 
khỏi có người sau có thêm sự tăng đính, nhưng những cố 
sự trong Bản Sinh Đàm là những tài liệu thô được lưu 


ciỢ 


truyền từ rất lâu tại Ân Độ. Đức Phật thường lây việc Bồ 
tát tu hành thì nên noi theo đại hạnh trong Bản Sinh Đàm 
làm điển hình, ấy là ám chỉ điều cần yêu đề chứng thành 
Phật quả thì phải tu Bồ tát đạo. Hình thái Bồ tát đạo là 
trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dùng đủ mọi phương tiện 
đem lại sự nhiêu ích cho chúng sinh, và có thể hiện đủ 
loại thân phận, đủ thứ chủng tộc, khi hiện làm kẻ ngoại 
đạo, khi làm vua, lúc hiện làm quan, làm nông dân, công 
nghiệp, thương gia v.v... ngay cả hiện làm câm thú. Phàm 
hễ việc øì làm lợi lạc cho chúng sinh thì Bồ tát dùng 
phương tiện mà thị hành, dù đó là sát, đạo, dâm, vọng đi 
nữa. Đại hạnh của Bỏ tát không giống hạnh Tiêu thừa của 
Thanh Văn. Theo những ghi chép trong Bản Sinh Đàm 
ngâm cho thấy bản hoài của Phật là lấy Bỏ tát đạo làm lý 
tưởng. Cơ sở của Bồ tát đạo là nhân thiên đạo, và Thanh 
văn đạo, bởi hoàn cảnh bấy giờ ở Ấn Độ chưa thê tiếp thụ 
lý tưởng Bồ tát. Do đó, giáo đoàn khi Phật tại thế chỉ 
hướng về cảnh giới Thanh văn. 


Trong Thánh điển A Hàm chỉ có hai vị Bồ tát, một là đức 
Thích Tôn lúc chưa thành Phật, và một vị sẽ thành Phật 
tại thế giới này, đó là ngài Bô tát Di Lặc. Đức Thích Tôn 
là vị Sa Môn, ngài Di lặLặc là thì hiện tướng Tỳ kheo, cả 
hai Ngài đều ngôi trong hội chúng Thanh văn. 


Kinh Trường A Hàm, uyền sáu - kinh thứ sáu(5), kinh 
Trung A Hàm, quyền mười ba, kinh 66(6), kinh Tăng 
Nhất A Hàm, quyên bốn mươi bốn - Thập Bất Thiện 


276 


Phâm(7), quyền mười một - Phẩm Thiện Tri Thức(8), 
quyên ba mươi Dảy, Phẩm Bát Nạn(9), đêu có đề cập đến 
Bồ tát Di Lặc, ngài là vị Bồ tát được “biệt ký” tương lai 
sẽ thành Phật tại cõi nhân gian này. 


Trong thánh điển Đại thừa, thì Bồ tát tại gia có ngài Văn 
Thủ và ngài Thiện Tài hoàn toàn là người có thực. Ngoài 
ra, ngài Bảo Tích của thành Tỳ Xá Ly (Vaisali), ngài Duy 
Ma Cật v.v... cả thảy năm trăm người; ngài Hiển Hộ, và 
nhóm mười sáu người thành Vương Xá (Ràjagrha) cũng 
chính xác là người có thực. Tiếc là những nhân vật trên 
không thây chép trong kinh A Hàm. Tình hình chi tiết về 
họ vì thể cũng không thê biết được. Nhân vì sau Phật 
nhập diệt hơn năm trăm năm, vị Thượng tọa lãnh đạo 
giáo đoàn Tỳ kheo Phật giáo bây giờ chỉ lây những vị 
Thanh văn xuất gia làm chủ tăng đoàn, và không thấy nói 
gì đến những nhân vật nêu trên, cũng vì vậy mà thăng 
nghĩa Đại thừa cứ lặng lẽ lưu hành. 


- Một Phật và nhiều Phật. 


Thánh điển Vệ Đà có lập bảy vị Thánh, Kỳ Na giáo có 
đến hai mươi ba vị Thánh. Trong Kinh A Hàm của Phật 
giáo cũng lập nên bảy vị Phật. Điều này cho thấy là tại 
cối nhân gian nảy từ cô chí kim trước sau có bảy vị kế 
tiếp nhau thành Phật, hoặc giả bảy vị Phật của Phật giáo 
có liên quan đến bảy vị Thánh của Vệ Đà. Đương nhiên 
quá khứ đã có nhiều vị Phật, tương lai ất cũng có nhiều vị 


277 


Phật, Bồ tát Di Lặc là người sẽ thành Phật ở tương lai, 
điều đó đã rõ. Hơn nữa trong kinh Trường A Hàm nói 
ngài Tỳ sa môn Thiên vương sau khi đã qui y Tam Bảo 
rồi lại còn qui y với đức Thích Tôn, như thế có thê hiểu 
ngoài đức Thích Ca Mâu Ni của thế giới này còn có đức 
Phật ở thê giới khác nữa. 

Trong thánh điển của Phật giáo nguyên thỉ, tuy chỉ lây 
đức Thích Tôn làm vị Phật chủ, nhưng đông thời cũng hé 
lộ cho biết là có tam thế chư Phật. Còn như Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, quyền mười 
bốn(10) nói đức Phật vì Đông Tử mà hai lần dẫn đạo thọ 
ký làm Phật: “đối với thân sau cùng sẽ đắc thành vô 
thượng chánh đăng Bỏ Đề, một tên là Pháp Cô Âm Như 
Lai, hai tên là Thí Vô Úy Như Lai”, Hữu Bộ phản đôi 
Đại thừa Phật giáo về vân đề này. Trong luật điển của 
Hữu Bộ từ chỗi tư tưởng có nhiều Phật. Thậm chí Đại 
thừa còn tiễn thêm bước nữa, đó là chấp nhận việc Đề Bà 
Đạt Đa đã từng phản Phật, hại Phật, lại sinh lòng oán vua 
(A Xà Thế) nhưng vẫn được thọ ký sẽ thành Phật ở đời vị 
lai, điều đó cho thây người người ai cũng có cơ hội hoặc 
có khả năng thành Phật, ngay như Thánh điển A Hàm và 
Thánh điển của Bộ phái Phật giáo hiện vẫn còn tôn tại 
các ghi chép trên, nhưng chắng qua chưa được trọng thị 
của tăng đoàn Thanh văn mà thôi. 


- Kinh Đại thừa là do Phật thuyết hay không do Phật 
thuyết. 


278 


Về nguyên tặc mà nói, thánh điển Đại thừa đích xác có 
liên hệ và xuất phát từ bản hoài của Phật. Bao nhiêu kinh 
điển Đại thừa ở thời sơ kỳ cũng đều do đức Phật thuyết 
giảng, nhưng vì những kinh này không được coI trọng 
bởi tăng đoàn Tỳ kheo Thanh văn, đó là sự thực. Có một 
số kinh Đại thừa không do đức Phật thuyết giảng mà do 
đệ tử tại gia tuyên thuyết và được đức Phật ấn khả. Như 
kinh Duy Ma Cật, kinh Thắng Man chắng hạn. Quan 
trọng hơn cả là kinh Pháp Hoa, mà trong đó cũng chỉ có 
phẩm Như Lai Tuỳ Hảo Quang Minh Công Đức(1 1) là 
do Phật thuyết giảng, những phẩm còn lại đều do chư vị 
Bồ tát giảng thuyết. Trong kinh Phật hiển thị rất rõ vân đề 
này, bởi Phật pháp ngoài đức Phật thuyết, còn có đệ tử 
Phật thyết, Tiên nhân thuyết, Hóa nhân thuyết và chư 
thiên thuyết. Như vậy, chúng ta bất tất phải tranh luận 
vân đề kinh điển Đại thừa là do Phật thuyết hay hay 
không do Phật thuyết. Đông thời, kinh điên Đại thừa hiện 
còn dương nhiên vân giữ nguyên hình như lúc Phật còn 
tại thế, và được truyền đến ngày nay. Cũng chắng có gì 
phải ngờ là qua thời gian đương nhiên có thêm sự tăng 
bồ, điều đó không phải do các đệ tử Phật sau này cố ý lây 
đức Phật làm chiêu bài để phát huy chủ trương riêng của 
mình, mà là qua thời gian khẩu khẩu truyên tụng từ thây 
xuống trò vô ý, hoặc cô ý bố sung thêm tài liệu mà mình 
có được. 


Mỗi hoàn cảnh thời đại, thời đại nào có tư trào của thời 
đại đó và không thê giông nhau, ảnh hưởng từ các tư trào 


279 


như thê đôi với các học giả Phật giáo là có khả năng xảy 
ra. 

Lão sư lây kinh điển do đời trước truyền thừa, đem 
truyền xuống cho đệ tử, cũng rất có khả năng giảng thêm 
một ít học vẫn được lưu hành trong thời đại mình mà 
truyền cho đệ tử, làm cho ranh giới giữa kinh điển Phật 
giáo nguyên thỉ và sản vật của thời đại tự nhiên tiêu mất, 
vì thế mà vô ý thêm vào kinh điền tài liệu mới. Tuy 
nhiên, xưa Ø1Ờ vẫn chưa phát hiện việc thây trò truyền 
nhau một số tư liệu nào như vậy. Nhưng từ đầu đến cuỗi 
có phát hiện nhân duyên nào đưa đến như thế, thì lấy 
Tam pháp ấn của Phật ra so sánh, đối chiêu để xác định là 
không trải ngược lại bản hoài của đức Phật. So sánh đôi 
chiếu không những làm hiển lộ thắng nghĩa Phật pháp, 
mà còn được các học giả Phật giáo coI đó như là di giáo 
của đức Phật. Chỉ khi nào gom góp lại mà biên tập, khi 
ây mới là bộ phận tăng bồ hoặc tân xuất của thánh điền, 
và như vậy mới là cô ý đưa thêm tài liệu mới vào kinh 
điển; cứ theo đó mà kinh điển Đại thừa càng lúc càng 
phong phú. Tỉ như bộ kinh Đại Bát Nhã với sáu trăm 
quyền (600), đó là một bộ đại tùng thư. Tám mươi quyền 
kinh Hoa Nghiêm mà quá trình thành lập của nó cũng 
kinh qua thời gian khá lầu. 


Như vậy, quả như nói rằng tất cả Thánh điển đều do đức 
Phật tuyên thuyết thì thực không phủ hợp với căn cứ của 
lịch sử, mà cũng không cần phải như vậy. Vì là đối với 


280 


Phật giáo, Thánh điển không nhất thiết phải do chính đức 
Phật tuyên thuyết, đồng thời cũng không nên tranh chấp 
về vân đề này làm øì, điều tôi quan trọng là xem xét nội 
dung thánh điển đó có phù hợp với nguyên tặc của Phật 
pháp hay không mà thôi. Luận Đại Trí Độ, quyền 
chín(12) nói về “pháp tứ y”, thứ nhất là “*y pháp bất y 
nhân”, y pháp ở đây là căn cứ vào Tam pháp ân, hoặc Tứ 
pháp ấn, hoặc Nhất thực tướng ân để biết đó là pháp Phật. 
Nguyên tắc nguyên lý của Phật pháp lưu xuất từ bi trí của 
đức Phật, nhưng vẫn chưa nói hết “bản mạt thỉ chung” 
của Phật pháp; ˆy luật trụ”, “y pháp trụ” tức như y Phật 
trụ, cho nên Phật pháp bắt tất phải yêu cầu là do Phật 
thuyết. Là Phật tử chánh tín nên có quan niệm một cách 
đây đủ như trình bảy trên. 


- Sự kết tập Thánh điền Đại thừa. 


Truyền thuyết Phật giáo chép răng, xác thực là có kết tập 
kinh điên Đại thừa; xin nêu ra như sau: 


1. Kinh Bỏ Tát Xử Thai, quyền bảy(13) - Xuất Phẩm 
Kinh chép: 


Sau khi Phật nhập diệt bảy ngày, năm trăm vị La hán 
nhận mệnh của ngài Đại Ca Diếp đi đến các quốc độ 
trong mười phương nhiều như cát sông Hăng để thỉnh 
mời đến hợp mặt, có đến tám ức bốn nghìn vị Tỳ kheo, 
tật cả đồng lòng mời ngài A Nan làm thượng thủ, và kết 
tập được Bồ tát tạng, Thanh văn tạng, Thai Hóa tạng, 


Trung Ấn tạng, Ma Ha Diễn Phương Đăng tạng, Tạp 
tạng, GIới Luật tạng, Thập Trụ Bồ tát tạng, Kim Cang 
tạng, Phật tạng cả thảy có tám tạng. 


2. Luận Đại Trí Độ, quyền một trăm( 14) nói: 

Ngài Văn Thủ và ngài Di Lặc cùng đưa tôn giả A Nan 
đên núi Thiêt VI, tại đầy các ngài kêt tập Ma Ha Diên 
(Mahàyàna - Đại thừa). 


3. Luận Kim Cang Sơn, quyên một(15) chép: 
Bên ngoài núi Thiết VỊ giữa hai giới, Nhân giới và Thiên 
ø1ớI, mở cuộc kêt tập Đại Thừa pháp tạng. 


4. Theo những gì do hai ngải là Chơn Đề và Huyền Trang 
truyên lại: 


Thì lúc diễn ra cuộc kết tập lần thứ nhất tại thành Vương 
Xá, đặc biệt có đại chúng tập kêt ở Quật ngoại (ngoài 
hang), trong đó có cả kinh Đại thừa. 


Nhưng truyền thuyết trên, đứng về phương diện sự thực 
lịch sử mà khảo sát thì độ khả tín rất thập. Vào cuối thời 
của thánh điển Tiêu thừa mới xuất hiện thánh điển Đại 
thừa, đặc biệt là thánh điển Đại thừa ở mỗi chữ số thường 
vận dụng theo quan niệm thông tục của Ấn Độ, đó là hễ 
đụng chạm đến chữ số là dùng “bát vạn tứ thiên”, hoặc 
“hằng hà sa số” làm đơn vị, quan niệm chữ sỐ này là 
tượng trưng cho số nhiều, thường là không có tính xác 


282 


thực khả tín. Nhân vì người Ấn Độ cổ đại cơ hồ như đa 
sô họ đêu có khí chât thi ca, nên họ thích dùng tượng 
trưng đê nói hơn là sô thực đê thông kê. 


Trong bốn truyền thuyết trên chỉ có thuyết thứ tư là có vẻ 
gân VỚI Sự thực, vì trong lần kết tập này ngài trưởng lão 
Phú Lâu Na không được mời tham dự, do vậy mới sinh ra 
chuyện “bên lề”; và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 
cuộc kết tập lần thứ hai. Cuộc kết tập lần thứ hai tạo nên 
sự phân ly của Đại Chúng Bộ. Sự triển khai Đại Chúng 
Bộ làm thôi thúc Phật giáo Đại thừa trưởng thành và 
thành thục. 


TIẾT H. SỰ HƯNG KHỞI CỦA ĐẠI THỪA THỜI 
SƠ KỲ 


- Nguyên nhân hưng khởi của Đại thừa. 


Sau Phật nhập diệt, giòng chảy âm thầm của Đại thừa 
Phật giáo cứ lặng lẽ chuyển hóa, nhưng chưa tạo được 
ảnh hưởng øì đến tư trào của thời đại đương thời. Cho 
mãi đến trước và sau đâu kỷ nguyên tây lịch, Đại thừa 
Phật giáo vẫn y cựu giữ lấy trạng thái mặc nhiên. Động 
lực thúc đây sự hưng khởi Đại thừa chính là tư tưởng Bát 
Nhã bắt nguôn từ cơ sở “nhân duyên sinh pháp” của Đại 
Chúng Bộ khi cho răng “hiện tại hữu thê”. Đại Chúng Bộ 
đưa ra khâu hiệu “hiện tại hữu thể”. Đại Chúng Bộ đưa ra 
khẩu hiệu “các pháp thê gian và xuất thê gian, tất cả chỉ 
là giả danh”. Theo “Luận Sự” 19,2 của Nam Truyên(16), 


283 


ghi là: Chế Đa Sơn Bộ (phái Đại Chúng Bộ tự do thuộc 
địa phương An Đạt La) chủ trương thuyết “không tánh 
hàm ư hành uân). Đây là giáo lý của “tánh không duyên 
khởi”. 


Tư tưởng Bát Nhã là giòng chảy đầu tiên của Đại thừa. 
Kinh Bát Nhã ra đời tại địa phương An Đạt La thuộc nam 
Ấn Độ, điêu này được các học giả cận đại công nhận. 


“Tiểu phẩm Bát Nhã Kinh” quyên bốn(17) hiện còn có 
ghi là “Bát Nhã Ba La Mật Đa, đương thời lưu bố tại 
phương nam, rôi từ phương nam lưu bố sang phương tây, 
sau đó mới truyền sang phương bắc”. Điều đó cho thấy lộ 
hướng phát triển của Phật giáo Đại thừa là từ nam sang 
tây, rôi mới đến phương bắc. Đại thừa Phật giáo phát sinh 
ở nam Ấn Độ nhưng lại thành thục ở bắc Ấn Độ. 

Thời ấy tại tây bắc Ấn Độ là giáo khu của Bà La Môn 
giáo, và chỉ có Phạn văn (Sanskrit) lưu hành tại đây. Đề 
phủ hợp với hoàn cảnh thịnh hành của Phạn văn, nên 
thánh điển Đại thừa được truyền đến Trung Quốc cũng 
đều được địch từ bản sốc Phạn văn. 


Như vậy, Phật giáo Đại thừa là sự chuyền tiếp từ Phật 
ĐiáO Tiêu thừa. Ở đây là Đại Chúng Bộ, và cũng là sự 
phản kháng của Phật giáo Tiêu thừa. Đặc biệt là Hữu Bộ. 
Sự phản kháng sở dĩ xảy ra là vì sự định hình của Phật 
giáo Tiểu thừa vào thời ây đã trở thành “một thứ” Phật 
giáo cứng đơ. Trước tình hình như vậy cân phải quay về 


284 


và làm sông lại bản hoài của đức Phật, bằng cách phục 
hoạt lại tinh thân “độ sinh vì sự nghiệp”. Phật giáo Đại 
thừa đứng trên tât cả mọi lập trường và việc dùng danh từ 
Tiêu thừa (Hinayàna) là để chê bai địa vị của Bọ phái 
Phật giáo. Cũng thế, Bộ phái Phật giáo đặc biệt là các học 
giả Hữu Bộ. Họ đứng trên lập trường Hữu Bộ, và tự cho 
mình là căn bản của Phật giáo chính thống, khỏi sự công 
kích Phật giáo Đại thừa vừa được tân hưng. Họ cho răng 
Đại thừa là không do Phật thuyết, và đưa ra khâu hiệu 
“Đại thừa là do ma thuyết”. Mãi đến khi ngài Vô Trước 
viết luận Đại thừa Trang Nghiêm Kinh, luận Hiền Dương 
Thánh Giáo, luận Nhiếp Đại thừa,và kiệt lực biện hộ 
răng” Đại thừa thị Phật thuyết”. Nêu dựa vào thực tế, thì 
cả hai đều có cái lý của họ, và cả hai đều có điểm quá 
đáng. Nhân vì Tiểu thừa là do Phật giáo nguyên thỉ khai 
mở, và cũng là khởi nguồn cho Phật giáo Đại thừa. Chưa 
hắn Tiểu thừa là tự tư, tự lợi riêng cho mình, Đại thừa 
vốn có căn cứ từ giáo lý nguyên thỉ; vậy nói Đại thừa là 
không do Phật thuyết, chả lẽ là do ma thuyết được sao? 
Hiện tượng Đại thừa, nếu đứng về mặt kết quả mà nói, thì 
thật đáng đề tôn kính. Băng không, thì tư tưởng tân - cựu 
bị phân biệt không ngớt. Thực thì tương phản lại là tương 
thành. Đến kinh Pháp Hoa, thì Đại - Tiểu tam thừa qui về 
nhất thừa và điều hòa được cuộc tranh luận Đại - Tiểu. 


Sự viên mãn và thành thục của Đại thừa có sự trợ giúp từ 
cơ sở tư tưởng của Hữu Bộ rât nhiêu. Công của Hữu Bộ 


285 


đôi với sự thành thục của môn Duy thức học lại càng to 
lớn hơn. 


- Nhân vật và tư tưởng của sự phát khởi Đại thừa. 


Cốt cán trong cuộc vận động Đại thừa, không nghi ngờ 
øì, đó là sự băt đâu từ hai hạng người; 


I. Chúng Tỳ kheo trong tăng đoàn Thanh văn: 


Chúng Tỳ kheo của Đại Chúng Bộ trước giờ nỗi tiếng là 
những Tỳ kheo tiễn bộ và tự do, mà nhân vật Đại Thiên 
là đại biêu điển hình. Có thê nói Phật giáo Đại thừa là 
điều đã được tiên tri, tiên giác. Về sau, do phái Án Đạt La 
của Đại Chúng Bộ ảnh hưởng đến Hóa Địa Bộ, Pháp 
Tạng Bộ và Kinh Lượng Bộ, chung cuộc nhờ có Đại thừa 
khai xuất mà ba Bộ này điều hòa nhập vào Đại thừa. 


2. Sự tự do tư tưởng của những tín đô tại gia: 


Hướng lai trong Tăng đoàn Thượng Tọa Bộ là đôi tượng 
để chúng tại gia nương theo tu học Phật Pháp. Nhưng từ 
khi xuất hiện thánh điển Đại thừa thì đa số lại lây Bỏ tát 
tại gia làm nhân vật trung tâm để hoăng pháp. Như kinh 
Duy Ma Cật, kinh Thắng Man. Trong các kinh này không 
chỉ nói lên tính binh đăng tăng - tục, mà còn nói lên sự 
bình đắng giới tính. Thậm chí, kinh Duy Ma Cật còn lấy 
ngài Xá Lợi Phất, nhân vật tiêu biểu của hàng Thanh văn 
Tỳ kheo ra châm biêm đủ điều, lại còn chế giêu tăng đoàn 
Thanh văn Tỳ kheo là bảo thủ, có chấp. Điều này chỉ nói 


286 


lên xu thể tư tưởng của thời đại, chứ không hắn là đại 
biêu cho Đại thừa Phật giáo một cách toàn diện nếu xét 
về mặt sự thực lịch sử. Cô nhiên là Phật giáo Đại thừa bài 
xích phong cách bảo thủ của các hành giả Tiêu thừa. Tuy 
nhiên, về mặt sự thực lịch sử mà khảo sát, thì sự viên 
thành và phát huy của Phật giáo Đại thừa cũng bắt nguồn 
từ nhiêu vị đại sư trải qua nhiều thế hệ trong tăng đoàn. 
Cạnh đó, như nhiều lần chúng ta nói đến cụm từ “tư trào 
thời đại”, về phương diện này cũng có hai nhân tố: 

3. Nội bộ Phật giáo kích bác lẫn nhau: 

Đó là giữa Bộ phái Phật giáo với Bộ phái Phật giáo, thậm 
chí các học giả trong cùng Bộ phải cũng cùng phát minh, 
nhưng lại phê phán nhau, tiêu điểm là tranh luận về Pháp 
nghĩa, nhân đây mà cấu thành hiện tượng vừa nêu. Phái 
có tư tưởng thủ cựu cứ tranh luận giăng co không chịu 
sút kém, nên luôn luôn khởi sinh một đợt tư tưởng mới. 


4. Lẫy cái hay của ngoại giáo và ngoại lai để bồ sung cái 
thiêu của mình: 

Điêu đó chăng khác nào lây đá ở núi khác về mài đá núi 
mình cho nhăn thêm, trong khi khí vận của Phật giáo bị 
kèm chặt giữa Bà La Môn giáo, và các học phái ngoại 
đạo, bởi đó là lúc họ chỉnh đốn lại “cờ trông”. Chắng hạn 
như “Bạt Già Phạn Ca” của Đại Chiến Thi, lúc này đã 
thành lập xong. Phái triết học Số luận và Thắng luận của 
ngoại đạo thời này cũng đã hoàn thành thể hệ, tân phái 


287 


Thấp Bà và Duy Tu Nô của Bà La Môn giáo đang trong 
xu thế long thịnh. Đối với Phật giáo họ công kích một 
cách khinh rẻ, bỗng trong nhất đán Phật giáo gặp phải sự 
công kích mới kịp phát hiện được nhược điểm của tự thân 
về phương diện nhân sự, đồng thời cũng phát hiện những 
ưu điểm của đối phương. Nhờ vậy, Phật giáo mới lấy sở 
trường bồ khuyết sở đoản, hoặc phát huy sở trường vứt 
bỏ sở đoản, và đây cũng là kết quả tất nhiên mà thôi. Ở 
trước có nói về văn hóa của tộc người Đạt La Duy Trà ở 
nam Ấn Độ, và văn hóa của người Hy Lạp và Ba Tư ở 
bắc Ấn Độ. Phật giáo dung nhập tinh thân của hai nên 
văn hóa này, miễn sao nó không trái với bản hoài của đức 
Phật dứng về mặt nguyên tắc. Châp nhận để mà dung hóa 
thì không có gì sai! Qua nhiều lần “đại khai đại hiệp” 
khiến Phật giáo Đại thừa đạt đến đỉnh điểm. 


- Học giả Đại thừa trong thời đại Bộ Phái. 


Chúng ta không thê không nói đến Thánh điển Đại thừa 
lần lượt được kết tập và công bố giữa mọi người ở thời sơ 
kỳ, ấy là tư tưởng tiễn bộ của các học giả vô danh, nhưng 
cứ mỗi thế hệ đêu có sự bố sung: các học giả vô danh này 
cứ lặng lẽ làm công tác phát huy bản hoài của đức Phật 
cho đến lúc ngài Long Thọ xuất thê. Long Thọ ra sức tập 
hợp những thành quả của hàng trăm năm qua các học giả 
Đại thừa đã âm thầm đóng góp, và qui chúng về một mối. 
Ông sưu tập, chỉnh lý, trước thuật và phát huy những 
thành quả ây, cũng như xác lập địa vị Phật giáo Đại thừa. 


288 


Kỳ thực, trước Long Thọ, ít ra cũng đã có một SỐ Vị cũng 
đã xác lập đây đủ tư tưởng Đại thừa, như: 


l. Ngài Long Quân (tức Tỳ kheo Na Tiên - Nagasena). 


Ông hoạt động hoăng hóa Phật pháp dưới thời vua Di 
Lan Đà. Đọc kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì thây ngài tuy là 
vị La hán, nhưng qua cuộc vân đáp ngài vần thuộc phạm 
vi Tiểu thừa. Tuy nhiên điều đáng chú ý, ông với đức 
Phật là người “khứ sự, bố thỉ, đương lai sự”, “tất tri chỉ”. 
Phật có khả năng biết rõ các pháp trong ba đời. Ông cũng 
chủ trương trí huệ của Phật có thê đoán biết “từ tâm niệm 
đến thân xác biết khổ, vui, lạnh, âm. thô, cứng, và tâm 
niệm chúng sinh hương về đâu Phật đều biết, đều phân 
biệt rõ ràng. Phật là đẳng toàn trí, trí huệ Phật là vô biên, 
chủ trương này bản thân nó là tiền thân của tư tưởng Đại 
thừa. 


2. Ngài Hiếp Tôn Giả: 


Ngài là người sống dưới thời vua Ca Nị Sắc Ca. Ngài xúc 
tiễn thành công cuộc kết tập lần thứ tư, và cũng là người 
tiếp nhận tư tưởng Bát Nhã của phương nam khi được 
truyền đến phương bắc. Vì vậy nên học phong của Ngài 
chú trọng thắng vào chính vân đề chính và không ưa 
thích sự rườm rà. Ngài và các học giả hệ Phát Trí Luận 
thuộc Hữu Bộ có phân nảo bất đông. Đối với việc giải 
thích Phương Quảng Kinh, sau rốt Ngài nói: “kinh này 


289 


trong Bát Nhã gọi là Phương Quảng, do vì chuyên dùng 
nên gọi là Đại” (tức Phương Quảng có nghĩa là: Đại). 


3. Ngài Thế Hữu: 


Ngài là nhân vật trọng yếu trong lần kiết tập thứ tư. Ngài 
trước tác bộ luận DỊ Bộ Tông Luân, và luận Giới Thân 
Túc. Ngài gốc là học giả Tiểu thừa của Hữu Bộ, nhưng 
khi Chơn Đề dịch Bộ Chấp Dị Luận của và ngài Huyền 
Trang dịch bộ Di Bộ Tông Luận của ngải (Huyền Trang 
người viết Đại Đường Tây Vực Ký) đều nói ngài là vị Bồ 
tát. Đại Đường Tây Vực Ký có chép lời tự bạch của Thế 
Hữu “ta nhìn lại mình là kẻ vô học, nên xót xa mà rơi lệ, 
chí của ta là cầu Phật quả, nên không theo lối hẹp Tiểu 
thừa”. Với Tiểu thừa, . ngài là vị La Hán vô học(18), ngài 
cũng tự coi mình “ giống như đô bỏ đi”, nhưng ngải 
không quay lại với Tiêu thừa. Sở cầu của ngài là Phật 
quả, dây là tư tưởng Đại thừa không có øì tranh cãi. 


4. Bồ tát Mã Minh: 


Mã Minh (Ásvaghosa), trong Đại Chánh Tạng có Mã 
Minh Bỏ Tát Truyện, một quyên(19). Ngài hoằng hóa 
dưới thời vua Ca Nị Sắc Ca. Truyền thuyết nói ngài sinh 
ở trung Ấn, buổi đầu theo Bà La Môn giáo, có sở trường 
về âm nhạc và thơ ca, cũng như rất nôi tiếng về lĩnh vực 
này. Về sau ngài bị luận thư của Hiếp Tôn Giả đánh đồ tà 
chấp, nhân đó ngài quy y Phật giáo. Mã Minh là người 
sáng tác rất phong phú. Trong kinh tạng hiện còn gôm có: 


290 


Luận Đại Thừa Khởi Tín, một quyền và được Chơn Đề 
dịch ra Hán văn, luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bản, hai 
mươi quyền, cũng do Chơn Đề dịch ra Hán văn. Ni Kiền 
Tử Vấn Vô Ngã Ngữ Kinh, một quyền do Nhật Xứng 
dịch ra Hán văn, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, mười 
lăm quyền, được ngài La Thập dịch ra Hán văn, Phật Sở 
Hành Tán, năm quyền do Đàm Vô Sấm dich ra Hán văn, 
Thập Bắt Thiện Đạo Nghiệp Kinh, một quyên, bản Hán 
dịch của Nhật Xứng. Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng, một 
quyền cũng do Nhật Xứng dịch ra Hán văn, và nhiều tác 
phẩm khác của Mã Minh chưa thấy dịch ra văn Hán. 


Trong số tám luận thư nêu trên do Mã Minh sáng tác, chỉ 
một hoặc hai sách có tính chất Đại thừa, những sách còn 
lại đều thuộc phạm vi Tiểu thừa. Do đó, các học ø1ả cận 
đại trong đó có Cánh Dã Hoàng Dương v.v... người Nhật 
Bản, ông này nghi là Luận Đại Thừa Khởi Tín không hăn 
là do Mã Minh sáng tác, ông cũng nghi Đại Tông Địa 
Huyền Văn Bản Luận, không phải do Chơn Đề dịch ra 
Hán văn. Thậm chí có người còn cho răng Luận Đại 
Thừa Khởi Tín là do người Trung Quốc mượn danh Mã 
Minh để viết - cụ thể như Vọng Nguyệt Tín Hanh và 
Địch Nguyên Vân Lai v.v... Cánh Dã Thị thì cho răng 
Luận Đại Thừa Khởi Tín không những không phải do Mã 
Minh tạo, mà cũng không do Mã Minh tại dưới thời vua 
Ca Nị Sắc Ca; theo ông luận này do người sau thời Long 
Thọ tạo. Có thê là học ø1ả của thời Trân Na và Kiên Huệ, 


hoặc cũng có thê là học trò của Thế Thân tạo. Vì phân 
tích nội dung của luận thì rõ. 


Theoluận Thích Ma Ha Diễn của Long Thọ thì có sáu vị 
có tên Mã Minh. 

1. Mã Minh, người sinh cùng thời với đức Thích Tôn, 
trích từ kinh Thăng Đảnh Vương. 


2. Trong kinh Đại Thừa Bản Pháp cũng có một vị tên Mã 
Minh, và cũng sinh cùng thời với đức Phật. 


3. Trong kinh Ma Ni Thanh Tịnh, chép sau Phật nhập diệt 
khoảng trăm năm, có vị mang tên Mã Minh. 


4. Sau Phật diệt độ chừng ba trăm năm, cũng có một vị 
tên Mã Minh, điêu này được chép trong kinh Biên Hóa 
Công Đức. 


5. Kinh Ma Ha Ma Da, có nói đến một vị tên Mã Minh ra 
đời sau đức Phật chứng sáu trăm năm. 


6. Kinh Thường Đức Tam Muội, cũng có một vị tên Mã 
Minh, ra đời sau Phật Niết bàn tám trăm năm. Trong đó 
vị Mã Miinh thứ năm là người sinh dưới thời vua Ca NỊ 
Sắc Ca. Có người tin chính vị Mã Minh thứ năm là người 
viết Luận Đại Thừa Khởi Tín, và một luận khác nói về 
Tiêu và Đại thừa. Những vị cùng có tên Mã Minh sau 
Phật nhập diệt đề làm mốc mà tính cho nên có nhiều dị 


202 


thuyết. Ở đây chỉ nêu ra để tiện tham khảo, nên không 
nhât thiết định luận. 


Bát luận thể nào, ở bắc Ân Độ dưới thời vua Ca Nị Sắc 
Ca đã có tư tưởng Đại thừa lưu hành tại đây. Hiếp Tôn 
Giả và Thế Hữu là những vị có tư tưởng Đại thừa. Mã 
Minh tuy sinh tại trung Ấn Độ nhưng cũng từng thân cận 
Hiếp Tôn Giả, do đó đương nhiên Mã Minh dễ dàng cảm 
nhiễm tư tưởng Đại thừa được gợi ý bởi Hiếp Tôn Giả. 


- Tây Phương Tịnh Độ. 
Tư tưởng Bát Nhã phát triển tại nam Án Độ và đấy là tư 


tưởng Đại thừa Phật giáo chủ về” trí”; trong khi ở bắc Ấn 
Độ lại xuất hiện tư tưởng câu tha lực để vãng sanh về cõi 
Tịnh độ, đây là tư tưởng Đại thừa Phật giáo về “tình”. 
Theo Pháp sư Án Thuận, thì Hiếp Tôn Giả là người tin 
vào kinh Bát Nhã, còn Bồ tát Mã Minh là người có liên 
quan đến đức tin Tây phương Tình độ. Kinh Đại Bì 
nói,”ở nước bắc Thiên Trúc có vị Tỳ kheo tên Kỳ Đà Ca 
Xác (Ásvaghosa - tức Mã Minh) phát khởi cái học Đại 
thừa, câu sinh về thế giới Tây phương Cực lạc”. Mã 
Minh vốn là người thành thục tín ngưỡng, ông sáng tác 
thi ca để tán tụng Bản sinh và sự tích của Phật, ông là 
người tín niệm câu vãng sinh về nước Phật ở phương 
khác. Điều đó là phù hợp với tính chất tín ngưỡng trước 
kia của ông(20). 


23 


Lại nữa, “Nếu lấy sự giải thích có ngụ ý ngâm trong kinh, 
thi kinh Bát Nhã (chỉ một phân) có thể nói là có nguồn 
sốc từ phương đông. Như câu chuyện Bồ tát Thường Đề 
đi về phương đông có quốc độ Phật Bất Động”, “Kinh 
Đại Bi, kinh A Di Đà nói rõ về nước Cực lạc ở phương 
Tây, đấy là . đương thời do các học giả ở phương tây biên 
tập và truyền bá 1). Kỳ thực, về đại thể của Phật giáo 
Ấn Độ mà nói, thì đông và tây phương có thế hỗ dụng 
nhau, tây và bắc phương có thê hỗ dụng nhau. 


Tư tưởng A Di Đà Tịnh độ phát nguyên ở phương tây, có 
thể có hai nhân tố: 


1. Sự triển khai của Phật giáo nguyên thi: 


Tư tưởng TìỊnh độ cứu tế, thực ra nó được tuôn chảy từ 
bản hoài của đức Phật. Kinh Tạp A Hàm quyên hai mươi 
hai, kinh 592(22); nói, hướng về Phật mà đi một bước, 
cũng có công đức vô lượng. Kinh Tạp A Hàm quyền ". 
kinh 980(23) và kinh Tăng Nhất A Hàm - quyên l4, phần 
một phẩm Cao Tràng(24) nói, nhớ nghĩ đến Tam Bảo có 
thê trừ được lo sợ. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyền 27, 
phân bảy của Phẩm Tà Tụ(25) thì nói, người bị ép phải 
cúng Phật, cũng có thể không bị đọa ác thú trong sáu 
mươi kiếp. Đến kinh Na Tiên Tỳ Kheo(26) lại thêm bước 
nữa, nói: “người tuy có bản ác, nhưng nhất thời niệm 
Phật, nhờ đó không bị đọa vào Nê Lê (tức địa ngục) mà 
được sinh về cõi trời Đâu Suất của vị Phật tương lai”. 


294 


Vốn thê giới của đức Phật này là Tịnh độ, nhân đó mà 
biết thế giới của đức Phật kia cũng là Tịnh độ. Nhờ Bản 
Sinh Đàm của Phật mới biết đức Phật có bản nguyện lực. 
Cối Tịnh độ ở phương tây được hình thành là do bản thệ 
nguyện lực của Phật A Di Đà mà thành. Có thể thây, tuy 
trong thánh điển A Hàm đức Thích Tôn chưa từng nói 
đến cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà, nhưng tư tưởng Tịnh 
độ Di Đà chắc chăn được lưu suất từ bản hoài của đức 
Thích Tôn. 


2. Sự kích phát của tư tưởng ngoại lai: 


Tịnh độ là cầu sự cứu độ từ tha lực. Tuy điều này sớm đã 
xuất hiện trong thánh điển nguyên thi của Phật giáo, 
nhưng do trước đó chưa gặp ngoại duyên kích phát, nên 
nó không được mọi người coi trọng. Thê rồi bất chợt tiếp 
xúc với tín ngưỡng tôn giáo cả các dân tộc Hy Lạp và Ba 
Tư ở bắc Ấn Độ. Do phải tiếp dẫn dị giáo hôi nhập Phật 
giáo, nên không thể suy ngầm về giá trị tư tưởng của họ. 
Mặt khác, việc sùng bái cầu nguyện sự cứu tế từ tha lực 
là điều phô thông và bình thường của các tôn giáo Thần 
quyên, trong khi Phật giáo không tin vào Thân quyên. 


Nhưng trong bản thệ nguyện lực của đức Phật xác lập có 
hàm ẩn công năng cứu tế của tha lực. Vì vậy, nên Tỳ 
kheo Na Tiên khi gặp vua DI Lan Đà là người Hy Lạp, 
ông liên thuyết giảng răng niệm Phật có thể sinh về cõi 
trời. Đến thời của Bồ tát Mã Minh thì tư tưởng Tịnh độ 


H2 


Di Đà đã lan tỏa khắp trong nhân gian rồi. Kinh A Di Đà 
là do truyền khẩu truyền tụng lâu ngày mới được kết tập 
lại thành, và khi đã thành kinh sách thành văn, thì Tây 
phương Tình độ ứng hóa tùy căn cơ. 


Xác nhận là có Tịnh độ của Phật A Di Đà, và xét cho 
cùng thì Tây phương là ở đâu? Đấy là hai vấn đề. “Sinh 
tắc định sinh, khứ tắc bất khứ” (sinh thì nhất định có 
sinh, nhưng chết thì không phải là mật). Đây là lời giải 
đáp tôi ưu cho câu hỏi Tây phương là phương nào, ở đâu. 


TIẾT III. KINH ĐIÊN ĐẠI THỪA Ở THỜI SƠ KỲ. 
- Suy định về thời đại: 


Thời sơ kỳ ở đây chỉ cho đầu kỷ nguyên tây lịch, và 
tương đương với năm Nguyên thỉ nguyên niên của vua 
Bình Đề nhà tây Hán - cho đến đời vua Hiên để của nhà 
đông Hán, năm Kiến An thứ năm. Đây là ước định mà 
thôi. 

Giới hạn chủ yêu trong việc phân kỳ, là lây thời đại Long 
Thọ làm chuẩn. Long Thọ sông vào thời ước độ từ năm 
150 đến 250 sau Công nguyên. Phật giáo Đại thừa được 
xác lập là nhờ sự ra đời của ngài Long Thọ. Ngài không 
phải là người kết tập kinh điển Đại thừa. Ngài chỉ là 
người tài khéo trong việc sớ giải, tuyên thuật và xiễn 


296 


dương những kinh điển Đại thừa đã có từ trước mà dựng 
lên Đại thừa Phật giáo. 


Đề thẩm tra thánh điển Đại thừa xuất hiện trong thời Sơ 
Kỳ; Mộc Thôn Thái Hiên cho răng có thê dùng hai 
phương pháp đề xác định. 


1. Tra khảo các kinh điển được Long Thọ dẫn dụng trong 
tác phầm của ông. 


Long Thọ tuy có nhiều tác phẩm, duy chỉ cần lẫy những 
dẫn dụng được ông sử dụng trong Luận Đại Trí Độ, Luận 
Thập Trụ Tỳ Bà Sa là được, vì hai luận này dẫn dụng 
kinh điển Đại thừa rất nhiêu, trong đó có những điều kiện 
không còn lưu truyền, nhưng những điều được dẫn dụng 
chắc chăn là đã thành lập trước Long Thọ. 


2. Tra khảo lịch sử dịch kinh Phật của Trung Quốc: 


Đến thời đại Long Thọ là dừng, phàm những Thánh điển 
Đại thừa được dịch sang tiếng Trung Quốc đều được coi 
là thuộc về thời sơ kỳ. Những dịch giả như Chi Lâu Ca 
Sâm (năm 167 tây lịch, tương đương đời vua Hoàn Đề, 
niên hiệu Vĩnh Khang, nhà Đông Hán của Trung Quốc). 
Ngô Chị Khiêm (năm 220 tây lịch, nămvua Hiến Đề nhà 
đông Hán bị mất nước), Khương Tăng Hội (năm 252 tây 
lịch), Trúc Pháp Hộ (năm 265 tây lịch). Đó là những vị 
được coi là trước Long Thọ, và họ đã dịch kinh điển Đại 


vỹỊ 


thừa ra Hán văn. Thế thì quả đúng trước Long Thọ đã tồn 
tại kinh Đại thừa(27). 


Pháp sư Ấn Thuận cho răng việc khảo sự thành lập kinh 
điên Đại thừa sớm muộn gì cũng xảy ra. Theo ông có bôn 
cách đê tra cứu: 


1. Kinh điển Đại thừa đều có tự thuật về thời đại nó được 
lưu bô trong nhân gian. 


2. Trong các kinh Đại thừa thường có sự dẫn thuật từ các 
kinh điển khác. Như kinh Vô Lượng Nghĩa có dẫn thuật 
kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, 
kinh Lăng Già có nói đến kinh Đại Vân, kinh Niết Bản, 
kinh Thắng Ma, kinh Ương Quật Ma; và kinh Mật 
Nghiêm lại dẫn thuật kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già. 


3. Trong các kinh Đại thừa đều có huyền ký cho luận sư 
đời sau: như Mã Minh, Long Thọ trong kinh Ma Ha Ma 
Da: Long Thọ trong kinh Lăng Già; Long Thọ, Vô Trước 
trong kinh Văn Thù Đại Giáo Vương. Các yếu tố trên đủ 
đề biết thời đại xuất hiện của các kinh; đồng thời, tất cả 
kinh Đại thừa đều có đề cập đến tên của các vua, quan 
của Ấn Độ, qua đó biết được niên đại trị vì và sự ra đời 
của họ, và đây cũng là một chứng cứ. 


4. Dựa vào sự phán giáo trong thánh điển để có thê biết 
kinh điên nào được truyên trước, kinh điên nào được 
truyền sau: như kinh Đà La NI Tự Tại Vương, kinh Kim 


298 


Quang Minh, kinh Thiên Bát, chúng ta đều có phân biệt, 
trước nói “hữu”, tiếp nói “không”, sau rốt nói “trung” 
(chơn thường). Kinh Lý Thú thì đơn cử Tam tạng, Bát 
Nhã và Đà La Ni. Đứng về lý mà nói, thì ban đầu nói “sự 
hữu”, kế tiếp nói “tánh không”, và sau cùng thì hiển 
“chơn thường ”(28) 


Đứng về thái độ tôn giáo mà nói, thì sự huyền ký trong 
Thánh điển là xuất phát từ Phật thuyết. Đứng về góc độ 
lịch sử mà nói, thì phàm các nhân vật có niên đại được đề 
cập đủ đề tham khảo, và biết được thời g1an ra đời của 
mỗi bộ kinh. 

- Kinh Bát Nhã. 


Kinh Bát Nhã là bộ kinh thông cả Đại và Tiểu thừa, và 
cũng là kinh mẫu của Đại thừa Phật giáo. Bộ Bát Nhã 
hàm chứa trong nó rất nhiều kinh điển; lớn thì có sáu 
trăm quyền Đại Bát Bát Nhã Kinh”, nhỏ thi chỉ vọn vẹn 
trong một trang giấy, đó là Bát Nhã Tâm Kinh. 


Ở thời đại Long Thọ chỉ có Tiêu Phẩm Bát Nhã và Đại 
Phẩm Bát Nhã là được lưu hành. Tại Trung Quốc thời 
hậu Hán, Tiêu Phẩm Bát Nhã lần đâu tiên được Chi Lâu 
Ca Sẫm dịch ra Hán văn với tựa kinh là Đạo Hành Bát 
Nhã. Đời Đông Tân có Trúc Pháp Hộ dịch Đại Phẩm Bát 
Nhã ra Hán văn với tựa kinh là Quang Tán Bát Nhã. Hai 
thứ loại “Bát Nhã” này của bản Hán dịch. Mỗi thứ cũng 
có nhiêu tên gọi khác nhau. Nay căn cứ Ấn Độ Phật Giáo 


299 


Sử của Long Sơn Chương Chân, thiên thứ ba, chương lI, 
đề liệt kê ra đây các đị bản Hán dịch vê Tiêu Phâm Bát 
Nhã và Đại Phâm Bát Nhã trong bộ Đại Bát Nhã Kinh. 


1. Căn Bản Bát Nhã - từ phần đầu đến phân thứ năm. 
2. Tạp Bộ Bát Nhã: 


Tứ phân thứ sáu đến phân 16 “Bát Thiên Tụng Bát Nhã” 
là một trong số những Bát Nhã xuất hiện sớm nhất. Điều 
đó được các học giả cận đại công nhận. Theo ngài Đa La 
Na Tha (Tàranàtha - người Tây Tạng) tác giả bộ Ân Độ 
Phật Giáo Sử thì Bát Thiên Tụng Bát Nhã là do ngài Văn 
Thù hiện tướng làm vị Tỳ kheo đề thuyết cho vua Chiên 
Đà La Cấp Đa đệ nhất của vương triều Không Tước 
nghe. Về phương diện phát nguyên, thì Bát Thiên Tụng 
Bát Nhã xuất hiện tại nam Ấn Độ, tiếp đó truyền đên tây 
Ấn Độ. Lại nữa theo Siddhànta, Wassilief được truyền tại 
Tây Tạng, và được trích dẫn từ Buddhismus, thì Đông 
Sơn Trụ Bộ và Tây Sơn Trụ Bộ của địa phương Án Đạt 
La, thì ở địa phương này có câu tục ngữ “Bát Nhã Kinh”. 
Đại khái câu tục ngữ này muốn chỉ những gì được ngài 
Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng là nên tảng của Bát Thiên 
Tụng Bát Nhã. 


khi Bát Thiên Tụng Bát Nhã được truyền đến bắc Ấn Độ 
(tại địa phương Kiên Đà La) thì bị công kích bởi các học 
giả Tiểu thừa thuộc Hữu Bộ. Do đó, trong Nhị Vạn Ngũ 
Thiên Tụng Bát Nhã có đề cập đến luận điểm của Tiêu 


300 


thừa cho răng kinh điển Đại thừa là không do Phật thuyết. 
Về sau, vào đời Hán Linh Đế, năm Quang Hòa thứ hai - 
năm 179 tây lịch, thì Bát Thiên Tụng Bát Nhã được Chì 
Lâu Ca Sâm dịch ra Hán văn, và từ đó, Bát Thiên Tụng 
Bát Nhã được truyền bá tại đông độ (Trung Hoa) . Như 
vậy, cho thấy Bát Thiên Tụng Bát Nhã ra đời từ rất sớm. 


Tư tưởng Bát Nhã tựu trung chỉ một chữ “Không”. Từ 
ngữ Bá Nhã có thê dịch là Trí. Về mặt khách quan thì 
“Không” thức là Trí, về mặt chủ quan thì Trí tức là 
“Không”. Có được Trí như thế tật nhiên có thể chứng 
nhập tánh không, chứng nhập được tánh không tất nhiên 
phải có Trí như thê. Vì vậy, Trí huệ và “Không”, suy cho 
cùng chỉ khác danh xưng nhưng “đồng nhất vật”. 


Nhưng, “Không” của Bá Nhã không đông nghĩa với nhân 
sinh quan hư vô và thế giới quan hư vô, mà “Không” ở 
đây là nền tảng của “duyên sinh tánh không vô sở đắc”, 
là cái thấy đúng như tự tánh của các pháp, nó không bị tù 
khốn bởi ngã chấp và ngã dục. Đây là trạng thái đạt đến 
tâm cảnh tự do, vô ngại trong mọi hoạt động. Vì vậy, 
kinh Bát Nhã một mặt chủ trương “Không”, mặt khác lại 
mang sắc thái phiếm thần luận. Chắng hạn như Luận Đại 
Trí Độ(29) của Long Thọ, quyền bảy mươi hai nói: 
“trong Bát Nhã Ba La Mật, hoặc có lúc phân biệt các 
pháp “không” là thiển, hoặc có lúc thì nói thế gian pháp 
tức Niết bàn là thâm, các sắc pháp tức là “Phật pháp”. 
Đấy cũng là một cách phát biêu, quan sát thây tánh của 


các pháp là không, đấy chỉ là nghĩa cạn, khắng định các 
pháp thế gian đông với tất cả sắc pháp, hay tất cả vạn 
pháp cũng đều là Phật pháp. “Không” là chỉ cho các pháp 
vô tánh, chứ “không” không phải là phủ định tất cả các 
pháp là không có - (không vô tự tánh), trong chơn không 
đã có hàm ân tư tưởng diệu hữu. 

- Kinh Hoa Nghiêm 


Kinh Bát Nhã như vừa trình bày trong đó ngầm chứa diệu 
hữu, kế thừa tư tưởng diệu hữu này, với lập trường “tịnh 
tâm chuyên khởi” từ đó triển khai thể giới quan “đại diệu 
hữu”, ấy chính là nội dung kinh Hoa Nghiêm. 


Bản Hán dịch có sáu mươi “Hoa Nghiêm Kinh” và tám 
mươi “Hoa Nghiêm”. Nhưng, đương thời trong trước tác 
của Long Thọ có khả năng chứng thực được là kinh chỉ 
có “Thập Địa Kinh” và “Nhập Pháp Giới Phẩm”. Còn về 
lịch sử dịch kinh của Trung Quốc dịch bộ thánh điển Hoa 
Nghiêm, thì có Ca Sâm, Chi Khiêm, và đặc biệt là Trúc 
Pháp Hộ, vào thời đại Long Thọ, đại bộ phận kinh Hoa 
Nghiêm cũng đã xuất hiện rồi. Thập Địa Kinh và Tạp 
Hoa Trang Nghiêm Kinh (tức phẩm Nhập Pháp Giới, 
hoặc còn có tên Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh) hiện 
vẫn còn bản Phạn văn, như vậy đủ thây hai bản kinh này 
mới là tinh yêu của kinh Hoa Nghiêm. 


Thập Địa Kinh là luận về cái lý tu đạo của Bồ tát. Nó 
chia thành mười gia1 tâng tiên tu đê đạt đên thánh quả 


302 


như là: Hoan hỷ, Ly cầu, Phát quang, Diệm huệ, Nan 
thăng, Hiện tiên, Viễn hành, Bắt động, Thiện huệ, Pháp 
văn. Chỉ mỗi tư tưởng Thập địa mà sự phân phái của Đại 
Chúng Bộ nói là đã xuất hiện trong “Đại Sự” và trong 
“Bát Nhã Kinh” thuộc về Phật truyện của Xuất Thế Bộ. 
Nhưng danh mục Thập địa của Đại Sự và của Thập Địa 
Kinh là không giống nhau. Hơn nữa, để hoàn bị ý nghĩa 
Thập Địa Bồ tát đạo được giải trình một cách sáng tỏ thì 
phải cậy đến sự công hiến của Thập Địa Kinh. 


Phẩm Nhập Pháp Giới đầu tiên là do đức Thánh Tôn 
nhập định, từ trong định Ngài hiển thị cảnh ĐIỚI bất khả 
tư nghì của pháp giới mà Ngài nhập vào, tiếp đến là nói 
hạnh nguyện của Bồ tát Phố Hiền có khả năng nhập vào 
pháp giới, lấy việc Thiện Tài đồng tử đi vê phương nam 
tham quan vả hỏi các thiện trí thức về các cô sự (việc 
xưa) của họ xuyên suốt qua mọi thời gian. Thiện Tài 
vâng theo lời dạy của Bồ tát Văn Thù mà đi về phương 
nam, cuối cùng Thiện Tài chứng nhập pháp giới ngay 
dưới chỗ ngôi của Bồ tát Phố Hiền. Văn Thù đại biểu cho 
trí huệ của Phật, Phô Hiền đại biểu cho hạnh nguyện của 
Phật, và Thiện Tài đồng tử đại biểu cho người tu chứng. 
Do tin mới hiểu, do hiểu mới tu hành, do tu hành mới 
chứng quả; Phẩm Nhập Pháp Giới giải rõ bốn giai trình 
mà người học Phật phải hoàn thành. 

Tư tưởng Hoa Nghiêm cho răng tam giới có được đều do 
ở tâm (tam giới sở hữu, gia1 do ư tâm); “phân thành mười 


303 


3%, &€ 


hai nhân duyên, đêu dựa vào một tâm”; “tâm như người 
thây dạy vẽ, có thê vẽ đủ thứ thuộc năm âm”. Đây là luận 
điêm của duy tâm luận. 


Duy tâm của Hoa Nghiêm với triết học duy tâm của 
phương tây có những điểm không giông nhau. Hoa 
Nghiêm đặt nên tảng duy tâm luận trên lập trường Duyên 
khởi quan, lấy tâm thanh tịnh để nhận biết duyên khởi; do 
đó, lập trường “tịnh tâm duyên khởi” của Hoa Nghiêm 
bất đồng với “vọng tâm duyên khởi” của Bát Nhã. Duy 
tâm luận của các học phái triết học tây phương chưa có 
học phái nào quan niệm duyên khởi. Duyên khởi quan 
vôn là kết quả chứng ngộ của đức Phật dưới cội Bồ đề, 
do vô minh, hành cho đến lão tử, đây được coI là cơ bản 
của vọng tâm, do vọng tâm mới sanh ra “hữu”, hữu này 
chỉ là huyền hữu, là không (có tự tánh). Vọng tâm duyên 
khởi quan của Bá Nhã coI đây là một luận lý cơ bản. Như 
vậy phải kinh qua “Không” rồi mới đến duyên khởi, theo 
lập trường diệu hữu mà xét, thì duyên khởi như vậy thuộc 
tịnh tâm duyên khởi. 


Như chúng ta biết, Phật giáo nguyên thỉ lấy giải thoát làm 
Tông chi, và không đủ thời gian đề luận vân đề bản thể 
của hình nhi thượng. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm 
triết học mà nói, thì việc kiến lập bản thể hình nhi thượng 
tât nhiên phải trải qua quá trình lý luận. Sở dĩ như vậy, 
đến kinh Bát Nhã, yêu cầu về bản thể của hình nhi 
thượng mới ngầm lộ dạng; đến kinh Hoa Nghiêm vân đề 


304 


bản thê hình nhi thượng mới chính thức khai mở một 
cách hiên hiện đây là “diệu hữu” của “thanh tịnh tâm”. 


Sao gọi là diệu hữu của thanh tịnh tâm? Theo kinh Hoa 
Nghiêm, toàn pháp giới (vũ trụ) là sự hiển hiện của pháp 
thân Tỳ Lô Giá Na Phật (Vatrocan - Đại Nhật), pháp thần 
thanh tịnh của Phật Tỳ Lô GIá Na phủ lên toàn pháp giới, 
đây là tịnh tâm duyên khởi quan của diệu hữu. Theo quan 
điểm triết học, thì thế giới quan của Hoa Nghiêm như vậy 
là thuộc phiêm thân luận, duy có điều, tư tưởng phiếm 
thân luận của Phật giáo không như phiếm thần luận của 
các tôn giáo khác; triết học phiêm thân của các tôn giáo 
thân quyên, yêu con người thuận theo “thân” (bản thể), 
nhưng từ chối không yêu cầu “Thân” yêu thương con 
người; trong khi phiêm thân của Phật giáo, thì bản thê 
của thân chính là pháp thân Phật, ngoài pháp thân còn có 
Báo thân và Ứng thân. Pháp thân là bản thê của chư Phật, 
Báo thân là cá thể của chư Phật, và Ứng thân là theo yêu 
cầu của chúng sinh mà thích ứng đề rộng đường cứu khổ 
độ sinh. Chính vì toàn pháp giới đều là sự hiển hiện của 
Pháp thân; do đó, trong môi một pháp giới phản ảnh tính 
cộng thông của toàn pháp giới. Vì thế kinh Hoa Nghiêm 
coi một là tất cả, tất cả là một. Phá đồ tan tành sự ngăn 
cách cả về thời gian lẫn không gian. Khi cho rằng trong 
một vi trân hàm chứa toàn pháp giới, và thời gian trong 
một sát na bao hàm cả vô cùng tận; do vậy mới có 
chuyện núi Tu DI được chưa trong một hạt cải, một hạt 
cải đựng cả núi Tu Di. Đạo lý này còn cho rằng trường 


305 


kiếp ở trong đoản kiếp và đoản kiếp ở trong trường kiếp. 
Đạo lý này khi đến cây bút của các nhà chú thích người 
Trung Quốc họ bẻn lập thành thập trùng vô tận duyên 
khởi. Ở øóc độ khoa học hiện đại cũng có thê chứng 
minh được tính chính xác của đạo lý này. Luận tương đối 
cho chúng ta biết sự vận động của một vật thê dối với 
trạng thái tiếp cận vận tốc ánh sáng mỗi giây là 
299.800km. Thế nhưng bản thân vật thê cảm nhận được 
cả về thời gian lẫn vật tốc lại hoàn toàn đứng yên. Vì vậy, 
các nhà khoa học biết rõ bâu trời mà trong đó sinh mệnh 
con người là hữu hạn, họ có thể dùng hàng không đi 
trong không gian một nghìn năm để đi đến các hành tỉnh 
bên ngoài hệ mặt trời, ây vậy nhưng cuối cùng họ cũng 
quay về trái đất. 


- Kinh Duy Ma. 


Riêng tại Trung Quốc, bản kinh Duy Ma tính từ ngài Chi 
Khiêm đến Huyễn Trang có tất cả sáu bản dịch. Nhưng 
chỉ có bản kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết do ngài La Thập 
dịch là được lưu hành thịnh hơn cả. 

Bản dịch lây “Bá Nhã” làm bối cảnh, nó luận về “Không” 
một cách tiêu cực, nhưng luận về “hữu” thì khắng định 
một cách tích cực. Do đó, về vũ trụ luận, thì Hoa Nghiêm 
và Duy Ma có nhiều điểm tương thông. Về phương diện 
thế giới quan, kinh Duy Ma lẫy nhân cách con người 
trong sinh hoạt hiện thực từ đó phát hiện Phật đạo tiêm 


306 


tại trong con người. Cho răng sinh hoạt hiện thực của con 
người tức là sự hiễn hiện của chân như (pháp tánh), và 
các hiện tượng sai biệt của thê giới ây là quôc độ thanh 
tịnh; lây cảnh giới Niết bàn giải thoát của Tiêu thừa lồng 
vào nhân cách sinh hoạt mang tính hiện thực. Đấy là sự 
tiếp nỗi tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa 
Nghiêm lẫy toàn pháp giới như là sự hiển hiện của pháp 
thân, nhằm hướng Phật pháp đi vào thực tế nhân sinh. 
Việc đó xảy ra đúng vào lúc Tiểu thừa Phật giáo có ý 
định thoát ly khỏi thực tiễn nhân sinh. Hai trạng thái hoàn 
toàn tương phản. Từ lý do cơ bản này, nên Duy Ma chủ 
trương tuy không xa lìa đạo pháp, nhưng vẫn cứ thực 
hành hạnh của phàm phu. Không đoạn phiên não mà vẫn 
nhập cảnh giới Niết bàn, băng cách trụ tâm vào chân tâm, 
trụ vào thâm tâm, trụ vào Bồ đề tâm và coi đây là đạo 
tràng của thiên định. 


Phật đạo chân chính là hãy đi vào phiên não, vào nghiệp 
mà phát hiện Phật chủng tiêm tại. Tức có ở trong phiên 
não mới thây hết được Bồ đề. Không lìa sinh tử mà vẫn 
trụ Niết bàn, đây là lập trường của kinh Duy Ma. 

Vào cuỗi thời kỳ Phật giáo Bộ phái, vì Tiêu thừa quá 
thiên trọng về việc tu hành đề liễu thoát sinh tử, và dần 
dân thoát ly hăn sinh hoạt đời thường của đời sống nhân 
gian. Do đó, sự xuất hiện của kinh Duy Ma đã đem lại 
khí tượng phân chắn đối với tinh thân hoạt bát của Phật 
giáo. Bản kinh lây cư sĩ Duy Ma Cật tuy hành xử là 


307 


người trần tục, nhưng lại siêu việt đối với thê gian, phát 
huy sức mạnh của một nhân cách vĩ đại, điển hình cho 
thân phận của Bỏ Tát. Sự kiện Duy Ma Cật hiện thân là 
Cư SĨ thuyết pháp, làm phần chấn ý ý chí của giới tín đồ tại 
gia, đồng thời lấy ngài Xá Lợi Phất làm trung tâm, nhằm 
làm lộ sự thiếu kiến thức và sức mạnh nhân cách của 
hàng Thanh văn đệ tử. Tư tưởng này gây sự chú ý đây 
tính gợi ý đôi với Thiền tông Trung Quốc. 


- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 


Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma đứng trên lập trường 
Đại thừa mà bài xích nhị thừa. Thĩnh văn, Duyên giác. 
Trong khi đó kinh Pháp Hoa khởi xướng sự điều đình 
giữa Tiểu và Đại thừa, mới mong muốn tất cả chúng sinh 
đêu hướng về Phật thừa băng cách biểu hiện bản hoài hóa 
độ thế gian của đức Phật, ây là dưa cả ba thừa quI nhập 
về nhất thừa. Không chỉ có Bồ Tát mới khả năng thành 
Phật, mà hàng Thanh văn đệ tử Tỳ kheo, Tỳ kheo n1 và 
ngay cả Long nữ thuộc súc đạo cũng có khả năng thành 
Phật. Khai pháp hội gôm đủ tam thừa, trong đó dôn hết 
tâm sức thuyết giảng răng tất cả đều sẽ thành Phật. Do 
nguyên nhân này mà kinh Pháp Hoa được coI là vua 
trong các kinh. Địa vực lưu bô của kinh Pháp Hoa rất 
rộng, ngoài bản Hán dịch, kinh Pháp Hoa còn có bản dịch 
của Tây Tạng ngữ, vừa mới đây, người ta phát hiện bản 
dịch kinh Pháp Hoa bằng Hồ ngữ ở vùng trung Á, tuy chỉ 
mới phát hiện được từng đoạn, từng phân. Kinh Diệu 


306 


Pháp Liên Hoa (Saddharmapundarika sùtra) bằng Phạn 
văn được ngài Nam Điều Văn Hùng người Nhật Bản hiệu 
đính từ sau năm 1908 đến năm 1912 thì cho xuất bản. 
Phần Hán dịch có ba bản, nhưng bản dịch ngài La Thập 
được lưu bố phô biến hơn cả. Bản dịch của La Thập hiện 
còn cả thảy hai mươi tám phẩm, nhưng bản dịch bầy ĐIỜ 
không có phân trùng tụng của phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm 
Phố Môn, phân trùng tụng là do người sau tăng bổ. Theo 
khảo sát, thì trừ Phẩm Đề Bà Đạt Đa, còn lại từ phẩm thứ 
nhất đến phâm hai mươi hai đều giữ nguyên hình của bản 
kinh, qua hai lần tăng bố kinh mới hoàn thành hai mươi 
tám phẩm như bản kinh đang hiện hành(28). 


Theo pháp sư Ấn Thuận, thì “kinh Pháp Hoa không nên 
đọc một bản địch, mà nên đọc hết cả mười bản dịch khác 
nhau mới trừ bỏ được sự trộn lẫn của phẩm Đề Bà Đạt 
Đa; phẩm Chúc Lụy là thành phần được thêm vào bởi 
hậu nhân, có thể không cân đọc(29). 


- Kinh điển Tịnh Độ. 


Trước giờ thánh điển Phật giáo đều nhắm vào đời sống 
hiện thực của nhân sinh, lây đó làm vẫn đề trung tâm mà 
chưa luận đến phương pháp cứu tế sau khi chết đi sẽ đi về 
đầu; hoặc lây đời sông hiện tại làm điểm xuất phát cho 
cõi vĩnh hăng của thế giới bên kia, ở tương lai, cõi Tịnh 
độ đầu tiên khai mở là công việc của Phật hoặc của Bồ 
Tát, vân đề cũng chưa minh bạch chỉ dẫn là sau khi chết 


309 


sẽ như thế nào. Hệ tư tưởng của giới luật Tịnh độ được 
xuất hiện đặt cơ sở trên yêu cầu duy nhất này. Tuy nhiên 
việc cứu tế ở cõi Tịnh độ được xác nhận là có liên hệ đến 
bản hoài của Phật. Sự xuất hiện tư tưởng cứu tế Tịnh độ 
được thành thục là nhờ sự hòa hợp của nhiều nhân duyên. 


Về đại thê, Tịnh độ được chia thành ba giòng lớn: 
1. Đâu suất Tịnh độ của ngài Di Lặc (Maitreya): 


Bỏ Tát Di Lặc (Từ Thị) hiện đang ở cung trời Đâu Suất, 
và tương lai sẽ thành Phật độ chúng sinh ở cõi Ta bà này. 
tư tưởng này vốn dã có trong kinh A Hàm. Đến Bồ Tát 
Long Thọ, tư tưởng này được vận dụng thành DI Lặc 
thành Phật kinh, và Di Lặc Hạ Sinh Kinh v.v... Trong khi 
kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Thăng Đâu Suất Thiên 
được dịch từ Thư Cú Kinh Thinh, tức chuyền sang tự 
thuật về niềm vui ở cõi trời, nhằm khuyến khích mọi 
người cầu vãng sinh về Đâu Suất Tịnh độ, và dùng danh 
xưng như một điều kiện đề cầu vãng sinh. Niệm Phật để 
được sinh thiên thấy nói đến trong kinh Na Tiên Tỳ 
Kheo, cho thây danh xưng niệm Phật là tiễn thêm một 
bước nữa. Khảo sát uyên nguyên tư tưởng về danh xưng, 
thì phải nói đến “đạo nhân thanh cô khởi”(30) của Đại 
Thiên, rồi phát triển đến Đại thừa Tịnh độ lây làm xưng 
danh niệm Phật, và đến Đại thừa Mật Giáo lây việc tụng 
trì Đà La Ni để cầu vãng sanh. 


2. A Súc (Aksobhya - Bất Động): 


310 


Cối Tịnh độ ở nước Diệu Hỷ thuộc phương đông của đức 
Phật A Súc có quan hệ đến tư tưởng Bá Nhã. Trong kinh 
Bát Nhã có nói đến Phật A Súc. Kinh Bát Nhã được lưu 
xuất ở khu vực đông nam Ấn Độ. Bỏ Tát Thường Đề đi 
về hướng đông mà câu pháp, ở đó có cõi đông phương 
Tịnh độ của Phật A Súc. Tư tưởng về Phật A Súc được 
thây ở rât nhiều kinh. Cụ thể là được biên tập và được 
dịch ra Hán văn có bộ “A Súc Phật Quốc Kinh”, bản Hán 
dịch của Chi Lâu Ca Sắm, và “Đại Bửu Tích Kinh” thứ 
sáu - Bất Động Như Lai Hội, bản Hán dịch của Bỏ Đề 
Lưu Chị. Đức Phật A Súc khi còn là Tỳ kheo đã phát 
mười sáu đại hạnh nguyện và hai mươi ba TỊnh độ 
nguyện, cộng cả thảy là ba mươi chín nguyện. Điều kiện 
đề được vãng sanh về nước Diệu Hỷ là phải tu hạnh lục 
độ, và chủ yếu là tu theo không quán của Bá Nhã. Nếu so 
sánh việc cầu vãng sanh về nước Diệu Hỷ của Phật A Súc 
với việc cầu vãng sanh về Tây phương Tịnh độ của Phật 
A Di Đà, thì câu sinh Tịnh độ ở phương đông chú trọng 
vào tự lực là chính. Đứng về mặt lý tưởng hóa, thì trình 
độ ở nước Diệu Hỷ không theo kịp trình độ của thế giới 
Cực lạc ở phương tây, nhưng về mặt đạo đức xã hội và 
văn hóa thì hơn hắn Cực lạc Tịnh độ. 


3. Nước Tây phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà 
(Amitàyus Amitàbha - Vô Lượng Thọ, Vô Lượng 
Quang): 


Ở thời đại Long Thọ, dựa vào nội dung được dẫn dụng từ 
luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa của ông mà nói, thì “Nh Thập 
Tứ Nguyện Kinh” gân đây vẫn còn, và được Chi Khiêm 
dịch ra Hán văn thành A DI Đà Kinh, hoặc Vô Lượng 
Thanh Tịnh Bình Đăng Giác Kinh là một đại biểu cho 
nước Tây phương Cực lạc. Bản Phạn văn của kinh này 
hiện vẫn còn, trong đó có bản với ba mươi sáu nguyện, 
có bản với bỗn mươi sáu nguyện. Điều đó cho thấy sự 
xuất sinh các bản nguyện của Kinh cứ theo quỹ tích mà 
tăng dân. Kinh điển Di Đà, ngoài bản Hán dịch của Chi 
Khiêm và Khương Tăng Hội, còn có các bản dịch khác 
như: Đại A DI Đà Kinh, Đại Vô Lượng Thọ Kinh, Đại 
Bảo Tích Kinh, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, Đại Bảo 
Tích Kinh, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, Đại Thừa Võ 
Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, và Phạn văn thì có bản 
Sukhàvati - Vvùha (Lạc Hữu Trang Nghiêm) Tây Tạng 
có bản dịch kinh Phạn văn này. 


Tư tưởng bản nguyện được bắt nguồn từ Bản Sinh đàm 
của Đức Thích Tôn. Đức Phật A Súc khai xuất ba mươi 
chín nguyện, đức Phật A Di Đà do từ hai mươi bốn 
nguyện táng dân thành bốn mươi tám nguyện; quá trình 
diễn tiễn của sự kh dân không có gì khó hiểu, những 
câu những ý như: “muốn sinh về nước ta, lúc lâm chung 
sẽ được tiếp dẫn” (dục sinh ngã quốc, lâm chung tiếp 
dẫn). Nghe danh ta mà cúng dường, mà nhớ niệm, chắc 
chăn sẽ được sinh về nước ta”. (Văn danh cúng dường, hệ 
niệm tất sinh ngã quốc). “Một lòng vui vẻ tin tưởng, niệm 


312 


được mười niệm tương lai sẽ sinh về nước ta” v.v... 
những lời như vậy được thêm vào trong bôn mươi tắm 
nguyện, hình thành Pháp Môn Tĩnh độ toàn nhờ vào tha 
lực. 


Do kiến lập bản nguyện lực của Phật, nên cõi lạc thô của 
Phật A DI Đà có hai nét đặc sắc rât lớn. 


I. Tự thân Phật A Di Đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng 
Quang, tất cả chúng sinh được sinh về nước Ngài cũng là 
Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Hai điều này ở cõi 
Tình độ của Phật Di Lặc và Phật A Súc không có. 


2. Cõi Tịnh độ của Phật A D1 Đà người được vãng sanh 
có thê mang theo nghiệp, vì phàm phu cũng có thê vãng 
sanh về đó, tất cả chúng sanh chỉ cần chí thành tín niệm 
đủ mười niệm là được vãng sanh nước Tình độ của Ngài. 
Lây điều này sánh với hiệp tam thừa vào nhất Phật thừa 
của kinh Pháp Hoa thành ra thông tục hóa và phô cập 
hóa. Theo kinh Pháp Hoa, thì chỉ cần chuyên tu sao cho 
đạt đến thánh vị thì hội qui về Phật đạo, điều này tạo cơ 
hội cho tất cả hàng phàm phu về được vãng sanh, vì là “ai 
được sinh về nước ta, thì chỉ một lần sanh liên về cõi 
Phật”. 


Đây là điều được nói trong “dị hành đạo” của luận Thập 
Trụ Tỳ Bà Sa - phầm DỊ Hành của Long Thọ. 


- Nét đặc sắc của Kinh Giáo Đại Thừa. 


313 


Đối với kinh giáo Tiểu thừa, khi kinh giáo Đại thừa có rất 
nhiều nét đặc sắc. Thánh điển Đại thừa và Thánh điẻn 
của Bộ phái Phật giáo, về hình thức tuy đông dạng, vì 
đêu dùng “Phật thuyết”. Nhưng kinh điển Tiểu thừa phân 
lớn sử dụng văn thể theo lỗi ký sự, ký thực, ít có sự diễn 
dịch bỗ trương. Trong khi kinh điển Đại thừa đa phần sử 
dụng theo lỗi diễn nghĩa, cô sự, thí dụ, và kệ tụng theo 
phong cách văn nghệ mang tính phố thông. Chẳng hạn 
như phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm, hoặc 
phẩm Hỏa Trạch Dụ, phẩm Hóa Thành Dụ, phẩm Cùng 
Tử Dụ, phẩm Dược Thảo Dụ trong kinh Pháp Hoa, đặc 
biệt là kinh Du Ma Cật. Thậm chí học giả Hồ Thích cho 
răng kinh Duy Ma Cật là tác phẩm “bán tiêu thuyết, bán 
hý kịch”. Nét đặc sắc thứ nhất của kinh Đại thừa là dùng 
phương pháp viết theo lỗi thiển cận để phát huy bản hoài 
của Phật, dẫn mọi người phát tâm tín ngưỡng Phật pháp. 
Còn các kinh khác như kinh Mật Nghiêm, kinh Giải 
Thâm Mật, kinh Lăng Gà v.v... hơi có sắc thái luận thư. 


Đúng ra kinh Na Tiên Tỳ Kheo vôn là một luận thư, 
nhưng vẫn được gọi là kinh (Sùfra): Do vì đa phân các 
luận thư trong Đại thừa đều đến từ Đại Chúng Bộ. Trong 
đó đa số danh xưng đều lấy từ các kinh được cho là do 
Phật thuyết. Kỳ thực, tính chất giữa kinh thư và luận thư 
là không giông nhau, đây là điều đáng được chú ý. 


Kinh điển Đại thừa của Phật giáo Bộ phái, ở phân kết chỉ 
nói là người nghe pháp hoan hỷ, ítn thọ và phụng hành, 


314 


và dừng lại ở đấy. Trong khi kinh điển Đại thừa nhằm 
đến mục đích phô biến rộng khắp, nên thường ở cuối 
kinh có phần “chúc lụy” cho các vị Bỏ Tát, thiên thân, 
vua quan v.v... hộ trì kinh, và tán dương công đức của 
người thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, và thư tả có vẻ hơi 
cường điệu. Cũng như sau mỗi lần thuyết xong một kinh 
thường dùng câu chữ tối thượng để nói rõ địa vị quan 
trọng của kinh trong Phật pháp. Thường là hình dùng 
hình dung từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi công đức người tín 
phụng, người truyền lưu, và cũng có vẻ cường điệu, 
nhưng đây cũng chính là nét đặc trưng thứ hai của kinh 
điển Đại thừa. 


Tiểu thừa giáo lấy sự giải thoát của quả La Hán làm mục 
tiêu, Đại thừa giáo lấy sự viên mãn của Bỏ Tát đạo - tức 
thành Phật - làm mục tiêu. Do vậy, mà đường đi của Bồ 
Tát là vô cùng sâu rộng. Chủ yếu là Bồ Tát phải phát Bồ 
đề tâm, phải tu hành theo sáu Ba la mật, phải tu chứng 
Thập địa. Khi ây Bồ Tát mới thành tựu được Phật quả. 
Nói một cách tổng quát, giáo nghĩa Đại thừa, theo Luận 
Đại Trí Độ, đó là ba cú thoại: 


1. Nhất thiết trí tương ưng tác ý - Nhất thiết trí là chỉ cho 
Vô thượng Bô đê. 


2. Đại bị vô thượng thủ - chỉ cho VIỆC phát tâm đại bị, 
băng cách rộng độ chúng sinh khô. 


Jiỏ 


3. Vô sở đắc vi phương tiện hành - thể chứng được giáo 
nghĩa duyên sinh là không, là vô ngã; quên cái ta đê vì 
chúng sinh mà phục dịch, mà nghiêm tịnh quôc độ. 


Kinh Đại Nhật Như Lai cũng có ba cú thoại nhiếp cả Đại 
thừa giáo nghĩa: 


1. Bồ đề tâm làm nhân. 
2. Đại b1 làm căn bản. 
3. Phương tiện làm cứu cánh. 


Không nên hiểu sai nghĩa của hai chữ phương tiện; người 
khéo dùng nhiều phương pháp một cách thiện xảo trong 
nhiệm vụ trợ giúp chúng sinh đạt thành việc ngộ nhập 
Phật trí, thì gọi đó là phương tiện. Do đó, tuyệt nhiên 
không được giải thích từ ngữ phương tiện một cách tùy 
tiện theo thông tục. 


(1) Đại Chánh tạng-2, cuối trang 220. 
(2) Đại Chánh tạng-23 giữa trang 875. 
(3) Đại Chánh tạng-23, giữa trang 875. 
(4) Đại Chánh tạng-2, giữa trang 645. 
(5) Đại Chánh tạng-l1, cuối trang 41. 


316 


(6) Đại Chánh tạng-l, giữa trang 51]. 
(7) Đại Chánh tạng-2, giữa trang 788. 
(8) Đại Chánh tạng-2, đầu trang 600. 

(9) Đại Chánh tạng-2, giữa trang 752. 
(10) Đại Chánh tạng -23, cuối trăng 984. 


(11) Hiện là quyền gốc thứ 80, thuộc nửa quyẻn cuôi 48, 
Đại Chánh tạng-10, cuôi trang 255 đeesn cuôi trang 257. 


(12) Đại Chánh tạng-25, đầu trang 125. 

(13) Đại Chánh tạng-12, từ đầu đến giữa trang 1058. 
(14) Đại Chánh tạng-25,g1ữa trang 756. 

(15) Đại Chánh tạng-25,đầu trang §01. 

(16) Nam Truyền Đại Tạng Kinh, quyền 58, trang 365. 
(17) Đại Chánh tạng- 8, đầu trang 365. 


(18) Vô học: thuật ngữ trong bốn quả của Thanh văn, ba 
quả trước là hữu học. Quả A la hán thứ tư là vô học. 


(19) Đại Chánh tạng-50, từ trang 183 - 184 


(20) Ấn Độ Phật Giáo Sử, chương 11, tiết 4 của Ấn 
Thuận pháp sư. 


317 


(21) Ấn Độ Phật Giáo Sử, chương 11, tiết 4 của Ấn 
Thuận pháp sư. 


(22) Đại Chánh tạng-2, từ giữa trang 157 đến giữa trang 
158. 


(23) Đại Chánh tạng-2, giữa trang 254. 

(24) Đại Chánh Tạng-2, trang 615. 

(25) Đại Chánh tạng-2, trang 700. 

(26) Đại Chánh tạng-32, giữa trang 717. 

(27) Mộc Thôn Thái Hiên. Đại Thừa Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận, thiên thứ nhât, chương II, tiệt 2. 

(2S) Phật Giáo Ấn Độ, chương XI, tiết 2 - Ân Thuận 
pháp sư. 

(29) Đại Chánh tạng-25, giữa trang 563. 


(28) Long Sơn Chương Nhân; Ấn Độ Phật Giáo Sử, mục 
ba chương II. Thuộc thiên thứ ba. 


(29) Đại thừa thị Phật thuyết Luận, trang 49, Pháp sư Ấn 
Thuận. 


(30) Đạo nhân vào thanh âm được phát ra mà khởi niệm 
cứu tế. 
Chương IX: Phật giáo Đại thừa hệ Long thọ và kinh 
điển của hệ này về sau. 


318 


TIẾT 1: BÒ TÁT LONG THỌ. 
- Phép phân hệ của tư tưởng Đại thừa. 


Về tổng quan mà nói, thì Phật pháp vôn đĩ chỉ một “vị”, 
đó là giải thoát. Nhưng về xu hướng phát triên thì không 
thế không có khác biệt. Luận vẻ tư tưởng “thừa thượng 
khải hạ” (tiếp nhận từ đời trước, để mở lỗi cho đời sau), 
theo Địch Nguyên Vân Lai có thê chia làm hai hệ thông 
lớn, theo biểu đô sau(1): 


319 


Trên thực tế, Phật giáo Đại thừa chỉ có một hệ là hệ Tịnh 
tâm duyên khởi, nhân đấy đại sư Thái Hư mới chia làm 
ba hệ, ấy là căn cứ vào quá trình cải tiến qua ba thời kỳ 
của Đại thừa. 


1. Không huệ tông gồm có ba luận. 
2. Duy thức tông gồm có Duy thức và Giới Luật. 


3. Chân Như tông øôm có Thiền Na, Thiên đài, Hiền thủ, 
Chân Như, Tịnh Độ(2). 


Đến năm 1940, đại sư Thái Hư lại đem ba hệ trên đồi 
thành: 


1. Pháp Tánh Không Huệ Tông, lấy pháp không Bát Nhã 
làm tông. 


2. Pháp Tướng Duy Thức Tông, lây Pháp tướng Duy thức 
làm căn bản. 


3. Pháp GI1ới Viên Các Tông, bao quát cả hai tông là 
Pháp tánh về Pháp tướng, lây hết thảy các pháp làm giới, 
vì rằng không có một pháp nảo là không siêu việt. Hoa 
Nghiêm (HiềnThủ), Pháp Hoa (Thiên Đài), Tịnh Độ, 
Chân Như v.v... không có pháp nào là không đi vào phạm 
vi của tông thứ ba này(3). Nói như thể là đứng trên lập 
là He Phật pháp bản nguyên chỉ có một “vị”, từ đó khai 
ở “pháp giới Viên Giác Lông” lây đó làm viên dung 
cho tt cả Phật pháp. Trên thực tế, căn bản của Phật giáo 


320 


nguyên thỉ chắc chắn thuộc. về một vị, nhưng chi mạt 
Phật giáo được phát triển về sau này, tuy không phủ nhận 

“nhất vị” , nhưng nhân vào đâu để đi đến viên dung? Điều 
này tựa hồ như một nghi vấn lớn. Tuy nhiên, đại sư Thái 
hư là người chịu ảnh hưởng của Thiên Đài và Hiên Thủ 
về “Sở phán Viên giáo” nên cũng đã phải dựa vào cảnh 
giới Phật trí đề xiến thuyết”; vì thế ông thiết lập Pháp 
Giới Viên Giác Tông, lây đó thay cho địa vị của viên 
giáo. Vẫn đề này sẽ thảo luận kỹ hơn trong sách Lịch Sử 
Phật Giáo Trung Quốc. 


Nhân việc phân phán vừa nêu của đại sư Thái Hư, nên 
sân đây pháp sư Ấn thuận căn cứ vào quá trình phát triển 
của Phật giáo, và thê hệ tư tưởng của quá trình này mới 
đem Phật giáo Đại thừa Ấn Độ chia làm thành ba giòng 
lớn: 


1. Tánh Không Duy Danh Luận, lây Long Thọ làm đầu 
môi cho sơ kỳ Đại thừa. 

2. Hư Vọng Duy Thức Luận, lấy Vô làm đầu môi cho 
trung kỳ Đại thừa. 

3. Chân Thường Duy Tâm Luận, lây Phật Phạn Tông 
hiệp với hậu kỳ Đại thừa(4). 

Các sách của sư Ấn Thuận chính là nhằm giới thiệu Đại 
thừa Phật giáo của giáo hệ Long Thọ. Do đó, nên đem 
việc phân hệ của Đại thừa ra giới thiệu trước. 


321 


- Lược truyện về Long Thọ. 


Đứng về phương diện lịch sử của Phật giáo Án Độ, Long 
Thọ (NàgàrJuna) được tôn là đệ nhị Thích Ca. Chữ 
Nàpàrjuna có thể dịch sang Hán ngữ là Long Mãnh, hoặc 
Long Thắng. Theo như Long Thọ Bỏ Tát Truyện ở phần 
cuối, chép:”Mẹ ông sinh ra ông dưới gốc cây (Thọ) “ông 
nhờ rồng mà thành đạo ” nên có hiệu là Long Thọ. 


Truyện ký viết về Long Thọ có rất nhiêu thứ loại, nay xin 
đơn cử ba thứ loại: 


l. Long Thọ Bồ Tát Truyện, sách do ngài La Thập dịch 
ra Hán văn(Š) chép: 


“Ông. sinh trong một gia đình theo Bà La Môn giáo ở 
nam Ấn Độ. Ông là bậc “thiên thông kỳ ngộ” (thiên chất 
thông minh đạt đến mực kỳ tài đỉnh ngộ). việc gì đã học 
qua là nhớ không phải lặp lại, đầu tiên ông học Vệ Đà, 
thuật số, thiên văn địa lý, đồ vĩ, bí sâm. Sau ông cùng ba 
người bạn thân theo học thuận ân thân, thường lẻn vào 
cung vua dầm loạn với các mỹ nữ trong cung hơn trăm 
ngày, sau sự việc bị bại lộ, ba người bạn đều bị tội chết, 
riêng ông được miễn tội chết. Nhân vụ việc này, ông thể 
ngộ răng “dục là cái gốc của khô, là căn nguyên của các 
họa”, và rồi ông xuất gia đầu Phật. Trước tiên ông tu học 
theo tam tạng Tiểu thừa, sau ông ông đến Tuyết Sơn tháp 
thọ học kinh điển Đại thừa với các vị Tỳ kheo già. Nhân 
lúc chưa năm được thực nghĩa Đại thừa, ông khởi tâm 


322 


kiêu mạn. Do đó, Bồ tát Đại Long thấy được liền sanh 
lòng thương, và đưa ông đến biển, tại cung rồng Cửu 
Thập Thiên ông đọc được kinh điển thâm áo như Phương 
Đăng, nhờ đó ông thể ngộ được cái lợi thiết thực. Sau đó 
ông về lại nam Ấn và đại hoăng Phật pháp tại đây. Ông 
phá đồ ngoại đạo, và tùy từng sự kiện mà trước thuật kinh 
luận. Vừa lúc ông đang hóa độ vị quốc vương của vùng 
nam Ấn vừa xong thì được biết có vị pháp sư Tiêu thừa 
ganh ghét ông. Ông bèn vào thất đóng chặt cửa rôi ra đi. 


2. Theo đại sư Bồ Đồng (Bu-ston) người Tây Tạng, ông 
là người việt bộ “Phật Giáo Sử” băng Tạng văn, thì: 


“Long Thọ được sinh tại VI Đà Nhĩ Bốc (Vidarbha - nay 
là Bối Lạp Nhĩ - Berar), ông xuất gia tại chùa Na Lan đà, 
đâu tiên theo học với Bà La Môn tên Sa La Tư (Sàraha) 
và trưởng lão Tỳ kheo La Hầu La Bạt Đà La 
(Bàhuladhadra). Sau đó ngài tiếp nhận “Thập vạn tụng 
Bát Nhã” tại nước Rồng (Nàøa), ông lại tìm đến phái Thổ 
VI Sa (Patavésa) ở phương đông, và các địa vức như Câu 
Lâu ở phương bắc v.v... ông có kiến tạo tự viện tại các 
nơi này. Sau cùng ông nhận lời của Sa Khắc Đề Mã 
(Saktimar) cháu của một quốc vương và rồi ông tự vẫn 
mà hóa” 


3. Đại Đường Tây Vức Ký - quyền mười(6) chép: 
“Long Thọ được vua nước Kiều Tát La mời đến, tại đây 


ông được Bà Đa Bà Từ (Satavahara) - Chính Dẫn) qui y 


323 


tín phụng, và ông này là Long Thọ mà kiến tạo Già Lam 
tại Tạc Sơn thuộc địa phận Bạt La Mạt Kỳ Lý (Bhramara 
- giri- Hắc Phong) cực kỳ trang nghiêm. Công trình xây 
được nửa chừng thì phủ khố trông rỗng, Long Thọ bèn 
dùng dược liệu, và đãi đá lẫy vàng nhờ đó mà thành 
thăng nghiệp. Lại nữa, Long Thọ là người giỏi về được 
học, ăn uông theo thuật dưỡng sinh nên ông thọ có hơn 
trăm tuôi, vua Chánh Dẫn nhờ thuật dưỡng sinh của ông 
nên cũng sông hơn trăm tuổi. Khiến người con nối ngôi 
vua Chánh Dẫn dợi mãi để được lên ngôi, nhưng vua 
Chánh Dẫn vẫn sông mãi, nên hướng về Bồ tát Long Thọ 
mà câu xin Long Thọ thu thần nhập tịch. Long thọ nhân 
đó tự vẫn không sống nữa. Vua Chánh Dẫn thây vậy sinh 
buôn phiền đau xót mà chết”. 


Trong ba thuyết vừa nêu, thì thuyết thứ nhất và thứ ba có 
vẻ như diễn nghĩa chứ chưa hắn là sự thực lịch sử. Tuy 
nhiên, trong các thuyết trên cũng tiềm ấn phân nào sự 
thực lịch sử. Đại loại các thuyết đều đồng ý Long Thọ ra 
đời tại nam Ấn Độ, buổi đâu ông chịu sự cảm hóa của 
Đại Chúng Bộ Án Đạt La, sau ông xuất gia với Hữu Bộ, 
tiếp đó ông chịu ảnh hưởng của kinh Bát Nhà và kinh 
Hoa Nghiêm, và rôi ông là người hoăng truyền Đại thừa. 
Ông tuy là người tu hành toản cõi Án Độ, nhưng những 
hoạt động hoăng hóa của ông chủ yếu là tại nam Ấn, ấy 
là do ông cảm hóa được vị quốc vương mà trước đó vôn 
là người tín phụng ngoại đạo gIờ trở về quy y Tam Bảo; 
Đại thừa Phật giáo tại nam Ấn cũng nhờ đó mà thịnh 


324 


hành. Liên quan đến niên đại của Long Thọ cũng có 
nhiều thuyết khác nhau. Đại loại Long Thọ là vị Bồ tát 
hoăng truyền Đại thừa Phật pháp vào khoảng từ năm 150 
đến năm 250 tây lịch. Điều suy định này được đa số các 
hoạc giả cận đại công nhận. 


- Những trước thuật chủ yếu của Long Thọ. 


Bồ tát Long Thọ là vị luận sư vĩ đại vào bậc nhất của 
Phật giáo Đại thừa. Có truyện thuyết nói ông thọ thế từ 
một trăm hai đến một trăm ba mươi tuôi. Luận điển do 
ông trước tác thì nhiều vô kể. Theo Đại Chánh Tân tu Đại 
Tạng Kinh của Nhật Bản, thì những trước tác của Long 
Thọ øôm có hai mươi lăm bộ, còn Tây Tạng Đại Tạng 
Kïnh thì nói, Long Thọ trước tác có đến một trăm hai 
mươi lăm bộ. Nhân vì Long Thọ là vị luận sư có danh 
tiếng quá lớn, nên không thê tránh khỏi người đời sau 
trước tác nhưng lại gán tên ông. Những bộ chủ yêu đủ để 
tin là của Long Thọ, xm liệt kê số liệu như sau: 


I. Trung luận tụng (Madhyamaka - Kảrikà). Những thích 
luận có liên quan đên Trung Luận Tụng gôm có: 

l. Vô Ủy chú - có thuyết nói Vô Úy chú là do Long Thọ 
tự tuyên. Tây Tạng mới có dịch bản này. 

2. Thanh Mục chú - Bản này được La Thập dịch ra Hán 
văn từ Trung Luận. Bản Phạn văn và Tây Tạng văn hiện 
không còn. 


325 


3. Phật Hộ chú - bản dịch của Tây Tạng văn có tên là Căn 
Bản Trung Sở. 

4. Thanh Biện chú - bản Hán dịch và bản dịch của Tây 
Tạng có tên là Bát Nhã Đăng Luận Thích. 

5. Nguyệt Xứng chú - bản Phạn văn là bản Tây Tạng dịch 
có tên là Minh Cú Luận (Drasannapada). 

ó. An Huệ chú - bản Hán dịch có tên là Đại thừa Trung 
Quán Luận, có chín quyên. 

II Thập Nhị Môn Luận - một quyên. Được La Thập dịch 
sang Hán văn. Bản Phạn văn và Tây Tạng văn hiện chưa 
tìm thây. 

III. Thât Thập Không Tánh Luận. Đã dịch ra Tây Tạng 
văn. (Ba tác phầm vừa nêu là nhăm đả phá Tiêu thừa, 
hoăng dương Đại thừa). 

IV. Hồi Tránh Luận. Một quyền, bản luận này được Tỳ 
Mục Trí Tiên và Cù Đàm Lưu Chi cộng tác dịch a Hán 
văn, bản Phạn văn và bản Tây Tạng văn hiện vân còn. 

V. Lục Thập Tụng Như Lý Luận. Một quyền, do Thi Hộ 
dịch ra Hán văn, Tây Tạng cũng có dịch bản này. 

VỊ. Quảng Phá Kinh, Quảng Phá Luận. Hai bản kinh luận 
này đã dịch ra Tây Tạng văn (ba bản IV, Vụ VI chủ yêu là 
đả phá phái Chánh Lý của ngoại đạo). 


326 


VII. Đại Trí Độ Luận. Một trăm quyền. Do La Thập dịch 
ra Hán văn. Luận này có liên hệ với “Đại Bát Nhã Kinh” 
đệ nhị hội tức thích luận của Đại Phẩm Bát Nhã. (Với hai 
vạn năm nghìn tụng). Đại Trí Độ Luân chưa truyền đến 
Tây Tạng. 


VIII. thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận - mười bảy quyên. Bản 
Hán dịch là của La Thập, luận này có liên hệ đến kinh 
Hoa Nghiêm qua thích luận của “Thập Địa Kinh” và chỉ 
mới dịch ra Hán văn hai bộ phận là Sơ địa và Nhị dịa. 
Bản Phạn văn đã bị mắt và chưa thấy truyền đến Tây 
Tạng. (hai luận trên chủ yếu là để thích luận kinh Đại 
thừa). 


IX. Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, bản Hán dịch của Thì 
Hộ. Tây Tạng cũng có dịch bản (đây là một đoản luận có 
tính độc lập). 


X. Nhân Duyên Tâm Luận Tụng. Nhân Duyên Tâm Luận 
Thích - một quyền, bản Hán dịch đã bị mất. Tây Tạng 
cũng có dịch bản này. (Tiểu luận này được phát hiện tại 
Đôn Hoàng). 


XI. Bồ Đề Tư Lương Luận Tụng - sáu quyền, do Tự Tại 
làm lời thích, và được Đạt Ma Câp Đa dịch ra hán văn. 


XII. Bảo Hành Vương Chính Luận - một quyền, bản Hán 
dịch của Chơn Đê, Tây Tạng cũng có bản dịch này. Đây 
chính là bộ Bảo Man Luận của bản Phạn văn. 


327 


XII. Long Thọ Bồ Tát Khuyên Giới Vương Tụng - môt 
quyền; bản Hán dịch của Nghĩa Tình, Hán dịch còn có 
hai bản khác, không rõ ai dịch: Tây Tạng cũng có dịch 
bản này. Riêng bản Phạn văn nay không còn. (Ba luận, 
tụng l1, 12, 13 là nhằm thảo luận vẫn đề tu trì, và cách 
đối xử của Phật giáo với các thể chế Chính trị). 


Trong số các luận vừa nêu, chủ yêu nhất là Trung Luận, 
Đại Trí Độ Luận, và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Trung 
Luận xiên dương và phát huy thâm nghĩa tánh không 
duyên khởi; nêu rõ căn bản của vấn đề sinh tử, giải thoát, 
làm “cửa” chung cho tam thừa; Đại Trí Độ Luận đào sâu 
vào lập trường Trung đạo nhăm hiên thị “Bất Cộng Bát 
Nhã” (lập trường của Bát Nhã không cùng có với lập 
trường của các Luận). Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, dùng cái 
thây thâm viễn để xướng phát đại hạnh của Bồ tát. 


- Tư tưởng Long Thọ. 


Tương truyền Long Thọ là người hưởng tuôi thọ rất cao, 
trong suốt một đời ông sống, theo đó mà thời gian sáng 
tác của ông cũng rất dài lâu. Tư tưởng của một con 
người, hơn nữa người đó lại là một tư tưởng gia thì biên 
độ tư tưởng do người đó sáng tác hắn nhiên là chịu chi 
phối bởi tuôi tác, và hoàn cảnh không phải lúc nào cũng 
giống nhau, mà có sự “co - dãn” biến động. Do đó, chúng 
ta nhận ra toàn bộ những trước tác của Long Thọ không 
thể không nói là nội dung tư tưởng của ông rất phức tạp, 


328 


thậm chí còn mâu thuẫn nhau là đàng khác. Vì thế, có 
người cho răng tư tưởng của Long Thọ tự nói không 
thông nhât, và đưa ra ba lý do: 


Thứ nhất, về thời ø1an trước tác có trước, có sau. Thứ hai, 
đối tượng nhắm đến để sáng tác bao gôm Tiểu thừa, Đại 
thừa, và dị chấp ngoại dạo. Tất cả là không giỗng nhau, 
cho nên tùy từng đối tượng mà dùng phương thuyết giảng 
khác nhau. Thứ ba, đối tượng sáng tác còn phải tùy vào 
từng lĩnh vực về thời Ø1an, về Ø1a1 tâng xã hội mà dẫn dụ, 
nên cũng theo đó mà phương tiện thuyết giảng có khác 
nhau. 


Đối với ngoại đạo và Tiêu thừa, thì lúc đôi diện với ngoại 
đạo, ông đứng trên lập trường Phật giáo để hoăng dương 
Đại thừa, chứ không đứng trên địa vị Tiểu thừa, ông miễn 
cưỡng khi so sánh Tiểu thừa chắng khác gì ngoại đạo. 
Nhân đấy, khi ông đứng trên lập trường Đại thừa để phê 
phán Tiêu thừa là nhăm ứng phó lại lập trường của ngoại 
đạo, ngay cả việc ông lợi dụng kinh, lụât, luận của Tiểu 
thừa. 


Như vậy, Long Thọ tuy lẫy “Bát Nhã không nghĩa” làm 
trọng tâm cho giáo nghĩa Đại thừa của mình. Nhưng khi 
đôi diện với Tiêu thừa, ông lại hoàn toàn đứng trên lập 
trường Đại thừa, ông cũng làm cho kinh điển của hệ giáo 
lý Tịnh độ thuộc về tư tưởng Đại thừa và so ra đẹp hơn 
Tiểu thừa, bởi ông không bỏ sót tư tưởng Tịnh độ. 


329 


Đương thời, Bồ tát Long Thọ khi đối diện với việc tiếp 
dân chúng sinh mà trước tác, thì điêu cân thiệt là thích 
ứng với căn tánh của từng hạng người. 


Do đó, việc thiết giáo không thể không có sự sai biệt. 
Chắng hạn luận Thập Trụ Ty Bà Sa thích hợp cho việc 
giáo hóa hàng thượng căn, thượng trí, nên có lúc ông 
dùng cách phân loại ba thừa - Đại - Trung - Tiểu, có khi 
ông dùng cách phân loại Đại thừa, Trung thừa (Độc giác), 
Tiêu thừa (Thanh văn), Nhơn, Thiên - năm thừa. Đến 
luận Đại Trí Độ, luận này chẳng khác gì bộ bách khoa 
toàn thư của Phật giáo, nó giải thích một cách hết sức sâu 
rộng cả về truyền thuyết, thí dụ, tên người, địa danh, Bộ 
phái danh và kinh điển danh v.v... 


Một cách tổng quát, hầu như tất cả tư tưởng Phật giáo 
đều được long Thọ kiến giải tường tận. Ông lây Đại thừa 
làm trung tâm rồi từ đó mà định địa vị cao thập không 
đồng nhất, ông tùy vào “tứ phương bát diện” (bốn 
phương tám mặt) mà phát huy Đại thừa giáo nghĩa, điều 
này cho thây tư tưởng của Long Thọ là vô cùng phong 
phú, đại khái nhận xét như vậy là chính xác. Cũng chính 
vì điều này, mà chiêu bài về Long Thọ được các Phật tử 
hậu thế chia thành nhiều lập trường, thế nên Long Thọ 
được coi là vị khai tổ của tám tông hoặc chín tông phái. 


- Lập trường của Long Thọ. 


330 


Căn cứ vào những nghiên cứu của các học giả cận đại, thì 
tuy tư tưởng, ý thức của Long Thọ nhằm vào nhiêu 
phương diện, nhưng lập trường chủ yêu của ông là ở 
Trung Luận. Long Thọ viết bộ Trung Luận vào thời tráng 
niên, do đó sức sáng tác của ông vô cùng sung mãn. 
Trung Luận có có năm trăm bài tụng, chia làm hai mươi 
bảy phẩm. Tư tưởng chủ yếu của Trung Luận là ở “Bát 
bất kệ”, hoặc có thêm nữa là “Tam Đề Kệ”. Muốn lý giải 
rốt ráo Bát Bất kệ thì căn cứ vào phẩm Nhân Duyên, 
phẩm này được coi là phân mở đầu được Long Thọ sử 
dụng: đến phẩm Tà Kiến là phân rốt cuối của luận; tựu 
trung ấy là sự trước tác theo một nguyên lý. Nguyên lý 
này quán thông toàn bộ luận thư. Xin lược giới thiệu nội 
dung hai bài kệ. 


1. Bát Bất Kệ: 
Bất sinh diệc bất diệt, bất thường diệc bất đoạn. 
Bắt nhất diệc bất đị, bất lai điệc bất xuất. 


(Không sinh cũng chăng diệt, chăng thường còn cũng 
chắng đoạn mắt. 

Chắng phải một cũng chắng phải khác một, chắng từ đâu 
đên cũng chăng đi vê đâu.) 

Đó là bài tụng đầu tiên của phẩm thứ nhât(7) Kinh Bát 
Nhã quán chiêu thây ngũ uân, thập bát giới, tât cả đêu 
không. Nhưng đứng trên lập trường thực 1tên mà nói, thì 


331 


lập trường “Không” vẫn chưa đạt đến luận lý minh bạch. 
Trung Luận của Long Thọ đem thuyết chân không của 
Bát Nhã tiễn thêm bước nữa bằng cách lập luận lý biện 
chứng. 


“Bát bất” đặt cơ sở trên bản chất của nhân duyên pháp 
mà lý luận một cách có biện chứng. Bản chất của nhân 
duyên pháp là “Không”. Không tức vô ngại. “Không” ở 
đây không rơi vào ý niệm không và có, mà là trung đạo. 
Do đó, tên gọi Trung Luận là nhằm đề xiến minh Trung 
đạo. Có người quán sát trạng thái của thê giới, với quan 
niệm coi sự sinh diệt, thường đoạn, nhất dị, lai xuất (tức 
khứ lai) là cố định, do đó mà có sự chấp ngã của hạng 
phàm phu, có chấp thường kiến, đoạn kiên của ngọai đạo, 
và “pháp chấp sinh khởi” của Tiểu thừa. Dưới thước đo 
của duyên khởi mà quán sát chân tướng của thế giới, thì 
thê giới tự nó không sinh khởi, cũng không tự nó tiêu 
diệt; nó cũng “phi thường hữu diệc phi đoạn tuyệt” 
(không thường có cũng không đoạn dứt). Không thể nói 
thê giới là một khối thống nhất và không bị dịch biến, thê 
giới tự nó không phải sinh ra cái mới, cũng không hpải tự 
nó không diệt đi cái cũ. Có một số học ø1ả của các tôn 
giáo khác ngộ nhận và cho rằng luận thuyết như vậy là 
ngụy biện, là “vô thị vô phi luận”, là “tợ thị nhi phi luận” 
(luận giống như thực nhưng không thực). Kỳ thực, các 
học giả này chưa thấu hiểu Trung đạo quán được giảng 
một cách minh bạch bởi giáo nghĩa Phật giáo. Trung đạo 
quán nhìn trên cơ sở đệ nhất nghĩa đề của pháp duyên 


332 


khởi mới thấy xuyên suốt được chân tướng của thế giới. 
Thế giới mà chân tướng của nó là “không”, tức không có 
tự tánh có thê khả đắc, tuy nhiên trên mặt tục đề mà xét, 
thì thế giới dựa vào qui tắc “duyên sinh duyên diệt” mà 
tôn tại. Nêu chấp thê giới do duyên khởi huyễn hữu này 
là thực tại, hoặc là hư vô, thì rơi vào cảnh giới của ngoại 
đạo và phàm phu, còn như nhận thức thế giới do duyên 
khởi này tuy huyễn hữu, không thực, rôi lấy việc fu quản 
pháp duyên khởi để đi đến cảnh giới Niết bàn và cho đó 
là thực tại, thì rơi vào cảnh g1ới của Tiểu thừa. Điều này 
khi đến Thiên Đài Gia của Trung Quốc, liên được nhận 
định: phàm phu và ngoại đạo thì chấp tục (giả), đến thánh 
giả Tiểu thừa thì chấp chơn (không) đề, Thánh giả Đại 
thừa đứng trên lập trường “Trung” để phủ định cả tục đề 
và chơn đề. Duy chỉ có người ngộ nhập Trung để mới có 
khả năng đi vào sinh tử mà không bị sinh tử trói buộc, 
nhiễu hại; nhập Niết bản mà vẫn không quên cứu chúng 
sinh khô. 


2. Tam Đề Kệ: 

Chúng nhân duyên sinh pháp, 
Ngã thuyết tức thị vỡ, 

Diệc vi thị giả danh, 

Diệc thị trung đạo nghĩa. 


333 


Tạm dịch: Pháp được sinh từ nhiều nhân và duyên, ta cho 
răng pháp đó là không (có tự tánh cá biệt), pháp chỉ là tên 
chứ không có thực, đây cũng là nghĩa trung đạo. 


Trên đây là bài tụng thứ mười tám trong phẩm Quán Tứ 
Đề thứ hai mươi bốn của Trung Luận(8). Câu sau cùng 
của bài kệ “diệc thị trung đạo nghĩa”, là dựa vào bản dịch 
của Tây Tạng mà dịch sang Hán văn là “Tư Thị trung 
nghĩa đạo”, dịch như vậy là biêu thị “tức không tức giả 
tức thị trung đạo nghĩa” (ấy là không ấy là giả ây cũng là 
nghĩa của trung đạo), chứ không lập riêng Trung đề nào 
khác, chính vì vậy nên Tam Luận Tông của Trung Quốc 
chỉ nói nhị để tương hiệp. 


Kỳ thực thì gốc của Trung Luận vẫn chưa dùng bài kệ 
này chia làm ba để, mà chỉ nói tất cả các pháp được sinh 
từ nhiều nhân và nhiều duyên, do đó, mà (tự tánh của) 
các pháp là không, là giả, là trung. Pháp duyên khởi 
không có tự tánh, vì thế nên nói là “không”; nhưng vì dãn 
dắt chúng sinh nên không thể không đề cập đến các pháp, 
và các pháp được đề cập đến đều không có tự tánh, vì vậy 
mới nói các pháp chỉ là tên gọi giả. Pháp chỉ là tên gọi 
giả, pháp như vậy gọi là tục đề (cái thấy đúng của người 
đời về mặt hình tướng, trạng thái). Hàng Tiêu thừa, mà 
kết quả của họ là quán sát pháp duyên khởi trên cơ sở 
“không”, cái “không” này bắt nguôn từ nghĩa thứ hai (tục 
để) có tính tương đối, vì thế không triệt để, cho nên chỉ 
có “không vô tự tánh” mới quét sạch được quan niệm 


334 


“không” của Tiêu thừa. “Không vô tự tánh” mới là đệ 
nhât nghĩa đê của Đại thừa, đó là trung đạo, và không rơi 
vào quan niệm nhị biên là “không” đôi lập với “hữu. 


Nhân khi Trung Luận đến Thiên Đài Gia của Trung Quốc 
thì liền được dẫn dụng bài Tam Đề Kệ để thành lập 
thuyết Tam Đề là: Không - Giả - Trung. Thực thì tuyết 
Tam Đề của Thiên Đài chưa hăn là bản sao đúng với 
nghĩa sốc của Long Thọ, bởi Long Thọ chưa bao giờ lập 
ra Tam Đề; điều đó được nói trong luận Đại Trí Độ, 
quyền ba mươi tám(9). Long Thọ viết luận này khi tuôi 
đời đã ngã bóng: “trong Phật pháp có hai để, một là thê 
đề, hai là đệ nhất nghĩa đề; vì thế đễ, nên nói có chúng 
sinh, vì đệ nhất nghĩa đế, nên nói chúng sinh vô vô sở 
hữu”. Đông thời, phẩm Quán Tứ Đề trong Trung Luận 
cũng nói: “chư Phật nương theo nhị đế mà vì chúng sinh 
thuyết pháp, một là tục đề, hai là đệ nhất nghĩa để”(10). 
Trong Trung Luận tảo trừ cái “tất cánh không” (tức cái 
không rỗng trông) của nhị biên, tức “có” đối lập với 
“không”. Do dó, người đời xứng tụng cái học Trung quán 
của Long Thọ là đạo lý của “Không Tông”, là nhằm vào 
điểm vừa nêu. 

TIẾT I. NGƯỜI KẾ HẬU CỦA LONG THỌ. 


Trong những đệ tử của Long Thọ, Đề Bà (Aryadeva - 
Thánh Thiên, sông vào khoảng từ năm 170 - 270 tây lịch) 
là người tôi kiệt xuât. Theo Đê Bà Bồ Tát Truyện(T 1) thì 


dóo 


ông xuất thân trong một gia đình theo Bà La Môn giáo ở 
nam Ấn, ông là người trí tuệ bạt quân, đương thời ông 
dùng vàng ròng đúc một pho tượng Đại Tự Tại Thiên cao 
hai trượng, tượng linh ứng một cách dị thường, nhưng 
ông không cho bất cứ ai được xem tượng, như người nào 
được xem cũng không dám nhìn thăng vào mặt tượng, 
ngay cả Đề Bà muốn nhìn một lần cũng không thẻ; vì 
mỗi lần ông nhìn thì hai mắt của tượng liên dao động và 
nhìn ông thịnh nộ, Đề Bà dùng thang đề leo lên thân 
tượng và đục đi mắt trái của tượng. Xong việc ông tự 
móc đi mắt trái của mình để trả lại cho tượng Tự Tại 
Thiên. Do vậy ông chỉ còn có mắt bên hữu. Vì thế người 
thời ấy gọi là ông Ca Na Đề Bà (Kàn - deva). Do nhân 
duyên này ông từ bỏ ngoại đạo để quy nhập Phật giáo. 
Ông xuất gia và thọ học Phật pháp với Long Thọ. Sau đó, 
ông chu du hoăng hóa. Cũng như Long Thọ, ông nhờ 
cảm hóa được một vị quốc vương vốn trước nay tín 
phụng ngoại đạo. Lại nữa Đề Bà dùng phương thức biện 
luận đánh bạt hàng ngoại đạo, và chỉ trong khoảng thời 
gian ba tháng ông hóa độ được hơn một trăm nghìn 
người. Có một đệ tử của vị sư ngoại đạo nhân thây thây 
mình bị Đề Bà dùng biện luận đánh bại nên ôm lòng căm 
phẫn, và thê rằng: “Ông dùng miệng thắng phục thây ta, 
ta sẽ dùng đao thăng phục lại ông; ông dùng “không đao” 
vây khôn ta, ta sẽ dùng thực đao vây khốn lại ông”. Vì 
thê, một hôm Bỏ tát Đề Bà đang bình thản đi kinh hành 
trong rừng văng, bỗng đâu đệ tử của ngoại đạo sư cầm 


336 


đao chạy đến, và nói: “ông dùng miệng phá thây ta, sao 
băng ta dùng đao phá ông!”. 


Sự vĩ đại của Bồ tát Đề Bà là, tuy bụng ông đã bị hung 
thủ phá vỡ, ngũ tạng sắp rơi ¡xuông đất nhưng NGHI vân 
không oán hận mà con ai mẫn đối với hung thủ: “ta có ba 
y bát quí, hiện ở tại trú xứ của ta; ngươi có thê đến đó mà 
lây, lây xong hãy leo ngược lên núi mà đi, chớ đi nơi 
bình lộ sợ răng các đệ tử chưa đắc pháp nhẫn của ta, họ 
sẽ truy nã ngươi, hoặc họ sẽ bắt ngươi giao cho quan 
phủ”. 


Khi các đệ tử ngài chạy đến hiện trường, trong đó có 
nhiều vị chưa đặc pháp nhẫn, thấy ngài thọ nạn liền rỗng 
to than khóc như điên như cuông và muốn truy đuôi hung 
thủ, Bô tát cản lại, và nhân đây khi thị đệ tử: “cái thực 
của pháp, cái thực ây không có người thọ, cũng không có 
người hại. Vậy lấy ai là thân? Ai là oán? Ai là giặc? Ai là 
hại? Các người bị sự si mê lừa dối mà vọng sinh kiến 
trước nên mới gào khóc, đây chăng phải là thiện nghiệp 
bị người hại, họ hại là hại cái nghiệp báo của ta, chứ họ 
không hề hại ta (tức cái thực của pháp). Các người hãy 
suy nghĩ điều đó. Cần thận chớ nên cuông đuổi theo 
cuỗng, lẫy đau thương gây đau thương”. 


Dạy xong ngài thanh thản ra ở. 
Gọi là tâm hạnh Bồ tát, thì nên như tâm hạnh của Bồ tát 


Đề Bà mới đích thị là chơn Bồ tát, ngài đích thị là đệ tử 


337 


của đức Phật! Sự vĩ đại của Bồ tát Đề Bà chính là sự ứng 
xử chân thực trong hoàn cảnh thực tiên. 


- Những trước thuật của Đề Bà. 


Truyện ký về Đề Bà được đại sư Bố Đôn - người Tây 
Tạng viết trong bộ “Phật Giáo Sử” của ông: “Đề Bà 
người nước Chấp Sư Tử (Simhala Tích Lan), thọ học với 
Long Thọ. Ông từng lưu ngụ tại chùa Na Lan Đà, giáo 
hóa Ma Hý Lý Chế Tra, và sáng tác nhiều luận thư”. Bộ 
“Ân Độ Phật Giáo Sử” của Đa La Na Tha cũng người 
Tây Tạng, thì viết: “Đề Bà khi tuổi về già, từ chùa Na 
Lan Đà đi đến nam Ấn. ở tại nước Hương Chí (Kànõc!, 
nay là conjeveram) sát gần với Lan Già Na Đạt 
(Ranganàtha). Tại đây ông phú pháp cho Cấp La Hâu La 
Bạt Đà La rồi tịch”. 


Từ các ghi chép trên, cho thấy các truyện ký có tính xác 
thực liên quan đến Bồ tát Đề Bà hiện vẫn chưa hoàn toàn 
rõ ràng. Những trước thuật của Đề Bà, theo Nhật Bản Đại 
Chánh Tân Tu là có sáu tác phẩm. Những tác phẩm được 
co1 là tự tay Đề Bà viết, øôm có ba bộ: 


1. Tứ Bách Luận: Bản dịch của Tây Tạng vẫn còn đầy 
đủ, nhưng bản Phạn văn chỉ còn từng đoạn, từ phân. Bộ 
“Đại Thừa Quảng Bách Luận Bản” do Huyền Trang dịch 
ra Hán văn chỉ tương đương với hai trăm bài kệ ở phần 
cuỗi của Tứ Bách Luận. 


336 


2. Bách Luận: Gồm có hai quyền, được La Thập dịch 
sang Hán văn. 


3. Bách Tự Luận - một quyền: Bỏ Đề Lưu Chi địch ra 
Hán văn. Tây Tạng cũng dịch bản này. 


Cả ba bộ luận thư nêu trên, do Đề Bà tham cứu phương 
pháp luận của Long Thọ được viết trong bộ Trung Luận 
Tụng. Đề Bà lây đó làm lập trường để bài xích giáo nghĩa 
ngoại đạo và Tiêu thừa. Người sau kế thừa phương châm 
này mà hình thành phải Trung Quán. 


- La Hầu La Bạt Đà La. 


Thây của Long Thọ có tên là La Hầu La Bạt Đà La 
(Rahulabhadra). Đại Trí Độ Luận quyền mười tám, có 
dẫn dụng “Thán Bát Nhã Kệ” để chứng minh sự liên 
quan giữa La Hầu La Bạt Đà La và sáng tác của Long 
Thọ. Đệ tử của Đề Bà cũng có tên là La Hầu La Bạt Đà 
La. Nghiên cứu sự liên hệ giữa hai nhân vật trên có thể là 
trùng tên, nhưng khác nhau về thời đại, hoặc có thể là 
một người nhưng bị truyền nhằm là hai. Nghi vẫn này 
vẫn còn tôn nghi. Vì rằng, La Hầu La Bạt Đà la là người 
viết Pháp Hoa Kinh Tán, và chú thích phẩm đâu của 
Trung Luận. Ông là người có khả năng viết chú thích cho 
Trung Luận, và tựa hồ như ông là người đời sau đối VỚI 
Long Thọ. VỊ lão sư vì các trước thuật của đệ tử mà viết 
chú thích, vì rõ ràng đấy là điều không tâm thường chút 
nào. 


339 


Gân đây có người suy đoán La Hầu La Bạt Đà La sinh 
vào khoảng từ hai dên ba trăm năm sau Công nguyên. 


Sau La Hầu La Bạt Đà La, còn có Bà Tâu, Thanh Mục. 
Thanh Mục (Pingala - Chiếu Tự Nghĩa, thường dịch là 
Hoàng Mục), có viết Trung Luận Thích, và được La Thập 
dịch ra Hán văn. Thực thì Bồ tát Thanh Mục là người viết 
thích luận, đại khái Thanh Mục là người đến Trung Hoa 
trướcLa Thập, ít ra cũng từ ba đến bốn trăm năm sau 
Công nguyên. 


Bà Tâu là người viết “bách Luận Bản Tụng Thích” của 
Đề Bà; tiếp đến có Kiên Ý, niên đại về Kiên Ý không 
được rõ, nhưng ông là người viết “Nhập Đại Thừa Luận” 
gôm hai quyên, và được Đạo Thái và các vị khác ở Bắc 
Kinh- Tung Quốc dịch ra Hán văn. Đại loại có thể Kiên 
Ý là người cùng thời với Thanh Mục? 


- Phái Trung Quán. 


Tánh không học của Long Thọ, từ sau Đề Bà có một độ 
bị suy vi. Đến thời Thế Thân (từ năm 320 đén năm 400 
tây lịch) có Long Hữu (Nagamrtra) là đệ tử của Tăng Hộ 
(Samgharaksita) hưng khởi, và hoằng dương cái học của 
Long Thọ, nhưng chưa thấy hoằng dương đại luận thư 
của Long Thọ, ông chỉ hoăng dương Trung Luận và Bách 
Luận Tụng theo cách phô thông. Do đó, chưa lột tả được 
tinh hoa của Tánh không học. Khi ông đến trung Ấn Độ, 
theo học với Tăng Hộ, đồng thời ông cũng thọ học với 


340 


Phật Hộ, Thanh Biện và Giải Thoát Quân. Trong ba nhà 
trên, Long Hữu chịu ảnh hưởng Phật Hộ và Thanh Biện 
là rõ hơn cả. Từ thời đại Long Thọ đến thời Long Hữu, 
chưa thấy ai đứng ra thành lập học phái nào. Đến thời 
Thanh Biện, do vì đệ tử của Thế Thân là An Huệ viết bộ 
Trung Luận Thích, và dùng bộ luận thích này để giải 
thích Duy Thức học, được cho là tiềm ấn mật ý của đức 
Phật. (Cho răng nhất thiết giai không luận của Long Thọ, 
ây mới là Phật mật ý thuyết, vì vậy chỉ nói đến tam vô 
tánh, đồng thời với Duy thức học lập tam tự tánh), trong 
khi Thanh Biện dùng lý nghĩa trái với lý nghĩa căn bản 
của Long Thọ, và lây đó phản kích lại Long Thọ. Đây 
chính là manh mỗi khởi đầu cho cuộc khởi tranh giữa 
“không-hữu”. Cạnh đó, kiến giải về tánh không học giữa 
Thanh Biện và Phật Hộ là không nhất trí, cả hai vị cùng 
lập trường tánh không học, coi đây là luận lý căn cơ để 
phá đồ dị chập. Nhưng phương pháp nghị luận của Phật 
hộ là tùy vào lập luận của đối hương rồi theo đó mà chỉ ra 
sự mâu thuẫn của họ, và chứng minh luận lý của họ là 
không đủ cơ sở để có thể đứng vững. Phá tà để hiển 
chánh, nhưng không tân công đối phương đề đưa ra chủ 
trương của mình là như thế nào. Vì thế phái này có tên là 
Tất Phá Tánh Không phái, hoặc Cụ Duyên phải 
(Pràsamgikah). Trong khi phương pháp nghị luận của 
Thanh Biện là tự mình kiến lập luận thức một cách đặc 
biệt, độc đáo, tân công và triệt phá lập luận của đôi 


phương. Vì vậy phái này có tên là Tự Y Lập Tông phái, 
hoặc Y Tự Khởi phái (Svàtantrikah). 


Học phái Trung Quán mà chúng ta sẽ đề cập tới là do 
Phật Hộ và Thanh Biện thành lập. Đông thời, sau khi 
thành lập phái Trung Quán, phái này liên phát sinh mối 
quan hệ với Mật giáo. Cụ thể là Phật Hộ và Thanh Biện 
hoăng hóa ở nam Ấn Độ, cả hai đều chuyên nhập mật 
thừa; còn Nguyệt Xứng, Trí Tạng, Tịch Hộ, Tịnh Mệnh 
và Liên Hoa ở Trung Ân không ai là không học Mật giáo. 
Mật giáo nồi lên cả học giả Đại thừa của hai hệ không - 
hữu; hết cục, Mật giáo được dung hòa và tư trào của thời 
đại. Vì vậy, ngay cả buổi đầu thành lập phái Trung Quán 
đã có khí vị Mật giáo, thậm chí có thể nói cái học tánh 
không của Long Thọ là mở đầu cho việc biến hóa của 
Mật giáo. 

Nay xin liệt kê hệ thông của ba dòng lớn. 


342 


Phật Hộ (Buddapàlita - 470-549 sau Công nguyên), 
người nước Chủy Bà La (Tambala) ở nam Án Độ. Ông 
rộng truyền sở học của minh tại Già lam Đát Đặt Phất 
Lợi (Dantapuri) thuộc cô đô Yết Lăng Già cũng ở nam 
Ấn Độ. Ông là người viết chú sớ cho bộ Trung Luận. 
Hiện ở Tây Tạng vần còn bản dịch bộ chú sớ này. Ông 
căn cứ Trung Luận Thích của Vô Úy đề viết, và truyền 
đến Nguyệt Xứng (Candrakirti - năm 600-650 tây lịch). 
Nguyệt Xứng là người đại hoăng truyện của Phật Hộ. 
Ông viết bộ Minh Cú Luận để chú giải Trung Luận, trong 
các nhà viết chú giải Trung Luận, thì bộ luận thư của 
Nguyệt Xứng là bộ duy nhất hiện còn bản Phạn văn. Vì 
thế nên bộ Minh Cú Luận của ông là cực kỳ trân quí; 


343 


ngoài ra Nguyệt Xứng còn viết chú giải Tứ Bách Luận 
của Đê Bà, và được dịch sang Tây Tạng văn với tên gọi 
là Nhập Trung Luận. 


Bộ Nhập Trung Luận Tụng gân đây được pháp sư Diễn 
Bồi dịch ra Hán văn và đã cho xuất bản; xin giới thiệu đề 
độc giả có thể tham cứu. Người tiếp nối hệ thông trên có 
Tịch Thiên (650-750 tây lịch). 


Tịch Thiên viết các bộ như: Nhập Bồ Tát Hạnh Luận; 
Tập Học Luận, Tập Kinh Luận. Bộ thứ nhất và thứ hai 
hiện còn bản Hán dịch. Bản Tây Tạng dịch và ngay cả 
bản Phạn văn hiện vẫn còn. Riêng bộ thứ ba được dịch ra 
Hán văn với tên gọi là Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận. 


- Thanh Biện (BhàvIveka - 490-570 tây lịch) 


Thanh Biện là vị luận sư vĩ đại, thường ông có hàng đệ tử 
Tỳ kheo theo học hơn nghìn người. Ông là vị luận sư có 
công rất lớn trong việc phục hưng tánh không học. Ông. 
xuất thân từ vương tộc Ma La Da La (Malyara) ở nam Ấn 
Độ. Sau khi hoàn thành việc học Phật pháp, ông về lại 
nam Ấn Độ, và lãnh đạo hơn năm trăm Giả lam sở. Ông 
viết luận phê bình, chỉ trích thuyết của Phật Hộ; ông cho 
Phật Hộ là đối tượng đề luận chiến. Ông cũng là nhà Duy 
thức học thuộc hệ Vô Trước. Theo Đại Đường Tây Vực 
Ký, quyền mười chép; “Thanh Biện từng đến Ma Kiệt 
Đà, chính là để cầu học hệ Duy thức của đại luận sư Hộ 
pháp, dang khi cục diện biện luận chưa tới hôi kết, thì 


344 


Thanh Biện mỗi việc mỗi việc đều y vào Nhân minh và 
coI trọng luận pháp Nhân minh của các học giả Duy thức 
đề cùng luận nạn. Nhân minh học nhân vụ việc này mà 
thành cái học sáng rõ để hai tông không - hữu công kích 
nhau, khiến cho luận phong Đại thừa Phật giáo một thời 
hưng thịnh. Tiếc là sau Thanh Biện, đỗi tượng đề luận 
chiến lại là vẫn đề thuộc nội giáo chứ không còn là việc 
đối phó với tà thuyết của ngoại đạo. 

Những trước tác của Thanh Biện gồm có: Bát Nhã Đăng 
Luận, Đại Thừa Chưởng Trân Luận, Trung Quán Tâm 
Luận Tụng, DỊ Tông Tịnh Thích; bộ Bát Nhã Đăng Luận 
đã dịch ra Hán văn và Tạng văn, bộ Đại Thừa Chưởng 
Trân Luận chỉ có bản Hán dịch; hai bộ Trung Quản Tâm 
Luận Tụng và bộ DỊ Bộ Tông Tình Thích, chỉ có bản dịch 
của Tây Tạng. Đệ tử của Thanh Biện là Quan Âm Cấm 
có viết thích nghĩa cho Bát Nhã Đăng Luận. Trong khi 
đó, Nguyệt Xứng theo dòng của Phật Hộ mà phản kích 
lại Thanh Biện. Trí Quang (Jnõnaprabh) là người cùng 
thời với Nguyệt Xứng, ông căn cứ vào thuyết của Thanh 
Biện mà phải đối lại Nguyệt Xứng - nhà Duy thức cùng 
phái của Trung Quán luận chiến với nhau, và hai phái của 
Trung Quán lại cũng luận chiến; tình thế giống như thời 
mạt kỳ của Bộ phái Phật giáo Tiểu thừa, do đó mà luận 
thư được viết quá nhiêu, và dị chấp vượt hơn thời thịnh. 


- Nguyệt Xứng và các luận sư. 


345 


Xét về phương diện lịch sử Phật giáo Ấn Độ, thì địa vị 
của Nguyệt Xứng là khá cao. Khi Nguyệt Xứng còn là 
chủ trì chùa Na Lan Đà, học giả Duy Thức thuộc hệ An 
Huệ là Nguyệt Cung (Candragomim), cùng ông biện luận 
tại chùa Đặt Lai, một bên thì chú trọng tánh không, một 
bên thì chủ trương Duy thức. Cuộc biện luận diễn ra vô 
cùng gay cần, và kéo dài đến bảy năm Nguyệt Xứng mới 
dành được phân thắng. Nhân sự kiện này các học giả của 
hệ tánh không coi đây như là phân thưởng mang tính 
khích lệ hết sức lớn. Nguyệt Xứng truyền xuông Đại 
Minh Đỗ Quyên, Tiêu Minh Đỗ Quyên, đến Đề Hạp 
(Atìsa) người sau này đi đến Tây Tạng và viết bộ Bộ Đề 
Đạo Đăng Luận, gây được ảnh hưởng cực lớn đối với 
Phật giáo Tây Tạng. 


Lại nữa, theo Pháp sư Ấn Thuận thì: “Nguyệt Xứng buổi 
đầu tuy theo học các nhà như Phật Hộ, Thanh Biện, cho 
nên vân đề tánh không có vẻ như hòa hợp không có gì 
phải luận tranh, bên này “không”, bên kia “hữu” không tự 
nhận ra có sự dị biệt. Riêng Nguyệt Xứng rất nT VỚI 
Phật Hộ, cho nên ông nêu thăng bằng cách nói “thử tông 
bất cộng” (tông này không như các tông khác) sở dĩ ông 
nói như thế là vì có sự cạnh tranh giữa”ứng thánh” và “tự 
tục”(12). Đấy là nói về cuộc tranh luận giữa nội bộ Trung 
Quán mà Nguyệt Xứng là người khởi xướng, ông lẫy 
Thanh Biện đề bài xích kiến giải của Phật hộ mà không 
tính đến cuộc nội tranh trong hệ tánh không. 


346 


Đông Á Phật Giáo Sử của Kim Sơn Chánh Hảo, chương 
mười sáu chép là, Nguyệt Xứng xương xuất và đứng trên 
lập trường của phái Cụ Duyên để bài bác phái Y Tự Khởi 
của Thanh Biện. Phái Y Tự Khởi phân ra làm hai: 


- Một là phái kinh Lượng Trung Quán Y Tự Khởi, gồm 
có Thanh Biện, Trí Tạng (Jnõàngarbha). Trí Tạng viết bộ 
Nhị Đề Phân Biệt Tụng, và bộ Giải Thâm Mật Kinh Di 
Lặc Phẩm Lược Sớ. 


- Hai là phái Du Già Sư Trung Quán Y Tự Khởi, gồm có 
Tịch Hộ (Sàntaraksita), Liên Hoa Giới (Kamalasìla), Giải 
Thoát Quân (Vimuktisena), Sư Tử Hiền (Haribhadra), 
Giải Kiết Tường Trí (Buddhasrynðàna) v.v... Những vị 
vừa nêu đều thuộc phái Y Tự Khởi của Thanh Biện và họ 
ø1a nhập học thuyết. của Du Già Hạnh. Các luận thư do họ 
sáng tác, trong đó đề cập đến nhiều phương pháp rất hoạt 
bát về tư tưởng học Phật giáo và ngoại đạo. 


- Tịch Hộ, người sống vào khoảng từ năm 700 đến năm 
760 tây lịch, ông theo học tại chùa Na Lan Đà, sau ông 
cùng Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng: ông có viết bộ Chân 
Lý Tập Yếu. 


- Liên Hoa Giới, ông sống khoảng từ năm 740 đến năm 
800 tây lịch. Tác phẩm của ông gôm có Kim Cang Bát 
Nhã Kinh Quảng Chú, Bộ Đề Tâm Quảng Thích, Quảng 
Thích Bồ Đề Tâm Luận v.v... 


347 


- Sư Tử Hiền, ông sống ước vào thế kỷ thứ tám tây lịch. 
Ông viết lời thích cho bộ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
do DI Lặc tạo, và Hiện Quản Trang Nghiêm Minh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Thích v.v... 


Nhưng bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm là bộ luận do 
Di Lặc tạo, thuyết này trước giờ chưa nghe tới bao giờ. 
Tuy nhiên vào thời Ba La vương triều, người học tánh 
không dung nạp cả duy tâm chơn thường và trở thành đại 
thịnh, từ đó luận Hiện Quán Trang Nghiêm mới được coI 
là một trong năm bộ luận lớn của DI Lặc. Mật Giáo Tây 
Tạng thịnh hành chơn thường duy tâm, nên luận Hiện 
Quán Trang Nghiêm nhờ đó cũng thịnh hành tại Tây 
Tạng. Ở đây cũng cần nói rõ; những vị vì luận Hiện Quán 
Trang Nghiêm của DI Lặc mà mà viết lời giải thích, thì 
người đâu tiên là Giải Thoát Quân, một môn sinh của 
Tăng Hộ, Giải Thoát Quân lần lượt truyền xuống Tiểu 
Cải Thoát Quân, Thắng Quân, Điều Phục Quân, Tịnh 
Mệnh, Sư Tử Hiền, và đến Liên Hoa Giới thì được rực rỡ 
đại xương. 


TIẾT II. KINH ĐIÊN ĐẠI THỪA SAU LONG THỌ 
- Trung kỳ Đại thừa. 


Phật giáo Đại thừa từ sau Long Thọ đến thời đại Vô 
Trước, Thê Thân v.v... Thông xưng là trung kỳ Đại thừa. 
Còn có Mật giáo thịnh hành thì đó thuộc vê hậu kỳ Đại 


346 


thừa hay vãn kỳ Đại thừa. Vì sao có việc khai mở trung 
kỳ và hậu kỳ? Đây là do hoàn cảnh và thời đại. Hơn nữa, 
thánh điển Đại thừa lần lượt được hoàn thành, điều đó 
còn phải trông vào nhiệm vụ kết tập. rôi các học giả Phật 
giáo mới nhân vào tư tưởng Đại thừa mà mở mang phát 
triển. 

Theo Mộc Thôn Thái Hiền (Kimura Taiken) viết trong 
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, ở chương 4, tiết 1, 
nói: việc kết tập kinh điển Đại thừa thời trung kỳ là để 
hoàn thành ba nhiệm vụ mà thời đại của Long Thọ đề lại 
đó là: 

1. Sự thuyết minh chưa đây đủ có liên quan đến “chơn 
không diệu hữu” được coi như căn cứ tôi hậu. 


2. Căn cứ vào sự thuyết minh chưa đây đủ cả về luận lý 
và tâm lý, răng tât cả chúng sinh sẽ thành Phật. 


3. Liên quan đến sự giảng luận còn bỏ lửng của đức Phật, 
nhât là “Pháp thân quán” chưa hoàn thành. 


Thánh điển Đại thừa của thời trung kỳ là nhằm phát huy 
đây đủ ba ý nghĩa vừa nêu. Có thể nói là có rât nhiều 
kinh, nhưng chủ yếu là những kinh như: Kinh Như Lai 
Tạng, kinh Bất Tăng Bất Giảm, kinh Đại Pháp Cô, kinh 
Thăng Man, kinh Vô Thượng Y, kinh Đại Thừa Niết 
Bàn, kinh Giải Thâm Mật, kinh Nhập Lăng Gn"à, và bộ 
kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma, Tung Quốc chưa dịch bộ 


349 


kinh này. Nay xin giới thiệu một số trong các kinh được 
người Trung Hoa colI trọng: 


Kinh Thắng Man, tên dây đủ là Thăng Man Sư Tử Hỗng 
Nhất Thừa Đại Phướng Tiện Phương Quảng Kinh, kinh 
này Trung Quốc có hai bản dịch, một là bản đời Lưu 
Tống do ngài Câu Na Bạt Đà La dịch vào năm 436 tây 
lịch, hai là bản dịch của Bồ Đề Lưu Chi, thời gian ước 
vào năm 503-535 tây lịch. Kinh Thăng Man được truyền 
bá một cách sâu rộng vời thời Nam - Bắc triều ở Trung 
Quốc. Nhân vật trung tâm của kinh là phu nhân Thắng 
Man. TRE tiên, kinh giải rõ về “thập đại thọ” và “tam 
đại nguyện”, lây thập đại thọ và tam đại nguyện để xử ly 
vấn đê nhiếp thụ chánh pháp, tam thừa phương tiện, nhật 
thừa chân thực và cả về Như Lai tạng v.v... Nói rõ về 
Như Lai tạng thì có kinh Như Lai Tạng, kinh Bất Tăng 
Bất Giảm, kinh Vô Thượng Y. 


Theo huyện luận được nói trong Thắng Man Phu Nhân 
Sư Tử Hồng Kinh Giảng Ký của pháp sư Ấn Thuận, thì 
kinh Thăng Man có ba ý nghĩa lớn: 

1. Nói về người - đây là nghĩa bình đăng; bản kinh này 
chủ trương có ba điêm bình đăng; bình đăng giữa người 
xuât gia và người tại gia, bình đăng giới tính giữa người 
nam và người nữ, bình đăng giữa thiêu niên và lão niên. 
2. Nói về pháp - đây là nghĩa cứu cánh; bản kinh có ba 
phương diện về cứu cánh: 


350 


a) Công đức của Như Lai là cứu cánh, bất luận là quan 
sát vê phương diện nào, duy chỉ có công đức của Như Lai 
là thường trụ. Được vậy mới gọi là cứu cánh. 


b) Cảnh trí Như Lai là cứu cánh. Cảnh ở đây là thực 
tướng của các pháp mà đức Phật đã chứng ngộ, Trí là chỉ 
cho trí huệ bình đắng, đức Phật dùng trí huệ này thây rõ 
thực tướng của các pháp. Do công dức vô lượng vô biên 
của Phật, trong đó Ngài thống nhiếp làm cảnh và trí, 
cảnh, trí siêu việt lên trên hàng nhị thừa, và đạt đến cứu 
cánh viên mãn. 

c) Nhân y cứu cánh của Như Lai “nhân y” của Như Lai 
được nói trong kinh là chỉ cho Như Lai tạng - tức Phật 
tính; người người đều có Như Lai tạng, do đó ai ai cũng 
có khả năng thành Phật. Từ cảnh trí cứu cảnh của Như 
Lai mà truy tìm căn nguyên của cứu cánh này, có vậy 
mới nhận ra được Như Lai tạng là cứu cánh sở y của Như 
Lai. Như Lai y là nhân của Như LaI tạng, mà cũng là quả 
của cứu cánh Như Lai; quả đã là cứu cánh, tất nhiên nhân 
cũng là cứu cánh. 

3. Nói về tương quan giữa người và pháp, đây là nghĩa 
nhiếp thọ: Nhiếp thọ chánh pháp, hay tiếp thụ Phật pháp, 
hoặc lãnh thọ Phật pháp - tức khiến cho Phật pháp trở 
thành Phật pháp của chính người học Phật. Khi đạt đến 
mục đích là lúc chính mình hiệp nhất với Phật pháp. 


Chủ yếu kinh Thắng Man là phát huy tư tưởng Như Lai 
tạng. Ở đây, thuyết Như Lai tạng của kinh Thăng Man có 
liên hệ với tâm trong “tam giới duy tâm” của kinh Hoa 
Nghiêm, và được hệ thống lại và phát triển thành công. 
Như Lai tạng là Phật tính, là tự thê, là pháp thân tạng, là 
pháp giới tạng là xuất thế ø1an thượng thượng tạng, là tự 
tánh thanh tịnh tạng. Nhưng vậy, cảnh giới của Như Lai 
là Niết bàn, là thường lạc ngã tịnh. Lại còn nói là “trong 
Như Lai tạng có chứa Như Lai”; vì rằng ai ai cũng đều 
chứa Như Lai tạng nơi tự thân tâm mình, tức là chứa tự 
thể thanh tịnh của Như Lai. Chỉ vì bị khách trần (tức 
ngoại duyên) phiền não làm cho nhiễm ô, rồi nhân đó mà 
sinh khởi những tướng (tức tư tưởng, ý nghĩ, ý niệm) tạp 
nhiễm, không thanh tịnh. Điều này, chung qui là trong 
chân không lộ bày diệu hữu; nói cách káhc, diệu hữu hiện 
lộ trong chân không. Phật giáo vốn không chủ trương 
hữu ngã. Điều này chỉ xảy r a sau khi đã thực chứng tất 
cả đều “không”, khi ấy cái “ngã” của bản thê chơn 
thường, của duy tâm thanh tịnh sẽ được hiền lộ. Luận Đại 
Thừa Khởi Tín gọi đó là “Như thật không cảnh”, hay 
“Như thực bất không cảnh” cũng từ đó cả; do khách trần 
phiên não biến hiện ra các tướng tạp nhiễm, chứ các 
tướng tạp nhiễm là không thực có, tự thê thanh tịnh của 
Như Lai tạng là “Như thực bất không”. 


- Kinh Niết Bàn. 


3Ó 


Kinh Niết bàn thuộc kinh Đại thừa, kinh này được phát 
triển từ kinh Trường A Hàm. Đôi với Đại thừa, thì kinh 
Du Hành là thuộc Tiêu thừa “Niết bàn Kinh”; kinh Du 
Hành chủ yêu là ghi chép những ngôn hành của Đức 
Thích Tôn vào những năm cuối đời của Ngài, trong khi 
Đại thừa “Niết bàn Kinh” không lấy những sự thực được 
ký thuật làm trung tâm, mà chỉ nhắm mục đích phát huy 
giáo lý mang tính nhất định. 


Sự thành lập Đại thừa “Niết bàn kinh” diễn ra từ năm 200 
đến năm 300 sau Công nguyên. Một số học giả cận đại 
cho răng bắc Ấn Độ là nơi kinh Niết bàn xuất hiện đầu 
tiên. Kinh Đại thừa Niết bàn kế thừa tư tưởng kinh Bát 
Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm v.v... Nó dựa vào 
hình thức của Tiểu thừa “Niết bàn Kinh” mà hoàn thành. 
Tại Trung Quốc có hai dịch bản; một là của Đàm Vô 
Sâm, gồm bốn mươi quyền với tên kinh là Đại Bát Niết 
bàn, dịch bản này được gọi là bắc bản; dịch bản nữa là do 
Huệ Nghiêm tu chính lại bắc bản, với ba mươi sáu quyền, 
cũng cùng tên là Đại Bát Niết Bàn kinh, và được øọI là 
nam bản. Về nội dung, thì cả hai dịch bản đều tương 
đồng. Chỉ có tên của phẩm và sự phân chương là có sửa 
đối. Bản Phạn văn của kinh hiện không còn, bản Tây 
Tạng cũng dịch từ bản chữ Hán. Nhưng tại các địa khu ở 
vùng Trung Á, và tại Cao Dã Sơn của Nhật Bản lại mới 
phát hiện được từng đoạn, từng trang của bản kinh Niết 
Bàn băng Phạn văn. 


353 


Tư tưởng kinh Đại thừa Niết Bàn là lẫy “không” của Bát 
Nhã Kinh, thuyết “tâm tánh bản tịnh” của Đại Chúng Bộ, 
và thuyết “nhất âm thuyết pháp” của giáo lý, lại thêm 
thuyết “tam hội qui nhất” của kinh Pháp Hoa mà phát 
triển thành. 


Cáo nghĩa đặc biệt của kinh Đại Bát Niết Bàn đại loại có 
ba điểm: 


1. Pháp thân thường trụ: 


Kinh Pháp Hoa đem tính có khả năng thành Phật của tât 
cả chúng sinh mà hướng về những giáo hóa huân tập ở 
các đời quá khứ, đó là căn cứ vào vô lượng thọ của đức 
Phật, cũng là nói Phật đã thành Phật từ quá khứ lâu xa về 
trước nhưng vẫn chưa tiến đến nội tâm để chứng minh 
Phật vô lượng thọ. Mà chỉ mói nói đến Phật thọ thường 
trụ mang tính lịch sử, đến kinh Niết bàn mới chuyên đức 
Phật của lịch sử thành pháp thân thường trụ. Ấy là nói, 
đức Phật Thích Ca, theo tích xưa là hóa thân Phật ứng 
hóa vào cõi nhân gian, cho nên bản tính Phật không liên 
quan øì đến sinh tử. Bản tính ây là pháp thân Phật; theo 
truyện tích thì sự ứng hóa của sắc thân và bản tính của 
pháp thân có khác nhau. Bản thể của pháp thân là thường 
trụ bất biến, là sự vĩnh hăng vô hạn của đại ngã. Đó là lây 
nội tâm của sắc thân Phật đề chứng minh Phật là vô 
lượng thọ. 


2. Tât cả chúng sinh đều có tính Phật: 


354 


Sắc thân Phật cùng pháp thân Phật đã là phi nhất phi nhị, 
theo truyên tích thì ứng hóa của pháp thân cũng tức là sắc 
thân. Tính năng của pháp thân đã là thường trụ bất biên 
vô hạn vĩnh hằng của đại ngã, vậy thì tật cả chúng sinh 
đêu có đây đủ đại ngã này, cho nên về bản thể mà nói, thì 
Phật và chúng sinh là bình đắng. Nêu pháp thân không 
bình đắng thi sự tu học Phật pháp của chúng sinh cuôi 
cùng cũng vẫn không thành Phật; tính có khả năng thành 
Phật, với đức Phật thì gọi đó là pháp thân, với chúng sinh 
thì gọi là “Phật tính bản cụ (Phật tính vốn đủ). 


3. Nhất xiên đề có thể thành Phật. 


Sở dĩ gọi Nhất xiên đề (Icchantika), kinh Niết Bàn giải 
thích về Nhất xiên đề: người không tin Phật pháp, người 
cắt đứt mọi căn lành, người không tin nhân quả nghiệp 
báo, người không chịu thân cận thiện hữu trì thức. Hàng 
người này, theo kinh Biết Bàn - tất cả chúng sinh đều có 
tính Phật; vậy đương nhiên Nhất xiên dề cũng có tính 
Phật, đã có tính Phật, thì đó là pháp thân thường trụ, vậy 
nếu có cơ hội hấp thụ Phật pháp, tu theo Phật pháp đạt 
đến rốt ráo viên mãn, thì Nhật xiên đề vẫn có khả năng 
thành Phật. 


- Kinh Giải Thâm Mật. 
Như Lai Tạng (Phật tính, pháp thân) được nói trong các 


kinh như kinh Thắng Man, kinh Niết Bàn, là đề thích ứng 
với yêu câu được gọi là “hướng thượng môn”; nhưng đặt 


sóo 


cơ sở trên lập trường là lấy thế giới tạp nhiễm để thuyết 
minh. Tuy kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy ma 
đêu cho răng tất cả cái “sở hữu” trong tam giới đều do sự 
phát động của tâm, lại cũng nói, do vô minh mà có sự 
hiên hiện của thế giới hư vọng; đàng khác, cũng do sự 
thanh tịnh của tâm mà cảnh Tịnh độ hiển lộ. Tuy nhiên, 
thuyết minh như vậy là có phân đơn giản. Kinh Giải 
Thâm Mật cũng nhân vào thuyết minh vừa nêu mà tiến 
thêm bước nữa. Điều được kinh Giải Thâm Mật gọi là 
“vô minh trụ địa” đây là thừa nhận căn bản của vô minh 
thuộc về ý thức (vô minh không tương ưng với tâm); về 
phương diện tịnh thức, thì tâm được thừa nhận là Phật 
tính, là Như LaI tạng. Nhưng giữa vô minh và tịnh thức 
quan hệ ra làm sao? Thế giới được phôi hợp và triển khai 
như thê nào? Đề khảo sát kỹ vẫn đề này, dẫn đến việc 
thành lập môn Duy thức của Phật giáo, vậy nên bộ kinh 
Giải Thâm Mật là tiền thân của Duy Thức học. 


Bản kinh này được Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hán văn với 
tên gọi là “Giải Thâm Mật Kinh”, øôm năm quyền, 
Huyền Trang cũng dịch “Giải Thâm Mật Kinh” với năm 
quyên, phẩm thứ bảy và thứ tám được ngài Cầu Na Bạt 
Đà La dịch ra Hán ngữ. Bản Phạn văn và Tây Tạng văn 
của kinh này vẫn chưa tìm thây ở thời cận đại. Từ phẩm 
thứ hai đến phẩm thứ năm của kinh này được xuất hiện 
sớm nhất, sau có thêm phẩm thứ sáu được đưa vào thì 
kinh mới hoàn thành. Nhưng về sau có thêm tự phẩm thứ 
nhất, cũng như phẩm thứ bảy, thứ tám như kinh Giải 


356 


Thâm Mật như hiện nay. Bản kinh là một bộ luận thư 
mang tính chât thánh điên, kinh có nhiêu nét đặc sắc, 
nhưng chủ yêu là ba điêm sau: 


1. Tư tưởng về A Lại Da Thức: 


Ở thời Long Thọ chưa có quan niệm về thức thứ bảy; 
nhưng về sau, do thừa nhận ngoài nội bộ của sáu thức 
còn có Như Lai tạng v.v... dùng Như Lai tạng v.v... cải 
tiên để câu thành nguyên lý của thế giới hiện thực, mới 
thành lập thức A Lại Da (àlaya-viJnðàna - Tạng thức) của 
kinh Giải Thâm Mật, hoặc còn có tên là thức A Đàn Na 
(àdàna-vijnõna - Chấp trì thức), lây thức này làm thức thứ 
bảy, và cũng là thức làm chủ thê đảm nhận việc sinh tử 
luân hồi của chúng sinh, sau đó lây thức A Lại Da làm 
thức thứ tám, và thứ A Đàn Na làm thức thứ bảy. Dù vậy, 
nhưng trong kinh Giải Thâm Mật vẫn chưa có sự phân 
chia này. Tuy là do phát triển từ Như Lai tạng hoặc Phật 
tính mà thành lập, nhưng nguyên nhân xa của việc thành 
lập thức A Lại Da được bắt nguồn từ Căn bản thức của 
Đại Chúng Bộ, “Phi ly uân ngã” của Độc Tử Bộ, “Sắc 
tâm hỗ huân”, “Chủng tử thuyết”, “Tế y thức”, “Nhất vị 
uân” của kinh Bộ, cùng “sinh tử uân” của Hóa Địa Bộ, 
mà kiến lập nên cơ sở của thức thứ bảy. 


Tính chất của thức thứ bảy như thế nào? Điều này được 
bản kinh giải thích: “A Đà Na thức thậm thâm tê, ngã ư 
phàm phu bât khai diện, nhât thiệt chủng tử như bộc lưu, 


Sói? 


khủng bỉ (phàm phu) phân biệt chấp vi ngã(13)” (thức A 
Đà Na rất sâu kín, cho nên đối với phàm phu ta không 
khai diễn, tất cả chủng tử chảy như thác đồ, ta ngại (phàm 
phu) phân biệt (giòng chảy của chủng tử) mà chấp đó làm 
ngã). Lại nữa, danh xưng của thức được giải thích: “thức 
này cũng có tên là thức AÁ Đà Na, tại sao?. Do thức này 
đối với thân luôn theo sát để gìn giữ. Thức này cũng có 
tên là A Lại Da, tại sao? Do thức này có cái nghĩa: nhiếp 
thọ, tàng ân, và cùng an nguy đôi với thân. Thức này 
cũng có danh xưng là tâm, là nghĩa gì? Do, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc v.v... thức này luôn tích tập và làm cho 
lớn mạnh”. 


2. Đưa ra thuyết về tam tướng tam vô tánh: 


Thuyết tam tướng, tam vô tánh là điều thích hợp xác lập 
A Lại Da. Tam tướng là: 


a) Biên kế sở chấp tướng - tướng này chỉ cho sự “thố 
giác” và “huyện giác” (hiệu sai và hiêu không đúng đôi 
tượng). 

b) Y tha khởi tướng - tức là tướng được sinh ra bởi nhân 
duyên, trong đó gôm cả hiện tượng của thế giới thường 


thức và thế giới khoa học, tất cả đều dựa vào cái khác để 
sinh khởi tướng trạng. 


c) Viên thành thực tướng - tướng này chỉ cho chơn như 
thực tướng của tât cả các pháp là bình đăng. 


358 


Tam vô tự tánh tức là: Lẫy ba tướng nêu trên mà truy 
nguyên về căn bản của chúng, thì cả ba tướng không thê 
lia tâm mà có. 

a) Biên kế sở chấp tướng, là biêu tượng của tâm, tướng 
này không có tự tánh đặc biệt nào đề tôn tại, nên øọI là 
tướng “vô tự tánh”. 


b) Y Tha khởi tướng, là pháp nhân duyên sinh, nhìn 
chung thì dữ kiện của nhân duyên cũng là tâm, do đó 
tướng này cũng không cớ tự thánh đặc thủ, nên gọi Y Tha 
khởi tướng là “sinh vô tự tánh”. 


c) Viên thành thực tánh, là sở duyên của tâm thanh tịnh, 
tướng này mà lìa tâm thì không có tự tánh riêng, nên có 
được gọi là “thăng nghĩa vô tự tánh”. 


3. Đề xuất thuyết Tam thời liễu, vị liễu: 


Đây là đôi với phương pháp phân tích và giải thích tư 
tưởng. Kinh này nhận định răng, buồi đầu đức Phật đối 
với hàng Tiêu thừa nên Ngài thuyết pháp Tứ đề, là thuyết 
liễu nghĩa (không cứu cánh); tiếp đó đỗi với hàng Bồ Tát, 
Phật thuyết các pháp là không tự tánh, nên các pháp bất 
sinh bất diệt, cũng là thuyết vị liễu nghĩa; thuyết tam 
tướng tam vô tánh của kinh này mới là thuyết “liễu 
nghĩa” (rột ráo). Kinh Giải Thâm Mật đôi với tam thừa 
Phật pháp, bản kinh lây “liễu nghĩa” và “vị liễu nghĩa” 


359 


làm phương pháp đê phân định, giải thích. Điều đó gây 
ảnh hưởng rât lớn đên tư tưởng giáo pháp của đời sau. 


- Kinh Nhập Lăng Gnà. 


Kinh Nhập Lăng Giả (Lankàvatàra Sùtra), gọi giản lược 
là kinh Lăng Già. Bản Phạn văn của kinh này hiện vân 
còn. Hán dịch có ba bản: 


1. Bản “Lăng Già A Bạt Đà La Bảo Kinh” gồm bốn 
quyên, do Câu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tông, 
năm 443 tây lịch. 


2. Bản “Nhập Lăng Già Kinh”, có mười quyên, do Bồ Đề 
Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy, năm Š13 tây lịch. 


3. Bản “Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh” với bảy quyền, 
do Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Lý Đường, năm 700 
tây lịch. Ba bản kinh vừa nêu về mặt nghiên cứu, chúng 
là tài liệu rất hoàn chỉnh, nhưng nội dung của kinh hơi 
tạp loạn, do đó muỗn năm được toàn thê chỉ thú của kinh 
có phân không dễ. 


Dựa theo tư tưởng của kinh mà nói, thì quan niệm chủ 
yếu của kinh là thuyết minh: ngũ pháp, tam tự tánh, bát 
thữc, và nhị vô ngã. Kinh G1ải Thâm Mật khởi lập từ sự 
thừa tiếp tư trào Như Lai tạng. Trong khi kinh này lợi 
dụng tư trào Như Lai tạng, một lần nữa tiên sâu vào Như 
Lai tạng đề quyết định mục đích lý tưởng, phân tiếp theo 
sẽ nói rõ về mặt hiện thực của Như Lai tạng. 


360 


Trong kinh có chỗ nói ngược lại ngũ pháp, tam tự tánh, 
bát thức vào nhị vô ngã. Bản kinh lầy Ngũ pháp, tam tự 
tánh, bát thức và nhị vô ngã đê giải thích bản thê và hiện 
tượng của nhân sinh, vũ trụ. 

Xin lược giới thiệu các điểm chính yếu. 

I1. Ngũ pháp: 


Ngũ pháp được nói trong các bộ luận như: luận Du Già 
Sư Địa, luận Hiên Dương thánh Giáo, luận Thành Duy 
Thức, luận Phật Tính. Ngũ pháp gôm có: 


a) Danh - tên gọi của sự vật. 
b) Tướng - do tên mà nồi lên tưởng tượng. 
c) Phân biệt - tức tùy vào danh và tướng mà phán đoán. 


d) Chánh trí - là trí huệ khám phá thây danh và tướng 
không thực. 


e) Như như - là trí huệ nhìn đối tượng một cách bình 
đăng chân như. Ngũ pháp này nêu lên tính chủ quan 
(phần biệt), khách quan (danh tướng) của mê giới, và tính 
chủ quan (chánh trí) khách quan (Như như) của ngộ giới, 
qua đó phá đồ mê giới tiễn vào ngộ giới, sở dĩ chia làm 
năm giai đoạn đó là có ý nhằm đề khảo sát. 


2. Tam tự tánh: 


Đây là điều đã được nói đến trong kinh Giải Thâm Mật 
đó là tam vô tánh, ây là: 


a) Biên kế sở chấp tánh - vọng phân biệt tánh. 
b) Y tha khởi tánh - duyên khởi tánh. 


c) Viên thành thực tánh - chơn thực tánh. Cách dùng tam 
tánh của kinh Lăng Gnà là lây ngũ pháp để thu vào: danh, 
tướng tương đương với Biến kế sở chấp tánh; phân biệt 
tương đương với Y tha khởi tánh; chánh trí, như như 
tương đương với Viên thành thực tánh. 


3. Bát thức: 


Kinh này lây thức thứ bảy A Lại Da của kinh Giải Thâm 
Mạt làm thức thứ tám, bên dưới thức thứ tám, lập riêng 
thức thứ bảy Mạt Na (Manas - Ý thức, và tiếp đến mới là 
tiền lục thức mà xưa giờ Phật giáo nguyên thỉ vẫn thường 
sử dụng. Luận về bát thức của bản kinh, tuy so với kinh 
Giải Thâm Mật có thêm một tầng chỉnh lý, nhưng quả là 
điều rất khó tiêu hóa, bởi nó khiến người ta vin vào đó 
mà xác lập nhiều ý nghĩa trái nghịch. Từ xưa nay các nhà 
luận giải đôi với kinh này, đã phát sinh nhiều cách giải 
thích khác nhau, mà nguyên nhân là do đây. Nói một 
cách tông quát, thì hoạt động của thức thứ tám là nhân 
vào sự phân biệt của bảy thức trước mà khởi. Vì bản thần 
thức thứ tám là vô tự tánh, bởi tất cả mọi đợt sóng không 
có đợt sóng nào lại khởi lên bên ngoài “thức hải” (14); 


362 


cũng thế, tất cả mọi sinh khởi của bảy thức trước không 
thể diễn ra bên ngoài thức thứ tám. Đấy là Duy thức quan 
của kinh này. Vậy, làm thế nào để đình chỉ những đợt 
sóng của thức hải? Vẫn đề sẽ được giải rõ ở phần nhị vô 
ngã. 


4. Nhị vô ngã 


Nhị vô ngã tức là “nhân không” và “pháp không ”(1S). 
Nhân vì kinh này đối với tám thức đều có lập ba tướng là: 
chơn tướng, nghiệp tướng, và chuyền tướng: trong đó bản 
thê đích thực của chân tướng của thức thứ tám. Nghiệp 
tướng và chuyên tướng của bảy thức trước và của thức 
thứ tám có thê là do sức tu hành, mà đặc biệt là dùng 
pháp quán “nhân không” và “pháp không” để tiêu diệt. 
Tiêu diệt được đương thể của nghiệp tướng và chuyền 
tướng, thì tức khắc “thức hải lãng ba” sẽ đình chỉ: một 
khi thức hải lãng ba không còn khả năng sinh khởi thì gọi 
đó là Như Lai tạng, là Chân như, là Niết bàn, là Pháp 
thân, là Vô cầu thức, hoặc gọi đó là bất sinh bắt diệt, là 
đương thể của thanh tịnh vô câu cũng nhân đây. Kinh này 
điều hòa tư tưởng về Như Lai tạng và tư tưởng về thức A 
Lại Da. Nó thừa nhận nội dung thức thứ tám A Lại Da có 
bao hàm tịnh và bất tịnh. Về phương diện bất tịnh, đó là 
thức thứ tám sinh khởi phân biệt huyền vọng về thế giới 
hiện tượng. Về phương diện tịnh, thì đó là việc xác lập 
thực thê bình đăng giới của pháp thân, của Niết bàn và 


363 


Chân như. Điêm này rât gân với tư tưởng “nhât tâm nhị 
môn” của luận Đại Thừa Khởi Tín. 


- Chơn thường Duy Tâm. 


Theo ý kiến của pháp sư Ấn Thuận(16), thì kinh Lăng 
Già và luận Đại Thừa Khởi Tín có mỗi quan hệ đặc biệt 
sâu sắc. Danh và tướng được kinh Lăng Cà và Luận Đại 
Thừa Khởi Tín sử dụng làgiông nhau, nhưng chỉ khác về 
nghĩa. Xưa nay đã có nhiều người biết rõ điêu này. Tâm, 
ý, thức của luận Đại Thừa Khởi Tín có thê đôi chiếu thu 
vào tam tướng, tam thức của kinh Lăng Già. Nhân đây 
Ngài Mã Minh không phải nhọc công thêm nữa trong 
luận Đại Thừa Khởi Tín. Sư Ấn Thuận còn chỉ ra răng: 
kinh Như Lai Tạng, kinh Pháp Cô, kinh Đại Niết Bàn, 
kinh Thắng Man, kinh Bát Sinh Bắt Diệt, kinh Vô thượng 
Y, kinh Lăng Già, kinh Mật Nghiêm, kinh Viên Các 
v.v... đều là những kinh thuộc Duy tâm chơn thường. Mật 
điển của thời hậu kỳ, chín phân mười cũng thuộc về chơn 
thường duy tâm. như vậy có thể thấy kinh điển Đại thừa 
sau thời trung kỳ, phần lớn có thê liệt vào một hệ chơn 
thường. Sư Ấn Thuận còn thêm. Đó gọi là “chơn thường 
tâm”, về danh mục của chơn thường tâm rất nhiều, như: 
Pháp tánh, Như Lai tạng, Viên giác, Thường trụ chơn 
tâm, Phật tánh, Bồ Đề tâm, Đại Niết bàn, Pháp thân 
Không tánh. Những danh mục này đối với luận sư chơn 
thường được coI như một việc. 


364 


Tư tưởng chơn thường: tư tưởng này chính xác là đã 
ngâm có trong thánh điển nguyên thỉ, chắng hạn đức Phật 
giảng về La Hán ly dục, không còn phải sám cãi vì bị cái 
tình thiêu đốt. Hoặc giả là “không còn bị phiền não thiêu 
đốt, vì đã là thường trụ bất biến”. Trong kinh Ương quật 
Ma La, đức Phật tự phát biểu: “Ta thường trụ (tâm) đại 
HN. 


Ngay như đối với chơn thường duy tâm, cũng bị lẫn lộn 
với việc thành lập “chơn thường không” và “chơn thường 
tâm”. Luận về “thường ngã” điều này hệ thuộc hoàn toàn 
vào kinh nghiệm tôn giáo mà chỉ có người tu mới cảm 
nhận được nơi tự thân, chứ không thể nghe đức Phật 
thuyết từ bên ngoài. Điều chắc chắn “thường ngã” là do 
sự khai mở từ Phật giáo nguyên thỉ. Chứ thường ngã 
không liên quan gì đến ảnh hưởng từ các tôn giáo và các 
học phái của Ấn Độ. 

Sách này không có quy định lập một chương riêng để 
giới thiệu vẫn đề chơn thường duy tâm, nhưng dù sao thì 
đây cũng là một luận đề trọng yếu, cho nên cuôi tiết chỉ 
xIn lược thuật. 


(1) Tham khảo Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược do Lữ Trừng 
biên dịch,và sách Hiện ĐẠI Phật Học Đại Hệ, trang 95. 


365 


(2) Thái Hư Đại Sư Toàn Tập, trang 33]. 
(3) Thái Hư Đại Sư Toàn Tập, trang 523-525. 


(4) Ấn Độ Phật giáo và Thành Phật Chi Đạo, của pháp sư 
Ấn Thuận 


(5) Đại Chánh tạng-50, trang 184 

(6) Đại Chánh tạng -51, đầu trang 929, 

(7) Đại Chánh tạng-30, giữa trang ]. 

(8) Đại Chánh Tạng-30, từ trang 30 đến giữa trang 33. 
(9) Đại Chánh Tạng-25, giữa trang 536. 

(10) Đại Chánh Tạng -30, cuối trang 32. 

(11) Đại Chánh Tạng-50, cuối trang 186. 


(12) Phật Giáo Án Độ của Pháp sư Ấn Thuận - Chương 
26, tiêt 3, trang 295. 


(13) Đại Chánh tạng-16, từ giữa đến cuối trang 692. 


(14) Thức hải, vì thức thứ tám giống như biến - chú của 
người địch. 


(15) Nhân không, tức nhân vô ngã; pháp không, tức chỉ 
pháp vô ngã. 


(16) Ấn Độ Chi Phật Giáo-chương 15. 


366 


Chương X: Phật giáo Đại thừa hệ Vô Trước. 
TIÉT I. BỎ TÁT VÔ TRƯỚC 


Ở chương trước có đề cập đến kinh điển của thời trung kỳ 
Đại thừa là do yêu cầu thời đại, vào có người cho là nó 
được thành lập vào thời gian từ năm hai trăm đén năm 
bốn trăm sau Công nguyên, hơn nữa, kinh Đại Niết Bàn, 
kinh Đại Pháp Cổ đều lưu hành ở nam Ấn Độ; kinh Lăng 
Già thì lẫy bờ biên phái nam Ấn Độ làm địa điểm thuyết 
pháp. Nhân đây, có thể nói các kinh điển này với kinh 
Bát Nhã đều được thành lập tại nam Ấn Độ. Nhưng tư 
tưởng trong những kinh này cùng với kinh Đại thừa cũng 
thuộc nam Ấn Độ ở thời kỳ trước đó có chỗ trái nghịch 
nhau; đây là sự thực. 


Khảo sát sâu hơn thì thấy kinh Thắng Man lây A Du Đà 
(Ayodhyà) ở vùng trung Ấn Độ làm trung tâm, trong khi 
ngài Vô Trước và Thê Thân lại xuất thân ở bắc Ấn Độ. 
Đặc biệt là ngài Vô Trước, ngài không lây A Du Đà làm 
trung tâm đề phát triển Đại thừa Duy Thức. A Du Đà là 
vùng đất mả vương triều Cấp Đa nhăm đến đề dời đô về 
đây vào cuối thế ký thứ IV tây lịch. Do đó, có người lây 
nơi đây làm địa bàn phát triển kinh điển Đại thừa ở thời 
trung kỳ, có khả năng kinh điền Đại thừa thời trung kỳ là 
sản vật văn hóa của vương triều Cấp Đa (từ thế kỷ thứ IV 
đến thê kỷ thứ VI tây lịch). 


367 


Bất luận thế nào, đương thời ngài Long Thọ tô chức hoàn 
bị Đại thừa Phật giáo, đặc sắc là việc ngài phá Tiểu thừa 
đề phát huy tính ưu việt của Đại thừa; đến ngài Vô 
Trước, về phương diện giáo lý, ngài khai triển đến trước 
cả thời của Long Thọ, đông thời ngài cũng gom lấy 
những giáo lý rời rạc của Tiêu thừa Hữu Bộ làm cơ sở, 
cho nên lúc xác lập Đại thừa Phật giáo thì ngài gồm luôn 
Tiêu thừa để thông hiệp vào Đại thừa . 


Thời ngài tam tạng Nghĩa Tịnh lưu học tại Ấn Độ, ông có 
viết trong bộ “Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện”(1) 
răng “øoI là Đại thừa thì không ngoài hai thứ loại, một là 
Trung - Quán, hai là Du Gnà. 


Trung Quán thì tục hữu chơn không. Thể hư như huyễn, 
Du Già thì ngoại vô nội hữu, mọi việc đều là Duy Thức”. 
Trung Quán thịnh hành ở đông nam Ấn Độ, còn Du Già 
thì thịnh hành ở trung bắc Ấn Độ, kết quả này là do hoàn 
cảnh và thời đại trợ lực mà thành. 


Vì sao cho răng Đại thừa duy thức là “Du Già”? Đó là do 
hoàn cảnh và thời đại giữa Du Già và Duy thức có liên 
quan với nhau. Phàm hễ ai khéo tu chỉ quán thì người đó 
khê nhập Du Gnà, gọi là Du già Sư; làm nơi y trú cho Du 
Cà sư, thì gọi là Du GIà Sư Địa, tức là ngài An Thế Cao 
dịch các bộ ““Tu Hành Kinh”, “Đại Đạo Địa Kinh”, “Đại 
Đạo Địa Kinh”, ngài Giác Hiền dịch bộ “Tu Hành 


368 


Phương Tiện”, những cách dịch khác nhau này đều liên 
hệ đên Du già Sư Địa của Phạn ngữ. 


Như vậy, Du già sư là chỉ cho thiền sư, và đa phân cảnh 
giưói của thiền sư là nội chứng. Do đó, từ thiên mà xuất 
giáo đó là sự thực, sự xuất Ø1áo của thiền vôn là từ kinh 
nghiệm nội chứng mà lập thuyết. Học giả Tiêu thừa của 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đặc biệt đi sâu vào thiên. 
Buổi đâu thiền được truyền đến Trung Quốc có rất ít 
người học, và cũng được truyền vào Trung Quốc từ hệ 
học giả của vùng bắc Ấn Độ là chính. Giáo nghĩa của 
thiền phần nhiều phát xuất từ các học giả Du Già. VỊ đại 
sư phát khởi việc chỉnh lý, tổ chức giáo thuyết Du Già là 
ngài DI Lặc, theo sự khảo chứng của các giả cận đại thì vị 
thế ngài Di Lặc là nhân vật lịch sử đứng hàng thứ hai 
trong số các học giả của Tát Bà Đa Bộ (Nhất Thiết Hữu). 


- DI Lặc và Vô Trước. 


Ngài DI Lặc (Mattreya Từ Thị). Chương tám, tiết một và 
ba, sách này có lược dẫn về Di Lặc. Ngài là vị Bồ Tát 
“nhất sinh bỗ xứ” (lần sinh sau rôt) hiện đang ở tại nội 
viện của cung trời Đâu Suất, và trong tương lai sẽ thành 
Phật ở cõi nhân gian này. 

Theo bản dịch “Bà Tâu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện” của 
Chơn Đê(2), thì ba anh em ngài Vô Trước (Asanga) sinh 
tại nước Phú Lâu Sa Phú La (Purusa - Pura - nay là Bạch 
Hạ Ngõa) ở bắc Ấn Độ, trong một gia đình theo Bà La 


369 


Môn giáo. Anh trưởng là ngài Vô Trước, kế đó là ngài 
Thế Thân (Vasubandhu), và thứ ba là ngài Tỉ Lân Trì Bạt 
Bà, cả ba anh em đều xuất g1a với Hữu Bộ. Sau đó ngài 
Vô Trước đi đến Mục Tỳ Đề Ha (Videha) và chịu sự giáo 
hóa của La hán Tân Đâu La, và chứng đắc “không quán” 
của Tiểu thừa. Nhưng Vô Trước chưa thỏa ÿ bèn vận thân 
thông lên cung trời Đâu Suất hướng về Bồ Tát Di Lặc mà 
thọ giáo Đại thừa không quán, và Đại thừa kinh nghĩa, 
tiếp theo ông mời thỉnh Bồ Tát Di Lặc xuống cõi nhân 
gian thuyết pháp. Nhân đây, hiện còn truyền Di Lặc là 
người tạo các bộ luận thư trọng yếu SaU: 


1. Du Già Sư Địa Luận - một trắm quyền, được Huyền 
Trang dịch ra Hán văn, Tây Tạng chỉ dịch một bộ phận 
và cho răng luận là do Vô Trước tạo. 


2. Đại thừa Trang Nghiêm Luận Tụng - một quyền, được 
Ba La Phủ Mật Đa La dịch ra Hán văn. Bản Phạn văn và 
bản dịch Tây Tạng văn hiện vân còn. 


3. Biện Trung Biên Luận Tụng - một quyền. Trung Quốc 
có hai dịch bản, một của Chơn Đề, một của Huyễn Trang. 
Bản Phạn văn và bản Tạng văn hiện còn. 


4. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng, bản Phạn văn 
hiện còn. Trung Quôc chưa dịch bộ này. 


370 


5. Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật ĐA Kinh 
Luận Tụng - một quyên, Hán dịch có hai bản. Một của 
Bô Đê Lưu Chi, một của Nghĩa Tịnh. 


Như vậy, theo Vũ Tỉnh Bá Thọ người Nhật Bản thừa 
nhận, thì Di Lặc là nhân vật lịch sử(3), và pháp sư Ấn 
Thuận của Trung Quốc tán thành thuyết này. Nhưng cho 
răng DI Lặc là một học giả lớn của Tát Bà Đa Bộ(4). Còn 
Mộc Thôn Thái Hiền chủ trương, nếu thừa nhận Di Lặc 
là một vị luận sư xét về mặc lịch sử, thì cần có thêm sự 
nghiên cứu; tuy tạm thời ông đông ý các tác phẩm trên là 
do Di Lặc tạo, nhưng đại khái cũng không loại trừ thuyết 
cho rằng là của Vô Trước tạo, như thế an toàn hơn(S). 


Nếu dựa theo kinh nghiệm tôn giáo, và kinh nghiệm tín 
ngưỡng tôn giáo thì chúng ta có lý do để xác tín vị Bồ tát 
Di Lặc này tức là ngài Từ Thị ở Đâu Suất Thiên. Nhân vì 
những thây biết trong định của Du giả sư tuyệt nhiên 
không phải là cách nói ba hoa mang tính diễn tả của 
chúng ta. Khi ở trong định, Du già sư dùng thần thông để 
lên cõi trời thỉnh pháp, hoặc thỉnh ngài Di Lặc xuống 
nhân gian thuyết pháp, điều đó có thê xảy ra. Còn đứng ở 
góc độ lịch sử tư tưởng, thì DI Lặc biểu hiện thân phận 
mình thông qua cảnh trong định của Du già sư. Và ngài 
Vô Trước chắng qua là vị Du già sư kiệt xuất đại biểu 
cho những vị Du già sư mà thôi. Trong “Bà Tâu Bàn Đậu 
Pháp Sư Truyện” chép: “Vô Trước sau khi xuất gia với 
Tát Bà Đa Bộ, ông tu định và chứng đắc ly dục”. Như 


vậy, không có gì phải nghị, Vô Trước quả thực là vị Du 
ø1à sư của Hữu bộ. Lại nói về đại chúng, “tuy tật cả cùng 
ở trong một giảng đường nghe pháp, duy chỉ có pháp sư 
Vô trước được thân căn Bô Tát Di Lặc, những vị khác chỉ 
nehe từ xa, đêm đến được nghe Di Lặc thuyết pháp, ban 
ngày thì pháp sư Vô Trước giảng giải lại cho các vị khác 
nghe những điều ông nghe được từ Di Lặc”. 


Nếu khảo chứng tư liệu về các nhân vật lịch sử, thì trong 
những vị tiên bối của Vô Trước chắc chăn là có một vị 
luận sư DI Lặc, với các lý do: 

1. Vào thời đại Diêu Tân có một vị học giả Ấn Độ đến 
Trung Hoa, và được xưng tụng là La Thập tam tạng, ông 
vì Miệt Đề Lợi mà đến, đó là người thức nhất. 


2. Trong “Đạo An Truyện” có các vị như: Di Đồ Lô Đao 
Lợi, DI Lặc, Chúng Hộ, Bà Tu Mật, cả bôn vị này được 
xưng tụng là bôn đại sĩ. 


3. Mục lục của “Tát Bà Đa Bộ Ký” có chép: Tổ ba mưôi 
lăm là Đề Bà, tô thức bôn mươi hai là Ma Đê Lệ, tô bôn 
mươi bôn là Bà Tu Bàn Đâu (Thê Thân). 


4. Bàng hệ của “Truyền Đăng Lục” chép: tô thứ mười là 
Ma Đề Lệ Pha La, tổ mười hai là Thế Thân. Trong đó 
bốn vị trước là Miệt Đề Lợi, Di Lặc, Ma Đề Lợi, Ma Đề 
Lệ Phu La, đều do cùng một chữ là Maitreya nhưng lại 
dịch khác nhau, điều đó cho thấy sau Đề Bà, trước Thế 


ky 


Thân chắc chăn có mộ vị tên là Di Lặc. Vị có tên Di Lặc 
này đương nhiên là một nhân vật trọng yếu trong số các 
luận thư của DI Lặc. Đương thời Di Lặc là một trong 
những Du giả luận sư mà tư tưởng đại biểu cho toàn bộ 
luận thư của Di Lặc là tập hợp tất cả “thiền cảnh sở đắc” 
(chung đặc trong thiền định) của các Du già sư, chúng ta 
có thê thừa nhận là các luận thư nêu trên được truyền bởi 
Bỏ Tát Di Lặc từ cung trời Đâu Suất. Còn người hoằng 
dương học thuyết của Di Lặc, đó là công đức lớn của Bồ 
Tát Vô Trước. 


- Vô Trước và những trước thuật của ông. 


Đại để, Di Lặc là nhân vật sông vào thời gian từ năm 270 
đến năm 350 sau Công nguyên. Vô Trước sông vảo 
khaỏng từ 310 đến năm 390 sau Công nguyên. Lúc Võ 
Trước và Thê Thân "hoăng dương đại pháp nhăm vào thời 
thịnh của vương triều Cấp Đa. Ước từ cuối năm Sa Mô 
Đà La Cấp Đa (Samudra - gupta, năm 370-379 tây lịch), 
rồi trải qua đời vua Chiên Đà La Cấp Đa II (Candra - 
supta II, 380-414 tây lịch). Cho đến khi vua Cưu Ma La 
Cấp Đa (Kumảra - gupta, 415-? tây lịch) kế vị, đây cũng 
là thời gian Pháp Hiên của Trung Quốc tây du học Phật, 
còn La Thập thì đông du Hoằng hóa, thời gian giữa hai vị 
không cách khoảng nhau là mây. 


313 


Vô Trước ngoài việc truyền giảng những luận thư trứ 
danh của DI Lặc, ông còn là người tự mình tạo những bộ 
luận thư nôi tiêng như: 


1. Luận Hiên Dương Thánh Giáo - một quyên, Huyền 
Trang dịch ra Hán văn. 


2. Luận Nhiếp Đại Thừa - ba quyền, Hán dịch có ba bản; 
một của Chơn Đề, một của Huyền Trang, và một của 
Phật Đà Phiến Đa. Tây Tạng cũng có bản dịch bộ luận 
thư này. 


3. Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập - bảy quyên, bản 
Hán dịch là của Huyền Trang, Tây Tạng cũng có bản 
dịch luận này. 


4. Luận Kim Cang Bát Nhã Kinh - hai quyền, bản Hán 
dịch là của Đa Ma Câp Đa, Tây Tạng cũng có bản dịch 
luận này. 


5. Luận Thuận Trung - hai quyền, bản hán dịch là của Bát 
Nhã Lưu Chi. 


6. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh - mười ba quyền, 
bản Hán dịch của Ba La Pha Mật Đa, luận này hiện còn 
bản Phạn văn là bản dịch Tạng văn. Ý thú trong ba luận 
đầu (một, hai, ba) chính diện là xiến dương phái Du già. 
Yù thú của luận thứ tư là dương cao kinh Kim Cang Bát 
Nhã. Còn bộ “Thuận Trung Luận” thì nói khái quát về 
Trung Luận, và bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận 


374 


đặt cơ sở trên luận Du Già Sư Địa của Di Lặc để giải 
thích Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Tụng, đây là bộ 
sách giảng thuyêt những điêu chủ yêu vê Phật giáo Đại 
thừa. 


- Thức A Lại Da. 


Thức A Lại Da (Àlaya - Vijnõàna) là tư tưởng trung tâm 
từ Di Lặc đến Vô Trước, nay xin căn cứ những gì được 
nói trong luận Du Già Sư Địa để nêu ra năm áo nghĩa của 
thức A Lại Da. 


1. Hoạt động của thức A Lại Da dựa vào hai nhần tố: một 
là “liễu biệt” tức tâm chấp thọ mang tính nội tại có phân 
biệt; hai là “liễu biệt” tức khí thê giới mang tính ngoại tại 
vô phân biệt. Thức A Lại Da duy trì hoạt động nội tại của 
thân tâm, và liễu biệt (sự nhận thức là do có phân biệt rõ 
đen trăng, đài ngăn, to nhỏ v.v...) hoạt động của thế ĐIỚI 
ngoại tại. 


2. Thức A Lại Da tương ưng với năm tâm sở biến hành 
là: tác ý, xúc, thọ, tưởng và tư. 


3. thức A Lại Da cùng với các pháp có quan hệ hỗ tương 
nhân quả: thức A Lại Da còn gọi là chủng tử thức, tức nó 
tàng chứa chủng tử và rồi từ chủng tử sinh khởi tất cả 
pháp, tất cả pháp là sự hiện hành của chủng tử, nên gọi là 
“chủng tử sinh hiện hành”. A Lại Da thức là nhân, các 
pháp hiện hành là quả, đấy là nhân quả đồng thời có tác 


313 


dụng sinh khởi trong cùng một sát na. Sự hiện hành của 
các pháp lại huân tập (ảnh hưởng) trở lại thức A Lại Da, 
thành ra thức A Lại Da là nơi tích tụ của chủng tử, do vậy 
nên gọi là “hiện hành sinh chủng tử”. Tác dụng trong 
trường hợp này là sự hiện hành của các pháp là nhân, sự 
tích tụ chủng từ là quả. Chủng tử của thức A Lại Da có 
khả năng sinh khởi hiện hành, hiện hành cũng có khả 
năng cùng với chủng tử của thức A Lại Da ảnh hưởng 
qua lại tương tục trong một sát na đề sinh khởi chủng tử 
mới, đây gọi là “tự loại tương tục” (cùng một dòng chủng 
tử thì thay nhau sinh khởi liên tục) hay còn gọi là chủng 
tử sinh chủng tử. 


4. Thức A Lại Da và các thức cùng chuyền: phàm khi 
một hoặc hai thức hoạt động thì chủng tử trong thức A 
Lại Da cùng theo đó mà biên động. 


5. Thức A Lại Da có hai mặt, đó là tạp nhiễm và hoàn 
tịnh: lúc lưu chuyền trong sinh tử, thì đó là lúc căn bản 
thức (tên khác của thức A Lại Da) bị tạp nhiễm. Khi 
chứng ngộ nhập Niết bàn, thì đó là sở y của công năng 
hoàn diệt. Đây là áp dụng tư tưởng Như Lai tạng. 


- Luận Nhiếp Đại Thừa của Võ Trước. 


Duy thức học được phát nguyên từ luận Du Già Sư Đại 
của Di Lặc, sang đến luận Nhiếp Đại Thừa của Vô Trước 
thì môn Duy Thức học thành công lớn. Vô Trước viết tác 
phẩm này vào lúc tuôi đã về già. Đây là bộ luận được tổ 


376 


chức đặc biệt độc đáo. Luận này nhằm giải thích phẩm 
Nhiếp Đại Thừa trong kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma; đây 
cũng là tác phâm đại biểu cho tư tưởng Vô Trước. Nội 
dung của luận Nhiếp Đại Thừa được chia thành mười 
chương, chủ đích thuyết minh mười thứ thù thăng(6), và 
thuật rõ ý thú của Đại thừa Phật giáo là “chơn thị Phật 
thuyết (đúng là do Phật thuyết) “tướng” (hình thức) của 
mười thứ thù thắng có thể phân làm: cảnh, hành, quả. 
Thủ thăng thứ nhất, và thứ hai là hành thù thắng: thù 
thăng thứ chín và thứ mười là quả thù thắng. 


Nội dung của mười thù thắng đại ý như sau: 
l. Sở tr1 V: 


“Nghĩa là thức A Lại Da có tên là Sở tri y thể”. Tất cả các 
pháp được biết đến đều nương thức A Lại Da làm sở y 
cho ba tánh (Biên kế chấp, Y tha khởi, viên thành thực). 
Riêng ba tánh lại có hai cách kiến giải: 

a) Biến kế sở chấp và Y tha khởi thuộc về tạp nhiễm, 
Viên thành thực thuộc về thanh tịnh. 


b) Biến kế chấp là thuộc về tạp nhiễm, Viên thành thực 
thuộc về thanh tịnh, còn Y tha khởi thì thông cả Biến kế 
chấp, và Viên thành thực, tức có thể tạp nhiễm, có thể 
thanh tịnh, theo cách hiệu thứ nhất thì thức A Lại Da là 
hư vọng, không thực, là tạp nhiễm bất tịnh. Cách hiểu thứ 
hai, thì thức A Lại Da vừa tạp nhiễm hư vọng, cũng vừa 


Si 


là chơn thực thanh tịnh. Vô Trước thiên về cách hiểu thứ 
nhât, còn Thê Thân thì gom cả hai. 


2. Sở trI tướng: 


“Tam chủng tự tánh” gọi đó là Sở tri tướng thê. Sở tri đó 
là tướng ”(7), gọi là Sở tri tướng, tức lầy tât cả pháp được 
biệt đên chia thành ba tướng đê thuyêt minh: 


a) Y tha khởi tự tánh - tánh này nhờ nhân cậy duyên mà 
sinh khởi. Vì tât cả pháp có thê là nhiêm có thê là tịnh, 
chứ các pháp không phải là bât biên. 

b) Biến kế sở chấp tự tánh - tánh này chỉ cho tật cả pháp 
sở thủ đêu khởi nguôn từ loạn thức (huyện vọng), bởi nó 
hoàn toàn không có thực thê. Chăng qua đây chỉ là nhận 
thức chủ quan sai lệch với thực tại chân lý. 

c) Viên thành thực tự tánh - tánh này do chứng ngộ “nhị 
không” nhân không, pháp không. Đây là tánh chân thực 
của các pháp. 

3. Nhập Sở tri tướng: 

“Duy thức tánh, gọi là Nhập sở tri tướng thể”. Do tu Duy 
thức quán mà ngộ nhập Duy thức tánh, tựu trung là đi 
vào tướng sở tri và tánh chơn thực. Duy thức có hai: 

a) Bước đâu là phương tiện Duy thức quán - dùng Duy 
thức quán quán sát tự tánh của tât cả các pháp là do hư 
vọng phân biệt mà có; nên rôt ráo không có cái đê được. 


378 


b) Tiến lên bước nữa là chơn thực Duy thức quán - quán 
sát cảnh của các pháp là bất khả đắc, vì cảnh do hư vọng, 
do phân biệt của thức nên cũng bất khả đặc. Khi tâm và 
cảnh đêu dứt (tức vọng thức không còn khởi niệm phân 
biệt ngã - pháp). Đấy là ngộ nhập bình đăng pháp tánh 
(Viên thành thực tánh). Duy thức quán của luận này tuy 
thông đến cảnh chân thực (như vừa nêu), nhưng chính là 
chú trọng đi từ phàm phu đến thánh (từ phân biệt trí ở địa 
vị Gia hạnh đi đến vô phân biệt trí căn bản) đều thông 
qua Duy thức quán. 


4. Bỉ nhập nhân quả: 


“Sáu Ba la Mật đa, gọi là bỉ nhập nhân quả thể”. Bi nhập 
tựu trung là nhập bỉ; tức muốn nói để đi vào Duy Thức 
tánh cần yếu phải tu trì sáu pháp Ba La Mật Đa (bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiên định, trí huệ); khi chưa 
ngộ nhập Duy thức tánh thì sở tu là nhân, khi đã chứng 
nhập Duy tức thánh thì sở tu là quả. 


5. Bi nhân quả sai biệt: 


'““Thập địa Bồ tát, øọI là bỉ nhân quả tu sai biệt thể”. Sau 
khi tiến đến sơ địa thì thánh vị của Bồ tát đối với thập địa 
là phải tu tập sáu Ba La Mật Đa; cứ tuần tự như thế mỗi 
địa tăng dân lên, nên øọI1 là có mười địa saI biệt, khi đến 
được quả vị Phật, thì đây là lúc tu tập sáu Ba La Mật Đa 
đã viên mãn. 


310 


6. Tu saI biệt trung tăng thượng gI1ới: 


“Luật nghi của Bồ tát, gọi đó là thử trung tăng thượng 
giới thể”, tức trong các địa mà Bồ tát tu tập có giới học là 
sở tu của Bồ tát. Sở dĩ vậy, là nhăm làm rõ chư Bồ tát 
không tu theo Tiêu thừa giới của Thanh văn, cho nên gọi 
là Bồ tát luật nghi địa, địa cứ thế mà tuần tự tu tập. triển 
chuyền, tăng gia, hướng thượng, nên gọi là tăng thượng. 


7. Tăng thượng tâm: 


'“Thủ lăng già ma, hư không tạng, các tam ma đỊa v.V.. 
gọi đó là thủ trung tăng thượng tâm thể”. Đấy tức là sơ tu 
định học của các Bồ tát địa. Định dùng tâm làm chủ thể, 
nên gọi là tăng thượng tâm. Thủ lăng già ma nghĩa là 
kiện hành; tóm lại, Thủ Lăng Nghiêm tức là đại định. 
Cảnh giới của định này hết sức cao sâu. Nó là chỗ tu và 
nhăm tới của thập trụ Bồ tát. Hư không tạng là tên khác 
của định, có khả năng hàm nhiếp và xuất sinh tât cả công 
đức, nên gọi là Hư không tạng. 


S) Tăng thượng huệ: 


“Trí vô phân biệt, ở đây gọi là tăng thượng huệ thể”. Đây 
là chỗ tu huệ của Bỏ tát. Trí vô phân biệt bao gôm cả gia 
hạnh trí, căn bản trí, hậu đắc trí. Bô tát xa lìa tất cả mọi 
pháp chấp phân biệt, cho nên ba trí vừa nêu đều gọi là vô 
phân biệt. 


9) Bỉ quả đoạn: 


380 


“Vô trụ Niết bàn, gọi đó là bỉ quả đoạn thê”. Bỉ quả, là 
quả do tu tập giới - định - huệ tam tăng thượng học mà có 
được. Chứng đắc quả này là nhờ đoạn sạch phiền não 
chướng và sở tri chướng. Do đó, gọi là đoạn quả. Nghĩa 
là vô trụ Niết bàn là không trụ sinh tử, cũng không lìa 
sinh tử. 

10. Bỉ quả trí: 


“Tam chủng Phật thân, gọi đó là bỉ quả trí thể”. Quả này 
như trước đã nói, nó là trí, nên có tên là Quả trí. Về 
phương diện đoạn chướng của quả tịch diệt, thì đây là vô 
trụ đại Niết bàn; về phương diện trí huệ của hiên hiện 
quả, thì dây là viên mãn vô phân biệt trí, đây tức là 
chuyển tám thức làm bốn trí và thành tựu tam thân Phật: 
a) Chuyên thức thứ tám thành Đại viên Cảnh trĩ; chuyển 
thức thứ bảy thành Bình đăng trí - tức “tự tánh thân Phật” 


b) Chuyên thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, tức là 
'““Thọ dụng thần” Phật. 


c) Năm thức trước chuyền thành thành sở tác trí; tức là 
“Biên hóa thân” Phật. Thân thứ nhất (tự tánh thân) thì 
thường trụ; thân thứ hai và thứ ba (Thọ dụng thân, Biến 
hóa thân) thì vô thường. Thọ dụng thân do sự hiện khởi 
của tự tánh thân, mà thọ dụng mọi pháp lạc (tự thọ dụng), 
và trên lĩnh vực này làm thánh vị thuyết pháp của Bồ tát 


381 


(tha dụng thọ); biên hóa thân là đo tự tánh thân hiện khỏi, 
đê vì hàng Thanh văn thuyêt pháp. 


Trên đây là giải thích nghĩa của thập thù thăng, xin độc 
giả tham khảo thêm “Nhiếp Đại Thừa Luận Giảng Ký” 
của Pháp sư Ấn Thuận. Trong đó nói rõ về Duy thức 
cảnh, Duy thức hành và Duy thức quả. Nói về lập trường 
của Duy thức học, thì luận này là bộ luận thống nhất toàn 
thể Đạii thừa Phật giáo. 


TIẺÉT H. BÒ TÁT THẺ THÂN. 
- Uyên nguyên của Duy thức học. 


Duy thức học từ Di Lặc đến Vô Trước thì hoàn thành và 
lây thức Nhất thiết chủng làm gốc, cho răng Duy thức 
học là sự biến hiện của chủng tử thức. Song Duy thức 
Tam thập tụng của Thế Thân, ông lây ba loại phân biệt 
thức làm gốc, cho răng Duy Thức học là sự biến hiện của 
phân biệt thức. Hai ngài Di Lặc và Vô Trước thì xuất 
phát từ “Bản địa phân” của luận Du Già Sư Địa. Ấy là 
dùng cái nghĩa “bất dị” của chủng tử bất nhất bất dị làm 
căn cứ. Ngài Thế Thân thi lây “Nhiếp quyết trạch phân” 
của luận Du Già Sư Địa, ây là dùng cái nghĩa “bất nhất” 
của chủng tử thức bât nhất bất dị làm căn cứ. Đây là sự 
phân lưu của hai dòng lớn cùng đồng nhất môn Duy thức 
học. Về sau, phân nhiều các học ø1ả Duy thức đều dùng 
thuyết của Thê Thân coi Thế Thân mới là người tập đại 


382 


thành môn Duy thức học. Tại Trung Quốc có một dòng 
Duy thức học thuộc dòng của ngài Vô Trước, dòng này là 
Nhiếp Luận Tông thuộc học phái Nhiếp Luận. 

Vì vậy, trước khi nói về ngài Thế Thân, xin giới thiệu 
Uyên nguyên Duy thức học. Ngoài việc A Lại Da đã đề 
cập ở chương chín, và tiết ba trong kinh Giải Thâm Mật. 
Mỗi khi nói đến tư tưởng Duy thức thì phải căn cứ vảo tư 
tưởng của Bộ phái. Nay xin giới thiệu và tham khảo 
“Duy thức sử quan và Triết học Duy thức” của pháp sư 
Pháp Chiên, thiên thứ nhất ở chương bốn và năm, lẫy đó 
làm tư liệu và phân ra như sau: 


1. Tam Pháp Án là căn nguyên Duy thức học: 


Yếu nghĩa trong thánh điên A Hàm không ngoài Tam 
Pháp Án, Tam Pháp An đó là: 


Niết bàn tịch tịnh là kết quả của tam quán, tuy có thê gọi 
là Tứ Pháp ân, nhưng kỳ thực chỉ có Tam Pháp Ấn. Đem 
“chư hành vô thường” sánh với Duy thức học, thì đó là 
các pháp được biến hiện bởi do sự hư vọng của tâm và 
tâm sở pháp. “Chư pháp vô ngã” đấy là nghĩa của nhân 


383 


vô ngã, pháp vô ngã được hiển lộ do bởi nhân không và 
pháp không. Kinh À Hàm tuy không phân chia nhân - 
pháp làm hai nghĩa, nhưng thực thì kinh đã hàm cả hai 
nghĩa này. “hữu lậu giai khổ, Niết bàn tịch tịnh”, đây là 
phát huy thắng nghĩa Đại thừa; vô trụ Niết bàn của Đại 
thừa được khai xuất từ Niết bàn tịch tịnh. 


2. Uẩn Xứ Giới là căn nguyên Duy thức: 


Đề giải thích ý nghĩa Tam pháp ân, thánh điển A Hàm có 
ngũ uân, thập nhị xứ, thâp bát giới. Đạo lý của pháp 
tướng Duy thức tựu trung cũng kiên lập trên đạo lý này. 


3. Duy tâm luận trong bốn bộ kinh A Hàm: 


Chăng hạn như thuyết sinh tử luân hồi, thuyết nghiệp 
cảm duyên khởi, tât cả đêu lầy tâm làm chủ thê tạo tác. 


4. Công dụng của Duy thức học là xiên dương và giải 
thích kinh A Hàm: 


Luận Bách pháp giải thích cái nghĩa “chư pháp vô ngã” 
của kinh A Hàm; Ngũ Uấn luận là giải rõ cái nghĩa ngũ 
uấn trong kinh A Hàm; Đại thừa Tập Luận và Nhiếp 
Trạch phần, Bản Địa phân hai quyên sau, Nhiếp DỊ Môn 
Phần và Nhiếp Sự Phân v.v... hai mươi quyên của luận 
Du Già Sư Địa, đại bộ phận là để giải thích những ý 
trong kinh Tạp A Hàm. 


- Thê Thân và các trước tác của ông. 


384 


Thế thân còn có tên là pháp sư Bà Tâu Đàn Đậu, ông là 
hậu duệ của ngài Vô Trước. Niên đại ông sống ước 
khoảng từ năm 320 đến năm 400 tây lịch, theo những ghi 
chú trong bộ “Thế thân Truyện”. Thì ban đầu ông giả vờ 
như mắc chứng phong cuông để lén vào nước Kế Tân và 
học Hữu Bộ Luận, trong mười hai năm với một số lần 
nghe luận Đại Tỳ Bà Sa. Sau khi nắm rõ văn nghĩa của 
toàn luận, ông về lại quê nhà và viết bộ luận A Tỳ Đạt 
Ma Cu Xá (gọi giản gọn là luận Cu Xá) với ba mươi 
quyền, tuy là đề thuyết minh giáo nghĩa của hữu Bộ, 
nhưng rất nhiều chỗ ông lại dùng giáo nghĩa của Kinh Bộ 
để bố sung cho giáo nghĩa Hữu Bộ. Điều này đã giới 
thiệu sơ lược ở chương sáu của sách này. 


Khi chưa đi vào Đại thừa Phật giáo, có thuyết nói Thế 
Thân viết rất nhiều bộ luận mang dâu ân Tiêu thừa, mà 
luận Cu Xá là tác phẩm đại biểu trong sô các luận của 
ông, đông thời ông còn viết Thất Thập Chơn Thực Luận 
rất nồi tiếng. Thế Thân dùng luận này công phá bộ luận 
“Tăng Phật Luận” của phái Số Luận ngoại đạo. Nhân đây 
ông được vị quốc vương nước A Du Xà (Ayodhyà - còn 
dịch âm Hán là A Thâu Đà) tên là Tât Kha La Ma A Dật 
Đa (Vikramàditya) thường cho Tam lạc sa kim. Thế Thân 
chia số vàng thưởng làm ba phân, mỗi phần được dùng 
để xây một ngôi chùa. Sau đó, ông nhận sự quy y của vua 
Bà La Dật Đề Dã (Bàlàdiya - Tân Nhật); nhà vua cũng 
lệnh cho thái tử của mình qui y với Thế Thân, và có 
nhiều vương phi xin xuất gia làm đệ tử ông. Về sau, khi 


385 


thái tử lên nỗi ngôi, nhà vua cùng mẫu hậu đồng mới 
thỉnh Thế Thân lưu ngụ lại nước A Du Xà. 

Lúc tuổi về già, Ngài Vô Trước cứ ngại là Thế Thân mãi 
lo học Tiêu thừa để phá Đại thừa, nên lòng không yên, 
Vô Trước bèn sai người đến từ nước Phú Lâu Sa Phu La 
(nghĩa là Trượng Phu thành) ở bắc Ấn Độ đi đến nước A 
Thâu Xà để mời Thê Thân hôi hương, và nói với Thế 
Thân là ông đang bệnh nặng. Sau khi anh em gặp nhau 
Vô Trước nói với Thế Thân: “Anh đang mang bệnh nặng, 
em vẫn sông khỏe, em không tin Đại thừa lại thường sinh 
tâm bài báng, gây ác nghiệp, như thê em sẽ vinh viễn 
chìm sâu vào đường ác”. Nhân đây, Thế Thân bỏ Tiểu 
thừa qui về Đại thừa. Sau này khi Vô Trước Viên tịch, 
Thế Thân viết rất nhiều bộ luận Đại thừa đề giải thích các 
kinh như Hoa Nghiêm Kinh, NIết Bàn Kinh, Pháp Hoa 
Kinh, Bát Nhã Kinh, Duy Ma Kinh, Thăng Man Kinh 
v.v.. Lại nữa, ông là người tạo Duy Thức Luận” và nhiều 
luận Đại thừa khác. Năm tắm mươi tuôi ông thị tịch tại 
nước A Thâu Xà. Đề nói về ông có lời bình rằng: “ông 
tuy sinh ở cõi phàm, nhưng lý thực khó nghĩ bàn”. Trên 
đây là tham khảo bộ “Bà Tâu Bàn Đậu Pháp Sư 
Truyện(6). 

Theo bộ “Phật Giáo Sử” của Bồ Đồn - người Tây Tạng, 
thì Thế Thân ở nơi Vô Trước mà thâu hiểu Thập Địa 


Kinh và A Sai Mạt Kinh, rồi mới qui hướng Đại thừa. 
Sau đó ông đến Ni Bạc Nhĩ để giáo hóa phá giới tăng là 


386 


Tân Đà (Handa). Cũng theo Bồ Đốn, Thế Thân đã từng 
nghiên cứu Thập Vạn Tụng Bát Nhã. 


Thế Thân là người trước tác hết sức phong phú. Truyền 
thuyết kề răng ông sáng tác đến năm trăm bộ luận. Tiêu 
thừa, và năm trăm bộ luận Đại thừa. Do đó, ông được 
người đời tôn xưng là “Thiên bộ luận sư”. Số luận thư 
của ông hiện còn lưu truyền. Theo Nhật Bản Đại Chánh 
Tân Tu Tạng có hai mươi bảy bộ. Tây Tạng Đại Tạng 
Kinh cho là có ba mươi bộ. Trong số các luận thư này có 
mười một bộ trọng yếu. Xin liệt kê như sau: 


1. Luận A Tỳ Đàm Cu Xá - Ba mươi quyền. Bản Hán 
dịch của Huyền Trang. Chơn Đề biệt dịch ra Hán văn với 
tên gọi A Tỳ Đạt Ma Cu Xá Thích Luận - hai mươi hai 
quyên. 


2. Duy thức Tam Thập Tụng - một quyền. Được Huyền 
Trang dịch ra Hán văn. 


3. Duy Thức Nhị Thập Tụng - một quyên. Bản Hán dịch 
là của Huyện Trang, Chơn Đề biệt dịch ra Hán văn với 
tựa luận là Đại thừa Duy Thức Luận - một quyền, và Bát 
Nhã Lưu Chị cũng dịch ra Hán văn với tựa đề Duy Thức 
Luận - một quyên. 


4. Phật Tánh Luận - bỗn quyên. Bản Hán dịch của Chơn 
Đê. 


387 


5. Nhiếp Đại Thừa Thích Luận - mười quyên. Bản Hán 
dịch là của Huyện Trang. Chơn Đề biệt dịch ra Hán văn 
với tựa đê Nhiệp Đại Thừa Thích - mười lắm quyên. Bản 
Hán dịch của Đạt Ma Câp Đa cũng với tựa Nhiệp Đại 
thừa Luận Thích - mười quyên. 

6. Biện Trung Biên Luận - ba quyền. Bản Hán dịch là của 
Huyền Trang, riêng Chơn đê dịch với tựa đề Trung Biên 
Phân Biệt Luận - hai quyên. 

7. Thập Địa Kinh Luận - mười hai quyên. Bản dịch Hán 
văn của Bô Đê Lưu Chi. 

8. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Bà Đề Xá - hai quyền. 
Do Bô Đê Lưu Chi cùng Đàm Lâm v.v... dịch ra Hán 
văn. 

9. Niết Bàn Kinh Bản Hữu Kim Vô Kệ Luận - một 
quyên. Bản Hán dịch của Chơn Đê. 

10. Niết Bản Luận - một quyền. Bản Hán văn là của Đạt 
Ma Bô Đê. 

Ngoài những luận thư vừa nêu. Thế Thân còn sáng tác 
nhiêu luận thư khác như: Ngũ Uần Luận, Bách Pháp 
Minh Môn Luận, Thăng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vẫn 
Kinh Luận, Như Thật Luận, Kim Cang Bát Nhã Luận 
TY « 


- Tư tưởng Thế Thân. 


388 


Ma Ha Chỉ Quán, quyền thứ bảy xưng tán Long Thọ là vị 
'““Fác Thiên Bộ Luận”; trong khi Bách Luận Tự Sớ thì ca 
tụng Thế Thân là “Thiên Bộ Luận Chủ”. Về mặt lịch sử 
của Phật giáo Ấn Độ, thì đây là hai vị “cự nhân”. Chính 
xác là hai vị có nhiều chỗ giông nhau thứ nhất; từng trải 
rất rộng, đó là điểm giống nhau thứ hai, và giống nhau ở 
điểm thứ ba là tư tưởng “bàng tạp” (trước khác sau). Còn 
như luận đến những vị tập đại thành Đại thừa Phật giáo, 
thì Thế Thân sánh với Long Thọ càng có phân tương 
đương. So sánh như thế không có gì là sai! Thiết tưởng 
nếu muôn chỉnh lý tư tưởng của Thế Thân thành một hệ 
thông nhất quán không phải là việc dễ làm. 


Thế Thân người có hai lập trường cả về Tiểu thừa lẫn Đại 
thừa. Riêng phạm vị Đại thừa, lại phải chia ra nhiều lập 
trường khác nhau. Thế Thân đối với các kinh như: Pháp 
Hoa, Hoa Nghiêm, Niết bàn, Bát Nhã, Duy Ma, A DI Đà 
v.v.. ông đều có sự chú thích. Ông cũng chú thích tư 
tưởng về A Lại Da và tư tưởng Như Lai Tạng: giữa A Lại 
Da và Như Lai tạng, ông thiên về A Lại Da. Nhưng ông 
không giống như Vô Trước là bởi trong các luận thư của 
Vô Trước, điều căn bản là Vô Trước không phát hiện ý 
thú Như Lai tạng, bản hữu Phật tánh, thường lạc ngã tịnh 

v... trong “Thập Địa Kinh Luận” và Phật Tánh Luận”. 
Thế Thân tuyên dương rất sáng tỏ về Như Lai tạng, về 
bản hữu Phật tánh và thường lạc ngã tịnh. Cũng nhân 
điểm này mà Mộc Thôn Thái Hiền mới lây Đại thừa Phật 
giáo của Thế Thân chia làm thành hai hệ lớn. 


389 


1. Hệ Du Già Phật giáo từ Vô Trước đến Thế Thân. 


2. Hệ Như Lai Tạng Phật giáo là từ “Như Lai Tạng Kinh” 

đến Thê Thân. Nếu đem hai hệ này đối chiếu với những 

dịch giả dịch các luận thư của Thế Thân ra Hán ngữ; lập 

trường của Bồ Đề Lưu Chi, Bát Nhã Lưu Chi, Chơn Đề 
v... thuộc hệ Như Lai tạng. 


- Duy Thức Tam Thập Luận. 


Hiện tại xin thảo luận việc Thế Thân tiếp nối tư tưởng Vô 
Trước đây là lập trường về Duy Thức Nhị Thập Luận và 
Duy Thức Tam Thập Luận (còn gọi là Duy Thức Tam 
Thập Tụng), có thể nói là tác phẩm đại biêu cho môn Duy 
thức học của Thê Thân. Ông tuy là người sáng tác Duy 
Thức Tam Thập Tụng, nhưng ông chưa tự mình viết lời 
giải thích cho bộ luận này. Mãi về sau mới được mười vị 
đại luận sư viết lời giải thích cho bộ luận tụng này. Luận 
Thành Duy Thức của Trung Quốc sở dĩ thành tựu là do 
ngài Khuy Cơ thỉnh cầu ngài Huyền Trang tông hợp 
những thích luận của mười vị đại luận sư về bộ Duy 
Thức Tam Thập Tụng. Trên thực tê, thây của Huyện 
Trang là GIới Hiền; Giới HIlền là học ø1ả của hệ ngài Hộ 
Pháp. Cho nên nội dung luận Thành Duy Thức đều lây 
kiến giải của Hộ Pháp làm chuẩn. Và như vậy, không thể 
nói nội dung luận Thành Duy Thức là tư tưởng của Thế 
Thân, cũng không thể nói nó là dại biêu cho tư tưởng của 
mười vị đại luận sư. Dù gì đi nữa, thì Duy Thức Tam 


390 


Thập Tụng, về mặt hình thức đến tư tưởng Thế Thân mới 
tròn đủ. 


1. Duy thức tướng, gồm hai mươi mốt bài tụng đâu. Duy 
thức tướng thuyêt minh cho hiện tượng của vũ trụ vạn 


~ 


hữu. 


2. Duy thức tánh, ây là bài tụng thứ hai mươi lăm. Bài 
này thuyêt minh cho tât cả lý tánh (bản thê của sự tướng). 


3. Duy thức vị gồm năm bải tụng cuỗi, năm bài tụng này 
trình bày các quả vị tu chứng theo trình tự khác nhau. 
Trong ba cương mục trên, thì Duy thức tướng là cương 
mục quan trọng nhất, chủ yêu của Duy thức tướng là giải 
rõ ba tướng năng biến của thức. 


Căn cứ vào câu tụng băng Phạn ngữ được dịch ra Hán 
văn: “Giả thuyết chủng chúng ngã cập pháp, thị do thức 
chuyền biến cô hữu” (vì là giả phải nói những tướng ngã, 
tướng pháp, tất cả đều do sự chuyền biến (khởi niệm) của 
thức cho là có). Câu tụng này khi dịch sang Hán văn là 
“Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng 

chuyên, bỉ y thức sở biến(9). Cả hai lỗi trình bày trên đều 
nói về hiện giới của vũ trụ vạn hữu, răng tật cả đêu là sự 
chuyền biến (sinh khởi ý niệm) của thức mà xuất hiện. 
Tướng năng biến của thức co ba chủng loại: 


l. DỊ thục năng biến - đệ bát thức A Lại Da. 
2. Tư lương năng biến - Đệ thất thức Mạt Na. 


391 


3. Liễu biệt năng biến - nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tiền 
lục thức. 


Theo Duy thức học thì tất cả vạn pháp đều do sự biến 
hiện của tám thức. Nói cách khác, công dụng của tám 
thức là có khả năng biên hiện tật cả vạn pháp. Do đó cho 
nên gọi tám thức là năng biến thức, và tám thức được 
chia thành ba loại, nên gọi là tam năng biến. Ý của Dị 
thục là chỉ giữa nhân và quả có sự bất đồng về thời gian, 
bất đông về tính chất, chăng hạn trên cây đào nảy ra 
nhánh, hoa. Và tương lai hoa sẽ kết thành quả và chín. 
Như thể gọi là “di thời nhi thục”:, tức chỉ thời gian giữa 
hoa và quả chín là có khác nhau; mùi vị của quả chín 
hoàn toàn khác với cây đào ban đâu, mùi vị ấy cũng 
chắng giống mùi vị của hoa đào, như thế gọi là “dị loại 
nhi thục”, tức chỉ tính chất có sự khác nhau. Thức A Lại 
Da là chủ thể của sinh tử, tử sinh của chúng sinh, thức A 
Lại Da có khả năng khởi tất cả các pháp, do đó nên gọi 
thức này là Nhất thiết chủng tử thức, do thức A Lại Da 
mà triển khai ra “căn thân” (nhân sinh giới) và “khí thế 
gian” (vật chất giới). Thức A Lại Da thường tương ứng 
(khế hợp) với năm tâm sở biến hành (hoạt động tâm lý) là 
xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư; tâm sở ảnh hưởng đến sự biến 
đôi về chất của thức A Lại Da, tức nội dung của thức 
Nhất thiết chủng tử là niệm niệm sinh diệt, tình hình 
chuyền biến sinh diệt này luôn diễn ra giống như thác 
nước đồ ào ào trông như tấm vải bồ trăng treo lơ lửng 
không bị cắt đứt đoạn, nghiên cứu kỷ, thì tướng chuyển 


K2 


biến hoán đổi của thức chủng dù trong một sát na cũng 
không ngưng nghỉ. Khi tâm sở ảnh hưởng đến thức thứ 
tám, thì ảnh hưởng đó trở thành chủng tử của thức 
(nhân), khi chủng tử chuyền biên thành hiện tượng, thì đó 
là lúc chủng tử hiện khởi thành hiện hành (quả). Mỗi 
quan hệ nhân - quả diễn ra trong trạng thái DỊ thời nhi 
thục và đỊị loại nhi thục. Do đó, thức thứ tám còn có tên là 
DỊ thục năng biến thức. 


Ý của danh từ Tư Lương là tự lự, suy lường. Nghĩa là 
thức thứ bảy thường luôn tư lương về thức thứ tám, vin 
vào sự tư lướng ấy mà chấp cho đó là Ngã. Thức thứ bảy 
y vào thức thứ tám, duyên lấy thức thứ tám, chấp trì (năm 
ø1ữ) thức thứ tám làm Ngã, vì vậy mới sinh ngã s1, ngã 
kiến, ngã mạn, ngã ái. Do đó, thức này còn được gọi là 
Tư lương năng biến thức. 


Tiên lục thức lấy ý thức làm chủ và rồi mỗi thức (nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức) nương theo cảnh tượng thô thiên 
(rõ ràng cụ thể) mà nhận biết, phân biệt. Do đó, ý thức 
được gọi là Liễu biệt cảnh thức. Đệ lục ý thức thông nhất 
với tiền ngũ thức, và tương ưng với rất nhiều tâm sở. 
Chắng hạn những hoạt động tâm lý được hiện khởi 
thường ngày là phạm vi của thức Liễu biệt cảnh, do đó 
nên gọi thức này là Liễu biệt năng biến thức. 


Như vậy, rõ ràng là tât cả hiện tượng giới đêu do sự 
chuyên biên, phân biệt của tám thức mà sinh khởi, bởi 


393 


trên thực tế không thực có hiện tượng giới nào cả. Do đó, 
theo Duy Thức học: tất cả các pháp đều do thức hiện 
khởi. Tức cũng lấy ba loại phân biệt thức làm gốc cho 
những biến hiện của Duy thức học. 


TIẾT HI. CÁC LUẬN SƯ SAU THÊ THẦN. 


Đại thừa Khởi Tín Luận, sau đó là Thế Thân thì Đại thừa 
Phật giáo Ấn Độ tiến vào thời hậu kỳ. Như chúng ta biết, 
trong tư tưởng của Thế Thân có lập trường của một hệ 
Như Lai tạng duyên khởi; tuy nhiên, tác phẩm “Phật 
Tánh Luận” của Thế Thân về phương diện nào đó nó vẫn 
chưa đạt đến trình độ đủ chín. Đến thế kỷ thứ năm tây 
lịch, các bộ luận của Kiên Huệ như: Cứu Cánh Nhất 
Thừa Bảo Tánh Luận, Đại Thừa Pháp G1ới Vô SaI Biệt 
Luận, lại lấy luận Đại thừa Khởi Tín mà phát triền mở 
rộng ra. Luận Đại Thừa Khởi Tín xét về øóc độ lịch sử tư 
tưởng, thì gần đây có người cho rằng tác phẩm này của 
Mã Minh có khả năng là do đệ tử của Thê Thân hoặc 
người đồng thời với An Huệ viết ra. Do đó, xin giới thiệu 
những luận sư sau Thê Thân. 

Luận Đại Thừa Khởi Tín rất được các nhà như: Thiên 
Đài, Hiền Thủ, Thiền Tông của Tung Quốc rất mực sùng 
tín. Có thể nói đây là bộ luận điển quan trọng trong 
truyền thông Phật giáo Tung Quốc, nó được coi là luận 
thư khái quát của Phật giáo. Nhưng theo học giả Lương 


394 


Khải Siêu, ông căn cứ những chứng cứ lịch sử của Vọng 
Nguyệt Tín Hạnh - người Nhật Bản, cho răng Luận Đại 
Thừa Khởi Tín là do người Tung Quốc sáng tác, và xiên 
dương nó, và cho nó là sản vật trí tuệ tối cao của nhân 
loại. Lại nữa, có Âu Dương Cánh Vô Sư Tư của nội học 
viện Chi Na, ông này căn cứ lập trường Duy thức học để 
khởi xướng luận này chứ không bài xích. Còn Vương Ấn 
Dương thì nói mang tính ganh ghét “Lương Trân là con 
nít, không biết biên kê là gì” mà viết, lại nói: “lập lờ, 
nômn cạn, san lấp hết huệ mạng”, rồi ông tiên đến khăng 
định là “luận không phải của Phật giáo”. Trước ø1ờ người 
luôn bảo hộ và duy trì bộ luận Đại Khởi Tín là đại sư 
Thái Hư. Văn tự về cuộc luận chiến này có thể tham khảo 
sách “Đại Thừa Khởi Tín Luận Chơn Ngụy Biện”. Pháp 
sư Ấn Thuận cũng có ý kiến về vấn dễ này, xin đọc cuỗn 
Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Ký của ông. Trong đó 
ông viết mang tính “huyện luận” nhiều hơn. 


Bắt luận là gì đi nữa, thì Luận Đại Thừa Khởi Tín vẫn có 
địa vị đặc biệt độc đáo, cũng như không thê phủ nhận giá 
trị của nó được. Ở đây xin miễn bàn luận vẫn đề chơn 
ø1ả, Và xuất xứ, chỉ mong gIới thiệu đại lược về nội dung 
của Luận. 


Khởi đi từ tịnh tâm duyên khởi của kinh Pháp Hoa đến 
thuyết Như Lai tạng của Như Lai Tạng Kinh, rôi kê tiêp 
là thuyêt “Nhât tâm nhị môn” của luận này, thì quán Như 


20) 


Lai tạng duyên khởi mới đạt đến viên thục ( tròn đây cả 
vệ lý - sự). 


Luận này lấy “pháp” làm “tâm chúng sinh”. Pháp ở đây 
là Đại thừa pháp, còn tâm chúng sinh là Như Lai tạng; 
nói cách khác, Như Lai tạng ây là Đại thừa pháp. Tâm 
chúng sinh chất chứa tất cả pháp. Do đó, nên gọi là “nhất 
tâm”; như nhất tâm này hướng về thanh tịnh giới, quang 
minh ĐIỚI, ngỘ giới, thì đây là chơn như môn; còn như 
nhất tâm này hướng về tạp nhiễm giới, vô minh giới, mê 
giới, thì đấy là sinh diệt môn. Chơn như môn thì đó là tự 
tánh thanh tịnh tâm, sinh diệt môn thì đó là tạp nhiễm hư 
vọng tâm. Do vô minh mơi dẫn đến hư vọng sinh diệt, do 
hiện thực là hư vọng sinh diệt nên mới hướng thượng tu 
tập, tức mong muôn có thê đi dến quả vị cứu cánh, gọi là 
“nhất tâm pháp giới”. Ba phương diện nhất tâm pháp giới 
là:Bản thể, Công năng và Tác dụng, cũng gọi là Tam đại: 


1. Thể đại (bản thể) tức chân như thực tánh bất sinh, bất 
diệt, bât cầu, bât giảm. 


2. Tướng đại (công năng), tức chơn như có bao đức hàm 
tướng vô hạn. 


3. Đại dụng (tác dụng), tức khả năng sinh ra tật cả thiện 
pháp hữu hâu, vô lậu của thế gian và xuất thế gian. 


Nhất tâm, nhị môn và tam đại, là ba cương lĩnh cốt yêu 
của Luận Đại Thừa Khởi Tín. 


396 


Chơn như, người xưa coi đó là mệnh danh cho bản thê vũ 
trụ. Chơn như là thực tại sau khi tâm đã xa lìa tất cả mọi 
vọng niệm, khi ấy với tất cả pháp không pháp nào không 
là chân như. Với chân như, Luận Đại Thừa Khởi Tín có 
sự giới biệt, tức phần ra thành Ly ngôn chân như, Y ngôn 
chân như, Không chân như và Bất không chân như. Điểm 
trước mắt là Bất không chân như hàm chứa vô lượng 
công đức; tựu trung ấy là Nhất tâm của thường lạc ngã 
tịnh, và là mục tiêu để chúng ta tu học Phật pháp. Nhưng 
“Nhất tâm” này tật cả chúng sinh vốn có đủ, khi ngộ nhâp 
liên thây chân như tâm vốn tự tánh thanh tịnh. 


Sinh diệt ấy là do tâm của chúng sinh chạy theo thế giới 
hiện tượng. Hiện tượng giới đôi lập với chân như, nên gọi 
sự thanh tịnh của Như Lai tạng là chân như, trạng thái tối 
sơ của “bất sinh bất diệt” hay “sinh tử hòa hiệp” là thức 
A Lê Da (tân dịch là A Lại Da thức). Dựa vào thức A Lại 
Da mà có võ minh, dựa vào căn bản vô minh mà có chi 
mạt vô minh, tướng trạng của vô minh tức là hoạt động 
của tâm. luận này lây sự lưu chuyên của vô minh lập ra 
thuyết “Tam tế lục thô”. Gọi là Tam tế lục thô là vì nó 
bao qút trình tự hoạt động của chín thứ tâm thuộc sinh 
diệt môn, gọi là “cửu tướng”, cửu tướng này nội dung 
của nó hàm nhiệp mười hai duyên khởi, đây cũng là cách 
giải thích mới lạ đặc biệt về mười hai duyên khởi. Mười 
hai duyên khởi chăng qua là ngoại tại, là nói rõ thân này 
lưu chuyền theo trình tự thuận. Cửu tướng của luận này 
là chuyên về nội bộ, là nói rõ trình tự luận của nhất tâm 


ki 


nó biến hóa và hành trạng ra làm sao. Còn về khai triển 
theo thứ lớp của tâm thức chúng sinh mà nói, thì phần 
thành: tâm, ý, ý thức. Nói về hoặc chướng của tâm chúng 
sinh, thì lại phân ra vô minh và nhiễm tâm. 


Tóm lại, chỗ cường điệu của luận này là nhất tâm. “Tâm” 
này đem sánh với “Thức” của nhà Duy thức lại khiên 
cưỡng hơn, vì cho rằng “mê ngộ bất ly nhất tâm” (mê ngộ 
không lìa một tâm), và Đại thừa pháp tức là tâm chúng 
sinh. Nói cách khác, tin Phật, học Phật, thành Phật, tất cả 
đều xuất từ đức tin của tâm chúng ta, vào sự học tập của 
tâm chúng ta, và vào sự thành tựu của chính tự tâm của 
chúng ta; thế giới hiện tượng mà chúng ta tiếp xúc là do 
tự tâm của chúng ta tạo thành, “bản thê Ø1ớI” của chúng 
ta cũng do tự tâm của chúng ta khai phát. Vì thể, về mặt 
triết học, Luận Đại Thừa Khởi Tín thuộc duy tâm luận 
tuyệt đồi. 

Kinh Hoa Nghiêm khai mở tịnh tâm duyên khởi, được ví 
như là hoa, Luận Đại Thừa Khởi Tín sau cùng kết thành, 
được coi là quả; truyền thông Phật giáo của Tung Quốc 
dựa vào đó tạo cho mình một lối đi riêng, cho nên không 
lấy øì lạ khi biết Luận Đại Thừa Khởi Tín đối với Phật 
giáo Tung Quốc là vô cùng quan yếu. 


- Hai hệ phải lớn. 
Hệ phái Long Thọ sau trở thành phái Trung Quán, đến 
thời của Phật Hộ, Thanh Biện mới phân làm ba dòng lớn 


398 


và chia thành hai phái. Cơ hồ cũng trong cùng thời đại, 
phái Du Già sau Thế Thân cũng phân thành hệ vô tướng 
Duy thức của An Huệ, và hệ hữu tướng Duy Thức của 
Trần Na. Tình hình này đại loại như biểu đô sau (trong 
biêu đồ này có thêm niên đại của các luận sư, và đều 
dùng tây lịch, đồng thời dây cũng là đại thể chứ kko hăn 
là xác định): 


Từ sau Thế Thân, là những vị viết giải thích cho “Duy 
Thức Tam Thập Tụng”, những vị này thường được xưng 
tụng là ““Thập đại luận sư”. Và giữa họ lại tạo ra cuộc 
tranh luận hữu - không với phái Trung quán, nhân đây 


399 


mới có chuyện người này hoặc nhóm này là của hệ người 
này hoặc của hệ nhóm này, Đại thừa Phật giáo ở thời văn 
kỳ, xuất hiện cảnh tượng có cả trăm luận sư tranh luận 
nhau rất “ôn ào”. 


Hệ vô tướng Du thức của An Huệ kéo dìa dến Điều Phục 
Thiên, gây ảnh hưởng đến Sư Tử Hiên thuộc phái Trung 
Quán Kinh Lượng; trong khi đó hệ Hữu tướng Duy Thức 
của Trần Na kéo dài đến thời Giới Hiển, gây ảnh hưởng 
đến Tịch Hộ thuộc phái Du Già Trung Quán Tự Lập. 
Chung cuộc cả hai dòng không, hữu đều bị Mật giáo 
nhiếp thọ, và tự đánh mất lập trường nguyên ủy của 
mình; việc này xảy ra vào thế kỷ thứ VII thứ VII tây 
lịch. 


Được xưng tụng là Thập đại luận sư, theo cuỗn “Duy 
Thức Sử Quan Cập Kỳ Triết Học” của pháp sư Pháp 
Chiên, thiên thứ nhất, chương năm, tiết bốn có giới thiệu 
mười một vị luận sư sau Thế Thân đó là: Trần na, Đức 
Huệ, An Huệ, Hộ Pháp, Nan Đà, Tịnh Nguyệt, Thần 
Thăng, Hỏa Biện, Thăng hữu, Tôi Thắng Tử và Trí 
Nguyệt. Trong đó ngoài Trần Na, số còn lại thường được 
xưng tụng là Thập Đại Luận Sư là những vị viết Øiải 
thích cho Duy Thức Tam Thập Luận. 


Những vị vừa nêu trên, thì Trần Na, An Huệ và Đức Huệ 
là đệ tử của Thê Thân (có người cho răng Đức Huệ sau 
thuộc hệ An Huệ). Nan Đà sau cùng thuộc hệ Thê Thân. 


400 


Ông là người đề xướng thuyết tân huân chủng tử, khác 
với thuyết bản hữu chủng tử của người xưa, và Nan Đà 
cũng tự mình lập một phái riêng, còn Thân Thắng và Hỏa 
Biện là người cùng với thế Thân. Hỏa Biện là một cư sĩ 
tại gia, Thắng Hữu, Tối Thăng Tử, và Nguyệt Trí đêu là 
đệ tử hộ pháp, đại bộ phận những vị trên xuất hiện từ 
năm 561 đến năm 634 tây lịch. 


- Trân Na. 


Trần Na (Dignàga - Đại Vức Long) người nam Ấn Độ, 
buổi đầu ông xuất gia với Độc Tử Bộ thuộc Tiểu thừa, về 
sau ông theo Thế Thân học Duy thức và Nhân minh, 
những trước tác của ông gôm có: 


Tập Lượng Luận, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Chướng 
Trung Luận, Nhập Du Già Kinh, Cu Xá Luận Chú Yêu 
Nghĩa Đăng, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận v.v... 


"U 


Về Duy thức học, trong bộ “Quán Sở Duyên Luận” ông 
thành lập nghĩa về căn trần Duy thức, còn trong bộ “Tập 
Lượng Luận”, ông thành lập nghĩa của tâm thể với ba 
phân là: Tướng phân, Kiến phần và Tự chứng phân. 
Thuyết về tâm thê ba phần của ông tạo ảnh hưởng cực kỳ 
lớn đôi với hậu nhân. Người dời thường gọi “An, Nan, 
Trân, Hộ, là một, hai, ba, bốn”, tựu trung là ca tung bốn 
vị luận sư về quan điểm phân tích của họ đối với tâm thẻ. 
An Huệ chủ trương Thuyết nhất phân - đó là Tự chứng 
phân, Nan Đà chủ trương thuyết nhị phân - đó là Tướng 


phân và Kiến phân, Hộ Pháp chủ trương thuyết tứ phân, 
đó là Tướng phân, Kiên phân, Tự chứng phân và Chứng 
tự chứng phân. 


Trần Na, là người thành tựu về môn học Nhân Minh, còn 
về Duy thức học, ông viết trong các bộ Tập Lượng Luận, 
(bản dịch của Tây Tạng) và Nhân Minh Chánh Lý Môn 
Luận, ông cải cách cựu Nhân Minh của Ấn Độ, và tập đại 
thành môn luận lý học cho Ân Độ đương thời. Quan 
trọng hơn, bộ Tập Lượng Luận của ông không chỉ có giá 
trị cực lớn đối với Phật giáo, mà còn có địa vị cực cao về 
mặt triết học sử của Ấn Độ. 


Nhân Minh, trước hết nó là tên gọi được dùng để chỉ 
phương pháp biện luận, phương pháp này xuất hiện đầu 
tiên trong Áo Nghĩa Thư (Upanishad). Lại nữa, sốc gác 
của môn học này được phái Thắng Luận ngoại đạo và 
phái Ni Dạ Da (Chánh Lý) sử dụng để “cứu lý trước 
danh” (nghiên cứu lý luận qua cách dùng danh ngôn). 
Truyền thuyết kế rằng Túc Mục của phái Ni Dạ Da là 
người sáng tạo môn học này. Kinh Chánh Lý của phái Ni 
Dạ Da, trong đó thiết lập mười hai cú nghĩa như lượng” 
v.v... và xuất hiện vào thế kỷ thứ II, thứ HI tây lịch. 
Phương pháp luận của Phật giáo, ngày lúc khởi đầu đã sử 
dụng đến ý nghĩa “lượng” của phái ni Dạ Da còn gọi là 
phái Chánh Lý. Sau đó lược bỏ hoặc cải sửa thêm. Đến 
thời đại của vương triều Cấp Đa, hăng trăm nhà nỗi lên 


402 


tranh luận về lý nghĩa “trường đoản đắc thất”. Ai không 
khéo dùng kỹ thuật luận lý một cách hợp lý và linh hoạt 
thì khó có thẻ thủ thắng. Vì vậy, các vị luận sư Phật giáo, 
ít ai lại không nghiên cứu sâu sát về phương pháp luận lý 
này. Hễ ai đứng vững giữa luận trường, người đó trở 
thành “nhất gia”, và được gọi là Nhân Minh. Đối với 
Nhân Minh học, ngài Thế Thân có sáng tác: luận quỹ, 
luận thức và luận tâm, tiếc là các sách này hiện không 
thây lưu truyền. 


Trong các trước thuật của Trần Na đều có liên quan đến 
Nhân Minh, kê có đến tám bộ luận, nhưng bộ Nhân Minh 
Chánh Lý Môn Luận và bộ Tập Lượng Luận là nỗi tiếng 
hơn cả. Bộ trước thì “lập phá chân thực”, lấy VIỆC SỬ 
dụng luận thức chính xác đề làm sáng tỏ vẫn đề. Bộ sau 
thì “thích thánh lượng nghĩa”, tức sử dụng tr1 thức chính 
xác đề làm tỏ vẫn đề. Bộ sau thì “thích thánh lượng 
nghĩa”, tức sử dụng tri thức chính xác để soi xét mọi 
nghĩa lý. Mtọ bên thiên về “ngộ tha”, một bên nghiêng về 
“tự ngộ”. Luận thức của Trần Na lấy tông và chi mà cả 
luận chủ và địch luận cũng tranh luận làm “sở thành lập”, 
lấy “nhân dụ” mà luận chủ và luận địch đều công nhận 
làm “năng thành lập”. “Nhân” là đặt nên tảng trên chí Cú 
nhân để lập ba tướng. Tam tướng ở đây là ba chi tác pháp 
của tân nhân minh, gọi là Tam tướng đó là: 


1. Biến thị tông pháp tánh. 


403 


2. Đông phẩm địch hữu tánh. 
3. Dị phẩm biến vô tánh. 


“Dụ” là một phần của tam tướng nhân, tức ở hai tướng là 
“đồng phẩm” và “dị phẩm” mà đưa ra “đồng dụ” và “dị 

dụ”, khiến cho tự nó và chính nó hai mặt trái ngược nhau 
đề chứng minh sự chính xác của luận điểm được lập luận. 


Nhân Minh là môn học không dễ tiếp thu, người mới học 
không ai là không tìm đọc cả về hai cách giảng “bát, cửu” 
trong bộ Tướng Tông Thập Giảng của pháp sư Từ Hàng. 
Thương yết la Chủ (SỦamikarasvàmim) là người kế thừa 
Nhân Minh học của Trần Na. Ông có viết cuôn Nhân 
Minh học nhập môn với tựa là Nhần Minh Nhập Chánh 
Lý Luận. Sách này vẫn còn bản Phạn văn, Hán văn và 
Tạng văn. 


Ngoài ra, môn hạ của Thế Thân và Trân Na còn có Tam 
Bảo Tôn, là người việt cuôn Nhật Thiết Như Lai Tạng 
Tán, Võ Tánh, người sau này của hệ Trân Na việt cuôn 
Nhiệp Đại thừa Luận Thích. Tiêp đên là nói vê Hộ Pháp. 
- Hộ Pháp. 

Hộ Pháp (Dharmapàla), đứng về mặt lịch sử của Phật 
giáo Đại thừa Ấn Độ thời hậu kỳ, thì Hộ pháp là một Tuệ 
tinh (sao chối) rực sáng! Ông người nước Đại La Duy 


Gia thuộc nam Ấn Độ, ông vôn là một vưong tử cực kỳ 
thông tuệ; sau khi xuất gia học Phật ông được người đời 


404 


xưng tụng là bậc : “học sâu như biên sâu, giảng rõ như 
mặt trời tỏa sáng, nội giáo thấu triệt cả Đại - Tiêu thừa, 
ngôn từ luận nghĩa chân tục đều thông”. Hộ Pháp là 
người thành danh rất sớm; ông đã từng đảm nhận chức vị 
trú trì chùa Na Lan Đà ở trung Ấn Độ, năm hai mươi chín 
tuổi ông lui về ngụ tại Phật Đà Già Da gân nơi đức Phật 
thành đạo. Ông tịch tại chùa Đại Bộ Đề năm ba mươi 
tuổi. (Ttheo Duy Thức Thuật Ký thì ông tịch vào năm ba 
mươi hai tuôi). Với học lý Duy thức, ông xiễn dương và 
phát huy rất tinh tường. Ông viết nhiều tác phẩm như: 

Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích, Thành Duy Thức Bảo 
Sinh Luận, Thành Duy Thức Luận v.v... Thành Duy Thức 
Luận là bộ sách giải thích Duy Thức Tam Thập Tụng của 
Thế Thân. Bản Hán dịch luận Thành Duy Thức của 
Huyễn Trang là y cứ vào bộ luận này, đồng thời Huyền 
Trang cũng có thêm sự tham khảo từ chín đại luận sư còn 
lại, cũng như có sự lược bỏ Ít nhiều. 


Hộ Pháp đứng trên lập trường của thế tục đề, và tuyên 
thuyết “chơn hữu tục không” của Duy thức. Điều đó 
khiến ông trở thành đối lập với “chân không tục hữu” của 
phái Trung Quán. Theo ông, thì Uẫn, Xứ, Giới của tật cả 
pháp đều là có, và ông dùng lập trường này để giải thích 
Duy Thức Tam Thập Tụng. Đệ tử ông là Giới Hiển, ông 
này truyền xuống đệ tử người Trung Hoa là Huyền 
Trang. Đến đệ tử Huyền Trang là Khuy Cơ, thì Duy Thức 
học tại Tung Quốc trở thành một đại học phái - Duy Thức 


405 


Pháp Tướng Tông. Vì vậy, về mặt lịch sử của Duy Thức 
học, địa vị của Hộ Pháp chỉ đứng sau Thê 'Thân. 


- Đức Huê và An Huệ. 


Đức Huệ(GunTamafI) người nam Ấn Độ, có người nói 
ông là đệ tử của Thế Thân, và lẫy An Huệ làm học trò. 
Ông là người từng hàng phục ngoại đạo Ma Già Đà, về 
sau ông đến ngụ tại chùa Na Lan Đà, và các xứ như Phạt 
Lạp Tỳ v.v... Những trước tác của ông gồm có: Cu Xá 
Luận Thích, Tùy Tướng Luận, Duy Thức Tam Thập 
Luận Thích (sách này hiện không thấy, trong quá khứ 
Huyễn Trang có đọc qua). Trong bộ Nhiếp Đại Thừa 
Luận Thích của mình, ông chủ trương bản hữu chủng tử 
và tân Luận chủng tử hiệp làm một luận, ây là thuyết 
“Bản tính trụ chủng” cùng với “Tập sở thành chủng”. 


- An Huệ. Ông người nước La La ở nam Ấn, ông trước 
tác rất nhiêu, trọng yếu hơn cả là các bộ như: Biện Trung 
Biên Luận Sớ, Duy Thức Tam Thập Tụng Thích, Ngũ 
Uẫn Luận Thích, Đại thừa A Ty Đạt Ma Tạp Tập Luận, 
Đại Bảo Tích Kinh Luận, Đại Thừa Trung Quán Luận 
Thích, Cu Xá Luận Thực Nghĩa Số, v.v... bộ Duy Thức 
Tam Thập Tụng Thích của ông chưa được dịch ra Hán 
văn, bản Phạn văn hiện còn, và được vị bác sĩ người Pháp 
là Ba Lê Liệt Duy hiệu bản. Lập trường của An Huệ và 
Hộ pháp không giống nhau hoàn toản, ông lây thức A Lại 
Da làm trú xứ cho tất cả chủng tử tạp nhiễm pháp. Tất cả 


406 


pháp lây thức A Lại Da làm kho chứa ấy là quả, bản thân 
thức A Lại Da là nhân của tất cả pháp, do đó ông cho 
răng tất cả pháp tức là thức A Lại Da; do thức A Lại Da 
này, mà sinh khởi Tư Lương Thức và Liễu Cảnh Thức, 
kết quả lại qui về thức A Lại Da. 

Thành Duy Thức Luận Thuyết Ký(10) của Khuy Cơ, khi 
giới thiệu về An Huệ có đoạn viết: “điệu giải Nhân Minh, 
khéo đi đến tột điểm “nội luận”, làm sáng cái hay của 
Tiểu thừa, với Đại thừa thơm như lan huệ, thân thái chí 
cao, khó mà nói cho hết? một đời tông tượng đủ thây ông 
là người thê nào. 


(1) Đại Chánh Tạng-54, cuối trang 205. 


(2) Đại Chánh Tạng-50, giữa trang 188, Bà Tâu Bàn Đậu 
- Vasubandhu - Thê Thân hoặc Thiên Thân. 


(3) Long Sơn Chơn Thường-Ấn Độ Phật Giáo Sử, dãn từ 
chương năm. 


(4) Chương 4, trong bộ Ấn Độ Chi Phật Giáo, của pháp 
sư Ấn Thuận. 


(5) Mộc Thôn Thái Hiền - Đại Thừa Phật giáo Tư Tưởng 
Luận. Thiên L, chương 5Š, tiệt Ï. 


407 


(6) Thù thăng: (thuật ngữ) vật siêu tuyệt hơn hết ở đời gọi 
là thù thăng. Từ Điện Phật học, xuât bản khoa học xã hội 
Hà Nội. 

(7) Tướng: ở đây là một hình thái tri thức, nhận thức. 

(8) Đại Chánh tạng-50, từ trang 190-191] 

(9) Đại Chánh Tạng-3 l, đầu trang 60. 


(10) Đại Chánh tạng-43, cuỗi trang 23. 
Chương XI: Vương triêu Câp Đa và Phật giáo sau 
vương triều này. 


TIẾT I. PHẬT GIÁO THỜI VƯƠNG TRIÊU CẤP 
ĐA 


Sự hưng suy của Vương triều 


Vương triêu Cấp Đa được lập nên vào năm 320 sau Công 
nguyên, bởi vua Chiên Đà La Câp Da (Chánh Cân Nhật 
Vướng). Đóng đô tại thành Hoa Thị, thống lĩnh cả khu 
vực trung Ấn Độ, vị vua đời thứ hai là Sa Mô Đà La(1), 
tức vua Tân Nhật, ông chính phục cả đông bộ và nam bộ 
Ấn Độ. Đến vị vua thứ ba của vương triều này là vua 
Chiên Đà La II(2), ông đem quân tân công và xâm lược 
cả tây bộ và bắc bộ Ấn Độ, thống lĩnh cả vùng bình 
nguyên Ấn Độ và một bộ phận của Bảng Gia Phổ, gồm 
luôn địa vức của bán đảo Ca Đê ÀA Đê Nhị, đây là thời 
đại toàn thịnh của vương triều Cấp Đa. 


408 


Nhưng mặt khác, là thế ký thứ V tây lịch, tộc người Bạch 
Hung Nồ (tức tộc người Ephihal) luôn thực hiện chính 
sách tâm thực về phía tây bắc Ấn Độ, đầu tiên họ đánh 
chiếm nước Kiên Đà La. Từ sau khi vua Phật Đà Cấp Đa 
(Buddha - gupta) của triều Cấp Đa chết đi, thì vào năm 
500 tây lịch hoặc trước đôi chút, có Thổ Lạp Ma Na 
(Toramàna) của tộc Bạch Hung Nộ, thừa lúc triều Cấp Đa 
bị nội loạn bèn đánh chiếm vùng trung Ấn Độ. Đây là 
nguyên nhân dẫn đến sự băng hoại của vương triêu Cấp 
Đa. Và rồi người con của Thổ Lạp Ma Na là Ma Hê La 
Cự La (Mihirakura, 502-542 tây lịch) trở thành ông vua 
của vùng trung Ấn Độ. Cũng trong thời gian này, vua Đa 
Thâu Đà Nhĩ Man (Yasùodharman) của nước Ma Lạp Bà 
khởi quân đánh đuôi Ma Hê La Cự La, khiến ông vua này 
phải bỏ vùng Trung Ấn chạy đến Ca Thấp DI La, đó là 
năm 528 tây lịch. Địa phương Trung Ân lại được chỉ duệ 
của vương triều Câp Đa cai quản, dù chỉ còn lại một vùng 
đất hẹp thuộc địa phận Ma Yết Đà và được xem như một 
nước chư hâu. Đây là sự kế tục của vương triều Cấp Đa 
thời hậu kỳ(3) 


Ở mạn nam Ân Độ, sau khi vương triều Án Đạt La bị diệt 
vong, lại có tộc người Ba La Kỳ (Pallava) chiếm cứ vùng 
Kiến Chí Bồ La (Kànõcipura) và lập nên vương triều Ba 
La Kỳ, vào năm 225-900 tây lịch. 


- Bà La Môn giáo phục hưng 


409 


Nét văn hóa đặc sắc của vương triều Cập Đa đó là chủ 
nghĩa phục cô của Bà La Môn giáo. Từ thời vua Ca Nị 
Sắc Ca cho đến trước khi VƯƠNng triều Cấp Đa bị diệt 
vong, trong khoảng thời gian bốn trăm năm, từ thế kỷ thứ 
hai đến thế kỷ thứ năm tây lịch, trong thời gian này Ấn 
Độ không có giặc ngoại xâm, chủ nghĩa phục hưng của 
Bà La Môn giáo cũng dựa vào thế lực của vương triều 
Cấp Đa mà bộc khởi và đạt đến cực thịnh. Từ thời vua A 
Dục trở luI, do sự phát triên của Phật giáo đã trở thành 
truyền thống tín ngưỡng và thâm nhập vảo tầng lớp hạ 
lưu của xã hội, trước tình hình như vậy nên Bà La Môn 
giáo cũng trải qua những chỉnh lý, tu chính, và kết hợp 
theo thông tục tín ngưỡng và thâm nhập vào tầng lớp hạ 
lưu của xã hội, trước tình hình như vậy nên Bà La Môn 
giáo cũng trải qua những chỉnh lý, tu chính, và kết hợp 
theo thông tục tín ngưỡng dân gian của phái Thấp Bà, là 
sùng bái Duy Tu Nô, tạo thành tư thái Tân Ấn Độ giáo 
(Hinduism) và khởi sự phục hưng. Tân Ấn Độ giáo là sự 
kết hợp giữa nên văn minh của dân tộc Nhã Lợi An với 
văn hóa của dân tộc đầu tiên đến Ấn Độ, nhưng khởi 
nguyên là từ “Bạc Già Phạn Ca” trong “Đại Chiến Thi” 
của kinh Vệ Đà. Thời ấy Phật giáo Tiêu thừa càng lúc 
càng biến thành tư tưởng học thuật hóa, trong khi đó nội 
bộ Phật giáo lại diễn ra cuộc tranh chấp ưu liệt, cao thập 
về nghĩa lý, và ngày càng xa rời những sinh hoạt của dân 
gian về mặt tín ngưỡng mang tính đại chúng. Chưa nói là 
sự phục hưng của Ấn Độ giáo đặt cơ sở trên tín ngưỡng 


410 


dân gian đã được thông tục hóa; cạnh đó các nhà Ấn Độ 
giáo họ cũng tham cứu triết lý Phật giáo để bố sung 
những gì họ thiếu, nhằm cứu vãn trước nguy cơ có tính 
thời đại này mà Đại thừa Phật giáo xuất hiện. 


Dưới triều Câp Đa, Phạn ngữ cô điển (Classical Sanskrit) 
được phục hưng, và được coI là thứ ngữ văn có nhiều 
công dụng. Điều này liên dquan đến sự phục hưng của Bà 
La Môn giáo; công tác dịch và viết Phật điển Đại thừa 
bằng Phạn văn được hoàn thành, đại loại cũng có quan hệ 
đến sự phục hưng Phạn ngữ dưới thời của vương triều 
Cấp Đa. 


Về mặt tín ngưỡng, các vị vua của triều Cấp Đa đều lây 
Bà La Môn giáo làm cơ sở, chắng hạn hai vị vua là Sa 
Mồ Đà La Cấp Đa, và Ca Ma la Cập Đa Nhất thê 
(Kumàra- gupfa), hai vị vua này cử hành lễ đại tế mã tự, 
dù tế lễ này từ vương triều Huân Ca đến giờ, tại trung Ấn 
chưa từng cử hành. Đây là sự thực hiển nhiên. Do đó, đối 
với Phật giáo, vương triều này có phân lãnh đạm. 


Tuy nhiên, trong những vị vua của triều Cấp Đa cũng có 
vị biểu thị sự hảo cảm đối với Phật giáo, hoặc có vị tôn 
sùng Phật giáo chứ không phải không có. Như trong “Thế 
Thân Truyện” chép việc vua Chánh Cần Nhật là Hương 
Kha La Ma A Dật Đa từng cúng dường Bồ tát Thế Thân 
tam lạc sa kim và vua Tân Nhật là Bà La Dật Đê thì quy 
y với Bồ tát Thế Thân. Ngoài ra, ngài Thế Thân còn được 


411 


người con kế nghiệp của vua Tân Nhật và vương phi của 
vua thỉnh mời Ngài lưu ngụ tại A Du Xà (cung điện 
hoảng gia). Những việc nảy tuy chưa biết là có bao nhiêu 
sự thực, nhưng ít ra cũng phản ảnh đương thời vương thất 
của triều Cấp Đa là có hảo cảm đôi với Phật giáo. 

Ở phân trước có nói đến vị tướng của tộc người Bạch 
Hung Nô là vua Ma Hê La Cự La bị chinh phục, và buộc 
phải thôi lui khỏi vùng trung Ấn. Người chinh phục là 
vua Da Thâu Đà Nhĩ Man của nước Ma Lạp Bà. Nhưng 
trong truyện ký của Huyện Trang, thì người đánh đuôi 
vua Hung Nô lúc ấy là vua Bà La A Điệt Đa Nhị thế 
(Bàlàd¡ya II) người hậu kỳ của vương triều Cấp Đa. 


Trang 117, trong cuôn “Ân Độ Thông Sử” của Chu 
Tường Quang, chép là hai vua liên hiệp với nhau để dánh 
đuổi, đồng thời mở lối thoát cho vua Hung Nộ, có thể là 
phóng thích sau khi bắt được. Đề kỷ niệm cuộc chinh 
chiến thăng lợi, vua Bà La A Điệt Đa bèn kiến tạo một 
ngôi đại Phật tự - đó là chùa Na Lan Đà rất nồi tiếng. 


- Giáo nạn tại bắc Ấn Độ. 


Vua Ma Hệ La Cự La từ phương bắc xâm lược vào bắc 
bộ Án Độ; ông nhìn Phật giáo bằng con mắt cực đoan 
chen ghét, và chỉ muốn hủy diệt Phật giáo, nên khi thê 
lực đủ mạnh, ông bèn lăng nhục Phật giáo bằng cách tàn 
sát. Có thuyết nói là sau khi ông được tha cho về lại bắc 
Ấn Độ, tức lãnh địa Ca Thấp Di La; tại đây ông ra sức 


412 


hủy diệt chùa, tháp đạt đến con số 1600 ngôi. Cuỗn “Phó 
Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện(4) kế rằng, lúc bấy giờ 
có vị Tỳ kheo được người đời xưng tụng là Sư Tử đang 
làm Phật sự tại Kế Tân (tức Ca Thấp Di La) thì bị “Di La 
Quật” sát hại, pháp thông nhân đấy mà dứt. Di La Quật là 
lỗi dịch khác của Ma Hê La Cự La, có nơi lại dịch à Mật 
Hy Ha La (Mihirkula). Nhân sự kiện này, về sau các sử 
gia thường lây vua Ma Hê La Cự La sánh với vua Bồ Sa 
Mật Đa La của vương triều Huân Ca. 


- Chùa Na Lan Đà. 


Theo “Đại Đường Tây Vực Ký”, quyền chín của Huyễn 
Trang, thì chùa Na Lan Đà tính đến khi kiến tạo phân tiên 
khởi xong “cách sau Phật Niết bàn không lâu, vị tiên 
vương của nước này là vua Thước Ca La A Dật Đa (tiếng 
nhà Đường gọi là Đề Nhật) là người kính trọng nhất thừa, 
tôn sùng Tam Bảo, tìm nơi phúc địa để kiến tạo ngôi Già 
lam này”. Và qua các đời vua kế tiếp như vua Phật Đà 
Cúc Đa Hán dịch là Giác Hộ), vua Đát Tha Yết Đa Cúc 
Đa (Hán dịch là Như La1), vua Bà La A Điệt Đa (Hán 
dịch là Huyễn Nhật), vua Phạt Xà Ca (hán dịch là Kim 
Cang) thay nhau xây dựng thêm cho đến vị vua thứ sáu là 
vua Cới Nhật mới thật sự hoàn thành. Nhưng dưới thời 
của triều Câp Đa, ngoài vua Bà La A Điệt Đa của thời 
hậu kỳ chứ không phải là vị vua nào khác tham gia kiến 
tạo chùa Na Lan Đà, vì vua Giới Nhật là người của 
vương triều Phạt Đàn Na (tức Giới Nhật vương triều). 


413 


Theo truyên thuyết của Tây Tạng, thì ngài Vô Trước, 
ngài Thế Thân cũng từng lưu trú tại chùa Na Lan Đà để 
hoăng thông đại pháp. Nhưng kinh sách Hán dịch chưa 
nehe nói đến sự việc này. Ngay như những ghi chép về 
cuộc Ấn du của Pháp Hiên và Trí Mãnh, cũng không thấy 
đề cập gì đến tên chùa Na Lan Đà. 


Căn cứ sự khảo sát từ nhiều phía, thì ghi chép của Huyền 
Trang cho răng “Sau Phật Niết bàn chăng bao lâu” thì 
chùa Na Lan Đà được khởi tạo, điều này thiếu xác thực. 
Có thuyết cho rằng chùa Na Lan Đà do vua Huyễn Nhật 
thuộc hậu kỳ của vương triều Cấp Đa sáng lập. Sau khi 
cân nhắc, thuyết này có thể tin được. Theo tư liệu được 
tim thây, thì vị danh đức trú trì chùa Na Lan Đà đầu tiên 
là ngài Đức Huệ hoặc ngài Hộ Pháp, ngài Hộ Pháp sông 
vào khoảng từ năm 530 đến năm 561. Thời gian này rơi 
vào thời hậu kỳ của triều Cấp Đa. Từ năm 535 đến năm 
730 tây lịch. 


Thực ra, thì gốc gác của nên chùa Na Lan Đà là ngôi 
vườn Ám Ma La có từ thời đức Phật còn tại thê, và đức 
Phật cũng đã từng ở nơi này thruyết pháp trong thời gian 
ba tháng. Trước và sau khi Huyền Trang đến An Độ, 

đúng vào thời vua Giới Nhật đang trị vì. Thời ây chùa Na 
Lan Đà có hơn hai trăm thực ấp. Lúa gạo và tô lạc mỗi 
ngày dùng đến cả trăm thạch. Chùa có đến chín ngôi 
(công trình phụ), tọa lạc lên trên khu đất rộng bỗn mươi 
tám nghìn mét vuông, tăng chúng thường trú đến một vạn 


414 


người. Ngôi đại tự nảy của đất nước Ấn Độ đã khiến 
nhiều quốc gia phải ngưỡng mộ và nghiễm nhiên ngôi đại 
tự này trở thành học phủ tôi cao, và duy nhất có một của 
Phật giáo. 


Bảng danh sách liệt kê chư vị đại sư trú trì chùa Na Lan 
Đà có những vị sau: Đức Huệ, Hộ Pháp, Hộ Nguyệt, 
Kiên Nguyệt, Quang Hữu, Thắng Hữu, Trí Nguyệt, Giới 
Hiên, Trí Quang, Nguyệt Xứng và các luận sư như Đạt 
Ma Cúc Đa v.v... Huyền Trang tam tạng là người Trung 
Hoa đầu tiên lưu học tại chùa Na Lan Đà. Đồng thời 
Huyễn Trang đại chân thanh danh cũng tại chùa này, 
những vị sư tăng người Trung Hoa nỗi tiếp Huyền Trang 
lưu học tại chùa Na Lan Đà có: Nghĩa Tịnh, Đạo Lâm, 
Huyền Chiếu, Đạo Sanh, An Đạo, Trí Hoằng, Đạo Hy, và 
Vô Hành. Những tăng nhân người Ấn Độ từng đến Trung 
Hoa hoằng pháp có Ba La Phã Ca La Mật Đa La, Địa Bà 
Ha La, Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí, Bát Lạt Nhã v.v... 
những vì nảy cũng từng cầu học tại chùa Na Lan Đà. 


Những vị danh đức trú trì, đầu tiên họ biến chùa Na Lan 
Đà thành học phủ thịnh hành, của Duy thức học phái, và 
sau đó họ khiến chùa Na Lan Đà thành học phủ của Đại 
thừa Mật giáo. 


- Tình hình chung của Phật giáo. 


Cao Tăng truyện quyền ba, phần viết về “Pháp Hiển 
Truyện”(5) có chép vê tình hình Phật giáo tại Ấn Độ thời 


415 


bấy giờ, rằng cả Tiểu thừa và Đại thừa đều thịnh hành 
(Pháp Hiển đi Tây vức vào đời Đông Tấn, triều vua An 
Đế, năm Long An thứ ba, đến năm Nghĩa Hy thứ mười 
thì trở về lại kinh đô Thâm Dương tức từ năm 399 đến 
năm 416 tây lịch). 


Tại bắc bộ Ấn Độ có bảy nước, chép rõ là có hai nước 
học Tiểu thừa, một nước học thì phân lớn học Tiểu thừa, 
một nước học cả Tiểu và Đại thừa. Như vậy cá nước tại 
bặc Ấn Độ Tiểu thừa chiêm ưu thê. 


Tại trung Ấn Độ có mười hai quốc gia và khu thành, ghi 
rõ là một nước học theo Tiểu thừa, một nước đa sô học 
Tiểu thừa, một nước học cả về Đại thừa và Tiểu thừa, có 
thê cho là Đại thừa có vẻ lắn hơn. 


Pháp Hiền đến Ấn Độ và lưu học Phật pháp tại thành Hoa 
Thị, thành này ở đông Ấn Độ. Những Thánh điển ông 
học được gồm: Tát Bà Đa Chúng Luật, Tạp A Tỳ Đàm 
Tâm Luận, Đản Kinh, Phương Đắng Bát Nê Hoàn Kinh, 
Ma Ha Tăng Kỳ A Tỳ Đàm v.v... Như vậy, có thể thấy 
đương thời tại đông Ấn Độ cả Đại thừa và Tiểu thừa đều 
song hành. 


Theo phân tích của pháp sư Ấn Thuận về tình hình chung 
của Phật giáo thời ây như sau: 


lÑ Thời Vô Trước, Thế Thân, từ nam Kiền Đà La chạy 
đên A Du Đà (A Thâu Đà) lây nơi đây làm trung tâm; 


416 


dọc theo biến phía tây đồ xuống bờ nam cùng tiếp xúc 
với học giả nam Ấn Độ. Đây là hệ học giả Duy thức 
hướng hoạt động của họ về nam Ấn Độ. 


2. Phía đông của Ma Kiệt Đà, theo những gì mắt thấy tai 
nghe của Pháp Hiển và Trí Mãnh, thì Phật giáo ở thành 
Hoa Thị, các học giả Đại thừa phải dựa vào Bà La Môn 
giáo để đứng vững. 

3. Cuối biên phái nam đến nước Sư Tử (Tích Lan), thì 
Đại thừa và Thượng Tọa Bộ, cả hai cùng hoăng hóa ở 
khu vực này. 


4. Thời ây các học giả Ấn Độ đến Trung Hoa, như Đàm 
Vô Sâm, Câu Na Bạt Ma, đa phần các kinh, luận do họ 
dịch ra Hán văn đều có liên hệ đến việc giới thiệu Chân 
thường duy tâm luận. Căn do của Chân thường Đại thừa, 
ây là lẫy từ “Tâm tánh bản Tịnh” của Đại Chúng Bộ và 
của hệ Phân Biệt Thuyết dung hợp với “bất tức bất ly uẫn 
ngã” của hệ Độc tử mà thành “Chơn thường ngã ”(6). 


TIẾT H. PHẬT GIÁO VỚI VƯƠNG TRIÊU PHẠT 
ĐÀN NA 


Vương thống Giới Mật được thành lập từ một tiêu bang 
với nhiều cây rừng vào thời hậu kỳ vương triều Cấp Đa 
thuộc trung Ấn Độ; tuy là một bá chủ nhưng tự xưng là 
quân vương, và cũng từng cử hành lễ Mã tự, lãnh thổ 


417 


quốc gia thì nhỏ hẹp, chỉ thống lĩnh có hai địa khu là Ma 
Kiệt Đà và Mãnh Gia Lạp. Vào thời ây trong nhiêu tiêu 
bang cùng suy cử Tháp NI Tư Hoa Nhĩ (Thaneshvara) 
thuộc địa khu đông bộ Bàng Giá Phố, vì khu này cường 
thịnh hơn. Người khai sáng bang Tháp NI Tư Hoa Nhĩ là 
Phất Sa Phật Đàn Na (Pashyavardhana) qua bốn lần 
truyền đến vị tù trưởng thứ năm là Ba La Yết La Phạt 
Đàn Na (Prabhakaiavardhana) mới kiên lập nên vương 
triêu Phạt Đàn Na - tức vương triều Giới Nhật. Ba La Yết 
La Phạt Đàn Na có hai người con tra1, một có tên là La 
Xà PHạt Đàn Na (RaJyavardhana), một có tên là Hạt Lợi 
Sa Phạt Đàn na (Harshavardhana). Năm 604 Tây lịch, Ba 
La Yết Phạt Đàn Na sai hai người con đem quân chinh 
phạt Bạch Hung Nô ở vùng đông Ấn, chắng may người 
con thứ bị chết trong quân trận. Người con trưởng lên kế 
vị cha, lại thông suất đại quân đồng chính lần nữa để 
đánh đuối Mã Nhĩ Hoa, lại chăng may bị thổ vương bày 
ngụy kế vây hãm và giết chết; bèn đưa người con trai của 
vị vương tử thứ nhất lên tức vị, tuy mới mười sáu tuôi và 
lây Khúc Nữ Thành (Kamyakubia - nay là Janauj) làm 
thủ đô. Vị vua này trong “Đường Thư” của Trung Quốc 
øọI là vua Giới Nhật (năm 606-647 tây lịch). Vua GIới 
Nhật là người mà Huyễn Trang gặp được lúc ông lưu học 
tại Ấn Độ. 


Vua Giới Nhật là vị quốc vương vĩ đại cuôỗi cùng của lịch 
sử cô đại Ấn Độ, ông mở rộng bản đồ của Ấn Độ đến tận 
Hà Khẩu thuộc Nhã Lỗ Tạng Bồ Giang,chạy thắng đến 


418 


Già Đệ Ngõa Nhĩ, bao quát luân Bàng Giá Phố, Mã Nhĩ 
Hoa, Khúc Nữ Thành, Tỷ Hiệp, Mãnh Ga Lạp, A Lý Sa, 
A Tát Mật v.v... biên cương bên ngoài vùng tây bắc; có 
thể nói ông là người chỉnh đốn, củng cô khăp khu vực tây 
bắc Ấn Độ tức khu vực năm dưới sự thông trị của ông. 
Ông không những khuếch trương lãnh thổ Ấn Độ băng 
võ công, mà ông còn vận dụng đạo đức và học vân để 
chiêu cảm các thổ bang tự trị như Cưu Ma La, Ma Kiệt 
Đà, Ni Bạc Nhĩ, Khách Thập Mễ Nhĩ, Ba La Tỳ (nay là 
Cô Ca Lạp Đê) v.v... qui thuận về vương triều Giới Nhật. 
- Phật giáo với vua CIới Nhật. 

Vua Giới Nhật là vị quốc vương có nhiều tài nghệ. Ông ở 
ngôi được bốn mươi mốt năm, ông dụng binh trong sáu 
năm, thời gian còn lại ông tập trung vào chính trỊ, văn 
hóa và tôn giáo. Năm Trinh Quán thứ mười lăm (641) đời 
vua Đường Thái Tông, ông giao hảo với vua nhà Đường 
của Trung Hoa, năm Trinh Quản thứ mười bảy (643) vua 
Đường Thái Tông phái Vương Huyện Sách đi Ấn Độ. 
Chuyên đi này có lập bia ký lưu niệm tại Ma Kiệt DDaf. 
Những tạo tác về văn nghệ của vua GIới Nhật, như đã 
giới thiệu sơ lược ở chương bảy của sách này. 

Về mặt tôn giáo, vua CIới Nhật vốn là tín đồ Ấn Độ. 
Nhưng về sau ông được Huyền Trang và đại đức Điệt Bà 
Ca Mạt Đa La (Divakarmitra) thuộc Tiểu thừa giáo cảm 
hóa, nhân đây, ông quy tín Phật giáo. Nhờ vậy nên việc 


419 


Phật giáo thường gặp pháp nạn trước đó, và nay dưới thời 
ông lại có cơ hội chấn chỉnh và phục hưng. Đôi với Phật 
giáo, công đức và thành tích nỗi tiếng của ông có bốn 
VIỆC Sau: 


1. Câm chỉ sát sinh, khen thưởng người ăn chay. 


2. Chiếu theo tiền lệ của vua A Dục để hoằng dương 
chánh pháp, như: kiến tạo tự viện, tạo thạch tháp, xây 
dựng phòng xá để cúng dường Sa môn, và những nơi 
dùng vào việc triều lễ thánh tích. 


3. Mỗi năm một lần, triệu tập các vị Sa môn từ nhiều nơi 
vân tập về một trú xứ đề cử hành đại hội, mục đích là 
thảo luận về Phật học, tán dương khen thưởng các bậc 
hiển giả, răn đe các vị ương ngạnh. 


4. Năm năm một lần, cử hành đại hộïiVô Giá, đồng thời 
đem tài vật ra bô thí cho dân chúng. 


Tuy là thê, nhưng vua Giới Nhật vẫn giữ thái độ sùng 
kính đôi với Ấn Độ giáo. Đại đường Tây Vực ký của 
Huyền Trang có đoạn chép: “Tại đại hội Bát La Da Ca 
(Prayàga), ngày thứ hai vua lễ tượng thân Thái Dương, 
ngày thứ ba vua lễ tượng thân “Thấp Bà”. Thể đủ thấy 
tỉnh thần khoan hòa của vua Giới Nhật. 


- Sự vinh quang của Tam tạng Huyễn Trang trên đất Ấn. 


420 


Năm Trinh Quán thứ ba (629), đời vua Đường Thái 
Tông, sư Huyễn Trang lên đường tây du sang Ấn Độ. 
Lưu học Phật pháp tại Ân Độ mười bảy năm, sau đó mới 
về nước. Trong thời gian lưu học tại Ấn Độ, Huyền 
Trang thọ học Du G1à Duy Thức, với sư Giới Hiên, theo 
ngài Như Lai Mạt, ngài Sư Tử Nhẫn Vu . để tập học 
Nhân Minh, Thanh Minh; và hướng về ngài Thăng quân 
để chọ Duy Thức Quyết Trạch luận. Ông trở lại chùa Na 
Lan Đà và phụng mệnh ngài Giới Hiền giảng bộ Nhiếp 
Đại Thừa Luận và bộ Duy Thức Quyết Trạch Luận. Ông 
lĩnh hội và quán thông tông nghĩa của cả Trung Quán và 
Du Già. Ông trước tác bộ Hội Tông Luận với ba nghìn 
bài tụng, bấy giờ ông dùng luận này để giải đáp những gì 
ông giảng về Trung Quán luận và Bách Pháp Luận tại 
chùa Na Lan Đà; đông thời ông cũng dùng Hội Tông 
Luận để bác bỏ giáo nghĩa Du Già của Sư Tử Quang. 
Nhân đấy, danh tiếng của ông được đại chân (vang dội). 


Sau ông cùng với Hải Huệ, Trí Quang, Sư Tử Quang 
v.v... bôn vị Đại đức đến yết kiến vua Giới Nhật theo lời 
thỉnh mời của quốc vương. Tại Cung vua, Huyện Trang 
bị luận sư Tiểu thừa chế tác bảy trăm bài tụng để phá 
giáo nghĩa Đại thừa, Huyền Trang đích thân chế tác một 
nghìn sáu trăm bài tụng với tựa đề là “Chế Ác Kiến 
Luận” đê phá đồ giáo nghĩa của sư Tiểu thừa. Nhờ đó, 
danh tiếng của Huyễn Trang càng lừng lẫy thêm. 


Mùa đông, năm Trính Quán mười sáu (642), vua GIới 
Nhật mở đại hội tại Khúc Nữ Thành, tại đại hộinày có 
mowif tám vị quốc vương cùng phó hội, với hơn ba nghìn 
tăng nhân cả Đại và Tiểu thừa tham dự, chùa Na Lan Đà 
cử hơn một nghìn tăng nhân đến dự, và có hơn hai nghìn 
tín đồ Kỳ Na Giáo cũng đến dự. Sư Huyền Trang được 
mời làm Luận Chủ của đại hội. Tại đại hội, Huyền Trang 
dùng bộ “Chân Duy Thức Lượng Tụng” do ông sáng tác 
để xưng dương Đại thừa, và tuyên thị giữa đại chúng phó 
hội rằng: Nếu ai tìm thấy một chữ nào vô nghĩa ly trong 
bộ “Chân Duy Thức Lượng Tụng” nhân đó có thể phá 
được luận chủ, thì ông xin lấy đầu mình để tạ tội. Qua 
mười tám ngày đại hội, không thây ai đưa ra luận nghĩa 
nào đề kích phá lại Huyền Trang. Do đó, không có øì lạ, 
thịnh danh của Huyền Trang mãi đến ngày nây các học 
giả Phật giáo Ấn Độ vẫn còn sùng kính. 


- Pháp nạn tại Ấn Độ. 


Khi phụ vương của vua Giới Nhật là Ba La Yết La Phạt 
Đàn Na còn trị vì, thì tại đông An Độ có vị Thổ bang của 
nước Kim - Nhĩ ngày thêm cường thịnh, đó là quốc 
vương Thiết Thưởng Ca (Nguyệt), và ông dùng vũ lực đề 
lấn chiếm phía tây Ấn Độ. Nơi nào ông đến, ông cũng 
hủy diệt Phật giáo. Như phá chùa, chôn sống tăng nhân, 
triệt phá cây Bồ Đề nơi đức Phật thành đạo (Phật Đà Ca 
Da). Chùa chiên và tăng chúng tại nơi đức Phật nhập Niết 
bàn. Câu thi Na La cũng đều bị thiêu hủy và tàn diệt. Có 


422 


thuyết nói, thây của Huyền Trang là đại luận sư Giới 
Hiền cũng bị ông vua này bắt và dọa chôn sống, nhưng 
sư Giới Hiền là một trong những người đào thoát được 
pháp nạn này. 


Giáo nạn xảy ra khắp nơi tận hai bên bờ sông Hăng. 
Khiến Phật pháp một thời bị suy đốn. Nếu không có việc 
vua CHới Nhật qui y Phật giáo, có khả năng huệ mạng 
Phật pháp nhần pháp nạn này mà tuyệt chủng chăng! 


Vua Giới Nhật hướng về Bồ tát Quán Tự Tại mà cầu 
nguyện, và chỉ một lần xuất quân ông đánh thắng vua 
Thiết Thường Ca. Tiếc là vua Giới Nhật không có con 
nối nghiệp nên sau khi vua băng hà, vương triêu Giới 
Nhật cũng theo đó mà lâm vảo thời kỳ suy vong. Vua. 
Giới Nhật duy nhất chỉ có một người con gái, và gả về 
cho vua Ấn Nhật của Bang Ba La Tỳ ở phương nam. 


Sau khi vua Giới Nhật băng hà, các tiểu bang nồi lên tự 
tuyên bố độc lập, có nhiều tiêu bang không thừa nhận 
người kế vị đo vua Giới Nhật tuyến chọn. Bây ØIỜ CÓ VỊ 
đại thân của vua Giới Nhật tên là Khiếu Hữu Tu nghĩ 
răng, ông là TBƯỜI kế vị vua Giới Nhật, nhưng ô ông kháng 
cự không tiếp sứ thân nhà Đường là Vương Huyễn Sách. 
Do đó, ông bị Vương Huyền Sách mượn vũ lực của Tây 
Tạng vây bắt, và tống ông và tù ở tận Trung Hoa. 


Sau thời vua Giới Nhật, Bà La Môn giáo xuất hiện hai vị 
học giả kiệt xuât, một vị tên là Cưu Ma Lợi Bà Đa 


423 


(Kumari Bhatta), vị kia tên là Thương Yết La A Xà Lê 
(Shankaracharya), ông này thuộc phái Phệ Đàn Đa, cả hai 
đều ra đời trong cùng một thế kỷ 650-750 tây lịch. Cả hai 
ra sức khôi phục lại địa vị được tôn sùng cao nhất của 
kinh Vệ Đà như buôi ban đâu của nó đã có, việc làm của 
họ vô tình công kích lại Phật giáo. 


l2 phẩm vĩ đại của Cưu Ma Lợi Bà Đa là bộ “Vệ Đà 
Chân Nghĩa Bình Luận”. Nhờ bộ luận thư này mà triết 
học Bà La Môn giáo được đại thành, nét đặc sắc của Phật 
giáo cũng nhân đây mà bị tiêu tiêu thât; Kumaril Bhatta 
vần du trên toàn cõi Ấn Độ, ông là người biện tài vô ngại, 
rộng truyền học thuyết của mình và công kích Phật giáo. 
Ông là người bắc Ấn Độ, cóthuyết nói ông thuộc phái 
nam Ấn khi phái này thịnh hành. Bấy giờ trong hàng đệ 
tử Phật không ai có thể nghị luận thắng được ông: trong 
khi đó phương thức giảng học của chùa Na Lan Đà cứ 
một mực công khai, nhưng đến thời này không còn đủ 
sức để hàng phục ngoại đạo, mà chỉ cải đôi việc giảng 
học trong nội tự mà thôi. 


Riêng về học giả Thương Yết La A Xà Lê, ông tuy là 
người nam Ấn Độ, nhưng trên lĩnh vực tôn giáo và triết 
học ông được giới sử học Ấn Độ coi ông như là kết tinh 
của tư tưởng nhân loại; ông rộng truyền giáo nghĩa Vệ Đà 
khắp các vùng đông, tây, nam và bắc Ấn Độ. Ông kiến 
lập năm trung tâm truyền đạo. Về phương diện tinh thân, 
ông được coi như là người thống trị toàn Án. 


424 


Truyền thuyết kê là bấy giờ ông đến địa phương Phiên Ca 
La, thách thức mở cuộc luận biện với tăng nhân Phật 
giáo, và trong số những vị luận sư dùng giáo lý Phật giáo 
để luận tranh với ông không ai có thê thủ thắng, vì thế 
nên có đến hai mươi lăm đạo tràng bị hủy bỏ, và hơn năm 
trăm vị Tỳ kheo bị bức hại phải cải đạo; tại địa phương 
ông Âu Đề Tỳ Xá ở đông Ấn Độ tình hình Phật giáo tại 
đây cũng chăng có gì khá hơn. 


Người có năng lực hoằng đạo, chăng phải đạo hoăng 
nhân. Người có người ưu người liệt, pháp vận có lúc 
thịnh lúc suy, tât cả đêu có quan hệ cực lớn đên thực tại. 


TIẾT II. SỰ GLAO THIÊẾP GIỮA PHẬT GIÁO VỚI 
NGOẠI ĐẠO 


- Sao gọi là ngoại đạo? 


Ngoại đạo chăng qua chỉ là một thuật ngữ trong kinh điển 
Phật giáo, mà Phạn ngữ gọi là Đê Tha Ca (Tirthaka) đề 
chỉ các đạo giáo khác đạo Phật, hoặc có nơi, có lúc gọi là 
ngoại đạo, ngoại học, ngoại pháp. 


Duy Ma Nghĩa Ký quyền một(7) nói: “pháp ngoại vọng 
kê, tự xưng ngoại đạo” (vọng châp các pháp bên ngoài, 
thì gọi đó là ngoại đạo). 

Trong “Tam Luận Huyền Nghĩa”(§) thì nói: “chí diệu hư 
thông,mục chi vi đạo, tâm Tu đạo ngoại, cô danh ngoại 


425 


đạo (hiểu sai chân lý vi diệu, mà cho đó là đạo, vậy là 
tâm đạo chơi bên ngoài đạo, nên gọi là ngoại đạo). Còn 
Thủ Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Sớ, quyền hai thì nói “bất 
nhập chánh lý, đản tu tà nhân, danh vi ngoại đạo” (không 
hiểu chánh lý, tu theo tà nhân, thì gọi đó là ngoại đạo). 


Phàm các đạo giáo bên ngoài Phật giáo được giới Phật tử 
øọI1 là ngoại đạo. Tiếng “ngoại đạo” ở đầy không có hàm 
ý khinh mạn. Đối với các học giả ngoài Phật giáo, không 
ai từ bỏ chính thân mình đề cầu an ốn nơi đạo giáo khác. 
Vì vậy, ở đây hàm ý có ai đó hướng đến đạo giáo khác 
với Phật giáo để câu đạo, tức người đo là ngoại đạo. 

Hai chữ “ngoại đạo” được dùng trong Thánh điển Phật 
giáo phạm vị của nó rất rộng. Ở chương một, phân ĐIỚI 
thiệu vê Bà La Môn giáo, vê sáu phái triết học, về lục sư 
ngoại đạo, và tổng quan về sau mươi hai kiến v.v... đều 
øọI1 là ngoại đạo. tất cả họ ít nhiều cũng từng có ø1ao 
thiệp với Phật giáo. 

Phật giáo xuất hiện và trưởng thành trong hoàn cảnh 
được bao quanh bởi ngoại đạo. Sự diệt vong, sự biến chất 
của Phật giáo tại Án Độ cũng trong trạng huống bị bao 
phủ bởi ngoại đạo. Điều đó, Thánh điển A Hàm, A Tỳ 
Đạt Ma của Bộ phái, trong các luận thư của các nhà Đại 
thừa thây được nên đã sử dụng luận biện một cách sắc 
bén đả phá ngoại đạo, như vậy cho thây Phật giáo luôn 
không ngừng đâu tranh đề phát triển. Sau cùng là Mật 


426 


giáo, trên thực tế thì Phật giáo Mật giáo là đã bị ngoại 
đạo đồng hóa, về mặt tâm lý thì cho là Phật giáo Mật giáo 
để hàng phục ngoại đạo, nhưng đó chỉ là cách nói cường 
điệu. Chung cuộc, vận mệnh Phật giáo Mật thừa bỊ ngoại 
đạo tiêu diệt bởi sự tiếp thụ này. 


Xin lược thuật những giao thiệp chính yếu giữa Phật giáo 
và ngoại đạo. 

- Phật giáo với Kỳ Na Cáo. 

Ni Kiên Tử Nhã Đề Tử (tức Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử) 
được nói đến trong kinh A Hàm, là để chỉ Ma Hay Tỳ Lư 
(Đại Hùng) Tên vị tô khai sáng Kỳ Na giáo. Do đó, Phật 
giáo thường gọi đồ chúng Kỳ Na giáo là ngoại đạo Ni 
Kiền Tử. Ông ra đời sớm hơn đức Thích Tôn, khu vực 
giáo hóa của ông và đức Thích Tôn đại loại tương đồng. 
Do đó, sự giao thiệp giữa hai giáo đoàn đương nhiên là 
có diễn ra. 


Ấn tượng bên ngoài, thì Phật giáo và Kỳ Na giáo có vẻ 
tương tự giông nhau. Nhưng về bản chât giáo lý thì 
không. 


Trước hết là nói về điểm tương đồng: đólà cả hai đều phủ 
định địa vị thân thánh của kinh Vệ Đà. Cả hai đều không 
thừa nhận nhân cách”Thân” của Bà La Môn giáo, và đề 
xướng vô thần luận. Hai vị giáo chủ đều xuất thân là 
vương tử thuộc tộc Sát Đề Lợi. Cả hai vị khai tô này 


427 


được tôn xưng là Đại Hùng, là Thế Tôn, là Mâu Ni, được 
người đời cường điệu xưng tụng theo tư tưởng Luận 
Vương và chủ nghĩa không sát sinh, lại giống nhau về 
việc tô chức giáo đoàn Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. 


Lại nói về những khác nhau giữa hai giáo chủ: vẫn đề kết 
tập Thánh điển giữa hai tôn giáo không giống nhau; lịch 
sử truyền thừa của hai tôn giáo cũng khác nhau; Kỳ Na 
giáo chủ trương nhị nguyên luận, là mệnh (tinh thân) và 
phi mệnh (vật chất) và đứng trên lập trường “sinh khí 
luận” với chủ trương vô ngã, và phủ định linh hồn thường 
trụ, trong khi Phật giáo đứng trên lập trường “Duyên sinh 
luận” với chủ trương vô ngã và phủ định linh hồn thường 
trụ. Kỳ Na giáo lấy chủ nghĩa “sinh thiên” làm giải thoát, 
Phật giáo lấy chứng Niết bàn ngay trong hiện thực làm 
giải thoát; Kỳ Na giáo dùng chủ nghĩa khổ hạnh làm 
phương pháp tu đạo, trong khi Phật giáo thì lây giới - 
định - huệ tam học làm nắc thang cho tiễn trình tu đạo. 
Tuy vậy, nhưng Kỳ Na giáo và Phật giáo lại giống nhau 
trong việc dùng từ, như “nghiệp”, “lậu”, dù áo nghĩa của 
mỗi bên cókhác biệt. 

Trên bình diện thực tế, thì cả Kỳ Na giáo lẫn Phật giáo 
đêu không được dung nạp vào truyền thông tôn giáo Ấn 
Độ. May là tuy Phật giáo bị diệt vong tại Ân Độ, nhưng 
lại được rộng truyễn ở các nước ngoài, còn Kỳ Na giáo 
tuy chưa được truyền ra nước ngoài như Phật giáo, nhưng 
nhờ vào giáo điều tu khổ hạnh rất khắc khe, nên đã không 


428 


bị Ấn Độ giáo đồng hóa. Tu khô hạnh cuỗi cùng vận cảm 
được lòng người, vì vậy mà Kỷ Na giáo đến nay vẫn còn 
được truyền bá tại Ấn Độ. 


- Ấn Độ giáo. 


Như trước đã trình bày, Ấn Độ giáo (Hindulsm) là sự kết 
hợp giữa kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo với “Bạc Già 
Phạn Ca” của tín ngưỡng dân gian mà thành. 


Trước tiên xin đề cập đến sự phục hưng của tôn giáo Vệ 
Đà. Ước chừng có bốn nhân tô: 


1. Từ sau vương triêu Giới Nhật, trong thời gian chừng 
năm trăm năm, thời gian này tăng lữ Phật giáo gia nhập 
Mật giáo, khiên sinh hoạt tăng đoàn ngày càng trở nên hủ 
bại. 


2. Tăng lữ Phật giáo tập ttrung vào nghĩa lý nặng tính 
chất “không đàm”. Chỉ phát triển ở những trung tâm học 
thuật như tại chùa Na Lan Đà v.v... và lơ là việc đi sâu và 
sinh hoạt của quân chúng dân gian để mở rộng việc 
hoăng hóa. 


3. Học và hiểu được giáo nghĩa Tứ thánh đế, Bát chánh 
đạo của đức Phật, đôi với đa số người không phải là 
chuyện nghe là hiểu được, chưa nói là hiểu được có thực 
hành được hay là không. Hàng “ngu phu dung phụ” hằng 
ngày sinh hoạt và sông trong đời thường với đây những 


429 


khôn nạn, họ chỉ mong ngóng có một vị chúa cứu thê đên 
đề đưa họ lên trời. 


4. Thuyết “Tứ tánh bình đắng” của Phật giáo đã làm phá 
sản đặc quyên của giới tăng lữ Bà La Môn giáo,vì thê họ 
vẫn luôn nuôi chí khôi phục dù trải qua thời gian dài một 
nghìn năm, lúc này nhân khi Phật giáo bị bại lạc, thì đây 
lại là tâm lý mong đợi của một số tăng lữ Bà La Môn 
giáo, nên họ liên kết hợp tín ngưỡng dân gian, dung hợp 
triết lý Phật giáo làm xuất hiện tư thái mới cho Ấn Độ 
giáo. 


Lại nói về nội dung của Ấn Độ giáo: căn do của Ấn Độ 
giáo là từ thần thoại trong kinh Vệ Đà, và thần thoại Sử 
Thị mà ra. Họ tin răng thần Đại Phạm Thiên (Brahman) 
là đẳng duy nhất tôi cao. Có khi họ øọI1 Đại Phạm Thiên 
là Đại Tự Tại Thiên (Ìsùvara) để chỉ vị thần sáng tạo vũ 
trụ. Có khi họ gọi Đại Phạm Thiên là thần Thấp Bà 
(SỦiva), đề chỉ vị thần phá hoại vũ trụ, có khi họ gọi Đại 
Phạm Thiên là thân Duy Tu Nô (Vaisnava) tức thần bảo 
hộ, tuy nhiều lập trường như vậy, nhưng rốt ráo duy nhất 
vẫn là Đại Phạm Thiên. Ấn Độ ø1áo tin vào các thần này, 
nên họ lễ kính hóa thân của thần cũng như vật tượng 
trưng của thần. Họ lấy nhân vật lịch sử là Tù trưởng Hắc 
Thiên (Krishn) trong “Đại Chiến Thi” và nhân vật lịch sử 
là vương tử Ma La, trong “Ma La Sở Hành Truyện” và 
gán cho cả hai là hóa thân của thần Duy Tu Nô. Thậm chí 
còn cho răng đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni của Phật 


430 


giáo cũng là hóa thân của vị thần đứng hàng thứ chín 
trong số các Thân của Ấn Độ giáo, nên họ cúng lễ bái 
Phật Thích Ca Mâu Ni; ngoài ra Án Độ giáo cũng tiên 
hành việc tu đính và bố sung giáo nghĩa và giới luật, điều 
nay khiến những người chưa từng hiểu gì về Phật giáo thì 
nghĩ Ấn Độ giáo bao dung luôn cả Phật giáo, cùng lúc họ 
cũng thu nạp luôn những tín đồ thiên kiến của Phật giáo. 


Như vậy, chính là do Ấn Độ ĐiáO lấy nhân vật trong sử 
thi tạo thành hóa thân của thần Duy Tu Nô, lại còn miêu 
tả tù trưởng Hắc Thiên, cũng như cô sự của Kha Bích Tư 
Ái, rồi lây đó làm kinh điển và được coi như thân thánh. 
Nhân đấy, trong miếu tự của Ấn Độ giáo có hội họa hình 
tượng cảnh nam nữ ôm nhau giao hội một cách bần thỉu. 
Án Độ cũng đem thân Tự Tại Thiên phối ngẫu VỚI nữ 
thân, và gọi nữ thần là Ô Ma (Umà), còn thần Thấp Bà họ 
cho phối ngẫu với nữ nhân và gọi là Đỗ Nhĩ Gia (Durgà). 
Xin cũng đừng quên việc nam nữ ôm nhau trong trạng 
thái tương giao tức tư thế giao hoan. Điêu đó theo quan 
điểm văn hóa của nhân loại học, thì tự nó có ý nghĩa hết 
sức trang nghiêm đứng đắn, vẫn đề này xin được nói đến 
ở chương sau. 


- Ấn Độ Giáo hấp thu Phật Giáo 


Ở phân trươc có nói đên việc tân Bà La Môn giáo hâp thụ 
ở Phật giáo nhiêu thứ. Cờ xin đơn cử một việc: đoạn 
cuôi tiêt một của chương này, có nói một vị học g1ả của 


431 


phái Vệ Đàn Đa, đó là Thương Yết La A Xà Lê (700-750 
tây lịch), tư tưởng của ông thường được các học giả đời 
sau của phái Chánh thống cho là “giả trang của Phật 
giáo” - (Pracchanna Buddhism). Tư tưởng nồi tiếng nhất 
của ông là thuyết “huyền thuyết” (Màyàvàda), với thuyết 
này; ông chủ trương hiện tượng giới là hư huyễn, Phạm 
Thiên là tối cao, là siêu việt tất cả hiện tượng, là vô hạn, 
là thực tại, là tinh thân. Do huyễn lực của Phạm Thiên mà 
thành nguyên lý của hữu hạn hóa, đó là nhân cách của 
Thân Tự Tại, nhờ vào huyễn lực mà sáng tạo tất cả mọi 
hiện tượng của thế giới, đây là sứcc sáng tạo của Thần Tự 
Tại; hiện tượng giới là cái được sáng tạo, đôi với Đại 
Phạm Thiên tối cao mà nói, thì thế giới hiện tượng chỉ là 
hữu hạn, là phi thực tại, phi tinh thân; tính hư huyền của 
phi thực tại, của hiện tượng giới, được gọi là “huyển 
tính”. 


Khảo sát áo nghĩa của “Huyễn thuyết”, thì trong các điển 
tịch chính thống của Bà La Môn giáo không tìm thây có ý 
vị nào tương đương với thuyết “Huyễn tính” cả, nhưng 
kinh Bát Nhã của Phật giáo đến Trung Luận của Long 
Thọ thì ý vị tương tự với Huyễn Thuyết là rất nhiều, tỉ 
như kinh Ma Ha BátBa La Mật(9) dùng mười thí dụ để 
thuyết minh “tính không” của các pháp; tất cả pháp như 
huyễn, như ánh lửa, như trăng dưới nước, như hư không, 
như tiếng vang, như thành Kiên Đạt Bà, như cảnh trong 
ương, trong mộng, như ảnh, như hóa. Qua đó, có khả 
năng là Thương YếtLa A Xà Lê tá dụng (mượn dùng) 


432 


thuyết Tánh không của Phật giáo mà phát triển thành 
thuyêt Thân tạo hóa của ông, và đặt cái tên là Huyện 
thuyết. 


Thứ nữa, Thương Yễ La A Xà Lê còn thiết đặt nên lập 
trường “nhị đế”, và dùng nó để phát huy triết học của 
ông. Ông cho răng do nhờ lập trường chơn đề mà biết có 
Thượng Phạm (Thượng Phạm chỉ cho Bản Thể), Thượng 
Phạm sản sinh thượng trí, chỉ có thượng trí mới biết được 
chân thực tôi cao của Phạm Thiên. Do đó, theo ông tất cả 
thế ø1ới hiện tượng đều là hư Vọng; còn về lập trường tục 
đế, nhờ mà biết có Hạ Phạm (Hạ Phạm chỉ cho thần Tự 
Tại, hoặc thần Sáng Tạo), Hạ Phạm sản sinh hạ trí, nhờ 
hạ trí mà biết sự sáng tạo của Hạ Phạm nên nói tất cả 
hiện tượng giới là thực tại. 


Khảo sát ý vị của thuyết “nhị đế” này, thì thây căn 
nguyên của thuyết có xuất xứ từ Trung Luận của Long 
Thọ, đặc biệt là luận Đại Trí Độ quyên ba mươi tám(10), 
có đoạn: “vị thế đề cô, thuyết chúng sinh vô sở hữu” (vì 
thế tục để, cho nên nói có chúng sinh; vì đệ nhất nghĩa để 
mà nói, thì chúng sinh không do đầu mà có). 


- Kết quả của sự giao thiệp. 


Thời ấy, Ấn Độ giáo nhờ dung nạp rất nhiêu dạng văn 
hóa trong dân gian của Ấn Độ sau đó mới phục hưng, họ 
hiệu đính, san định lại kinh điển và khắc bản in thành 
giáo điều; có những giáo điều hạn chế hành vi, tư tưởng 


433 


của tín đô, và tín đồ Ấn Độ tự nhận chỉ có tôn ø1áo của 
họ là độc tôn cao thượng. Họ quan niệm răng chỉ có 
“Thần” của người dân họ là đệ nhất tôi tôn, và đất nước 
Ấn Độ của họ cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới này. 
Theo họ, không quôc gia nảo trên thế giới ưu tú như quốc 
gia họ, kết quả Ấn Độ giáo trở thành quốc giáo của dân 
tộc Ấn Độ. 

Nói về Phật giáo sau thời kỳ vua Giới Nhật, Phật giáo 
nhận thây thê lực phục hưng của Ấn Độ giáo là cực kỳ. 
lớn mạnh, nên cũng thuận theo yêu cầu của dân gian bằng 
cách Phật giáo hóa những gì đặc sắc của Ấn Độ giáo. 
Làm vậy, là vi bây g1ờ các luận sư Phật giáo không còn 
đủ sức để thủ thắng Ấn Độ giáo về mặt biện luận. Nhưng 
lại “vũ trang” về mặt tâm lý. Đó là lý do xuất hiện những 
thần Kim Cang với vẻ mặt phẫn nộ, tức sự xuất hiện của 
thân Kim Cang Tát Đỏa có nhiều đầu nhiều tay. Phật giáo 
tạc tượng Kim Cang Thủ Bồ tát với chân bên hữu dẫm 
lên Đại Tự Tại Thiên, chân bên tả dẫm lên Tự Tại Thiên 
đang trong tư thế giao hợp với nữ thân. Ấn Độ giáo thờ 
rất nhiêu thần, và các thần của Ấn Độ giáo không vị nảo 
là không bị Kim Cang Tát Đỏa hàng phục. 

Tắt cả việc làm vừa nêu của Phật giáo là nhằm biêu lộ 
trạng thái tâm lý đương thời chứ không là gì khác. Những 
khổ tâm đó của Phật giáo đương thời như thế nảo, cuối 
chương sau sẽ rõ. 


434 


(1) Năm 330-379 sau Công nguyên. 

(2) Năm 360- 414 sau Công nguyên. 
(3) Năm 535 đến năm 730 tây lịch 

(4) Đại Chánh Tạng-50, cuỗi trang 321. 
(5) Đại Chánh tạng-50, cuỗi trang 337. 


(6) Ấn Độ Chí Phật giáo, tiết L. chương l3, của pháp sư 
Ấn Thuận. 


(7) Đại Chánh tạng-36, đầu trang 428. 
(8) Đại Chánh tạng-45, giữa trang ]. 
(9) Đại Chánh tạng-S, đầu trang 217. 


(10) Đại Chánh tạng-25, trang 336. ; 
Chương XII: Từ thời Mật giáo thịnh hành đên Phật 
giáo cận đại. 
TIẾT I.UYÊN NGUYÊN CỦA MẬT GIÁO 


- Ba La vương triêu 


Như chương trước đã nói, sau thời đại của vua Giới Nhật, 
Phật giáo bắt đầu có xu hướng suy sụp. Nhưng tại đông 
Ấn Độ, dưới sự bảo hộ của vương triều Ba la mà Phật 


435 


giáo kéo đài được trong thời g1an năm trăm năm. Thành 
quả của năm trăm năm này đó là Đại thừa Mật giáo đi từ 
long thịnh đến suy vong. 

Vương triều Ba La khởi nghiệp từ tiêu bang Mãnh Gia 
Lạp, ước vào năm 660 tây lịch. Do vua Cù Ba La 
(Gopala) thông nhất được nước Phiên Già La, và chiếm 
lấy các vùng đất thuộc phía tây Ma Kiệt Đa đề thành lập 
VƯƠng triều. 


Trên bình diện lịch sử Ấn Độ, thì tiểu vương triều này 
không phải là không nỗi danh. Nó nỗi truyền cả thảy 
được mười tắm đời vua với năm trắm năm sùng tụng Phật 
giáo không biết mệt mỏi. Trong đó có bảy vị vương chủ 
tín phụng Phật giáo một cách cực kỳ nông nhiệt, và được 
mệnh danh là “Ba La Thất Đại”. Trong bảy vị trên, thì 
dưới thời trị vì của vị vua đời thứ tư là vua Đạt Ma Ba La 
(Dharmapala - Hộ Pháp) thê nước rất mạnh, ông từng mở 
rộng lãnh thô đến tận Khúc Nữ Thành. Đây là ông vua 
hết lòng hộ trì Tam Bảo. Thành tích đâu tiên và lớn nhất 
của ông đó là kiễn lập chùa Âu Đan Đa Phú Lê 
(Uddanïdapura), chùa này phụ cận chùa Na Lan Đà. Tiếp 
đến ông xây dựng chùa Tỳ Cưu Ma Thi La 
(Vikramasira), chùa này phụ cận chùa Na Lan Đà. Tiếp 
đến ông xây dựng chùa Tỳ Cưu Ma Thị La (Vikramasila) 
ở vùng tây bắc Ấn Độ, tên chùa này được người Trung 
Quốc dịch ra Hán ngữ là chùa Siêu Giới, hay còn dịch là 
chùa Siêu Nham. Chùa có đến một trăm lẻ tám ngôi, với 


436 


sáu viện nghiên cứu. Qui mô cực kỳ rộng lớn. Nếu so 
sánh với “cửu tự nhất môn”, hoặc tám viện với ba trăm 
phòng của chùa Na Lan Đà, thì chùa Siêu Giới lớn rộng 
hơn hăn. Cũng nhân đó mà chùa Siêu GIới đoạt lây địa vị 
của Na Lan Đà, và trở thành tối cao học phủ của Phật 
giáo thời ấy. 

Sư Nghĩa Tịnh của Trung Quốc khi lưu học tại Ân Độ 
đúng vào thời vua Củ Ba La đang trị vì, theo Nghĩa Tịnh 
cho biết, khi ông lưu học tại chùa Na Lan Đà, ông cũng 
nhiều lần được vào thăm đạo tràng chùa Siêu CIới, và tận 
mắt thây sự thịnh hành của Mật giáo. Từ sau thể kỷ thứ 
VHHI tây lịch, chùa Siêu Giới do vua Đạt Ma Ba La sáng 
lập đã đào tạo được rất nhiều nhân tài, và họ đều là 
những bậc Đại đức Mật thừa. Toàn cảnh chùa là đạo 
tràng trung tâm của Mật giáo, cũng như Phật pháp được 
sự ủng hộ mạnh mẽ của vương triều Ba La, Mật ø1áo mở 
đâu từ đây. 


- Sự hành trì của Mật Giáo thời Tảo kỳ. 


Mật giáo (Esoteric Buddahism) được các học giả trên thế 
giới gọi một cách phố biên là Phật giáo Đát Đặt La 
(Tantra), hay còn gọi là Chơn ngôn thừa (Mantra - Yàna), 
Trì Minh thừa (Vidyà - dhara - Yàna), Mật thừa (Esoteric 
- Yàna), Quả thừa (Phàla Yàna), Kim Cang Thừa (Valra - 
Yàna) v.V... 


437 


Căn cứ theo Mật giáo được truyền tại Tây Tạng thì Mật 
giáo được chia thành bôn bộ: Sự Bộ, Hành Bộ, Du già 
Bộ, Vô Thượng Du Già Bộ. 


Mật thừa của Trung Quốc cựu truyền (rồi sau được 
truyền đến Nhật Bản), được chia thành hai bộ: Kim Cang 
Bộ và Thai Tạng Bộ, 


Về mặt lịch sử, các học ø1ả cận đại chia Mật thừa ra làm 
ba kỳ: Sơ kỳ thuộc vê Tạp Mật, Trung kỳ thuộc vê Thuân 
Mật, và Hậu kỳ thuộc vê Tả Đạo Mật. 

Cách phân loại Mật giáo như vậy, xin đưa ra biêu đồ về 
môi quan hệ và sự phôi hợp của Mật giáo: 


Trước tiên xin nói về Tạp Mật của thời Sơ kỳ. Gọi là Tạp 
Mật vì nó không có giáo lý đê thuyêt giảng, thành phân 


438 


nguyên thỉ của Tạp Mật, đa số được lây từ Bà La Môn 
giáo. Tạp Mật còn được gọi là “Sự Bộ”, ây là vì nó 
chuyên chú trọng. cách thức trưng bảy sự tướng, nên còn 
gọi là Mật giáo vê “Sự tướng”. Sự tướng gôm có: 


I1. Minh chú. 
2. Du già. 
3. Hộ Ma. 


Minh chú được bắt nguồn từ chú thuật của kinh Vệ Đà, 
Du già vôn là cách tu thiền định của Bà La Môn giáo, Hộ 
Ma vốn cũng là trình bày cách “thiêu cúng” của Bà La 
Môn giáo. Thiêu cúng là lây vật cúng bỏ vào lửa đốt với 
chủ ý là nhờ sức mạnh của thân lửa A Kì Ni mà đạt đến 
Phạm Thiên, trong trường hợp này thần lửa đóng vai trò 
MỖI ĐIỚI. 

Trước giờ Phật giáo vốn phản đối việc nhờ thân lửa, nay 
Mật giáo lại lây việc thờ thân lửa đề câu tài, cầu sự, cầu 
đảo, cầu thăng quan tiến chức, ngay cả câu thực phẩm, y 
vật, trân bảo và những vật hữu dụng khác. Ném vào lửa 
mà đốt thì đó gọi là “thiêu cũng”. Mật giáo dùng ba loại 
sự tướng vừa nói với ba tác dụng mang tính thân bí, ấy là: 


1. Tức tai ty họa (châm dứt tai ương không còn họa 
hoạn). 


439 


2. Tăng ích chí phước (phước may kéo đến thêm phân lợi 
ích). 


3. Điều phục qui thần (chế ngự ác qui tà thân). 
- Mật chú trong Thánh điển Nguyên thi. 


Phật giáo mà trở thành Mật giáo, đây là quả việc “đột 
như kỳ lai” (thình lình từ đâu đến). Cũng có thể cho là 
Mật giáo có nguồn gốc từ xa xưa, còn nói “đột như kỳ 
lai) là vì Đức Thích Tôn khi còn tại thê Ngài phản đối 
vân đề thân bí, phủ định thân quyên, bài xích thuật 
phương kỳ, tật cả mọi thuật số, chú ngữ, chẳng phải là 
điều Ngài vui vẻ đón nhận. 

Kinh Trường A Hàm quyền mười bốn, kinh hai mươi mốt 
Phạm Động Kinh(1) có đoạn chép: “Như các 5a Môn, Bà 
La Môn, sống nhờ vào tín thí, nhưng việc làm lại cản trở 
đạo pháp, tự mình sống theo tà mệnh, như gọi hôn mời 
qui, hoặc đuổi đi mời lại, dùng nhiêu thứ yêm đảo, và vô 
sô phương đạo (tà đạo) khiến người kinh hãi, có thể làm 
cho tụ lại, có thể làm cho vui thích, hoặc vì người bệnh 
đọc chú, hoặc dùng ác chú, hoặc dùng thiện chú, hoặc 
chú vào lửa, vào nước, hoặc vì qui ma mà đọc chú, hoặc 
tụng sát lợi chú, hoặc tụng thượng chú, hoặc chị tiết chú, 
hoặc an trạch phù chú, hoặc đột lửa, đuôi chuột có thê 
làm chú giải, hoặc đọc sách nói về sông chết, hoặc giải 
mộng, hoặc xem tướng mặt, hoặc đọc sách về thiên văn, 


440 


hoặc đọc các sách vê âm nhạc, Sa Môn Củ Đàm không 
làm các việc như thê”. 


Kinh Trung A Hàm quyền bốn mươi bảy, kinh Đa 
CIớ1(2) cũng viết: “Hoặc có Sa Môn, Phạm chí nào hoặc 
trì tụng một câu chú, nhiều câu chú, trăm nghìn cầu chú 
đề mong sao ta thoát được khổ, thì đây lại là cầu khổ, là 
tạo thêm khổ; người muốn dứt khô ăt phải có phép tu”. 


Nhưng đến Tứ Phân Luật quyên hai mươi bảy(3), Thập 
Tụng Luật - quyên bốn mươi sáu(4), chép là có lần đức 
Phật chịu nghe trì thiện chú trị bệnh ăn không tiêu, bị độc 
xà căn, bị đau nhức răng, và trị đau bụng. Theo kinh 
Trường A Hàm quyên mười hai(5), kinh Đại Hội, chép 
răng vì để hàng phục chư thiên đã phải sử dụng một số 


6€ F32 


chú”. 


Đức Phật, theo kinh Tạp A Hàm quyên chín, kinh 252; 
Ngài cũng hướng về Xá Lợi Phất mà nói chú Độc Xà hộ 
thân. Như vậy, cho thây việc sử dụng mật chú đã sớm 
xuất hiện trong các kinh điển Nguyên thỉ. Chắng qua, 
việc sử dụng chú pháp được ghi trong Thánh điển của 
thời tảo kỳ, chủ yếu là để trị bệnh; hàng phục chư thiên, 
sai khiến qui thần; đại khái thì sự xuất hiện của Mật chú 
có phần muộn hơn. 


Chiếu theo bản hoài của đức Phật mà nói, có thể đoán 
răng Mật chú là sự xuât hiện cuôi cùng , hoặc do tăng 
đính mà có, đây là cách suy đoán hợp lý hơn cả. Chỉ có 


441 


điều, Mật chú phải có hiệu nghiệm tương đương, tức phải 
làm thế nào để không đặt sự thực vào thế bị hoài nghi. Do 
đó cho nên con đường suy nghiệm và con đường giải 
thoát bất tất phải đặt vẫn đề luận bàn. 


Kinh điển Đại thừa của thời Sơ kỳ, cũng chưa thấy minh 
chú xuất hiện. Chăng hạn như “Tức thuyết chú viết” của 
Bát Nhã Tâm Kinh là do hậu thê tăng bố. Nguyên lai kinh 
Pháp Hoa không có minh chú (Thân chú). Về sau này 
trong phẩm Chúc Lụy lại phụ thêm vào một số phẩm 
khác trong đó có phẩm Đà La Ni. Kinh Nhân Vương, 
kinh Lý Thú, nguyên gốc không có chú (Thân chú), 
nhưng đến bản dịch ở đời Đường của Trung Quốc thì có 
“chú”. Mật chú đối với ngoại đạo, nó được coI trên cả lý 
luận triết học, và đến thời Trung kỳ của Đại thừa Mật 
giáo thì chú ngữ cũng được cho là quan điểm triết học 
cao thâm. Trong “Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh 
Sớ(6) (tức Đại Nhật Kinh Sớ - quyên bảy) nói: “Tướng 
chân ngôn này, thanh tự của nó là Thường”, vì là Thường 
nên không lưu chảy, không có biến dịch. Nó vốn là như 
vậy, nên không do tạo tác mà thành”. Một khi đã coi Mật 
chú chân ngôn là thực tướng thường trụ vốn tự nhiên nó 
là như vậy, tiên thêm bước nữa khi cho rằng tướng của 
chân ngôn tức là tướng tịch diệt rốt ráo, và rồi tùy theo 
căn cơ chúng sinh mà biều thị thành văn tự thế tục. Như 
có a1 đó thường luôn quán tụng chân ngôn một cách 
thuân thục, thì đó là từ tục mà chứng ngộ chơn nghĩa, là 


442 


dung hợp với thực tướng của các pháp, liền có thê hoạch 
đặc rôt ráo - tức thần thành Phật. 


Mật chú tức là chân ngôn. Chân ngôn thì do Phật thuyết, 
Bồ tát thuyết, Nhị thừa thuyết, Chư Thiên, Địa Cư Thiên 
(Qui thân) thuyết. Tức từ năm nguôn gốc. Mật giáo lấy 
việc quán tụng chân ngôn làm pháp môn chủ yếu để tu 
trì; do đó, nên gọi là Chân Ngôn Tông. Nhưng việc tu trì 
cũng có một sỐ yêu cầu. Đại Nhật Kinh Sớ - quyền 
bảy(7), nói: “Nếu chỉ dùng miệng để đọc tụng chân ngôn 
mà không tư duy đên nghĩa lý của chân ngôn, thì chỉ có 
thê thành tựu nghĩa lợi thể ø1an mà thôi; vậy sao đắc 
thành Kim Cang tánh thể?” 


Tóm lại, Mật chú phát nguyên từ Bà La Môn giáo; với 
đức Phật, Ngài cắm tuyệt Mật chú ở thời tối sơ, tức thời 
đức Phật còn tại thê. Kế đó, do có quá nhiều vị trong 
hàng ngoại đạo xuất gia theo Phật giáo, và họ là những 
người quen dùng chú ngữ để chữa bệnh. Đến thời Bộ 
phái Phật giáo, như Pháp Tạng Bộ chăng hạn. Bộ phái 
này suy tôn Mục Kiền Liên, và họ thịnh thuyết qui thân, 
do đó mà chú pháp dân được thịnh hành. Khi đến Đại 
thừa Mật giáo lại tiễn tới triết học hóa Mật chú và hoàn 
thành cơ sở lý luận về Mật pháp một cách cao thâm. Khả 
năng sản sinh ra hiệu nghiệm của Mật chú được coI là 
không thể nghi ngờ. 


443 


Nếu cho rằng quán tụng chân ngôn sẽ có khả năng tức 
thân thành Phật. Vậy, Phật được thành ấy có tính chất 
như thê nào? Vấn đề này cần khảo sát ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau. 

- Du Già với Mật giáo. 

Mật giáo còn được gọi là Du C"à giáo. Từ ngữ Du Già 
(Yoga) trong tiếng Phạn mà ngữ căn của nó là Yuj, có 
nghĩa là giữa ngựa và xe được kết dính lại bởi cái ách. 
Hán ngữ dựa theo ý này mà dịch là tương ứng hay tương 
ưng. Từ ngữ Du Già được dùng sớm nhất là trong Lê Cu 
Vệ Đà; về sau, vào thời đại Áo Nghĩa Thư cũng sử dụng 
theo nghĩa này. 


Áo Nghĩa của từ ngữ Du Già là phép quán hành dựa vào 
việc điêu tức, quán là quán cái lý Đại ngã (Braman) và 
Tiểu ngã (Atman) trở thành “nhất như”, để tiến đến phối 
hiệp với Phạm Thiên và cùng Phạm Thiên tương kết. Áo 
nghĩa này khi đi vào Phật giáo, nó được vận dụng thành 
phép tu Xa Ma Tha (chỉ) và Tỳ Bát Xá Na (Quán). 


Quán hành - quán là quán lý, và hành là thực hành cái lý 
ây trong thực tế tu tập và cùng hiệp nhất trong trạng thái 
tương ưng với chánh lý, thì gọi đó là Du Già. Nói cách 
khác, Du Già là dùng Chỉ - Quán làm chính trong tu tập. 
Phật giáo đã sử dụng Du Cà ngay từ khi Đức Thích Tôn 
còn trong thời gian tu định. Tuy nhiên, đức Phật không 
coi Du Già là phương pháp tối cao để đạt đến giải thoát, 


444 


mà cân phải phối hợp với Giới - Định (chỉ quán - Du Giả) 
- Huệ, có vậy mới được Đức Thích Tôn cỗ vũ và khích 
lệ. Đức Thích Tôn đặc biệt chú trọng đến Bát Chánh Đạo, 
yêu cầu đầu tiên của Bát chánh đạo là chánh kiến. Phạm 
v1 của Bát chánh đạo øôm cả Giới - Định - Huệ. Vẫn đề 
này có thê tham chiếu chương hai của sách này. Vì thế, 
đức Phật không phải la người tu định theo chủ nghĩa của 
các hành giả Du Già. Du Già hành (tu định) tuy được đức 
Phật lợi dụng, nhưng Ngài không cho đó là cứu cánh. 
Tuy nhiên, đến thời Trung kỳ của Mật giáo Du Già pháp 
thì lại chịu ảnh hưởng của kinh Du Già, kinh này được 
viết bởi ngoại đạo Du Già là Bà Đàm Kỳ Lê 
(Pantanðjali), người của phái Số Luận ở thế kỷ thứ V tây 
lịch; và cho răng Du Già có thể đạt thành tất cả mọi mục 
đích của thế gian và xuất thế gian, điều này được nói đến 
trong Đại Nhật Kinh Sớ, quyền ba(8) như sau: “cho nên 
A Xà Lê phải lây Du Già để quyết định, tùy vào việc tu 
tập mà có ba tam muội tương ưng; chăng hạn như lúc 
dâng hoa thì phải cùng hoa tam muội tương ưng, được 
vậy thì Bốn tôn bên trong sẽ minh liễu hiện tiền trong 
mỗi duyên, mỗi duyên phải như vậy, thì tật cả đêu nhập 
vào pháp giới môn, đều thấy thiện tri thức, xoay chuyên 
vận dụng đề cùng lý tương ưng, chứ chẳng phải đợi khi 
gặp việc dừng lại mới bắt đầu tác quán. Nên biết người 
được như vậy mới nhận làm bí mật A Xà Lê. Lại nữa, 
trong phép “tức tai” có thể dùng phương tiện này để giúp 
thêm vào sự hàng phục, hoặc trong phép “tăng ích”, có 


445 


thể lây phương tiện này để hàng phục tức tai; đối với 
phép hàng phục, có thê dùng phương tiện này để tức tai, 
tăng ích. Tùy vào mỗi, mỗi pháp tương ưng mà ứng dụng 
khả năng khéo phân biệt, được vậy gọi là thiện tu Du 
GI1à”. 


Mật giáo coi Du Giả pháp là cao siêu, như thê cũng tuyệt 
nhiên không phải là họ vọng ngữ. Người tu Du GCñà hạnh, 
đa sô họ có kinh nghiệm nội chứng: thần tâm họ khác 
người bình thường. Những gì họ chứng đắc phân nhiều là 
thực chứng, duy có điều hiệu nghiệm mà họ có, không 
thâu được bản hoài của đức Phật. Điều này có thể khảo 
sát thêm ở lĩnh vực khác. Nhân vì Du Già pháp đặt nặng 
việc phát hiện tâm cảnh, cô nhiên tâm cảnh ây là thực 
chứng: nhưng nếu cho rằng kinh nghiệm nội chứng của 
hành giả tu Du Già hạnh là cảnh giới Phật, và cho đó là 
tức thân thành Phật, thì e chăng bị rơi vào tăng thượng 
mạn. Điều này các hành giả Tiêu thừa lúc Phật còn tại 
thế, họ cũng tu theo pháp Du già và tự xưng là đã chứng 
bốn thánh quả; kỳ thực họ chưa phải là hạng ly dục, và 
đức Phật không cho là họ vọng ngữ, mà gọi họ là tăng 
thượng mạn. 


TIẾT II. SỰ HƯNG VONG CỦA PHẬT GIÁO 
- Đại Nhật Như Lai. 


446 


Trong tương đối, thì Mật giáo và Hiên giáo khác với Phật 
giáo Đại thừa. Hiên giáo là Như Lai ứng hóa thân (Thích 
Ca) tùy căn cơ chúng sinh mà phương tiện thuyết pháp. 
Mật giáo là Như Lai báo thân (Đại Nhật) bí áo chân thực 
thuyết pháp. Hiên giáo thi nói phải trải qua ba đại À tăng 
kỳ kiếp tu Bồ tát hạnh rôi sau mới thành Phật; trong khi 
Mật giáo thì y vào Đại Nhật Như Lai tự thọ dụng báo 
thân nói ra pháp nội chứng tự giác của Thánh trí, và trí 
của đại Phô Hiên Kim Cang Tát Đỏa tha thọ báo thân, 
đời hiện tại mà gặp được A Xà Lê Mạn Trà La, ngay đến 
việc nhận được Quán đảnh của danh hiệu Kim Cang, 
được vậy mới chứng đắc pháp thậm thâm bất khả tư nghì, 
siêu việt trên cả nhị thừa Thánh giả, và thập địa Bồ tát, 
tức thân thành Phật. 


Như vậy có thể thây Mật giáo tu theo Pháp đôn ngộ, và 
không khó trong cách hành đạo. Mật giáo cũng câu sinh 
về cõi Tịnh độ phương tây, giống như Ấn Độ giáo câu 
được hợp nhất với Phạm Thiên. Về lịch trình, thì Mật 
giáo là phép tu chóng thành, về mục đích, thì Mật giáo là 
phép tu cứu cánh. Sự hình thành nên tư tưởng này là do 
sự kết tập của Đại Nhật Kinh, đại khái vào khoảng thế kỷ 
thứ bảy tây lịch, nhờ có Đại Nhật Kinh mới hoàn thành 
được lý luận về thuần mật, đó là đề xướng thuyết “tức 
thân thành Phật”. Ít lâu sau lại xuất hiện Kim Cang Đảnh 
Kinh mới đưa đến Kim Cang thừa của Hậu kỳ Mật giáo, 
cũng còn gọi là Tả đạo Mật giáo. Tư tưởng chủ yêu của 
kinh Đại Nhật là “tức sự nhi chân”, về nguyên tắc thì tư 


447 


tưởng nảy đến từ “sự sự vô ngại” của kinh Hoa Nghiêm, 
đồng thời có thêm sự tham khảo tư tưởng “Phạm - Ngã 
nhất trí” của Ấn Độ giáo, mới tiên đến VIỆC Xương xuất 
ø1áo nghĩa “tức thân thành Phật”. Chính kinh Đại - Nhật 
là người kiến thiết nên lý luận của Mật giáo, và kinh Kim 
Cang Đảnh là người khai mở, tức đem cách lý luận này 
Áp dụng vào những sinh hoạt thực tế. Tất M đều trở thành 
kết quả “tức sự nhi chân”, “sự sự vô ngại”, hiện tượng 
như dâm, nộ, sĩ, sẽ là đạo của Niết bàn cứu cánh. Điều 
này đứng về mặt lý luận của Mật giáo có thê chấp nhận, 
nó cũng chính xác nêu đứng trên bình diện cứu cánh của 
quả vị Phật, nhưng về phương diện hiện thực của cảnh 
n. phàm phu “chân” không hắn là khả năng “tức sự nhi 

hân” (Phàm phu đó, nhưng cũng là chân như đó). Đúng 
= đây chắng qua là sự lạm xưng của Tả đạo Mật giáo, 
mả nguyên nhân là làm cho lẫn lộn thánh phàm, đảo 
ngược nhân quả. 


- Pháp tướng. 


Mật giáo rất coi trọng pháp thông của việc “sư thừa”, bởi 
việc truyền thụ mật pháp buộc phải cân đến quán đảnh 
của Kim Cang thượng sư (Bí mật A Xà Lê). Nghị quï đề 
tu trì mật pháp, tất nhiên cũng cần đến sự gia trì của Kim 
Cang thượng sư. Vì rằng, Kim Cang thượng sư là do “sư 
sư tương thừa”, mà đại biêu của vẫn đề là Đại Nhật Như 
Lai; và tất nhiên, hành giả Du Già cũng cân có phép tu để 
đạt đến thành tựu. Bởi Mật giáo là thuộc tâm pháp, không 


448 


như Hiển giáo phải nhờ đến ngữ văn mới lãnh thọ được. 
Mật giáo truyền thụ một cách bí mật giữa thây và trò. 
Quan niệm này được lây từ Phạn thư của Bà La Môn 
giáo, và đến thời đại Áo Nghĩa Thư thì thịnh hành. 


Theo truyền thuyết của Mật giáo, thì Mật giáo đến từ Đại 
Nhật Như Lai (Ma Ha TyLô Giá Na (MahàvalTrocana). 
Đại Nhật Như Lai truyền xuống Kim Cang Tát Đỏa 
(VaJrasattva - còn có tên là Kim Cang Thủ, Chấp Kim 
Cang, Trì Kim Cang), Kim Cang Tát Đỏa là nội quyền 
thuộc của Đại Nhật Như Lai, là đứng đầu của các Chấp 
Km Cang, và ngự tại Kim Cang pháp giới cung, đích 
thân nhận giáo sắc của Đại Nhật Như Lai mới kết tụng 
truyền trì Mật thừa, và trở thành vị tô thứ hai của Mật 
pháp - Tám trăm năm sau Phật diệt độ, có ngài Long Thọ 
(Long Mãnh) ra đời, khai mở Nam Thiên Thiết Tháp đích 
thân hướng về Kim Cang Tát Đỏa mà nhận được Mật 
thừa, và là vị tô thứ ba của Mật giáo. Long Thọ truyền 
xuống đệ tử là Long Trí, và là tô thứ tư của Mật ø1áo, lại 
trải qua mấy trăm năm, ước sau Long Trí bảy trăm năm, 
mới truyền xuống cho Kim Cang Trí là tổ thứ năm của 
Mật thừa. Trong thời gian thuộc niên niên đại Khai 
Nguyên (712-714) đời vua Đường Huyền Tông, Kim 
Cang Trí là một trong sô ba vị Đại sĩ đến Trung Hoa. 


Nhưng qua khảo chứng lịch sử, thì việc ngài Long Thọ 
(Long Mãnh) khai sáng Nam Thiên Thiết Tháp, và rôi 
học giả Mật giáo mới khuôn theo Long Thọ đề đi đến 


449 


Long Cung, và nhận được kinh Đại Thừa Phương Đắng 
vô cùng thâm áo, thì đó chỉ là truyên thuyêt; nói khác 
hơn, đó là dựa theo truyện cô tích đê biên tập lại mà thôi. 


Long Cung là ở đâu? Nơi nào? Theo khảo sát thì ở bắc 
Ấn Độ có một Thổ bang tên là Long tộc, hoặc gần giống 
như vậy. Ngài Long Thọ có được kinh Đại thừa ở Tuyết 
Sơn và Long Cung, sau mới đến nam Án Độ để hoăng 
thông, điều này cho thấy nguồn gốc Du già sư của Mật 
giáo là ở bắc Ấn Độ dung hợp với tín ngưỡng của tộc 
người Đạt La Duy Trà ở đông nam Ấn Độ (tín ngưỡng 
này là một thành phần của Ấn Độ giáo). 


Thân Dạ Xoa (Yakkha) của Mật giáo nguyên là một 
trong số quân thân của dân tộc Đạt La Duy Trà, do tư thái 
dũng kiện của thần Dạ Xoa mà diễn tả thành thần Phẫn 
Nộ Tôn của Mật giáo. Do thần Dạ Xoa Ni, Mật Ø1áo mới 
có Không Hành Mẫu (Phật Mẫu), hoặc Minh Phi, chẳng 
hạn như vậy. 


Trong cuốn Ấn Độ Phật Giáo Sử của Đa La Na Tha 
người Tây Tạng cũng nói: “Con đường thông qua Mật 
giáo đều lấy Long Thọ làm gốc gác ban đầu”, vị Long 
Thọ này có liên hệ đến La Hâu La Bạt Đà La của Bà La 
Môn giáo, nhưng vị La Hầu La Bạt Đà La này lại được 
các học giả nghi là đệ tử ngoa truyền của Đề Bà. 


Long Thọ tuyên Mật giáo xuống cho Long Trí, đệ tử của 
Thăng Thiên là Ty Lưu Bà lại theo học và làm môn sinh 


450 


của Long Trí; Thăng Thiên là người chỉ sau Hộ Pháp 
chút ít. Lại nữa, còn có đệ tử của Nguyệt Xứng là Hộ 
Túc, ông này cũng từng học với Long Trí. Nhân đây mới 
có truyền thuyết rằng Long Trí thọ mệnh đến bảy trăm 
năm. 


Theo Mật giáo Phát Đạt Chí, thì sự truyền thừa của Kim 
Cang Trí là Bảo Giác A Xà Lê. Người nước Sư Tử, chứ 
không phải là Long Trí. 


Lại nữa, Tây Tạng Phật Giáo Nguyên Luận của Lữ 
Trừng, thì nói: “Tổng hợp các sự kiện để xét đoán vân đè, 
thì người truyền Mật thừa cho Long Thọ là La Hầu La, 
thây của Long Thọ, dường như ông ra đời sau Đề Bà; em 
của Long Thọ là Long Trí; lại nữa trước Thắng Thiên và 
Nguyệt Xứng, có một nhà như thê, và vị này đặc biệt 
sáng hoằng(9) Đại thừa của Long Thọ”. 


Bắt luận thể nào, theo Ấn Độ Giáo Sử, chương hai mươi 
hai của Đa La Na Tha, thì: ở thời Tăng Hộ,hai loại là Sự 
Bộ và Hành Bộ hiện nhiên đã được lưu hành khoảng hai 
trăm năm trước đó; nhưng hai loại là Du Cà và Vô 
Thượng Du Gñà vào thời này vân chưa xuât hiện, mãi sau 
đó, thời của vương triêu Ba La mới thây truyền bá(10) 

- Bốn bộ Mật Giáo. 

Hiện tại xin giới thiệu về bôn bộ mật giáo. 

1. Sự Bộ: 


451 


Tức Tạp Mật, còn gọi là Tác Mật, phép tu của Tác Mật là 
vô tướng Du già, tức chỉ mong làm rõ lý “tánh không”; 
không mấy chú tâm đến sắc thái thường ngã. Lại gom cả 
Phật, Bỏ tát, thân, qui vào một “nhà” chưa tô chức 
nghiêm mật về Thai tạng giỚI, tuy kết lập đạo tràng, trọng 
việc thiết cúng, tụng chú, kết ân, chú trọng nhiều về hình 
tướng, và vân chưa tác pháp quán tưởng. 


2. Hành Bộ: 


Còn gọi là Tu Mật. Mật Bộ này lây kinh Đại Tỳ Lô Giá 
Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì(1 1) (tức Đại Nhật 
Kinh) làm chủ, lây ““Irụ tâm phẩm” trong kinh Đại Nhật, 
ây là: “tâm Bỏ đề làm nhân, bi (từ bï) làm căn bản, 
phương tiện làm cứu cánh” , đây là ba câu làm căn bản, 
lại giảng về mười duyên nh sân giông thuyết “tánh 
không” của kinh Bát Nhã. Nhưng trung tâm của “Bồ đề 
tâm” đã nhuốm sắc thái thường ngã. Hành bộ lây đại bi 
làm gốc, rôi tùy căn cơ chúng sinh mà dùng phương tiện 
độ thoát. Về mặt thực tại nó biểu hiện nét đặc sắc của Đại 
thừa Phật giáo. 

3. Du Già Bộ: 

Du Già Bộ phối hợp với phương tiện của Hành Bộ làm 
cứu cánh mà dung nhiếp thế tục, cho nên bộ lày lấy Như 
Lai là trung tâm của Đại Nhật làm tại g1a tướng (thiên 
nhân tướng), lẫy Kim Cang Thủ làm che chở, bảo hộ, 
tướng xuất gia của đức Thích Ca và các Thánh thuộc 


452 


hàng nhị thừa, được đặt ở ngoại v1; điều này là do Mạn 
Đà La (Mandala, Mật đàn - đạo tràng của phép tu Mật) 
của Thai Tạng giới và Kim Cang giới, như vậy là rõ ràng. 
Vân đề này về mặt lý luận, nhan vì Đại Nhật Như Lai là 
báo thân Phật, Bồn tôn là hóa thân của Phật Thích Ca, 
Bốn tôn nên ở trung tâm; điêu này trên thực tế bao gồm 
cả các thần của ngoại giáo; coi các thần của ngoại giáo 
đêu do Bồn tôn phương tiện nhiếp hóa mà hiển hiện. Vì 
vậy, tất cả thiện thần, ác thần của Án Độ giáo đều được 
Mật giáo nhiếp hóa. Do từ ý niệm hàng phục chuyển 
thành ý niệm sùng pH tật cả đều liên hệ và xuất phát từ 
tức sự phi chân” của “ SỰ Sự vô ngại”; vì vậy, Bồn tôn 
cũng gôm cả tướng Bồ tát tại gia. Về tâm lý, điều này 
được coI là Đại thừa Mật giáo chuẩn bị cho tả đạo hóa đại 
phương tiện. 


4. Vô Thượng Du CI1à Bộ: 


Vô Thượng Du Già là Mật pháp tối cao - tu thành tựu 
pháp này, thì đấy là tức thân thành tựu quả vị Phật. Do 
đó, hiện nay ở Tây Tạng, phái Hoàng giáo coI Vô 
Thượng Du Già là Mật pháp rất khí tu trì, ít nhất cũng 
phải trải qua mười lăm năm khô công tu luyện; ngay vị A 
Xà Lê cũng không dạy nỗi. Đây là quan niệm của Hoàng 
giáo sau khi đã tịnh hóa. 


453 


Sự thực thì Vô Thượng Du Cà tức là Kim Cang Thừa 
Pháp, cũng là tả đọa Mật giáo, tức là đại phương tien của 
sự thê tục háo trên binh diện hành vị thực tê. 


- Võ Thượng Du Gnà. 


Trên phương diện lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thì pháp 
môn Vô Thượng Du già mới là sự phát triển thành công 
sau cùng của Mật giáo. tuy lai lịch của pháp môn này 
phân lớn không thê khảo sát. Chúng ta được biết căn 
nguyên là có một vị môn sinh của ngài Thăng Thiên, tọa 
chủ chùa Na Lan ĐÀ, tên là Tỳ Lưu Ba, vị này theo ngài 
Long Thọ - Trí học Mật pháp, và tu đặc Tất địa (Siddhi - 
tu tam mật tương ưng mà thành tựu diệu quả) mỗi quan 
hệ truyền thừa với khoảng cách thời gian giữa Tỳ Lưu Bà 
và Long Thọ như sau: 


454 


Học hệ của luận sư Thăng Thiên không thể khảo chứng, 
chỉ biết ông là vị trú trì chùa Na Lan Đà kê sau Hộ Pháp. 


Nhưng có điều, Vô Thượng Du Già của Mật giáo nói 
nhiều về nghĩa lý sâu kín thâm diệu, nên lúc ban đầu 
không truyền cho tục nhân, do chỉ có một số ít người 
trong “sư môn” mới thành tựu được Đại tật địa, cũng như 
chỉ biệt truyền mà thoi. Vì thê cách biệt truyền thừa này 
tương tự như “Phật đánh” của Tát Bà Ha, “Hiến Hành Du 
Già Mẫu” của Lô Y Ba, “Hỷ Kim Cang” của Bà Ba Ba. 
Nguôn gốc truyền thừa Mật pháp đại loại như thê này, 
không có cách nào để khảo sát cả. 


Sau đó, có Đàm Tỳ Tệ Lưu Ca,Bà Nhật La Kiểm Đà 
v.V... nỒi tiếp nhau đắc đạo. Lại có Bà La Ba, Câu Câu La 
La Xà, Hỷ Km Cang, Hộ Túc v.v... cùng xuất hiện và 
rộng truyền Du Già Mật, và Vô Thượng Du Già Mật, dây 
là hai trong số ngũ bộ Mật pháp, Ngũ bộ Mật pháp gồm: 
“Mật tập”, “Hoan Hỷ Kim Cang”, “Minh Điểm”, “Huyền 
Hóa Mẫu”, “Dạ Ma Đức Ca”. Ít lâu sau, đệ tử của Hỷ 
Kim Cang là Đàn Tỳ Hê Lô Ca truyền “Phật Đảnh 
Luân”, “Cứu Độ Mẫu”, “A La Lê Đát Đặt La”, “Câu La 
Câu Lê Hiện Chứng Đát Đặt La” v.v... 

Lại nữa, tương truyền răng trong số những vị đại A Xà 
Lê, có vị tên là Ma Đàn Kỳ, ông từng theo Đề Bà thu học 
và chứng đắc Tắt địa. Lại có Hộ Túc là người đích thân 
được Nguyệt Xứng truyền các kinh điển gốc như: “Mật 


455 


tập” “Minh Điền”, lại có thuyết nói đã từng thây Long 
Trí truyền thụ tông pháp của ông. Do đó, từ sau Long 
Thọ, Đề Bà, Nguyệt Xứng v.v.. . thì việc chú giải các Mật 
điển và việc tu Mật mới được truyền thừa rộng rãi; và rôi 
giữa Mật giáo và Trung quán kết dính với nhau không thể 
hiểu nồi. 

Ngoài ra, dưới thời vương triều Ba La, vị vua thứ tư của 
vương triều này là Đạt Ma Ba La (766-829), là người 
sáng lập chùa Siêu Giới. Ông còn là người hết lòng tôn 
kính, tín ngưỡng một cách đặc biệt đôi với Sư Tử Hiên, 
và đệ tử của Sư Tử Hiên là Trí Túc. Sư Tử Hiền xuất thân 
là người của vương tộc, ông thọ học bản luận Trung 
Quán và các luận nghị với Tịch Hộ. Thuyết của Sư Tử 
Hiền kiêm cả Duy thức được Thanh Biện sử dụng một 
cách chặt chẽ có tính trung đạo teho phái Lập Lượng, mà 
chính là để rộng truyền Mật thừa. 


Nay xIn đưa ra biêu đô vê các nhân vật chủ yêu của hệ 
Vô Thượng Du Già Mật. 


biểu đô trang 502 


Về truyền thuyết, thì chư đại sư thuộc Đại thừa học từ 
long Thọ, Đê Bà, Vô Trước, Thê Thân trở xuông không 
vị nào là không trở thành đại sư Mật thừa. 

Thực ra, theo Đa La Na Tha - người Tây Tạng - viết 
trong bộ Ân Độ Phật Giáo Sử, ở chương hai mươi hai, có 


456 


đoạn viết: “từ Tăng Hộ trở về trước,pháp bí mật chân 
ngôn chưa thấy ai lưu truyền. Ai tu tập pháp này thường 
bí mật giữ kín; trước khi chưa thành tựu, ít ai biết được 
hành vi của người tu mật pháp. Vì thế người tu trì mật 
pháp, không thể biết được nhau; còn chuyện thây trò 
truyền nhau cũng rất hiếm hoi mới biết được”(12) 


- Võ Thượng Du Già Sư. 


Đa pân Mật thừa đến từ ngoại giáo, cho nên rất khó 
nghiên cứu rõ về ngọn nguôn để thiết lập thành hệ thông, 
mà chỉ trình bày nét đại khái mà thôi. Nhưng từ Long túc 
trở lui, những vị kế thừa làm trú trì chùa Siêu Giới, thì sự 
truyền thừa đều có ghi chép nên có thê tra cứu được. 
Trong đó mowif hai vị sớm nhất thường được gọi là 
“Điều phục pháp Đát Đặt la A Xà Lê”. Tình hình truyền 
thừa giữa các vị theo thứ tự sau: 


1. Trí Túc - người rộng phô biên ba sách căn bản về Sự 
Bộ, Hành Bộ và Du Giả Bộ. Đông thời ông cũng truyền 
năm thứ Đát Đặt La nội đạo là: Mật Tập, Huyền Cang, 
Phật Bình Đăng Hành, Nguyệt Minh Điêm, Phân Nộ Văn 
Thù: 

2. Văn Thù Hiên. 

3. Lăng Già Thắng Hiên - người hoăng truyền “Thượng 
Lạc ”. 

4. Kiết Tường Trí - người truyền về “Dạ Ma”. 


457 


5. Hiện Hiên - là người rộng truyện “Minh Điểm”. 
6. Thiện xứng.ư 

7. Du Hí Kim Cang. 

8. Nan Thăng Nguyệt. 


9. Bản Thệ Kim Cang - là người truyền “Hỷ Kim Cang”. 
10. Như Lai Hộ. 


11. Giác Hiền - là người truyền “Dạ Ma” và “Thượng 
Lạc ”. 


12. Liên Hoa Hộ - là người truyền “Mật Tập” và “Dạ 
Ma”. Tât cả các vị này đêu thừa tiêp Trí Túc. Chuyên 
hoăng truyền Vô Thượng Du Già. 


Ngoài vị chủ tự chùa Siêu Giới, kỳ dư các vị còn lại phân 
nhiêu đều là sư Mật thừa. Như ngài Tịch hữu, Giác Mật, 
Giác tịnh, các vị này đêu truyền ba bộ Mật pháp, trong 
khi đó ngài Thậm Thâm Kim Cang, ngài Cam Lộ Mật thi 
truyền Vô Thượng Du Già. Đến vị vua đời thứ bảy của 
vương triều ba La là vua Ma Hê Ba La (848-899), có ngài 
Tỳ Đồ Ba truyền “Thời Luân Đát Đặt La” là tối thắng Vô 
Thượng Du Cà. Đệ tử ông là Thời Luân Túc cũng cực 
lực hoăng truyền Thời Luân Đát Đặt La. Cái học của Mật 
thừa đến thời Luân Đát Đặt La được coi là hoàn bị, và đạt 
đến đỉnh cao nhất. 


458 


Dưới thời vua đời thứ mười một của vương triều Ba La - 
là vua Trà Na Ca, học phong Chùa Siêu giới được tán 
dương là tôi thắng. Các sư năm giữ chức sự trọng yêu 
trong chùa Siêu GIới có tên hiệu là “Lục Hiềm Môn”, ây 
là øôm: đông môn do sư Bảo Tác Tịnh phụ trách, tây 
môn do sự Tự Tại Ngộ Xứng phụ trách, bắc môn do sư 
Na Lộ Ba phụ trách, còn lại do sư Giác Hiền phụ trách, 
còn trung ương thì do sư Bảo Kim Cang và Sư Trí Kết 
Tường Hữu phụ trách. Các vị trên đêu bác thông ngũ. 
minh, chuyên hoăng Mật thừa, và luôn gắng sức truyền 
“Thượng Lạc Luân” của Vô Thượng Du Già. Đồng thời, 
các vị cũng thường xuyên học tập năm luận Hiễn giáo 
của DI Lặc, bảy bộ Nhân Minh của Pháp Xứng, như: 
Chánh Lý Nhất Đích Luận, Lượng Quyết Định Luận, 
Lượng Thích Luân, Nhân Luận Nhất Đích Luận, Quán 
Tương Thuộc Luận, Luận Nghị Chánh Lý Luận, Thành 
Tha Tương Tục Luận. Họ cũng chú ý đến Nhập Bồ tát 
Hạnh Luận của Tịch Thiên. Từ đây VỀ sau, tuy pháp 
thống chùa Siêu Giới không bị gián đoạn, nhưng cũng 
chẳng có thêm sự phát triển gì mới. Các vị chủ tự hữu 
danh như: Kiết Tường Nhiên Đăng Trí (tức A Đề Hạp, 
sau vào Tây Tạng truyền bá). Mai Đát Le Ba, và năm vị 
đại đệ tử của A Để Hạp. 

Vô thượng Du Già đặt nên tảng trên tinh thần dung nhiếp 
của đại phương tiện. Trước giờ việc chính yêu là hàng 
phục ngoại đạo và ác quỷ một cách hiện thực, cũng như 
làm tịnh hóa cả nội, ngoại thân tâm. đề làm các việc này, 


459 


điều cân yếu là phải quán tưởng nội tâm, còn việc hàng 
phục ngoại đạo và ác ma là nhắm ø1úp các hạng này qui 
nhiệp về Phật đạo, dung nhập về Phật pháp; sau cùng mới 
nhăm đạt đến “tức sự nhi chân”; ây là quán các thân của 
ngoại ma là nhắm Ø1úp các Bạn này qui nhiếp về Phật 
đạo, dung nhập về Phật pháp; sau cùng mới nhăm 
đến”tức sự nhi chân”; ấy là quán các thần của ngoại đạo 
cũng tức là Bồn tôn, Bồn tôn được thế tục hóa thì hành 
giả Mật thừa cũng lấy sinh hoạt được thể tục hóa làm cứu 
cánh của Bồ tát thánh vị mà đưa ra lập trường tự xử, tạo 
thành nếp nghĩ duy tâm quán. Cân yếu là quán tưởng 
thanh tịnh vốn vẫn là thanh tịnh, từ đó mà quán tưởng 
Bồn tôn đề sao cho hiệp nhật được với Bồn tôn. Khi Bốn 
tôn hiện xuất Ø1a tướng thế tục, thì hành giả Mật thừa 
cũng hành xử theo thế tục sự. Vì thế nên øọI là Tả đạo 
Mật giáo, hay Tả đạo Mật giáo cũng nhân đây mà xuất 
hiện. 

- Tả đạo Mật Giáo. 


Sở đĩ gọi là Tả đạo Mật giáo, đó là đối với Thuần Mật; 
hoặc Hữu Đạo Mật giáo lây kinh Đại Nhật làm chủ yếu. 
Đại Nhật đã hiện làm tướng trời, người (tại g1a), chịu sự 
giáo lịnh của Đại Nhật đã hiện làm tướng trời, người (tại 
ø1a), chịu sự giáo lịnh của Đại Nhật Như Lai mà hiện 
thân hình phẫn nộ, dùgn thân hình phẫn nộ của các Tôn 
minh vương đề hàng phục ác ma, đương nhiên các Tôn 
minh vương cũng là tướng tại gia. Thiên nhân có thiên 


460 


hậu thiên nữ, thì Minh Vương của Mật giáo cũng có 
Minh Phi, hoặc gọi là Minh Vương của Nam phụ, và 
Minh Phi là Phật Mẫu (Bhagavati), hoặc còn dịch ra Hán 
văn là Không Hành Mẫu. Theo sự giải thích của Mật 
giáo: “Minh ở đây là quang vinh, tức biểu tượng của trí 
tuệ, còn gọi là thân phẫn nộ, tức dùng thân sức mạnh của 
trí tuệ làm chủ để triệt phá phiền não nghiệp chướng, nên 
còn gọi là Minh vương” (Chân ngụy Tạp Ký - quyền 
mười ba) lại nói: “Minh là nghĩa của đại trí tuệ quang 
minh”; còn “phí là tam muội, được gọi là Đại bi thai tạng 


A39 


tam muội ”( 13). 


Điều đó cho thây ý nghĩa giữa Minh Vương và Minh Phi 
vốn biểu trưng cho sự hòa hiệp giữa Bi và Trí. Dùng 
phương tiện (b1) làm “cha”, và Bát Nhã (trí) làm “mẹ” 
hợp thành chính lý. Nhưng lúc tu theo phép được nói 
trong Mạn Trà La, thì phải lây bộ chủ của các bộ hiệp 
thành sự phôi ngẫu của nữ tôn, và gọi là Minh Phi, lây 
việc này đối chiếu với “đục sự” của thiên nhân ở cõi dục 
giới thì: Sự Bộ là chỉ “đây đó” (bỉ thử) nhìn nhau mà vuI, 
Hành Bộ là chỉ “đây đó” (bỉ thử) nhìn nhau mà vui, Hành 
Bộ là chỉ cho việc năm tay nhau. Du G1à Bộ chỉ cho sự 
ôm nhau, và Vô Thượng Du G1à Bộ chỉ cho hai thần g1ao 
nhau. Trong “Chư Bộ Yêu Mục”, điều này được nói: 
“Phật Bộ, lây Bồ tát Vô Năng Thắng làm Minh Phi, Liên 
Hoa Bộ lây Bồ tát Đa La làm Minh Phi, Kim Cang Bộ 
lây Bỏ tát Tôn Na Lợi làm Minh Phí”. Đây chắng qua là 
biểu trưng cho sự tương ưng giữa Bi và Trí. Bộ chủ đều 


461 


có nữ tôn làm “ngẫu”, người tu phép phải sát thực tế, ấy 
là hai thân nam nữ hành đại lạc. Về sau, Phật giáo Mật 
thừa lây Kim Cang Thượng sư làm “phụ”, lẫy “ngẫu” của 
Thượng sư và nữ tính của tất cả phép tu mật làm Không 
Hành Mẫu. Đến lúc thượng sư tu phép hai thân để chuyền 
nam tinh nữ huyết làm cam lô, làm Bô Đề tâm. 


Phật giáo vôn coi chuyện dâm dục làm chướng ngại đạo 
pháp, trong khi Tối thượng thừa của Mật giáo lại lấy VIỆC 
hành dâm làm phép tu đạo. Mật giáo đến được Nhật Bản 
là từ Trung Hoa, và chỉ truyền Thuần mật là Kim Cang 
giới, và Thai tạng giới. Không thấy truyền hành pháp tối 
hậu của Vô Thượng Du G"à. Do đó, học giả Nhật Bản gọi 
Thuân Mật là Tả Đạo Mật giáo. 


Chính là do khai diễn hành pháp về hai thân giao nhau, 
mà đón nhận sự xuất hiện rất nhiều danh từ tượng trưng. 
Coi sinh thực khí của người nam là Kim cang chữ, sinh 
thực khí của người nữ thì gọi là liên hoa. Lấy tính giao 
øọI1 là nhập định, lấy việc nam xuất tinh nữ huyết øọI là 
xích bạch Bỏ Đề tâm; cho răng khi sắp xuất tinh nhưng 
giữ lại thực lâu không cho xuất để khoái lạc kéo dài, thì 
cái “lạc” đó gọi là “đại lạc”, “diệu lạc”. Với người tu trì 
là nam tính mà nói, thì sinh thực khí của nữ tính, thực tại 
là “đạo tràng” này, có thê chứng đắc tất địa; nhân đó, mới 
gọi âm đạo của người nữ là “Bà Già Bà” là “hữu đắc”, 
hoặc “tông nhiếp chúng đức”, Mật giáo thì lấy “Bà Già 
Bà Đê” ngầm chỉ cho nữ tính. Vì vậy, Bà Già Mạn Đà La 


462 


có thê làm nên đàn tu mật theo cách tu Phật mẫu quán. 
Hiện nay ở Tây Tạng phái Lạt Ma Hoàng giáo tuần thủ 
giới luật thanh tịnh, và câm tuyệt việc tiếp cận nữ giới, và 
đến lúc tu Vô Thượng Du Già, phái Hoàng giáo cho tác 
quán thay vì thực tế là hành tính giao. Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava - thế kỷ thức tám tây lịch) gnf đầu tiên 
truyền Mật giáo vào Tây Tạng. Ông kết hôn với người 
em gái của Tịch Hộ. Ông là người thuộc phái thực tế của 
Vô Thượng Du Già và cũng là tiên thân của Hồng giáo 
Lạt Ma ở Tây Tạng. 


Tuy nhiên, nêu áp dụng phép tu theo cách vừa lược thuật 
trên, không khéo sẽ phóng túng, hoặc sẽ là tạp dầm. Do 
đó, những người tu thuộc hàng hậu bỗi tự mình thiếu 
cảnh giác sẽ dễ rơi vào cái danh xưng của pháp tu, mà lại 
hưởng cái thực của sự dâm lạc; các học giả của phái này 
ở thời kỳ đầu, họ không phải là hạng hoang đường dâm 
loạn, mà họ coi đó là thần thánh tối cao, cũng như họ có 
nhiều thứ Nghi quï đề hạn chế. Chăng qua, phép tu này 
nguyên ủy không phát xuất từ Phật giáo, chưa nói là do 
thực hành phép tu này làm thương tôn đến huệ mạng của 
Phật giáo. 


- Nguôn gốc của tư tưởng Đại Lạc. 


Tư tưởng đại lạc (Mahàsukha) của Tả đạo Mật giáo được 
lưu xuât từ kinh Kim Cang Đỉnh. Chăng hạn như kinh 
Km Cang Đỉnh Nhât Thiệt Như Lai Chân Thực Nhiệp 


463 


Đại Thừa Hiện Chứng Đại Cáo Vương(14), có bài kệ 
“Kỳ tại tự tánh tịnh, tùy nhiễm dục tự nhiên; ly dục thanh 
tịnh cô, dĩ nhiễm nhưng điều phục” (lạ thay tátự tánh 
thanh tịnh, chạy theo dục nhiễm là điều tự nhiên, cho nên 
thanh tịnh là do ly dục, muôn vậy hãy lây nhiễm mà điều 
phục (lạ thay tự tánh tịnh, chạy theo dục nhiễm là điều tự 
nhiên, cho nên thanh tịnh là do ly dục, muốn vậy hãy lây 
nhiễm mà điều phục nhiễm). Lại nói: “Điều đó đối với 
chư vị Phật, có năng lực chuyền làm tướng thiện, tu các 
Hỷ Kim Cang, diệu hỷ thêm lớn mạnh”. 


Kim Cang (Vajra) là tên gọi phố thông dùng chỉ các vị 
thiên thần. Nxvị thân này đều là quyên thuộc thị vệ của 
Bốn Tôn Phật, và lây Kim Cang Tát Đỏa làm thượng thủ. 
Mật giáo lại cho răng Kim Cang tức là sự hiển hiện của 
Phật. Vì vậy Kim Cang cũng tức là Bốn Tôn. Quyên 
trung của kinh vừa nêu, tự thuật răng, đức Thích Tôn Tỳ 
Lô Giá na nậhp và các thứ cúng dường tam muội, “Bảo 
Man Quán Đảnh tam muội, Ca Vịnh cúng dường tam 
muội đều có đại thiên nữ theo tự tâm mà hiện xuất”. Lại 
nói: “Do tham nhiễm cúng dường, nên có khả năng 
chuyền các thứ thành cúng dường”. Đấy là bí mật hóa 
sinh hoạt của thiên nhân ở cõi dục giới. Khi đã có thiên 
nữ làm các việc cúng dường, thì có hành v1 dâm lạc, như 
vậy phải quá xuất dục là điều tự nhiên. 


Một lân nữa truy cho rõ căn nguyên tông tích của tư 
tưởng trên, thì quả đúng là tư tưởng này đên từ Tính Lực 


464 


của Ấn Độ giáo (Sàkta), dịch âm Hán ngữ là Thước Khất 
Đa. Theo giới thiệu của Thị Kỳ Chính Trị người Nhật 
Bản, thì phái Tính lực là một chi của Thấp Bà thuộc Ấn 
Độ. Do sùng bái uy lực của thân Thấp Bà dẫn đến việc 
sùng bái Sanh Thực Lực, và nữ thân. Trong uy lực của 
thần Thấp Bà có sức mạnh “sinh thực” của nam và nữ. 
Việc sinh sản là do người nữ đảm nhận. Do đó, có một 
chi phái chỉ riêng sùng bái vợ của thần Thấp Bà. Đấy 
chính là sùng bái Tính lực của nữ thân. 


Với thần Thâp Bà mà nói, thì việc sùng bái là thuộc vê 
hữu đạo phái, còn việc sùng bái Tính lực của nữ thân thì 
thuộc về Tả đạo phái. 


Riêng tính cách của Nữ thần có hai phương diện là thiện 
và ác; khi uy lực của nữ thần sử dụng vào việc phá hoại, 
thì đó là nữ thần của sự chết, và øọI1 là Khải Lợi (Kalì). 
Hình mạo của nữ thân phá hủy trôgn rất hung tợn; tóc thì 
tung xòe ra, miệng thì há rộng, tay thì cảm gươm, giết 
người thì vẫy máu vào cô họng, lẫy xương người đeo lên 
cô. Nữ thần phá hoại còn có tên khác, đó là Đỗ Nhĩ Gia 
(Durga), nguyên tên gọi này có liên quan đến nữ thân ở 
núi Tần Đà Da (còn dịch là Tân Xà Da). Sau thời đại Sử 
thi, nữ thần Đỗ Nhĩ Gia mới trở thành vợ của thần Thấp 
Bà. Toàn thân nữ thần Đỗ Nhĩ Gia đều mặc kim sắc, cưỡi 
cọp, có dến mười tay câm binh khí diệt ác ma. Tính cách 
của nữ thân rất khó dự đoán; vì thể, bà có rất nhiều tên tự, 
ước có khoảng nghìn tên. Như khi là nữ thân ái dục thì có 


465 


tên là Ca Di Tức Phù Lợi (Kamesùvari), khi nữ thần 
thanh tịnh, thì có tên là Duy Ma Lạp (Vimalà), khi là nữ 
thân đại trí, thì tên Ma Ha Bát Nhã (Mahàvidyà), khi là 
nữ thân sinh dục và đại mẫu, thì có tên là Ma Ha Ma Đê 
(Mahàmàtrï), khi là nữ thân ưa thích nhục dục, thì có tên 
là Na Dật Ca (Nayikà), đây là thực hành phép tu nghiệm 
của Nữ thần Du Già (Yogirì). Tóm lại, gánh lây một bộ 
phận của vũ trụ, bất luận đólà trách nhiệm phá hủy hay 
ôn hòa cũng đều là thuộc tính của vị nữ thân này. Vạn vật 
đều do tính lực của Nữ thân sinh ra, cho nên việc phóng 
túng nhục dục là do việc sùng bái vị nữ thần này mà ra 
cả. 

Phái Tính Lực ở Ấn Độ coi việc phóøn túng nhục dục là 
phương pháp dùng để phụng sự nữ thân, và sùng bái nữ 
thân; bởi vậy, khi tín đô tụ hội lại đề tế lễ, họ dùng một 
cô gái lõa thê làm Bồn tôn cho lễ cúng, và mọi người đi 
vòng quanh cô gái lõa thê, và rồi đầu tiên họ uống rượu 
(Madya), tiếp đến là ăn thịt (Mamsa), án cá (Matsya), đợi 
đến lúc Tính giao (Maithuna). Cuối cùng họ lây việc nam 
nữ hoan lạc một cách tạp loạn làm chung kết, họ ØỌI 
chung các hoạt động vừa nêu là Ngũ ma tự chơn ngôn. 
Tất cả tín đồ coi việc tụ hội này băng một mật xưng là 
Thánh Luân (Gri Ca Kra). Việc tính giao sau rột mới là 
nghi thức tối bí mật, tối cần thiết, và là thân thánh nhất 
hạng. 


466 


Đem những việc của phái Tính lực đưa vào Vô Thượng 
Du Già của Mật giáo, liền phối hợp thành quan niệm: 
“Trước là lấy dục dẫn dắt, sau khiến đi vào Phật trí”. Và 
dùng Minh Phi làm tương ưng, dùng Phật mẫu làm tương 
ưng, lấy tính giao làm tu hành. 


Lại nữa, nhân vfi sùgn bái nữ thần mà kinh điển phái 
Tính lực được gọi là Đát Đặt la không mây rõ ràng, bộ 
phận cô xưa nhất qua lời mở đâu dường như là vào thê kỷ 
thứ VII tây lịch. Đồn thời, khi kinh điển này được thu 
nạp vào Mật thừa cũng lấy tên là Đát Đặt La(15). Như 
lây Đát Đặt La làm giáo thuyết cho ba tướng tương tục 
thành tựu là nhân tướng, tảnh tướng và quả tướng, xin 
tham cứu cách giải thích của Mật giáo Tây Tạng (16) 


- Sùng bái Sinh Thực. 


Một lân nữa lại điều tra kỹ nguôn gốc sùng bái Tính lực 
thì thây rằng, ấy là do tôn giáo nguyên thi sùng bái “thứ 
vật”, từ đó mà diễn hóa thành công. Nhận định này của 
Thị Kỳ Chính Trị - người Nhật Bản. Sùng bái “thứ vật” 
tuy là hình thái tôn giáo nguyên thỉ của Ấn Độ, cho đến 
việc sùng bái sinh thực khí (bộ phận sinh dục) của nam 
nữ, việc sùng bái này không tìm thây trong kinh Vệ Đà, 
và đây cũng chẳng phải là tín ngưỡng của thô dân tại Ấn 
Độ. Điều này cho phép ta suy đoán sự sùng bái sinh thực 
khí là do du nhập từ văn hóa ngoại lai, và được Ấn Độ 
giáo hấp thụ. Nhưng trong văn học “Phú Lan Na” đã 


467 


dùng thân Thấp Bà và vợ của Thân để biêu hiện sức phá 
hủy và sức phục sinh. Do đó, mới dẫn đến việc lấy sinh 
thực khí của nam nữ làm biêu trưng cho hai sức mạnh 
này. 


Phạn văn gọi nam âm là Linga, và nữ âm là Yom1. Tuy 
vậy, nhưng ngẫu tượng về nam - nữ sinh thực khí không 
được dùng sức người đề điêu khắc, mà phải dùng khối đá 
ngoài thiên nhiên có hình thùg giống như sinh thực khí 
của nam nữ để tượng trưng, và coi đó là đôi tượng để 
sùng bái. Như vậy, việc sùng bái này là do quá trình diễn 
biến từ việc sùng bái thứ vật mà thành. Buồi banđầu chỉ 
nhăm tượng trưng cho uy lực thiên nhiên của thần Thấp 
Bà, và sức mạnh phá hủy và phục sinh của người vợ 
Thân, hoàn toàn không chút hàm ý dâm ô. Song do việc 
sùng bái nam nữ sinh thực khí mà chuyên thành nam - nữ 
tính g1ao, thì cho là sự việc đã thuận lý thành 
chương(17). 


Trên bình diện khảo sát rộng hơn nữa, thì việc sùng bái 
sinh lý nam nữ mang tính thân bí này, cơ hô như đó là 
quan niệm của nhiều dân tộc trên thế ĐIỚI. Ở thời đại 
nguyên thỉ có một thiểu số Người căn cứ vào vIỆc g1ao 
hợp giữa nam và nữ để rút ra kết luận, đó là đi từ suy 
đoán răng nguyên lý về hiện tượng sinh diệt của vạn vật 
trong vũ trụ cũng giông như việc cha mẹ sinh nuôi con 
cái, lấy đó biêu diễn thành nam nữ sinh lực sinh diệt của 
trời đất, à hậu quả là hình thành phái chuyên sùng bái 


468 


sinh thực khí (PhakIcworship) - phong tục này đã từng 
thịnh hành tại các vùng như Hy lạp, la mã, và ngày nay 
còn sót lại trong Ấn Độ giáo. 


Kinh dịch của Tung Quốc ít nhiều cũng là Á lưu của sùng 
bái sinh thực khí. “Chu dịch” dùng hình ảnh con rồng 
hình dung cho Cần (trời, người nam) và con ngựa cái 
hình dung cho Khôn (đất, người nữ). Coi Càn - Khôn ây 
là thiên địa, từ thiên địa mà thành âm dương, âm dương 
giao nhau sinh ra vạn vật. Lại lây hào dương (-) tượng 
trưng cho Càn, hào âm (- -) tượng trưng cho Khôn. Thực 
thi đây cũng là phù hiệu của nam nữ sinh thực khi. 


Tại hệ từ thượng truyện chương thứ năm, nói: “Càn khi 
tĩnh thì chuyên, khi động thì ngay, lây đó làm đại sinh; 
Khôn khi tĩnh đóng, khi động thì mở, lấy đó làm quảng 
sinh”, dây là nói rõ trạng thái động tĩnh, và công năng 
của nam nữ sinh thực khi. 


Hệ từ hạ truyện chương thứ tư lại nói: “đất trời hun đúc, 
vạn vật thuần hóa, nam nữ câu tinh, vạn vật hóa sinh”. 
Đây là nói rõ kết quả việc âm dương hòa hợp. Hệ từ hạ 
truyện chương thứ năm mô tả vân đề này càng rõ hơn: 
“Càn, ấy là dương vật; Khôn ấy là âm vật. Sức hợp nhau 
của âm dương thì thê cương nhu mới có, thê là sự lựa 
chọn của đất trời, lây sức (đức) mà thôøn thần minh”. 
Đây là do quan niệm nam nữ, âm dương mà suy triển đến 
đạo lý của trời đất và thân minh. Thượng truyện ở 


469 


chương bốn cũng nói: “Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo” 
(một âm một dương ấy là đạo) dạo ở đây là lý tự nhiên 
của trời đất, mà cũng là cái nhân luân giữa nam và nữ. 
Lại nói: “âm dương. bất trắc vị chỉ thần” (sự biến hóa của 
âm dương không thể lường hết gọi là thân). Biên hóa là 
sức mạnh không thê đoán trước, đó là thần. Thời cô đại 
loài người đã lây thần minh để lặp thành tôn giáo, nguyên 
tắc của việc hình thành tôn giáo là như vừa trình bày. 

Hệ từ của kinh dịch là sự giải thích của không tử đôi với 
các hào quái do Chu công vạch ra trong kinh Dịch. Các 
Thánh Nho đó mà quan sát sẽ không bị sa1 lệch. Kinh 
Dịch được coi là sự khảo sát vũ trụ, nhân sinh của các 
bậc tiên Nho vô cùng vĩ đại; về sau các nhà phương sĩ 
(người tu luyện phép tiên) lây âm dương - Càn Khôn của 
kinh Dịch diễn thành “thuật phòng trung”. Phái Tính lực 
của Ấn Độ coi chuyện hành sự (nam nữ giao hoan) là một 
thực tế, xét ở góc độ này, thì phái Tính lực không có gì là 
lạ cả. 


- Sự diệt vong của Phật Cáo. 


Đương nhiên, con người thời nguyên thỉ tôn thờ nam nữ 
thực khí, và diễn bày nó thành vẫn đề tín ngưỡng tôn 
giáo. Điều đó, ngày nay chúng ta không nên phê bình, đả 
kích, cho đó là ngu xuân.nh nêu hiện nay con người vẫn 
cứ phụng hành theo tín ngưỡng của người nguyên thỉ, thì 
không còn gì ngu xuân hơn! 


470 


Cũng nên xác nhận là Mật giáo cũng có nhiêu ưu điểm: 
Mật chú và hành pháp Du Già chính xác cũng đưa đến 
hiệu nghiệm tương đương; tuy nhiên, dù đó là “Song thân 
pháp”, là thuật phóng trung v.v... đi nữa, thì ít nhiêu vẫn 
có căn cứ về sinh lý học. Các học giả Mật giáo Tung 
Quốc thời cận đại, đa số cũng rất hứng thú sâu sắc về 
phương thuật của Đạo Gia. Nguyên nhân có thê là giữa 
họ với nhau chắc là có mối tương thông. 

Với Phật giáo, về bản chất mà nói duy chỉ có thấu hiểu 
Tứ thánh đề một cách thực tiễn mới mong đạt thành mục 
đích, đó là sự chân giải thoát; thực tiễn ở đây là thực 
hành tam vô lậu học GIới Định Huệ, thực hành Tứ Nhiếp 
Pháp, và Lục Độ Hạnh. Đây là con đường chân chính đi 
đến Phật quả. Ngược lại, nêu chỉ đựa vào đanh nghĩa Phật 
pháp, nhưng thực hành theo lỗi tu của ngoại đạo, như vậy 
làm sao Phật giáo khỏi bị diệt vongl 


Việc tu theo ngoại đạo của Mật thừa kéo dài đến đời thứ 
mười tám của vương triều Ba La; thời vua Ma Ha Ba La, 
thì Vô Úy, Hiện Hộ đã hình tành Ấn Độ mật học của 
Điện Quân. Không lâu sau, thời vua Dạ Xoa Ba la. VỊ 
vua thứ mười tám của vương triều Ba La bị dại thần là La 
Bà Tư Na soán ngôi,và vương triều Ba La bị diệt vong. 
Kế tiếp là vương triều Tư Na, vương triều được bốn đời 
vua, kéo dài ước chừng tắm mươi năm. 


471 


Nay xIn dùng biêu đô nói về niên đại của vương triệu Ba 
La có liên hệ đên các Phật sự quan trọng của Phật giáo: 


Vương 
triêu Ba 
La khai 
sảng - 
Nghĩa 
Tịnh đến 


An Độ. 


Thiện Võ 
Úy, Kim 
Cang Trị, 
Bắt 
Không - 
đến 
Trung 
Hoa. 
Tịch Hộ 
và Liên 





472 


Hoa. 
Sanh đên 


Tỳ Đỗ 
Bà và 
Thời 
Luân 


Túc 
hoằng 
Mật; 
Thắng 
Hữu vào 





473 


Siêu GIỚI 
xuất hiện 
sáu hiền 
môn 
(Tăng 
tài) 








A Để 
Hạp của 
chùa 
Siêu GIới 
vaof Tây 
Tạng. 


Đậi thân 
Ba la Tư 


Na soản 
ngôi. 
Vương 
triều diệt 
vong 


Những buổi đầu của Thiên An thuộc Ba La Vương triều, 
có vị tướng quân của Hôi giáo là Ma Ha Mạt bắt đâu 


474 


đánh chiếm lưu vực Ấn Độ hà, vào hậu bán thê kỷ thứ X 
tây lịch. Hồi giáo chiếm lĩnh vùng Khách Bồ Nhĩ và định 
đô tại đây. Kế tiếp Hồi giáo xâm lắn Bàng Gia Phổ, rồi từ 
đó xâm nhập nội địa Ấn Độ trước sau cả thảy là mười 
bảy lần. Những chiến binh, họ đều là tín đô Hồi giáo. 
Những chiến binh này thân tín răng giết các tín đô khác 
tôn g 1áo với họ là phương pháp đề cầu sinh về nước trời. 
Chính vì thế, nên cứ mỗi lần xâm nhập vào nội địa Ấn 
Độ, việc đầu tiên họ làm là thiêu hủy chủa chiên, tháp 
Phật và tàn hại tăng tín đồ Phật giáo lên đến con số không 
thể nói hết. 

Đến cuỗi thê kỷ thứ mười một tây lịch, thời kỳ cuối của 
vương triều Ba La, tiếp đó vương triều Tư Na, quân đội 
Hồi giáo lại xâm nhập sâu vào nội địa Ấn Độ. Chung 
cuộc họ chiếm lấy cứ điểm sau cùng của Phật giáo - tức 
phân đất ở đông Ấn Độ. Họ giết phá sạch sẽ bóng dáng 
Phật giáo tại đây. Bấy. giờ các đại sư Mật giáo đều chạy 
tán loạn, đá sô chạy đến các vùng như Khách Thập Mễ 
Nhị, rồi từ đó họ đi vào Tây Tạng, một bộ phận khác thì 
chạy đến Ni Bạc Nhĩ. May thay pháp vật quí nhất của 
Phật giáo Ấn Độ thoát khỏi nạn tàn diệt này, đó là chùa 
Na Lan Đà, và có hơn bảy mươi người thuộc hạng thập 
trong chùa còn sông sót. Chăng lâu sau, tất cả người 
trong vương thất Ba La và Tư Na đều cải đạo theo Hồi 
giáo. Những ai không theo Hồi giáo thì lập thức nhập vào 
Án Độ giáo. Vào cuối thế kry thứ XI tây lịch, Phật giáo 
tại An Độ coi như bị tuyệt tích. 


475 


Như những øì vừa trình bày, thì Phật giáo tại Án Độ có 
hai nhân tô đưa đên diệt vong: 


- Một là, tự thân Phật giáo đón nhận và hiệp nhập với 
ngoại đạo tại Ấn Độ. Kết quả, Phật giáo biên thành và 
hợp lưu với ngoại đạo, tự mình dung nạp vào Ấn Độ 
giáo. 

- Hai là, quân đội Hồi giáo mỗi lần xâm nhập Án Độ là 
tìm cách triệt tiêu Phật giáo, và đó là lý do khiến Phật 
giáo không còn đất dung thân tại Ấn Độ. 


TIẾT II. PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ THỜI CẬN ĐẠI. 

- Buốồi bình minh của sự phục hưng. 

Phật giáo Án Độ sau khi bị Hồi giáo tiêu diệt thì liên 
“tiêu thanh nặc tích” (không còn lộ diện công khai), thời 


gian này nhăm vào đời vua Ninh Tông nhà nam Tông 
(1195-1224). 


Về chính trị, sau khi Hồi giáo. chiếm cứ Ấn Độ và thiết 
lập để quốc Mạc Ngột Nhị, tiếp theo người châu Âu da 
trăng cũng đánh chiếm và thuộc địa háo Ấn Độ, như 
người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người Pháp và người 
Anh. Sau cùng toàn cõi Ấn Độ đặt dưới thống tr của 
người Anh. Năm 1877, họ thành lập đề quốc Anh - Ấn, 
và lây nữ vương của Anh quốc là Duy Đa Lợi Á 
(Victoria) làm vị hoàng đề cho Ấn Độ. Đến năm 1948, 


476 


Ấn Độ mới dành được độc lập từ tay người Anh. Nhưng 
một năm trước khi trả độc lập cho Ấn Độ, chính phủ Anh 
quốc phải đứng ra làm giám đốc, băng cách chia bảnđô 
Ấn Độ thành hai nước là Ấn Độ và Pakistan; nguyên do 
là vì tín đồ Hồi giáo và Ấn Độ giáo luôn coi nhau như 
cừu địch. 

Sở đĩ xảy ra tình trạng này là do đất nước Ấn Độ trong 
một thời gian dài bị nhiều dị tộc xâm nhập và thông trị, 
đồng thời có rất nhiều thành phân trí thức không chịu 
kích động bởi các tư trào tự do dân chủ của thời đại. Do 
đó, yêu cầu dành độc lập dân tộc là yêu cầu bức thiết đối 
VỚI họ. 

Khởi đi từ chủ trương dân quyên bình đẳng, muốn vậy thì 
Ấn Độ phải độc lập. Đề làm được điều này, bấy giờ giới 
trí thức Án Độ hô hào đoàn kết toàn dân để chông siại thế 
lực ngoại xâm. Mọi người dân Ấn đã đồng tình với sinh 
hoạt bi khô của giai câp tiện dân. Nhân đó, thành Cam 
Địa (Gandh1) ứng vận mở cuộc vận động đầu tranh dành 
độc lập. Thánh Gandhi kiên trì bất hợp tác với người 
Anh. Và đề ra chủ trương đâu tranh bất bạo động để phản 
kháng chính phủ Anh Cát Lợi. Ông phục trang theo tầng 
lớp tiện dân, đồng thời đề cao longf tự tôn của giai cấp 
này. 


Như mọi người đều biệt, Ấn Độ giáo là tôn giáo của chủ 
nghĩa giai câp. An Độ giáo có khả năng chịu đựng sau 


477 


mây trăm năm bị Hỏi giáo xâm nhập và thông trị mà 
không bị diệt vong, đó là nhờ tình thần chiến đâu ngoan 
cường của họ. Vì vậy, chủ trương bất bạo động, và tư 
tưởng bình đắng đối với giai cấp tiện dân của thánh 
Gandhi hoàn toàn không phải là sản vật của Ấn Độ giáo. 
Mặt khác, tư tưởng này của Gandhi rất ăn khớp với giáo 
lý nhà Phật. Chính thánh Gandhi cũng đã từ phát biểu: 
“Trong Ấn Độ giáo có những cách tiếp xúc không thể coi 
đó là giáo qu1, mà đó là một bộ phận của sự hủ hóa, hoặc 
đó chỉ là ung nhọt mà thôi”. Ông lại nói: “xin hãy nhìn 
vào lòng từ bi của các vị Bồ tát (liên hệ đến đức Thích 
Tôn), họ không những chỉ thê hiện lòng từ bi đôi với 
nhân loại, mà họ còn rộng thể hiện lòng từ bì đối với tật 
cả mọi sinh vật”. (Cam Địa Tự Thuật Truyện - chương 
bảy). 


Trên thực tế, ngày nay nhân dân Ấn Độ không còn nhìn 
Phật giáo bằng ánh mặt phét bỏ; đàng khác, họ lại coi 
Phật giáo là tôn giáo mang lại vinh quang cho tổ quốc họ. 
Thâm chí vị Tổng lý của Ấn Độ là Ni Xích Lỗ (Neru) còn 
nói: “Ân Độ là tô quốc của đức Phật, giáo nghĩa của Ngài 
luôn luôn sùng thượng (yêu chuộng) hòa bình, thế giới 
này nên tuyên dương chủ nghĩa hòa bình của Phật giáo, 
riêng Phật tử chúng ta,mỗi người nên gánh lấy trách 
nhiệm này”(18) 


Hiện nay Phật giáo tại Ân Độ tuy mới phục hưng chắng 
khác như ngày mới rạng đông. Nhưng so về dân sô (tín 


478 


đồ) VỚI các tôn giáo lớn tại Ấn Độ, thi Phật giáo đứng 
vào hàng thứ sáu, xIn liệt qua biêu đô dưới đây: 

1. Ấn Độ giáo có: 303.186.986 tín đô. 

. Hỗi giáo có: 35.150.117 tín đô. 

. Cơ đốc giáo có: 8.157.765 tín đô. 

. Tích Khắc giáo có: 6.129.134 tín đô. 

. Kỳ na giáo có: 1.618.406 tín đô. 

. Phật giáo có: 180.769 tín đô. 

. Bái Hỏa giáo (Thỉ giáo) có: 111.791 tín đô. 

. Do Thái giáo có: 26.781 tín đô. 


\(©_ Œ% ¬ I1 CŒ€C Cơ + C2 te 


. Tôn giáo các bộ lạc nguyên thỉ có: 16.189 tín đô. 


Số thống kê trên được thực hiện vào năm 1960. trích 
trong “Phật giáo Đại Niên Giám”, xuât bản tại Nhạt Bản 
năm 1960, trang 76. 


Trong số các tôn giáo nêu trên, thì Tích Khắc (Sikhism) 
gióa ra đời vào năm 1469 tây lịch. Người sáng lập là 
Giáo chủ Guru Nanak. Ông là người ở Bàng Giá Phô, 
xuất thân từ giai cấp võ sĩ, ông nhận thấy hai tôn giáo lớn 
là Ấn Độ và Hồi giáo cứ luôn xung đột nhau. Nhân đó 
ông nghiên cứu giáo lý của hai tôn giáo này, và phát hiện 
thây Ấn Độ và Hồi giáo cả hai cùng tôn thờ một Thượng 


479 


đề, và vị Thượng đề này vượt qua sức suy tưởng của 
nhân gian, và tôn tại vĩnh hăng. Do đó, ông chủ trương 
tín ngưỡng chân thuần về nội tâm, và không đồng ý việc 
sùng bái ngẫu tượng. 


- Phật Giáo được trọng thị. 


Thời gian gần đay, tư tưởng Phật giáo trở thành nhu yếu 
cho công cuộc vạn động dành độc lập của dân tộc Ấn Độ. 
Về hình điện quóc tế, có rât nhiều học ø1ả Phật giáo, và 
những học giả này đem lại nhiều hy vọng mới mẻ cho 
Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Ấn Độ nói 
riêng. Nhờ sự liên tục phát hiện và khai quật những di 
tích cô của Phật giáo Ấn Độ. Thông qua việc nghiên cứu 
và khảo sát Phật điển bằng Phạn văn và Ba LỊ văn được 
công bồ rộng ra thế giới. Phật giáo tuy là tôn giáo giả lão, 
nhưng giáo nghĩa của đức Phật được phát hiện là rất tươi 
mát, mới lạ, và phù hợp với yêu câu của tư trào thời đại 
ngày nay. 


Phối hợp với tình thế hiện dang của Phật giáo, chính phủ 
Ấn Độ đặc biệt thiết lập ra một bộ phận chuyên nghiên 
cứu các cô vật Phật giáo. Phái viên khắp bốn phương 
cùng đến Ấn Độ truy tầm di tích Phật giáo. hiện nay vùng 
đất nào phát hiện và khai quật được di tích Phật giáo thì 
liên được nhà nước Ấn Độ đứng ra bảo hộ; đồng thời 
chính phủ cũng cho sửa sang lại cảnh trí di tích, như tại 
Gia Nhĩ Cát Đáp và vườn Lộc Uyên (Sarnath) v.v... 


480 


Chính phủ Ấn Độ cho thành lập Bác vật quán đề trưng. 
bày, và bảo quản các cô vật của Phật giáo nhằm cung cấp 
cho các học giả từ nhiêu nước đến chiêm bái, và ngắm 
nhìn thánh tích. 


Theo cư sĩ Châu Phi, thì:”Trong vòng mười năm trở lại 
đây, chính phủ Ấn Độ đã cho rải nhựa các công lộ dẫn 
đến các Thánh địa Phật giáo một cách thoáng rộng, và 
cho bắt hệ thôgn chiếu sáng tại các Thánh địa này. cũng 
như tại mỗi Thánh địa Nhà nước Ấn Độ đều có thiết lập 
sở chiêu đãi đề tiếp đón khách thập phương từ các nơi 
trên thê giới về chiêm bái Phật tích. Đồng thời, bên trong 
phòng thủ trưởng của các cơ quan công quyên, ngoải việc 
treo di ảnh thánh Gandhi, đa số còn treo thêm một bức 
Phật Đà thánh tượng(19). 


Đề biêu hiện sự trọng thị Phật giáo, năm 1956 chính phủ 
Ấn Độ dứng ra tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày đức Thích 
Tôn diệt độ lần thứ 2500. Năm 1960, nhà nước Ấn Độ 
cho kiến thiết một công viên đề tưởng niệm đức Phật tại 
Đức Lý (BuddhaJayanti Park). Năm 1964, được sự hiệp 
trợ của Nhà nước Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ đứng ra triệu 
tập Phật giáo đô trên thế giới qui tụ về Lộc Dã Uyền để 
dự đại hội “Liên Nghị Hội Phật giáo Đô”. Chính là do sự 
trọng thị Phật giáo của chính phủ Ấn Độ mà bất kỳ người 
nước ngòai nào đến Ấn Độ chiêm bái thánh tích Phật 
giáO đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của chính 
phủ và người dân Ấn Độ. Cụ thê như vào tháng giêng, 


461 


năm 1940, đại sư Thái Hư đến thăm Ấn Độ, Phật giáO Ấn 
Độ đứng ra triệu tập Phật giáo đồ trên thế ØIớI quI tụ về 
Lộc Dã Uyễn đề dự đại họi “Liên Nghị Hội Phật giáo 

Đồ”. Chính là do sự trọng thị Phật giáo của chính phủ Ấn 
. mà bất kỳ người nước TigOài nào đến Ấn Độ chiêm 
bái thánh tích Phật giáo đều nhận được sự hoan nghênh 
nhiệt liệt của chính phủ và người dân Ấn Độ. Cụ thể như 
vào tháng giêng, năm 1940, đại sư Thái Hư đến thăm Ấn 
Độ, ông có cảm tác một bài thơ tứ tuyệt dưới dạng ký sự 
như vây: “GandhI - Neru và Thái Hư, được triệu triệu 
tiếng hoan hô từ người dân, từ Ba La Nại đến Câu Thi 
La, một con đường luôn vui không dứt”. 


Lại nữa, năm 1963, pháp sư Bạch Thánh hướng dẫn phái 
đoàn người trí huệ đến Ấn Độ chiêm bái Thánh tích Phật 
giáo, phái doàn cũng nhân được sự tiếp kiên thân thiết 
của ngài Tổng lý Ấn Độ - Ni Xích Lỗ. 

Những điều này cần yếu đề giới thiệu Phật giáo Ân Độ 
thời cận đại, tật phải ghi nhận và tán dương công đức của 
hai vị cư sĩ vĩ đại. Đó là cư sĩ Đạt Ma Ba La và cư sĩ An 
Bồi Khắc. 

Cư sĩ Đạt Ma ba La (Dgarnapàka - AnagarIka 1§64- 
1935). Ông sinh ra trong một gia đình chuyên tạo và 
buôn bán đô gia dụng ở Tích Lan, cả gia đình ông đều là 
Phật tử , riêng ông được gia đình cho theo học tại một 
trường Cơ Đốc giáo, do vậy ông là người tiếp nhận giáo 


482 


dục Cơ Đốc giáo. nhưng ông không tiếp thu tín ngưỡng 
Cơ Đốc. Về sau ông được một tín đồ Phật giáo có quốc 
tịch Hoa Kỳ cảm hóa, đó là ông Colonel Henry Stell 
Olcott (1832-1807). Nhờ đó đối với Phật giáo ông khởi 
tín niệm một cách kiên cô, và đi sâu vào nghiên cứu Phật 
học. Ông phát thệ nguyện đem thân mệnh này suốt đời để 
phục hưng Phật giáo, và coI đó là mục đích. 


Vào năm 1891, đầu tiên ông đến Ấn Độ, và chiêm bái tại 
Lộc Dã Uyên, ông nhận thây các Thánh địa cô xưa nay 
đã thành cảnh tượng hìu quạnh, tiêu sơ, rôi ông lại đến 
Phật Đà Ca Da - nơi đức Phật thành đạo. Năm ây ông 
được hai mươi chín tuổi, Đức Thích Tôn xuất gia cũng 
năm hai mươi chín tuổi. Cũng cùng năm này, lần thứ hai 
ông đến thăm các Thánh địa. Ông hạ quyết tâm nhất định 
triệu tập hội nghị Phật giáo đồ quốc tế vào hạ tuân tháng 
mười hai năm T§91, và khởi xướng công cuộc trùng hưng 
các Thánh địa Phật giáo. 


Năm 1892, ông dùng “môi quan hệ giữa Án Độ giáo và 
Phật giáo "làm chu rđê, và lần lượt truyền đạo đến Gia 
Nhĩ Cát Đáp; ông sáng lập sở Đại Bồ Đề Hội Sự Vụ, và 
cho ra đời tạp chí Ma Ha Hỗ Đề, ông dùng tạp chí này 
làm mối liên lạc với các giáo hữu nhiễu quốc g1a trên thế 
giới. Tiếp đó, ông viếng thăm Hoa Kỳ, ông đến Hạ Uy 
Di, Âu châu, Nhật Bản v.v... tại các nơi đến thăm, ông 
đều nhận được sự viện trợ, nhờ đó mà đại Bồ Đề Hội 
(Mahabodhi Society) của ông cuối cùng được hình thành. 


483 


Ông quan niệm, sau tám trăm năm Phật giáo Ấn Độ bị 
đọa đày, nay đã đến lúc Phật ø1áo vẻ lại cô hương, vì đã 
là con người thì không aI tránh khỏi hưng suy. Theo ông, 
đức Phật là người vượt lên tất cả mọi tín điều và Ø1a1 cấp. 
Ông coi việc phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ như là “món 
quà” tặng cho người dân Ân. 


Công tác phục hưng Phật giáo tại Ân Độ của cư sĩ Ma ha 
Ba la phải trải qua bốn mươi năm hơn, trong đó có những 
việc như: rộng truyên giáo lý của đức Phật, tài bồi nhân 
tài, thiết lập cơ cầu phân chi, tạo tiện lợi cho các giáo hữu 
từ nhiều quốc gia trên thế giới đến chiêm bái các thánh 
tích Phật giáo. chăng hạn như Ma ha Bồ Đề Xã tại vườn 
Nai, tại đây những người đến chiêm bái Thánh tích đều 
có nơi nphỉ trọ miễn phí, nhưng về âm thực thì tự lo, hiện 
nay tại Gia Nhĩ Cát Đáp cũng chuyên cung cấp phòng xá 
lưu trú cho các giáo hữu đến triều bái Phật tích. 


Ông ngã bệnh và từ trần vào ngày 28 tháng 4 năm 1933. 
Ông lưu lại cho Phật giáo Ấn Độ cơ hội tái hiện công đức 
Phật sự, khiến cho hậu thê luôn kính trọng và tán dương 
công đức của ông. 


- Cư sĩ bác sĩ An Bồi Khắc (Dr Ambekar) 


Bác sĩ An Bồi Khắc sinh ra trong một gia đình tiện dân, 
bị Ấn Độ giáo col là “bất khả tiếp xúc” (caste). Do đó, 

thời niên thiêu ông luôn gặp. phải sự kỳ thị và ngược đãi, 
cho nên đối với các chế độ Ấn giáo, ông khắc sâu sự bất 


484 


mãn đến cùng cực. Sau này ông được một giáo sĩ Cơ Đốc 
giáo nhận giúp đỡ, vì nghĩ răng ông sẽ trở thành tín đồ 
Cơ Đốc giáo, nên đã giúp đưa ông sang Anh quốc du học. 
Tại đây ông tốt nghiệp học vị bác sĩ. Sau thê chiến thứ 
hai, Ấn Độ dành được độc lập, ông được bồ nhiệm giữ 
chức đệ nhất Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đông thời, ông cũng 
là một trong những người khởi thảo bắn tân hiến pháp. 
cho nhà nước Ân Độ độc lập, và trơ thành một trong SỐ 
tân lãnh tụ của quốc gia Ấn Độ. Duy có điều ông luôn 
suy nghĩ, đó là làm sao cải cách cho được những tệ đoan 
của chế độ xã hội Ấn Độ. Theo ông, biện pháp triệt để 
nâht là thực hiện một xã hội “tứ tánh bình đắng” của Phật 
giáo, có vøậy mới giải cứu được những thông khổ nghìn 
đời của giai cấp tiện dân. Vì thế, ông tự tuyên bồ cải đạo 
theo Phật giáo. Ông khuyến đạo quân chúng trong giai 
cấp tiện dân của ông tin theo Phật giáo. Do đó, vào năm 
1955, ông phát khởi cuộc vận đội mọi người qui tín Phật 
giáo. 

Kết quả, vào ngày l4 thágn 6 năm 1956, vợ chông bác sĩ 
An Bồi Khắc hướng đạo hơn năm vạn ì người vệ tại quảng 
trường Nagpur rộng hơn bốn mươI mẫu Anh ở trung bộ 
Ấn Độ, tại đây được vị Pháp sư nỗi tiêng nhất của Án Độ 
đương thời là ngài Ven U. Chandramani Mahàsthàvrra 
đứng làm chủ trì, à dại diện Tăng đoàn cử hành đại lễ qui 
y cho tập thể quân chúng. Cùng dự lễ qui y, còn có sự 
hiện diện của ngài viện trưởng Cao Đăng Pháp Viện là 
bác sĩ Ni Áo Cơ (Dr. M.B Nigogi) và ngài hiệu trưởng 


485 


Việ Đại Học Mai Linh Đạt là ông Sr1. M. B. Chitnavig, 
cũng như có nhiêu vị hữu danh trong xã hội thời ây. 


Đáng tiếc là vị bác sĩ Tây học hết lòng tin Phật nảy, trong 
thágn 12 cùng năm, ông tuy bệnh nhưng vẫn đến Nepal 
để dự lễ khai mạc Hội Nghị Thế Giới Phật Giáo Đồ lần 
thứ tư. Sau bài diễn thuyết, ông từ biệt mọi người và ra đi 
vĩnh viễn! 


Điều đáng trân trọng nhất là sau ba mươi năm nghiên cứu 
Phật học, ông đã hoàn thành bộ sách do ông viết với tựa 
đề “Đức Thích Ca và Tôn Giáo của Ngài”. Bộ sách này 
được thông qua tại Hội Nghị Phật Giáo Toàn Ấn, và ngày 
24 tháng II năm 1966, sách được col như tân thánh điển 
của Phật giáo đồ Án Độ. Điều này cho thây công cuộc 
vận động phục hưng Phật giáo tại Ân Độ của ông đã gây 
được ảnh hưởng vừa to lớn vừa sâu rộng. 


- Hoạt động của giới học giả Phật Giáo. 


Từ lúc Ấn Độ giáo phục hưng, Phật giáo tại Ấn Độ bị 
hấp thu bởi Ấn Độ giáo. thời ây các học giả Phật giáo 
không nghĩ Phật giáo là tôn giáo độc lập mà coi Phật giáo 
cùng với việc sùng bái Thấp Bà và Tỳ Thập Nô như một 
tín ngưỡng đồng nhất. Chỉ duy nhất tại Tích Lan và vẫn 
còn truyện bá và duy trì Thánh điển Ba Lị văn có tính 
thauanf nhất của Thượng Tọa Bộ, và cũng rát thịnh hành 
tín ngưỡng Phật giáo tại đầy. trong những năm sân đây, 
hai nước Ấn Độ gvà Tích Lan, đối với Phật giáo tuy mỗi 


486 


bên có thái độ bất đồng; nhưng về phưong diện nghiên 
cứu thì Ấn Độ và Tích Lan đều có nhiều nhân tài, và có 
nhiều công hiển. Học giả Phật giáo tại Ân Độ, do không 
thê đặt Phật giáo vào vị thê độc lập nên họ vẫn phải lây 
Ấn Độ giáolàm tư tưởng chính thống, điều này không thể 
không có khuyết điểm. tuy nhiên, ngày nay giới học gải 
Ấn Độ cũng tiếp thu được phương pháp nghiên cứu của 
người tây phươøn, nen họ giữ thái đọ phê phán một cách 
khách quan trong nghiên cứu Phật giáo. đối tượng đầu 
tiên họ nhằm đến để nghiên cứu là thánh điển Ba Lị văn 
đến từ Tích Lan. Càng về sau phạm vi nghiên cứu của họ 
càng được nới rộng, chủ yếu là Thánh điển Phạn văn và 
Ba Lị văn. Học thực hiện cuộc khảo sát về ngôn ngữ học 
và văn hiến học, cạnh đó là nghiên cứu về triết học, khảo 
cô học, lịch sử và mỹ thuật học. Gần đây nhất, họ thiét 
lập sở nghiên cứu và trường đại học chuyên về Phật giáo 
học. Đồng thời, họ cũng đưa sinh viên đến các như Nhật 
Bản đề nghiên cứu Phật giáo. 

Đương nhiên sự phục hoạt của Phật giáo Ấn Độ phần lớn 
là nhờ sự trợ lực của cư sĩ Đạt ma Ba La, nhất là mở 
mang về lĩnh vực học thuật. Cũng không phải ngoại lệ, 
đó là sau khi sáng hội Hiệp Hội Ma Ha Bỏ đề, Đạt Ma Ba 
La đã cử nhiều học giả Phật giáo Án Độ đến Tích Lan 
nghiên cứu Ba LỊ ngữ, và lây đó làm cơ sở nghiên cứu 
Phật giáo của Ấn Độ cận đại. 


487 


Năm 1892, người Ấn Độ sáng lập Hiệp Hội Phật giáo 
Thánh Điền (Buddhist Text Society) tại Gia Nhĩ Cát Đáp, 
trước đó nữa ngài DI Đa la (RàJendra Làda Mitra, 1824- 
1892), ngài Tư Thoát Lợi (Hara prasàda sàstrI 18§53- 
1931), và ngài Đạt Tư (Sarat Chandra Das, 2-1917), ba vị 
là người khai sáng, mở mang phong trào học Phật tại Ấn 
Độ trong thời cận đại, ngài RàJendra Làla Mitra viết 
cuốn Ni Bạc Nhĩ Phật giáo Mục Lục (Sanskrit Buddist 
literature of Nepal, năm 1882), năm 1885, ông hiệu đính 
Bát Thiên Tụng Bát Nhã. Ông Hara Prasàda Sàstri từng 
góp sức với ông Ràjendra để chnhr lý văn hiên Phật giáo 
của nepal. Sau đó đích thân ông đến Nepal hai lần để tìm 
kiếm và viết lại các bản gốc kinh Phật. Và ông cũng hiệu 
đính bộ Bất Nhị Kim Cang Tập (Adva Yavajra - 
samgraha G.O.S, 1927), ông Sarat là người Ấn Độ đầu 
tiên nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng. Ông đến Tây Tạng 
để tìm hiểu kinh Phật bằng Tạng văn, kết quả ông tiễn 
hành điều tra về Lạt Ma giáo. Ngoài ra, năm 1893 ông 
viết báo cáo Indian pandits in the land of Snow (các học 
giả Ấn Độ trên xứ tuyết). Lại nữa, năm 1906, ông hiệu 
đính bộ sử Phật giáo “Như Ý Pháp Thiện Thụ” do người 
Tây Tạng viết bằng Tạng văn, năm 1902, ông soạn xong 
bộ “Tạng - Anh Từ điển”. 

Ba vị trên đây đáng được tôn vinh là tiền thân của “Phật 
giáo Thánh Điển Hiệp Hội”. Từ đó về sau, công tác của 
Hội là mỗi năm đều ân hành tờ Niên Báo, hiệu đính các 
bản kinh sốc, phiên dịch và xuất bản, cùng hợp tác với 


488 


Mãnh Gia Lạp Á Châu Hiệp Hội (Royal Asiatics SocIety 
of Bengal - 1784) đê thành lập trung tâm dành cho các h 
ọc giả Ấn Độ nghiên cứu Phật giáo. 


Tiếp đến Hiệp hội suy cử người đệ tử của Đạt Tư là Vi 
Đè Da Bột Sa Na (Satis Chandra Vidyàbhùsania, 2-1920) 
giữ chức Vụ Trưởng Phật Giáo Thánh Điền Hiệp Hội, 
bởi ông đã từng trợ giúp ngài Đạt Tư trong việc sáng lập 
hội. Satis buổi đầu theo học tại đại họcGia Nhĩ Cáp Đát, 
sau đến Tích Lan nghiên cứu tiếng Ba Lị trong kinh Phật. 
Sau khi về nước, ông nhận làm hiệu trưởng trong đại học 
Gia Nhĩ Các Đáp. Ông chuyên về luận lý học Ấn Độ, và 
viét bộ “Ân Độ Luận Lý Học Sử”(HIstory of Indian 
Logie - 1922). Đây là bộ sách được dùng làm cơ sở để 
nghiên cứu Nhân Minh Học. Ông cũng kế tiếp đảm nhận 
chức Chủ nhiệm khoa tiềngBa LỊ tại đại học GIa Nhĩ Các 
Đáp thay ông Bạch La Á (Beni Madhab Barua ?-1948) - 
ông chủ trì và chỉ đọa công cuộc nghiên cứu bối cảnh lịch 
sử ra đời của Phật giáo. Do đó, ông có viết bộ Lịch Sử 
Triết học Án Độ Trước Phật Giáo (History of the pre - 
Busshist Indian Philosphy - 1921). Đồng thời, ông cũng 
nghiên cứu các luận thư của tà mệnh ngoại đạo. cùng lúc 
tại đại học Gia Nhĩ Các Đáp, còn có hai vị giáo thọ học 
giả Phật giáo người Ấn là ông Ba Tha Trà Lợi Da 
(Vidhuskekara Bhattacharya) và ông Bimal Churn Law. 
Ông Bhattacharya, chuyên nghiên cứu Phục vụ và văn 
hiễn Tây Tạng văn, và ông Churn Law là vị đại sư 
chuyên nghiên cứu văn hiến Ba LỊ văn. 


489 


Năm 1931, ông Bhattacharya chuyên ngữ bộ Đại thừa 
Nhị Thập Luận của Long Thọ, và bộ Tứ Bách Luận của 
Long Thọ, và bộ Tứ Bách Luận của Đề Bà từ Tạng ngữ 
sang Phạn ngữ. Trước đó, năm 1927, ông dịch cuỗn Nhân 
Minh Nhập Chánh lý Luận từ Hán văn ra Ấn Độ văn. 
Ngoài ra, ông còn viết cuốn “Khái niệm Cơ Bản Của Phật 
Giáo” (The Basie Conception ò buddhism - 1932). Đến 
nay, đã qua nhiều năm ông ra sức hiệu đính bản Phạn văn 
bọ Du G"1à Sư Địa Luận. Lĩnh vực học thuật của ông 
Bimal Churn Law rất rộng, ngoài việc nghiên cứu giáo lý 
Phật đà, ông còn am tườøn cả về sử học Phật giáo, xã hội 
học, đại lý học, dân tộc học và Kỳ Na giáo v.v... ông đều 
nghiên cứu rất sâu về các ngành này. Nhờ đó mà sự trước 
tác của ông rất phong phú, ông có đến năm mươi đầu 
sách. Trong số các học giả Phật giáo cận đại, ông là 
người sáng tác nhiêu nhất. Về công tác nghiên cứu, ông 
kế thừa học giả Bạch La Á, chủ yêu là trước thuật và hiệu 
đính Thánh điển Phật giáo tiếng Ba LỊ; đồng thời, ông 
cũng dịch các Thánh điển này ra Anh ngữ, và biên soạn 
nhiều truyện ký. Ông soạn bộHistory ò Pali Litera ture - 
Ba Lị Văn Hiến Sử - 193 3) và bộ Tribes In AncIent 
Indian (Chủng tộc cô đại Ân Độ - 1943). Đệ tử của Bạc 
La Á, còn có giáo thụ Đạt Thoát (Narinksha Dutt). Tác 
phẩm đầu tiên của ông này là cuốn Sự Quan Hệ Giữa 
Tướng Mạo Của Đại Thừa Phật Giáo Với Tiêu Thừa Phật 
Giáo (Aspects of Mahàyàna Buddhist and 1ts Relation to 
Hinayàna - 1930), tiếp đó là cuốn Early Buddhist 


490 


Monachism - 1941) - Tăng đoàn Phật giáo đầu tiên - 
nhưng sở trường của ông là Phật điền Phạn văn. Năm 
1943, ông hiệu đính và xuất bản bộ Nhị Vạn Thiên Tụng 
Bát Nhã, năm 1952, ông lại hiệu đính và cho xuất bản bộ 
kinh Pháp Hoa; sau đó ông tiếp tục công tác hiệu đính 
các bộ như: Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Bọ Tỳ Nại Da và 
“Cát Nhĩ Cát Đặt Tả Bạn Tập” trong kinh Tam Muội 
Vương. Khi rời khỏi đại học Gia Nhĩ Các Đáp đề hưu trí, 
nhưng ông vẫn được đề cử giữ chức vụ Hội Trưởng Hiệp 
Hội Á Châu Mãnh Gia Lạp. 


Trên đây là các học giả Phật giáo được đào tạo tại đại học 
Gia Nhĩ Các Đáp. Và điều này nghiễm nhiên hình thành 
học phái Phật giáo Gia Nhĩ Các Đáp. Trong số những vị 
học giả này có cả ngài Sở trưởng là Ma Nhĩ Kiệt, người 
hiện đang đảm nhận Sở nghiên cứu Ba LỊ văn của đại học 
Na Lan Đà (Satkari MukherJe, BuddhIst philosophy of 
Universal Flux - 1936); nawm 1956, ông Ba Khách 
Khước (P.C Bagchi) đã từ trần, ông là học giả nối tiếng 
về khảo cô học vùng trung ương thuộc khu vực Á Tế Á; 
trong khi đó, ông R.C. MaJumdar là người chuyên nghiên 
cứu lịch sử Phật giáo khu vực Đông Nam Ả. 


Cùng với đại học Gia Nhĩ Các ĐÁplà trung tâm nghiên 
cứu Phật giáo học, còn có đại học Duy Thập Ngõa Ba 
Lạp Địch (VIsˆva Bharati). Đây là một đại học hết sức 
đặc biệt, bởi tại đại học này lây việc nghiên cứu kinh 
Phật băng Phạn vănvà Hán văn làm chủ yếu. Thời kỳ ông 


P. C. Bagechi còn làm Phó hiệu trưởng, nhẵtờng có xuất 
bản cuốn Nhị Chủng Phạn - Hán ngữ vựng (Deux 
lexiques Samsskrtt - ChinoIs, 1927-1936), và bộ thánh 
điển Phật giáo Tung Quốc ( Le Canon Bouhique en 
Chine - 1927-1938). Ngoài ra,có ngài giáo thọ Tát Tư 
Đạt Lợi (N. AIyaswamI sastri) dịch những bộ như: Quán 
Sở Duyên Luận, Đạo Thiên Kinh, Đại Thừa Chưởng 
Trân Luận, thập Nhị Môn Luận v.v... từ Hán văn về lại 
Phạn văn. Ngài giáo thọ Ma Khắc Ba Đề Da (S.K. 
Mukhopadhyaya) thì hiệu đính các luận thư: Tam Vô 
Tánh Luận, Kim Cang Chân luận v.v... và ngài giáo thọ 
Pralhad pradhan hiệu đính bộ A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, và 
cho xuất bản năm 1950. 


Cạnh đó, Hiệp họi Ma Ha Bỏ Đề tại Lộc Dã Uyên còn 
thiết lập nhà xuất bản. Đôi tượng của . Hiệp hội gôm có 
tăng lữ và hội viên cư sĩ đã được nhiếp hóa. Đa số họ là 
người Ấn Độ và người châu Âu, trong đó có không ít 
những vị Tỳ kheo uyên bác. 


Hiện nay tại quê hương đức Phật đã có cơ sở trung tâm 
nghiên cứu Phật học. Như sở nghiên cứu Phố Đà Na ở 
Cià Da Tư Ngõa (Kashi Prasad Jayawal Rereareh 
Institude), sở nghiên cứu văn Pali ở Na Lan Đà (Nàlanda 
Pàii Institute), và viện đại học Ba Nại Lặc Tư của Ấn Độ. 


Tóm lại, ngày nay tại Án Độ, phong khí nghiên cứu Phật 
học chắng những không chút vắng vẻ, mà còn có rất 


492 


nhiêu sự thành tựu với qui mô to lớn. (Trên đây là lấy từ 
tài liệu Nhật Văn, qu acuôn Cận Đại Phật Giáo Ciảng 
Tòa, quyên một từ trang 269 đên trang 276). 


- Tình hình chung của Giáo đoàn. 


Hiện nay, Phật giáo tại Ấn Độ, về phương diện nghiên 
cứu và chỉnh lý có tính văn hiên mà nói, thì không thêíu 
các bậc cao nhân tài đức; nhưng về phương diện nhiệp 
hóa tín đô, thì chưa có già là lý tưởng. Nói vậy để thấy 
rằng, trong trí thức Phật giáo hoặc học vân bên trong đã 
bén rê nảy sinh ở thượng tầng kết câu thuộc cac bậc đại 
học. Nhưng về tín ngưỡng hoặc sinh hoạt Phật giáo, thì 
Phật giáo vân chưa tiên sâu vào xã hội Ấn Độ, vì chưa đủ 
sức phố cập vào đời sông dân gian, tuy dù các tín đồ Ấn 
Độ giáo cũng sùng bái đức Phật. 

Theo “Không Trung Hành Cước” của Châu Phi ở trang 
37, thì ngoài Tăng lữ và người Ấn Độ, còn có mười lăm 
vị Tăng người Tích Lan, mười hai vị là người Miễn Điện, 
Nhật Bản cosaus mươi vị, Tăng lữ người Thái Lan và 
người Tung Quốc, mỗi nước có mười vị, và với bốn triệu 
tín đồ Phật tử người Ấn Độ. 


Lại nữa, theo tìm hiểu, thì ở Ân Độ ước có chừng hai 
mươi vị Tỳ kheo và Sa di. Những vì Tỳ kheo có khả năng 
hoăng pháp chỉ ba, bốn vị. Điều này nếu lây nhân khâu 
dân Ấn Độ mà sánh, thì cực kỳ ít, quá Ít. 


493 


Những kiến trúc chùa Phật hiện nay tại đất Ấn, có chùa 
của người Tích Lan, người Miến Điện, người Nhật Bản, 
người Thái Lan, người Tây Tạng. Tung Quốc thì có cư sĩ 
Lý Tuấn Thừa quyên góp, và pháp sư Đức Ngọc đứng ra 
đôn đốc việc xây dựng Trung Hoa Phật tự tại Lộc Dã 
Uyên, Tỳ kheo ni Quả Liên, người Tung Quốc đứng ra 
kiến tạo chùa Cực Lạc tại Câu Thi Na La - nơi đức Thích 
Tôn nhập Niết bàn. Pháp sư Vĩnh Thừa thì xây chùa Đại 
Giác tại Phật Đà Già Da, pháp sư Nhân Chứng thì xây 
chùa Hoa Quang tại Xá Vệ quốc, và Lạt Ma Phúc Chỉ thì 
lập chùa Trung Hoa Phật Tự tại Na Lan Đà. 


Chính là vì Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ hãy còn yếu kém. 
Do đó, nhu cầu cấp thiết trước mắt là triển khai cuộc vạn 
động phục hưng tín ngưỡng Phật giáo, và cuộc vận động 
này cũng nhận được sự trợ giúp của chính phủ Ấn Độ. Vì 
vậy, người Phật tử Án Độ, cũng như người Phật tử Trung 
Hoa hiện đang định cư tại Ân Độ rất mong những Tăng, 
Ni trước đây có đên Ấn Độ, hãy hiện thân dễ phục hưng 
Phật giáo Ấn Độ. 


(1) Đại Chánh Tạng-l, từ giữa trang 89 trở lu. 
(2) Đại Chánh Tạng-I1, đầu trang 724. 

(3) Đại Chánh Tạng-22, giữa trang 754. 

(4) Đại Chánh Tạng-23, giữa trang 337. 


494 


(5) Đại Chánh Tạng-1, đầu trang 80 đến giữa trang §1. 
(6) Đại Chánh Tạng-39, giữa trang 650. 

(7) Đại Chánh Tạng-39, cuối trang 657. 

(8) Đại Chánh Tạng-39, cuối trang 613. 

(9) Sáng hoăng: rộng truyền một cách sáng tạo. 

(10) Tây Tạng Phật Giáo Nguyên Luận của Lữ Trừng. 
(11) Đại Chánh Tạng-18, cuối trang l. 

(12) Tây Tạng Phật Học Nguyên Luận của Lữ Trừng, 
trang 11 - sách đã dẫn. 

(13) Đại Nhật Kinh Sớ, quyền chín. 

(14) Đại Chánh tạng-l8, giữa trang 209. 

(15) Án Độ Tôn Giáo Sử, từ trang 262-266. 

(16) An Độ Phật Giáo Sử, trang 243-244, của Long Sơn 
Chương Chân. 

(17) An Độ Tôn Giáo Sử - trang 216-217. 

(18) Hải Thiên Du tụng của pháp sư Tịnh Vân, trang 166. 
Giác Thế, tuần san xã, xuất bản làn đầu, năm 1964. 

(19) Châu Phi, Không Trung Hành Cước, trang 36. 


http://www.quangduc.com/tacg1a/thichtamtri.html 


http://www.quangduc.com/Hichsu/100lichsupgando.html 


495 


